LUẬT TÚ PHẨN 
Quyển 6 


VIÊỆN CAO ĐĂNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 


TỬ PHÁN LUẬT 
J2)‡# 


PHẢN THỨ TƯ 
Quyền 6 


Hán dịch: 
Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm 
Việt dịch: 
Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh 
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng 
Hiệu chính và chú thích: 
Ty-kheo Thích Nguyên Chứng 


BAN TU THƯ PHẬT HỌC 
PI. 2550 - 2006 


CHƯƠNG 
CHƯƠNG 
CHƯƠNG 
CHƯƠNG 


CHƯƠNG 
CHƯƠNG 


PHẢN THỨ TƯ 


TẠP PHÁP 
I: PHÒNG XÁ 

I: TẠPSỰ 
HI: NGŨ BÁCH TẬP PHÁP 
IV: THÁT BÁCH TẬP PHÁP 

TỲ-NI 

V: ĐIÊU BỘ 

VI: TỲ-NI TĂNG NHÁT 


CHƯƠNG I 


PHONG XA 
1. Ca-lan-đà Trúc viên 
[936b25] Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nại. 


Bấy giờ có năm người' từ chỗ ngồi đứng dậy, đề trống vai bên hữu, 
đầu gồi bên hữu chấm đất, chắp tay thưa đức Thế Tôn: 


“Chúng con nên ở những loại phòng ốc nảo, và sử dụng loại ngọa 
cụ nào?” 


Phật nói: “Cho phép, ở nơi a-lan-nhã hoặc dưới gốc cây hay nơi 
phòng trống, nơi hang cốc, trong hốc núi, chỗ đất trống, bên đống 
cỏ khô, hay đụn cỏ, trong rừng, bên bãi tha ma, bên mé nước. Trải 
cỏ hay lá để ngồi.” 

[936c] Các tỳ-kheo nằm không có gối nên bị đau. Đức Phật cho 
phép, dùng đá, ngói, cây, cánh tay, hay một trong mười loại y để 
gối. 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Vua Bình-sa nước Ma-kiệt có ý 
nghĩ: “Nếu đức Thế Tôn đến đây, trước hết vào khu vườn nào, ta sẽ 
dâng cúng khu vườn ấy để làm tăng-già-lam. Trong thành Vương- 
xá, Ca-lan-đà Trúc viên” này là vườn đứng vào hàng tuyệt hảo.”” 
Đức Thế Tôn biết tâm niệm nhà vua như vậy nên đến Ca-lan-đà 
Trúc viên trước tiên. Từ xa vua thấy đức Thế Tôn liền xuống voi, 
lấy chiếc nệm trên lưng voi xếp làm bốn lớp trải ra và cung kính 
thỉnh đức Thế Tôn ngồi. Đức Thế Tôn an tọa nơi chỗ ngồi, vua 
Bình-sa cầm bình nước rửa bằng vàng, dâng nước cho đức Phật và 
bạch: 


' Năm tỳ-kheo đầu tiên. 
* Xem Phần III, Ch.i, Thọ giới. 
3 Xem Phần III, Ch.i, Thọ giới, Phần II. mục 1.5 Vua Bình-sa. 


Luật tứ phần 6 T22. 93óc 


“Trong thành Vương-xá này, khu Ca-lan-đà trong Trúc viên này là 
đẹp hơn tât cả. Nay con xin dâng cúng đức Thê Tôn. Xin Thê Tôn 
từ mân nạp thọ.” 
Đức Phật bảo vua: “Đại vương nên đem vườn này dâng cúng cho 
Phật và Tăng bôn phương. Tại sao vậy? Nêu tăng-già-lam, vườn 
hay vật trong vườn, phòng xá hay vật trong phòng xá, y bát, tọa cụ, 
ông đựng kim, tât cả sở hữu của Phật thì chư Thiên, người đời, ma 
vương, phạm vương, sa-môn, bà-la-môn, đêu không thê dùng được, 
mà cung kính như bảo tháp.” 
Vua liền bạch Phật: 
“Bạch Đại đức, con xin dâng cúng Ca-lan-đà Trúc viên này lên đức 
Phật và Tăng bôn phương. Xin Thê Tôn và bôn phương Tăng dũ 
lòng thương vì con mà thâu nhận.” 
Đức Thế Tôn khuyến dụ bằng bài kệ sau đây: 

Củng vườn và cáy trái, 

Câu đò đưa rước người. 

Đường dài thí giêng nước, 

Và phòng nhà đề ở. 

Những người cúng như vậy, 

Ngày đêm phước càng thêm. 

Người trì giới vui pháp, 

Sẽ được sanh đường lành. 
Vua Bình-sa đầu mặt kính lễ sát chân đức Phật rồi ngồi lui qua một 
bên. Đức Thế Tôn vì vua phương tiện nói các pháp khiến vua được 
hoan hý. Vua nghe đức Phật nói pháp được hoan hỷ rồi, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, kính lễ Phật rồi cáo lui. 
2. Tỉnh xá 
Bấy giờ, các tỳ-kheo, vào buôi sáng sớm, từ núi Kỳ-xả-quật đến 
thành Vương-xá. Trong thành có ông đại trưởng giả gặp các tỳ 
kheo, bèn hỏi: “Ban đêm Đại đức nghỉ ở đâu?” 


T22. 937a Chương i. Phòng xá 


Quý vị trả lời: “Nghỉ trong hang núi, bên mé nước, dưới gốc cây, 
nghỉ bên hòn đá, nghỉ trên bãi cỏ.” 

Ông trưởng giả hỏi: “Không có phòng xá hay sao?” 

“Không có.” 

Ông trưởng giả hỏi tiếp: “Nếu làm phòng xá có được hay không?” 
“Đức Thế Tôn chưa cho phép làm phòng xá.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép, làm phòng xá.”' 


Ông trưởng [937a1| giả nghe đức Phật đã cho phép các ty-kheo 
làm phòng xá, liền làm sáu mươi biỆt phòng” tại núi Kỳ-xà-quật. 
Đầy đủ tất cả những thứ cần dùng. Rồi ông thỉnh Phật và Tăng sáng 
ngày mai đến thọ thực và cúng dường phòng xá. Trong đêm ấy, 
ông chuẩn bị các thức ăn ngon bổ. Sáng ngày, đi báo giờ. Đức Thế 
Tôn, vào lúc tảng sáng, cùng đại tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi vị, khoác y, bưng bát, đến nhà ông trưởng giả, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Ông trưởng giả tự tay châm chước đầy đủ các thức ăn tỉnh 
khiết ngon lành dâng lên Phật và Tăng. Các vị ăn xong, ông trưởng 
giả lấy bình bằng vàng đựng nước dâng lên đức Thế Tôn, rồi thưa: 
“Con cất sáu mươi phòng xá tại núi Kỳ-xà-quật. Đầy đủ tất cả 
những thứ cần thiết, vì phước đức, vì đại tế tự, để sanh đường lành. 
Nay con xin dâng cúng đức Phật và bốn phương Tăng. Cúi xin Thế 
Tôn từ mẫn thâu nhận.” 
Đức Thế Tôn nhận rồi, dùng những lời khuyến dụ sau đây để 
khuyến dụ: | 

Để ngăn sự lạnh nóng, 

Và các loài ác thú, 


' Päli, Cullavagga vi. Senäsanakkhandhakam, Vin.ii. 246: Thế tôn cho phép năm 
loại phòng xá (wafca lenãm): vihãram: tỉnh xá, addhayogaini: nhà mái bằng, 
Đ Danh: nhà lầu, hammiyan: tầng gác, guhzm: hang cốc. 

? Biệt phòng #|/#. Ngũ phần 25: 60 phòng xá #4. Päli (Vin.ii. 148): vihãra, 
tinh xá. 


Luật tứ phần 6 T22. 937b 


Mòng, muỗi, các độc trùng, 

Và ngăn che mưa nắng, 

Bạo bệnh, cùng ác phong; 

Tắt cả đêu ngăn che. 

Trì giới không hủy phạm, 

Siêng tu trong Phật pháp, 

Bên chí và an vui, 

Thiên định phân biệt quán. 

Cung phòng xá cho Tăng 

Thế Tôn nói, bậc nhất. 
Bấy giờ, trưởng giả thành Vương-xá lấy cái ghế thấp ngồi trước 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện thuyết pháp, 
khai hóa, khiến trưởng giả được hoan hỷ. Sau khi nói pháp cho ông 
trưởng giả, khai hóa, khiến cho hoan hỷ rồi, đức Thế Tôn từ chỗ 
ngồi ra về. 
Khi vua Bình-sa nghe đức Thế Tôn đã cho phép chúng Tăng làm 
phòng xá, ông muôn phát nguyện xây cất đại giảng đường tại Ca- 
lan-đà Trúc viên, như cung điện của vua ngự, cung câp đây đủ tất 

cả những vật cần thiết. Đức Phật cho phép làm. 


Có đàn-việt muốn xây lầu các' cho Tăng. Phật cho phép. Có đàn- 
việt muốn làm phòng tỳ-ma-na? cho Tăng. Phật cho phép. Có đàn- 
việt muốn làm phòng hình con voï` cho Tăng. Phật cho phép. Có 
đàn-việt muốn làm các loại phòng xá cho Tăng. Phật cho phép. 

Các tỳ-kheo muốn làm phòng, Phật cho phép. Tùy theo phương 
pháp làm phòng, tất cả những gì cần cũng đều cho phép. Làm 
phòng rồi, nếu đất bị bụi bẩn nên dùng bùn để trét. [937b| Không 


' Lâu các ‡# ], thực chất là nhà sàn. Päli: pãszđa. Xem cht. 4 trước. Cf. Vin. ii. 
146 

? Tỳ-ma-na phòng #Jš# 3š #. Päli: vửnäna, thiên cung. Có lẽ chính xác là 
hammiya: tầng gác. Xem cht. 4 trước. 

3 Tượng hình phòng #7 #, chưa rõ hình dáng thế nào. Có lẽ chính xác là 
addhayoga: nhà mái bằng; Hán đọc là hafharipa? Xem cht. 4 trên. 


10 


T22. 937b Chương i. Phòng xá 


có đồ trải để nằm nên sanh bệnh, đức Phật cho phép, dùng y lê- 
điên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, mao-lâu,' hay một trong mười loại y 
đê trải dưới đât. Nêu vân còn mặc bệnh, đức Phật cho phép làm 
giường. 

Có năm loại giường, như trên. Có vị muốn giường bện,) đức Phật 
cho phép bện nhưng trừ hai loại dây không được bện là da và tóc. 
Ngoài ra các loại dây khác được dùng đê bện. Nêu dây không đủ 
thì xâu xuyên qua lỗ mộng đề bện thưa. 

Giường của vị kia không có đồ trải để nằm nên sanh bệnh. Phật cho 
phép làm nệm đê trải nắm. Có vị không biệt dùng vật gì đê làm, 
Phật cho phép dùng rơm, cỏ, lông, hay kiêp-bôi đê độn vào trong. 
Nêu nệm nhỏ thì trương ra may dính vào bôn phía giường. Nêu 
đường viên của nệm bị hỏng thì nên vá lại. Nêu đô độn bị dỗn một 
chô thì khâu chập lại. Nêu nệm cáu ghét thì nên may chông lên một 
lớp. Nêu may chông lên mà vẫn cáu ghét thì nên làm tâm dạ nắm 
phủ lên trên. 

Các tỳ-kheo không có gối, Phật cho phép làm gối. Các vị không 
biệt làm như thê nào, Phật bảo may vuông hay tròn hoặc ba góc. 

3. Giường nằm 

1. Bấy giờ, tại thành Vương-xá, chúng Tăng nhận được nhiều gai 
xá-nậu.ˆ Các tỳ-kheo nghi không dám nhận. Đức Phật dạy: 

“Cho phép, thọ dụng để làm giường dây, giường cây hoặc đệt làm 
nệm, áo lót, hay làm đô trải dưới đât, hoặc làm dây, làm nệm độn. 
Các tỳ-kheo nhận được giường bện bằng dây cỏ bạt-ma,° Phật cho 
phép dùng. 


' Mao lâu 4,Ÿ£. Các phần trước đọc là cù-lâu. Xem Phần III, Ch. v, da thuộc. 
* Xem Phần I, Ch.v Ba-dật-đề 14, cht. 99-101. 

3 Chức sàng #Ä/E. 

* Xá-nậu ma 4| }/(#- „ )]#&; vải bố bằng gai thô. Pãli: szna. 

Ÿ Bạt-ma thảo ø* ## #. 


Luật tứ phần 6 T22. 937c 


Rắn, bò cạp, rít, độc trùng vào trong phòng. Các tỳ-kheo chưa ly 
dục, thây sợ. Phật cho phép làm chân giường. Nhóm sáu tỳ-kheo 
làm chân giường cao, đức Phật dạy: 

“Không nên làm chân giường cao. Cao nhất là một thước năm hay 
một gang tay.”' 

2. Có tỳ-kheo cất y chỗ không bảo đảm. Phật bảo nên để bên đầu 
nằm. Hoặc để y sau lưng, nằm nghiêng, trở mình, đè lên y. Phật 
cho phép máng trên dây, hoặc trên cọc ngà vol, trên cột móc, trên 
giá y. Có vị đê y thường mặc với y không thường mặc chung một 
chõ, khi lây y thường mặc đê mặc, bị lộn. Đức Phật dạy: 

“Không nên để y thường mặc chung một chỗ với y không thường 
mặc.” 

3. Có vị đem bình bát để chung trong đãy với dép, ống đựng kim và 
dâu. Tỳ-kheo khác thây, gớm. Đức Phật dạy: 

“Đãy đựng bát, ống đựng kim để một chỗ. Đãy đựng dép, đồ đựng 
dâu đê một chô.” 

4. Các tỳ-kheo ở trong phòng bị tối. Đức Phật cho thắp đèn. Cần 
dâu thì xim. dâu. Cân đèn thì xin đèn. Cân đô đựng dâu thì cho xin 
đô đựng dâu. Tỳ-kheo không biết đê cây đèn chỗ nào. Đức Phật 
dạy: Đề bên góc của giường dây, giường cây, hoặc trên cái bình. 
Nếu để trên khám nơi vách, sợ kiến uống dầu, [937e] thì nên đậy 
lại. Nếu đèn không đủ sáng thì kéo tim cho cao lên. Dầu bân tay, 
cho phép làm đôi đũa. Đũa cây sợ cháy nên làm băng sắt. 

5. Phòng của tỳ-kheo kia, không có cánh cửa nên không chắc chắn, 
bị kẻ trộm, chăn bò, chăn dê vào lây bình bát, ông đựng kim, tọa 
cụ. Đức Phật cho phép làm cánh cửa. Cân làm khung cửa. Phật cho 
phép. Nêu sợ đóng cửa, trong phòng có mùi hôi; đức Phật cho phép 
làm lỗ trên cánh cửa. Răn, bò cạp theo lô vào phòng. Đức Phật cho 
phép lây tâm ván, rèm ngăn lại. 


' Tỳ-kheo, ba-dật-đề 84: không được làm chân giường cao quá 8 ngón tay Phật. 


12 


T22. 937c Chương i. Phòng xá 


Cửa không có khóa, kẻ trộm, chăn bò, chăn dê vào lấy y bát, ống 
đựng kim, tọa cụ của tỳ-kheo. Đức Phật cho phép làm khóa. Tỳ- 
kheo không biết gắn khóa vào chỗ nào. Đức Phật bảo gắn một bên, 
hoặc phía trên hay phía dưới. Không biết mở bằng cách nào. Đức 
Phật bảo để cái lỗ, làm một cái lưỡi gà cong, làm một cái móc. 

Nếu sợ tối, Phật cho phép trổ cửa sô. Cửa số không được ngăn, bị 
kẻ trộm, chăn bò, chăn dê vào lấy y bát, ông đựng kim, tọa cụ. Đức 
Phật cho phép làm cánh cửa sô bằng ván ngăn lại. Các vị ấy không 
biết làm bằng cách nào. Đức Phật dạy làm hình vuông hay hình 
tròn, hoặc như lỗ tai voi. Ban đêm sợ dơi bay vào, ban ngày sợ 
chim én bay vào. Đức Phật cho phép bện lưới lồng' để ngăn. Hoặc 
làm song cửa số. Cửa số không có chốt, bị kẻ trộm, chăn bò, chăn 
dê vào lây y bát, ống đựng kim, tọa cụ của tỳ-kheo. Đức Phật bảo 
cho phép làm chốt cửa. Tỳ-kheo phạm giới kéo cái dây mở cửa số 
lấy trộm y bát, ống đựng kim, tọa cụ của tỳ-kheo khác bỏ đi mắt. 
Phật nói, cho phép làm cái chốt cài ngang qua. 

4. Chăn màn 

1. Nhóm sáu tỳ-kheo lấy ngọa cụ của chúng Tăng dùng riêng. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: không nên lấy ngọa cụ của chúng 
Tăng dùng riêng. Đức Phật cho phép làm dấu để biết. Các vị ấy 
không biết làm dấu như thế nào. Đức Phật dạy: cho phép làm cái 
hình ma-hê-đà-la,” hay làm hình cái chén, hay hình dây nho, hay 
làm ngũ sắc, hay làm bông sen, hay ghi tên. 

Nhóm sáu tỳ-kheo làm dấu hiệu của Tăng trên vật dụng riêng của 
mình. Các tỳ-kheo thấy, nói: 

“Trưởng lão, đức Thế Tôn không nói như vây sao, vật của chúng 
Tăng không nên dùng riêng?” 


' Lung sơ #Š#ä. Vin.ii. 14§: vãfapãna-bhasikä (túi, bao cửa số). Bản dịch Anh 
cho là giống như bao cát chắn gió. 
? Ma-hê-đà-la Ƒ#ñ% Fè 3#. Thần Mahidhara, hay hình ngọn núi? 


Luật tứ phần 6 T22. 938a 


Nhóm sáu trả lời: “Đây không phải là vật của chúng Tăng mà là vật 


của tÔI. 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên làm dấu hiệu của chúng Tăng trên vật riêng của mình. 
Cho phép nhuộm làm dâu riêng của mình.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo làm dấu hiệu riêng bằng hình tượng nửa mặt 
trăng, hoặc dâu hiệu tròn, làm dâu hiệu tia năng, làm hình cây lúa, 
làm dâu hiệu một miêng gừng, làm dâu hiệu con bò. Đức Phật 
[938a1| dạy: 

“Không nên làm như vậy. Cho phép làm như giọt nước rơi trên mặt 
đât, hay làm như viên phân bò, hoặc làm cái bánh xe.” 

Có vị di chuyển ngọa cụ cố định trong phòng đến chỗ khác. Đức 
Phật dạy: 

“Không nên di chuyên. Nên ghi rõ ràng ngọa cụ của phòng nảo.” 

2. Có tỳ-kheo, có sa-di nhỏ nên muốn trong phòng có bức phên 
ngăn.' Đức Phật cho phép làm. 

Có Tỳ-kheo muốn mở ngõ tắt qua khúc ngăn trước phòng, đức Phật 
cho phép làm. 

Muốn làm cái phòng trong ở phía sau, Phật cho phép làm. Cần cánh 
cửa, Phật cho làm cánh cửa. Cân vách, Phật cho làm vách. Cân 
vách phân nửa, Phật cũng cho làm. Cân làm giường lớn, Phật cho 
làm. Cân giường dây nhỏ, Phật cho làm. Cân giường đơn, Phật cho 
làm. Cân tâm phản, Phật cho làm. Cân đô trải dưới đât cũng cho 
trải đât. 

Có tỳ-kheo muốn làm cái phòng có bốn mái hiên thò ra, trên đó đặt 
lan can, Phật cho phép làm. 


' Ba-dật-đề 5: tỳ-kheo không được ngủ chung buông với người chưa thọ đại giới. 


14 


T22. 938a Chương i. Phòng xá 


5. Sảnh đường 


1. Ngày Bồ-tát, chúng tập đông, sảnh đường' nhỏ không thể dung 
hết. Các tỷ-kheo bạch Phật, Phật cho phép làm lớn ra. Các vị ấy 
không biết làm thế nào. Đức Phật dạy: 


“Hoặc vuông, hoặc tròn, hoặc dài, có hai phòng, ba phòng, bốn 
phòng; đều cho phép làm. Tất cả những thứ cần để làm nhà lớn, 
đều cho phép.” 

Bấy giờ, ở trong sảnh đường, mỗi người đều chiếm một giường nên 
không đủ chỗ. Đức Phật dạy: 

“Nếu xấp xỉ ba tuổi hạ, ngồi chung một giường.? Nếu vẫn không đủ 
thì nên n giường dài, phản dài. Nếu vẫn không đủ thì bện cỏ làm 
chỗ ngồi. ” Bên cỏ làm chỗ ngôi, y bị rách. Phật dạy: “Nên dùng cỏ 
mềm quấn mép giường.” ' Nếu vẫn không đủ dùng thì dùng nước 
bùn rưới lên đất, rồi rải cát hay cỏ, lá cây lên trên đề ngồi. 

Có vị cùng người nữ ngồi trên cỏ, lá. Phât dạy: “Không nên ngồi 
như vậy.” Có vị cùng người nữ trải y. Phật dạy: “Không nên trải 
như vậy.” Có vị cùng người nữ ngồi trên y. Đức Phật dạy: “Không 
nên ngôi như vậy.” Có vị cùng người nữ ngồi trên đá. Phật dạy: 
“Không nên ngồi như vậy. Nếu một người leo lên mà đá không 
lung lay thì cho phép leo lên.” Có vị cùng với người nữ lên thuyền,) 
nghi. Phật dạy: “Cho phép đi đò ngang, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc 
năm.” 

2. Các tỳ-kheo đi kinh hành nơi đất trồng, bị nắng, gió và mưa nên 
bệnh. Đức Phật cho phép làm nhà đi kinh hành.* Các vị ấy không 


' Tập đường #; nhà tập họp, hay hội trường của Tăng. Cũng gọi là giảng 
đường, thị giả đường, cúng đường. PälI: „aƒfhanasala, Vn.n. 153. 

? Vin.ii. 169: #vassamtarena saha nisiditum. 

3 Tỳ-kheo, ba-dật-đề 28: không đi chung thuyền với tỳ-kheo-ni. Trừ qua đò 
ngang. 

* Kinh hành đường ##⁄4† #. PAli: cañkamanasälä. 


Luật tứ phần 6 T22. 93§b 


biết cách làm. Đức Phật cho phép làm nhà dài theo đường đi. 
Những vật cần dùng làm nhà đều được cho phép. 

Có vị Thượng tọa già bệnh, ốm yếu, khi đi kinh hành bị té xuống 
đất. Đức Phật cho phép [938b] buộc sợi dây hai đầu đường' để khi 
đi vịn tay vào đó. Khi năm đề đi, tay mêm nên bị rách. Phật dạy: 
Cho phép làm ô ông tròn như ô ống trúc rồi luồn sợi dây vào giữa ống. 
Khi kinh hành, năm ống mà đi. ĐI kinh hành mỏi mệt. Đức Phật 
cho phép đặt giường ở hai đầu. 

3. Ty-kheo rửa chân ngoài trời mưa. Nước mưa làm cho y bị hư 
màu. Phật nói, nên làm chỗ rửa chân riêng. Cần bồn đựng nước thì 
cho bồn đựng nước. Cần bình đựng nước thì cho bình đựng nước. 
Cần đá rửa chân thì cho đá rửa chân. Cần tọa cụ thì cho tọa cụ. Có 
vị rửa chân khi trời mưa, bùn bân chân, bân y, ngọa cụ. Đức Phật 
cho phép dùng hòn đá hoặc gạch hay cây lót đường đi. 

4. Trong núi Kỳ-xà-quật, cách xa chỗ có nước. Phật cho phép đảo 
mương để đem nước vào. Sợ mương bị sạt lớ, Phật cho phép dùng 
đá hay gạch hoặc cây chận hai bên bờ. Nếu trong chùa, nên đào ao. 
Sợ bờ ao lở, đức Phật cũng cho phép dùng đá hay gạch hoặc cây 
chận xung quanh, bên trên làm nhà che. Sợ bên bờ ao bị bùn lầy, 
nên trấn bằng đá, gạch ván, đá vụn. Sợ con nít rơi xuống nước, 
Phật cho phép làm lan can. 


Nước trong ao bị nóng. Phật cho phép đựng trong bình, ban ngày 
đem vô trong nhà, ban đêm đem ra để bên ngoài. Nếu để trong nhà 
bị bùn bân thì cho phép cất nhà riêng để nước. Nếu đất bị bùn bẩn 
chân thì cho phép lót đá hay gạch hoặc đá dăm. 

Có vị cần đồ đựng nước, Phật cho phép săm. Có vị dùng vật báu 
làm đồ đựng nước. Phật nói, không nên dùng vật báu làm đồ đựng 
nước mà nên dùng sắt hay đồng hoặc sành để làm. Đồ đựng nước 
không có chỗ đề, bị vỡ. Phật nói: Trong nhà đựng nước nên làm cái 
giá đề đề. 


' Buộc dây vào hai cột ở đầu và cuối đường kinh hành. 


lồ 


T22. 938c Chương i. Phòng xá 


Chúng Tăng nhận được vỏ sò.' Phật cho phép chứa. Lại không biết 
đê đâu. Phật cho phép đê chung trong nhà đê nước. 

6. Cấp Cô Độc 

Thế Tôn ở nơi thành Vương-xá. 

Tại nước Xá-vệ, có cư sĩ tên là Tu-đạt-đa,° thường ưa cung cấp bố 
thí cho những người cùng cực, khô sở; nhân việc làm như vậy nên 
có cái tên là Câp Cô Độc Thực.” 

Cư sĩ có điền nghiệp nơi thành Vương-xá. Năm nào ông cũng từ 
nước Xá-vệ đên thành Vương-xá đê trông coi điện nghiệp. 

Trong thành Vương-xá có ông trưởng giả là bạn thân. Ông trưởng 
giả này đang tự trang hoàng nhà cửa đê thỉnh Phật và Tăng sáng 
ngày thọ thực. Nhăm lúc ây, ông Câp Cô Độc Thực đên nhà ông 
trưởng giả. Theo thường lệ, ông trưởng giả thấy ông Cấp Cô Độc 
Thực đến thì liền ra ngoài nhà nghinh đón, rước vào và mời ngồi. 
Ngày hôm ấy không đứng dậy đón, không rước vào và mời ngôi, 
mà cứ cặm cụi tự trang hoàng nhà cửa để rước Phật và Tăng. Ông 
Câp Cô Độc Thực đên, thây vậy, hỏi ông trưởng giả răng: “Ong 
bạn trang hoảng nhà cửa đê làm việc gì? [938c] Muôn CƯỚI hỏi cho 
cháu chăng? Muôn thỉnh vua chăng? Muôn tô chức đại tê đàn” 
chăng?” 

Ông trưởng giả trả lời: “Tôi không có tô chức cưới hỏi, cũng không 
thỉnh vua. Mà tôi đang tô chức đại tê đàn là thỉnh Phật và Tăng 
gôm một ngàn hai trăm năm mươi vị. Sa-môn Cù-đàm có đại danh 
xưng, hiệu là Như Lai, Vô sở trước, Đăng chánh giác, Minh hạnh 


'Bối R. 

? Tu-đạt-đa Zã‡‡ #. Phiên âm, tên thật của ông Cấp-cô-độc. Päli: Sudatta. 

3 Cấp Cô Độc Thực #4+#j##3$; tức Cấp cô độc. Trên kia, phiên âm là A-na-bân- 
đê. Pali: Anathapindika (Skt. Anathapimdada). Truyện kể, Vin. ii. 154. 

* Pali, nt., Cắp-cô-độc là em rể của ông trưởng giả thành Xá-vệ. 

” Đại tự 3; một đại lễ tôn giáo quan trọng của Bả-la-môn; xem ?ưởng 4-hàm 
15, kinh số 23 “Cứu-la-đàn-đầu”. Päli, mahaãyañña, cẼ. D. 5. Kũtadanta-sutta. 


17 


Luật tứ phần 6 T22. 938c 


túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, Phật, Thê Tôn.” 
Ông Cấp Cô Độc Thực hỏi: “Có thật là Phật hay chăng?” 
Ông trưởng giả trả lời: “Thật là Phật.” 
Ba lần hỏi cũng ba lần trả lời: “Thật là Phật.” Cấp Cô Độc Thực 
hỏi ba lân rôi, lại hỏi: “Hiện nay đức Phật ở đâu? Nay tôi nuôn đên 
thăm hỏi Ngài.” 
Ông trưởng giả trả lời: “Hiện nay đức Phật ở trong Ca-lan-đà Trúc 
viên.” 
Bấy gIỜ, Cấp Cô Độc Thực xem mặt trời, rồi nghĩ: “Bây giờ đến 
gặp đức Thê Tôn là không phải lúc. Sáng ngày ta sẽ đi.” 
Cấp Cô Độc Thực liền về nhà với tâm niệm hướng về đức Phật mà 
ngủ. 
Bấy giờ, có một thiên thần nọ, trước kia là tôn thân của Cấp Cô 
Độc Thực, vì lòng từ mân muôn điêu lợi ích đôi với Câp Cô Độc 
Thực nên nghĩ như sau: “Cấp Cô Độc Thực, ông muốn gặp đức 
Thế Tôn thì không nên trì hoãn mà không gặp.” Vị thiên thần nọ 
liền dùng thần lực diệt trừ bóng tối, ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. 
Câp Cô Độc Thực thây ánh sáng, liên thức dậy, cho là trời đã sáng, 
liên đên cửa thành Thi-ha.' VỊ thân giữ cửa từ xa thây Câp Cô Độc 
Thực muôn diện kiên đức Thê Tôn liên chứ không trì hoãn, nên mở 
cửa liên. Câp Cô Độc Thực ra khỏi cửa rôi, vị thân liên thu hôi thân 
lực nên ánh sáng liên tiêu mật, bông nhiên tôi trở lại. Câp Cô Độc 
Thực đâm ra sợ sệt, lông trong người dựng ngược, nghĩ răng có kẻ 
Oan gia muốn hại mình. Vị thân kia thấy Cấp Cô Độc Thực hoảng 
SỢ liền an ủi: “Đừng nên sợ! Đừng nên sợ!” Vị thần nói kệ: 

Dâu dùng trăm con ngựa, 

Và lại trăm kim anh, 

Ngựa xe cả trăm có, 


! Thi ha thành môn /Ƒƒ “J3 P1. Vin. ii. Sfwakadvãra. 


18 


T22. 939a Chương i. Phòng xá 


Đồng nữ có trăm người, 

Bảy báu là anh lạc, 

Trăm voi trăng Tuyết Sơn, 

Voi đêu có sáu ngà, 

Và dùng đồng lớn vàng, 

Cùng tử ma kim sa, 

Vua, nghỉ vệ của vua, 

Con voi thuần của vua: 

Băng như trên bồ thí, 

|939a1] Không băng phán mười sáu, 

Phước của một bước đi. 
“Trưởng giả cứ đi tới, cứ đi tới, sẽ có lợi ích! 
Cấp Cô Độc Thực hỏi: “Ông là ai?” 
Vị thần trả lời: “Tôi là thần Thi-ha.” 
Cấp Cô Độc Thực khởi lên ý nghĩ: “Thật chưa từng có! Ta được 
thiên thần khích lệ.” Câp Cô Độc Thực liên đên trong Ca-lan-đà 
Trúc viên. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn đang đi kinh hành nơi đất trồng, từ xa thấy 
Cấp Cô Độc Thực đến, Ngài trở lại chỗ ngôi, trải chỗ ngồi mà ngồi. 


Theo thường pháp của các đức Phật, có một vằng sáng tròn tỏa 
khắp thân. Cấp Cô Độc Thực từ xa thấy đức Thế Tôn tướng mạo 
đoan chánh, các căn tịch tịnh, tối thượng điều phục, các căn kiên 
cố, như con đại long, như vực nước lóng trong, không có chút bợn 
nhơ. Thấy vậy, Cấp Cô Độc Thực phát sinh lòng kính tín. Với lòng 
tín kính hướng vê đức Phật, ông bạch răng: 


“Thế Tôn ngủ có ngon không?” 
Đức Phật trả lời: “Như người đời đều ngủ yên. Nhưng ta thì khác.” 
Liên khi ây Phật nói kệ: 

Tắt cả đêu ngủ yên. 

Phạm hạnh đạt Niết-bàn. 

Nêu không phạm các dục, 


Luật tứ phần 6 T22. 939a 


Được giải thoát các phược. 

T1 át cả ái đã đoạn, 

Điểu phục các nhiệt não. 

Tĩnh chỉ, năm nghỉ yên, 

Thân tâm đếu tịch diệt. 
Bấy giờ Cấp Cô Độc Thực đến trước đức Phật kính lễ sát chân, rồi 
ngồi lui qua một bên. Đức Thế Tôn vì Cấp Cô Độc Thực phương 
tiện nói các pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đạt 
được con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đắc quả tăng 
thượng, tâm yếm ly phát sanh, ông bạch đức Thế Tôn rằng: “Nay 
con xin quy y Phật, Pháp, Tăng làm người ưu-bà-tắc của đức Phật. 
Từ nay về sau trọn đời không sát sanh, cho đền không uống rượu. 
Cúi xin đức Thế Tôn cùng chúng Tăng nhận lời thỉnh mời của con, 
an cư chín mươi ngảy trong mùa hạ này.” 
Đức Phật nói: “Như Lai đã nhận sự mời thỉnh của vua Bình-sa rồi.” 
Cấp Cô Độc Thực lại thưa: “Cúi xin nhận sự mời thỉnh vào năm 
đên.” 
Đức Phật lại nói: “Năm đến Như Lai cũng đã nhận sự mời thỉnh 
của vua Bình-sa.” 
Cấp Cô Độc Thực lại thưa: “Xin Đại đức nhận sự mời thỉnh của 
con vào năm sau nữa.” 
Đức Phật trả lời: “Nếu có trú xứ thanh tịnh như vậy, như vậy, 
không có ồn ào, không có ác thú, nơi rừng vắng người, có thể tọa 
thiền, thì Như Lai sẽ an trụ nơi như vậy.”' 
Cấp Cô Độc Thực liền bạch Phật: “Kính bạch đức Thế Tôn, điều 
đó con đã biệt. Con sẽ biết thời.” 


Cấp Cô Độc Thực thưa tiếp: “Cúi xin đức Thế Tôn cùng chúng 


'PRli, Vin.ii. 158: suãñãgãre kho, gahapati, tathãgatä abhiramanmii, “Gia chủ, 
các Như Lai hoan hỷ trong các nhà trồng (không thất).” 


20 


T22. 939b Chương ¡. Phòng xá 


Tăng nhận sự mời thỉnh thọ thực của con vào ngày mai.” 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. Cấp Cô Độc Thực từ chỗ 
ngồi đứng dậy, kính lễ sát chân Phật, nhiễu quanh rồi cáo lui. 
[939b] vua Bình-sa nghe Cấp Cô Độc Thực thỉnh Phật và Tăng thọ 
thực vào ngày mai liền sai người đến nói: “Ông là khách trọ ở xứ 
này. Chúng Tăng thì nhiều đến 1250 người. Ông có thể khỏi phải 
dọn lễ. Tôi sẽ thiết lễ giùm ông.” Cấp Cô Độc Thực liền sai người 
đến trả lời với vua rằng: “Như thế đã là đã giúp tôi rồi. Không cần 
thiết nữa. Tôi sẽ tự mình chuẩn bị lấy.” 

Bấy giờ, đại trưởng giả Ma-kiệt nghe Cấp Cô Độc Thực thỉnh Phật 
và Tăng thọ thực vào ngày mai, liền đến nói: “Ông là khách trọ ở 
xứ này. Chúng Tăng thì nhiều đến 1250 người. Ông có thể khỏi 
phải dọn lễ. Tôi sẽ thiết lễ giùm ông.” Cấp Cô Độc Thực liền trả lời 
với ông trưởng giả: “Như thế đã là đã giúp tôi rồi. Không cần thiết 
nữa. Tôi sẽ tự mình chuẩn bị lấy.” 

Cấp Cô Độc Thực trở về nhà, trong đêm đó sửa soạn các thức ăn 
ngon bổ. Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, cho người đến báo 
giờ. Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, cùng một ngàn hai trăm năm 
mươi tỳ-kheo Tăng đến nhà ông Cấp Cô Độc Thực an tọa nơi chỗ 
ngồi. Ông Cấp Cô Độc Thực tự tay châm chước các thức ăn ngon 
bố cúng dường Phật và chúng Tăng một cách đầy đủ. Ăn xong, đẹp 
bát rồi, ông lây một chiếc ghế thấp hơn ngồi trước đức Phật. Đức 
Phật dùng vô số phương tiện vì Cấp Cô Độc Thực nói pháp khai 
hóa khiến được hoan hỷ. Thuyết pháp xong, đức Phật liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra về. 

Bấy ĐIỜ, Cấp Cô Độc Thực từ thành Vương-xá trở về nước Xá-vệ. 
Ông đi đến các thôn xóm, thành â ấp, nơi nơi đều ra lệnh như sau: 
“Nơi nào đất trống, hãy lập vườn trồng cây trái, đào ao, bắt cầu đò. 
Đức Phật đã ra đời. Ngài đã nhận sự mời thỉnh của tôi, hạ an cư tại 
nước Xá-vệ. Ngài sẽ đi qua con đường này đề đến nước Xá-vệ. Cầu 
mong các người được PHHƯỚC vô lượng.” 


Khi đến nước Xá-vệ rồi, Cấp Cô Độc Thực suy nghĩ: “Nơi đây có 


21 


Luật tứ phần 6 T22. 939c 


khu đất nảo không xa lắm, không gần lắm, tiện lui tới; đất rộng, 
bằng phăng, ban ngày không ồn ào, ban đêm không có tiếng động, 
không có mòng muỗi, ruồi, ong, loài có nộc độc, ta sẽ mua, lập 
Tăng-già-lam cho Phật?” Cấp Cô Độc Thực lại nghĩ: “Vương tử 
Kỳ-đà! có vườn rất tốt ở nước Xá-vệ, không gần không xa, tiện lui 
tới; đất rộng, bằng phăng, ban ngày không có các sự ôn ào, ban đêm 
không có tiếng động, cũng không có mòng muỗi, rắn độc, nay ta 
hãy đến chỗ vương tử Kỳ-đà để hỏi mua.” 


Cấp Cô Độc Thực liền đến chỗ vương tử nói: “Đức Phật đã xuất 
thê, Ngài có biệt chăng? Đức Phật đã nhận lời mời của tôi [939c] 
an cư mùa hạ tại nước Xá-vệ. Ngôi vườn này ngài có thê bán cho 
tôi với giá trăm ngàn tiên vàng?” 

Vương tử nói: “Không bán.” 

Cấp Cô Độc Thực lại trình bày như trên: “Iôi xin mua khu vườn 
với giá hai trăm, ba trăm, bôn trăm ngàn tiên vàng.” 

Vương tử nói: “Nếu ông đem tiền vàng trải hết mặt đất, không 
trông một chỗ nào, tôi cũng không bán.” 

Cấp Cô Độc Thực liền nói: “Như thế là ngài đã quyết giá, xin ngài 
nhận cho.” 

Vương tử nói: “Tại sao nói tôi quyết giá?” 

Cấp Cô Độc Thực thưa: “Vừa rồi ngài nói, nếu đem tiền vàng trải 
khắp mặt đât, không có khoảng trông, há không phải là quyêt giá? 
Xin vương tử xem lại cựu chê của vua.”” 

Vương tử liền xem lại cựu chế của vua, theo đó, đã nói như vậy tức 
là đã quyêt định giá. Vương tử liên nói: “Tùy ý trưởng giả.” 

Bấy giờ, Cấp Cô Độc Thực trở về nhà, ra lệnh cho gia nhân xuất 
tiền vàng đem đến trải hết mặt đất khu vườn ông Kỳ-đà vương tử; 


' Kỳ-đà vương tử 3X #-Ÿ. Päli: Jeta-kumira. 
* Vin.ii. 159: Cấp Cô Độc nhờ pháp quan phân xử. Pháp quan phán: Khu vườn 
như vậy đã được ngã giá. 


22 


T22. 930c Chương ¡. Phòng xá 


còn một ít đất chưa trải hết. Kỳ Đà vương tử thấy vậy, liền nghĩ: 
“Có lẽ đây là một người phi thường, cũng là phước điền phi thường 
nên mới khiến cho Cấp Cô Độc Thực không tiếc trân bảo như vậy.” 
vương tử liền nói với trưởng giả Cấp Cô Độc Thực: “Thôi, đừng 
trải vàng nữa. Khoảnh đất còn lại, tôi muốn dâng cúng đức Thế 
Tôn.” 


Cấp Cô Độc Thực nói: “Điều đó tùy ý ngài.” 

7. Thứ bậc Tăng trong già-lam 

Đức Thế Tôn từ thành Vương-xá cùng với một ngàn hai trăm năm 
mươi tỳ-kheo du hành trong nhân gian, đên nước Bạt-xà rôi mới 
quay trở lại Tỳ-xá-ly. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đi trước đức Phật, 
đê lây phòng xá cho Hòa thượng, đông Hòa thượng; A-xà-lê, đông 
A-xà-lê; cho tri thức thân hậu của họ. Xá-lợi-phât và Mục-liên đên 
sau. Đức Phật hỏi: “Phòng này của a1?” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nói: “Phòng của Hòa thượng, đồng Hòa thượng, 
A-xà-lê, đông A-xà-lê, tri thức thân tình của con.” 

Vì Xá-lợi-phất và Mục-liên không nhận được phòng để ngủ nên 
phải ngủ bên ngoài bờ đất. Sáng ngày, Xá-lợi-phất và Mục-liên đến 
chỗ đức Thế Tôn, đầu diện kính lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. 
Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Xá-lợi-phật và Mục-liên: 

“Trong đêm ngủ có an lạc không?” 

Thưa: “Bạch Thế Tôn, an lạc.” 

Đức Thế Tôn hỏi: “Ngủ ở chỗ nào?” 

Thưa: “Ngủ bên ngoài bờ đất.” 

Hỏi: “Tại sao vậy?” 

Hai tôn giá đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên đức Phật. Bấy giờ 
đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp. tỳ-kheo Tăng và bảo 
rằng: “Theo ý các ngươi, ai xứng đáng ngồi chỗ thứ nhất, nhận 


nước trước, thọ thực trước; được đứng dậy nghĩnh đón, lễ bái, cung 
kính, tôn trọng, hỏi chào?” 


23 


Luật tứ phần 6 T22. 940a 


Có vị trả lời, người đại tánh xuất gia; có vị trả lời, người tướng mạo 
đoan chánh; có vị trả lời, [940a1] người sống a-lan-nhã; có vị trả 
lời, vị nào trì khất thực; có vị trả lời, người trì y phân tảo; có vị trả 
lời, vị làm pháp dư thực không ăn; có vị trả lời, vị nhất tọa thực; có 
vị trả lời, vị nhất đoàn thực; có vị trả lời, người sống nơi bãi tha 
ma; có vị trả lời, người ngồi nơi đất trồng; có vị trả lời, người sống 
dưới gốc cây; có vị trả lời, vị thường ngôi; có vị trả lời, vị tùy tọa; 
có vị trả lời, vị trì ba y; có vị trả lời, vị có khả năng tụng kimh; có vị 
trả lời, vị đa văn; có vị trả lời, vị pháp sư; có vị trả lời, vị trì luật; có 
vị trả lời vị ngồi thiền... Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Các tỳ-kheo, 
hãy lắng nghe câu chuyện nên cho hay không nên cho. 

“Thuở quá khứ, có ba con vật bạn: voi, khỉ và con tu hú,' cùng 
sống trên cây Ni-câu-luật. Một hôm, ba con vật này suy nghĩ: 
“Chúng ta sông chung, sao không cung kính nhau mà lại khinh mạn 
nhau? Chúng ta nên tìm hiểu tuôi lớn nhỏ để rồi theo thứ tự lớn nhỏ 
mà cung kính lẫn nhau. Nếu ai lớn tuổi, thì sẽ được tôn trọng cung 
kính cúng cường. Lập ra phép tắc như vậy rồi, chúng ta sống chung 
trong rừng.” Khi và tu hú hỏi con voi: “Bạn nhớ có mặt nơi đây bao 
lâu rồi? Voi nói: “Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, khi tôi đi, cây mi-câu- 
luật này mới đụng ngang rốn." Voi và tu hú hỏi con khỉ: “Bạn nhớ 
có mặt nơi đây bao lâu rồi?” Vượn trả lời: “Tôi nhớ lúc còn nhỏ, 
đưa tay thì cây ni-câu-luật này mới ngang đầu.” Voi nói với con khỉ 
rằng: “Như vậy là bạn lớn hơn tôi.” Voi và con khỉ hỏi con tu hú: 
“Bạn nhớ có mặt nơi đây bao lâu rồi?' Tu hú trả lời: “Tôi nhớ ở bên 
hữu núi chúa Tuyết sơn có cây ni-câu-luật rất lớn. Tôi ăn trái nơi 
cây đó, rồi đến đây đại tiện ra hột nên mọc lên cây ni-câu-luật này.” 
Hai con kia đều nghĩ: “Con chim này lớn tuôi hơn mình.? Bấy giò, 
voi cõng khi trên đầu. Khi lại cõng tu hú trên vai. Rồi cùng nhau du 
hành trong nhân gian. Từ thôn này đến thôn kia, từ thành này đến 


' Đoạt điều #Š É. Không rõ chim gì. 7ừ nguyên: Một loại chim sẻ lớn bằng con 
le le, đen như quạ, bay rất nhanh; thành bầy đến cả nghìn con. Cũng gọi là “sẻ 
Đột quyêt.” Vin.iI. 161: 7//r/ka, chìm chá cô. Anh dịch là con gà gô (partridge). 


24 


T22. 940b Chương ¡. Phòng xá 


thành nọ, và tuyên bố: “Người nào có sự kính trọng bậc trưởng lão 
thì người ấy có thể an trú nơi pháp này, đời này có danh dự, đời sau 
sanh nơi đường lành." Bấy giờ, tu hú nói pháp như vậy, mọi người 
đều tùy thuận, và sự giáo huấn này cũng được truyền khắp. 


“Các ngươi là những người xuất gia trong giáo pháp của Ta, cũng 
nên cung kính với nhau như vậy thì Phật pháp mới được truyền 
khắp. Từ nay về sau cho phép tùy theo lớn nhỏ mà cung kính lễ bái, 
nghĩnh đón hỏi chào bậc Thượng tọa.” 

Khi các tỳ-kheo nghe đức Phật dạy là các tỳ-kheo nên tùy theo lớn 
nhỏ cùng nhau cung kính bậc thượng tọa, các vị lại lễ bái người 
bạch y, và nói rằng: “Ông lớn tuôi hơn tôi.” 


Đức Phật dạy: “Không nên lễ bái người bạch y. Các ngươi đối với 
người nào [940b] nên lễ, và không nên lễ như sau: “Không nên lễ 
là tất cả những người nữ. Người thọ đại giới trước không lễ người 
thọ đại giới sau. Những người nói phạm biên tội, phạm tỳ-kheo-nIi, 
tặc tâm thọ giới, phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, giết cha mẹ, giết 
A-la-hán, phá Tăng, ác tâm làm thân Phật ra máu, phi nhân, súc 
sanh, hai căn, bị cử, diệt tẫn, đáng diệt tẫn, và tất cả những người 
nói phi pháp, đều không nên lễ. 

“Những người nào nên lễ? Sa-di-ni nhỏ nên lễ sa-di-ni lớn, lễ sa-di, 
thức-xoa-ma-na, tỳ-kheo-ni, ty-kheo, và tháp của những vị, tất cả 
đều nên lễ. Hoặc sa-di niên thiếu nên lễ sa-di lớn, lễ sa-di-ni, thức- 
xoa-ma-na, cho đến tỳ-kheo và tháp, tất cả đều nên lễ. Thức xoa- 
ma-na nhỏ nên lễ thức xoa-ma-na lớn, lễ tỳ-kheo-ni, tỳ-kheo và 
tháp; thảy đều nên lễ. Tỳ-kheo-ni tuổi nhỏ nên lễ tỳ-kheo-ni lớn, tỳ- 
kheo và tháp; thảy đều nên lễ. Tỳ-kheo nhỏ nên lễ tỳ-kheo lớn, và 
tháp của tỳ-kheo, cũng nên lễ. Tất cả chư Thiên, người đời, chư 
ma, phạm vương, Sa-môn, bà-la-môn đều nên kính lễ Như Lai Thế 
Tôn, và tháp.” 

Khi Đức Thế Tôn dạy kính lễ tháp như vậy, các vị lại lễ tháp miễu 
của bạch y. 


Đức Phật dạy: “Không nên lễ tháp miếu của bạch y.” 


25 


Luật tứ phần 6 T22. 940c 


Có vị đã không lễ tháp miếu của bạch y, lại đi quanh phía bên tả.' 
Vị thần bảo hộ tháp miếu giận. Đức Phật dạy: “Tùy theo hướng đi 
đến mà đi. Không nên có ý đi quanh phía bên tả.” 

Các tỷ-kheo nghĩ, “sa-di nên lây tuôi đời làm lớn nhỏ hay lấy năm 
xuất gia làm lớn nhỏ?” Đức Phật dạy: “Nên lây tuổi đời làm lớn 
nhỏ. Nếu tuôi đời bằng nhau thì nên lấy tuổi xuất gia làm lớn nhỏ.” 


Có vị tỳ-kheo nọ đến trước. Tỳ-kheo đến sau lớn hơn một đêm.” Vị 
đến sau bèn đời tỳ-kheo đến trước đi. Đức Phật dạy: “Không nên 
đời, cũng không nên đứng dậy. Cho phép ngôi vào giữa.”) Khi ngồi 
vào giữa, lại có sự xê dịch vỚi nhau khiến cho chúng bị náo loạn. 
Đức Phật dạy: “Cho phép vị đên sau thì ngôi sau.” 

Khi cho ngồi sau, họ lại ngồi sau bạch y. Đức Phật dạy: “Không 
nên ngôi như vậy.” 

Có vị lại ngồi sau sa-di. Đức Phật dạy: “Không nên ngồi như vậy. 
Nên ngôi dưới đại tỳ-kheo.” 

Có vị không kịp hậu an cư. Lấy số thọ đại giới mà tính tuôi. Đức 
Phật dạy: “Không nên như vậy.” 

Hòa thượng A-xà-lê nên giáo thọ về thời tiết như sau: Mùa đông, 
mùa xuân, mùa hạ, ông được chừng ây ngày. Hoặc một tháng, hoặc 
nửa tháng, hay một ngày; hoặc trước bữa ăn, [940c| sau bữa ăn, 
cho đên theo bóng của mặt trời mà tính. 

Nhóm sáu tỳ-kheo ở trong nhà bạch y, thấy Thượng tọa đến, không 
đứng dậy chào, lại nói: “Đây không phải là Tăng địa.” 

Phật nói: “Không nên nói như vậy. Nên đứng dậy chào.” 

Nơi mé nước, dưới gốc cây, bên hòn đá, trên bãi cỏ, trên thuyền, có 
vị không đứng dậy tránh Thượng tọa, lại nói: “Đây không phải là 
Tăng địa.” Đức Phật dạy: “Nên đứng dậy.” 


' Đi quanh phía hữu, sợ phạm tội kính lễ tháp miễu quỷ thần. 
? Đại nhất dạ k7; đây chỉ thọ đại giới trước một ngày. 
3 Người lớn, đến sau, được ngồi vào giữa chúng. 


26 


T22. 940c Chương i. Phòng xá 


8. Trú trì 
Có cư sĩ làm phòng cho Tăng mà không vị nào đến ở, cư sĩ kia nói: 
“Đại phú trưởng giả nhiều của nhiều tiền, làm phòng cho Tăng, Sa- 


môn Thích tử đến ở. Còn tôi nghèo khổ, đâu có vị nào đến ở!” Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


Chúng Tăng nên sai một tỳ-kheo đến ở! bằng bạch nhị yết-ma, theo 
pháp thức sau: trong chúng nên sai một vị có thê tác pháp yêt-ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng đem phòng”... này 
cho tỳ-kheo tên là... liệu lý. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận.` Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức X7 xin lắng nghe! Phòng... này giao cho f}- 
kheo... liệu lý.° Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng đem 
phòng... này giao cho tf)-kheo tên... liệu lý thì ừmn lặng. VỊ 
nào không đồng ý xin nói. 

“Tăng đã chấp: thuận giao phòng... này cho t)-kheo... liệu 
lý rồi. Tă “ng chấp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 


' Ngũ phân 25 (tr.167b29): Trú xứ không có tỳ-kheo ở. Phật cho phép cư sĩ thỉnh 
một tỳ-kheo làm Ma-ma-đề ##/#šš, thường trú để trông coi. Cư sĩ cung cấp các 
nhu cầu nhật dụng. Tham chiếu Päli, Vin. ii. 159: một người thợ may nghẻo, 
muốn dựng chùa cho Tăng. Nhưng không tự làm nổi. Ông than: “Mình nghèo, 
nên không tỳ-kheo nào ngó ngàng đến.” Phật khiến Tăng cử tỳ-kheo doanh sự 
(navakamma) đễ giúp cư sĩ dựng chùa. 

* PÄli: vihara: tỉnh xá. Trong bản Hán, phòng và tinh xá được hiểu lẫn lộn, đều 
dịch từ vihara, cũng gọi là chùa. 

3 Bản Hán có thể nhảy sót một đoạn. 

3 PRli: bhikkhuno navakammain, giao cho tỳ-kheo làm doanh sự. 


27 


Luật tứ phần 6 T22. 941a 


9. Phòng ốc 

Bấy giờ, các tỳ-kheo. muốn làm phòng.' Đức Phật cho phép. Có vị 
muốn ban đất cho bằng. Phật cho phép. Nếu có đá, gốc cây, gai, 
nên dọn đẹp. Nếu có hầm, có kênh, chỗ cao chỗ thấp thì nên làm 
cho bằng. Nếu cần đề phòng nạn nước lũ thì nên đắp bờ ngăn. Nếu 
sợ đất có chủ, hoặc nói lôi thôi thì nên giải quyết cho phân minh. 
Nếu có gốc, cây lớn hoặc đá thì nên bứng đi. Không bứng được thì 
nên đốt. Nếu vẫn không đị thì sau khi đốt, chế nước hay giám" 
vào, rồi kê đá mà bây đi. Nếu khó phá thì nên dùng chùy sắt đề phá 
ra. Nếu không thể được thì đào cái hầm một bên rồi chôn xuống. 


Có vị cần ban đất cho bằng. Sau khi cày, cần ban cho phẳng. 
Không biết ai có thể ban. Phật nói, hoặc tỳ-kheo, hoặc sa-di, hay 
người coi Tăng-già-lam, hoặc ưu-bà-tắc. 

Có vị cần ngói. Phật cho phép làm, hoặc tự làm hay bảo người làm 
đều được. Có vị cần khuôn làm ngói. Phật cho phép sắm. Có vị lẫy 
bùn trét vào khuôn ngói. Phật dạy nên dùng vải xấu, nhúng vào 
nước, lau chung quanh. Chỗ làm ngói có cỏ. Phật dạy nên làm chỗ 
không có cỏ. Nếu ngói không khô thì nên lật lại. Khi lật, bị đút cỏ, 
không phạm. Ngói không [941a1] bằng thì nên gọt cho bằng. Nếu 
ngói khô thì nên chất đống lại. Nếu trời mưa thì nên che phủ. Nếu 
gió thôi thì nên lấy cây hay đá đè lên trên. Nếu sợ trâu, dê, hay các 
loài súc sanh ăn cỏ phủ ở trên thì nên lẫy bùn bôi lên trên cỏ. 

Có vị cần cánh cửa, cho làm cánh cửa. Có vị làm hình rồng rắn nơi 
cửa cánh cửa. Phật dạy, không được làm hình tượng như vậy. Cho 
phép vẽ hình dây nho hay hình bông sen. Có vị muốn làm hình lá 
cây nơi cánh cửa. Phật cho phép làm. Có vị muốn làm hình binh 
mã. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Nên dùng màu tía hay 
màu chu, hay năm màu để làm. Có vị dựa vào nên màu bị mắt. Phật 


! Xem cht. 37 trước. 

? Các bản TNM: nhược thạch bắt khả khứ 3# 6 *J +: nếu đá không thê xeo đi. 
Đề bản, không có chữ /hạch. 

3 Để bản: khổ ứửu 3-38. TNM, không có chữ khổ. 


28 


T22. 94la Chương 1. Phòng xá 


dạy, không được dựa như vậy. Có vị Thượng tọa kia già bệnh, và 
tỳ-kheo từ đường xa mới đến. Tỳ-kheo nếu không dựa thì thân 
không an ôn. Đức Phật dạy, cho phép dùng cỏ, lá, vỏ cây hay một 
trong mười loại y lót sau lưng để dựa. 

Có tỳ-kheo kia ban ngày, chỗ đông người, nằm sát đất mà ngủ. Các 
cư sĩ thấy đều cơ hiềm, nói Sa-môn Thích tử tự xưng là giác ngộ 
mà ban ngày nằm sát đất ngủ hay sao? Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật 
dạy, không được nằm như vậy. 

Có Thượng tọa kia già bệnh, và tỳ-kheo từ đường xa đến, vì ban 
ngày không ngủ, nên rất mỏi mệt. Đức Phật cho phép vào trong 
phòng đóng cửa lại rồi ngủ. Có vị đuổi người bệnh. Phật dạy, 
không được đuôi người bệnh. Người bệnh cũng không nên đi. 
Nhóm sáu tỳ-kheo lấy cớ bệnh không tránh Thượng tọa. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Phật dạy, không được lây cớ như vậy. Tỳ-kheo 
bệnh ở trên lầu gác, nơi phòng lớn, đại tiểu tiện, khạc nhồ, nhơ bẩn 
hôi thối, không sạch. Đức Phật dạy tỳ-kheo bệnh không nên ở trên 
lầu gác, nơi phòng lớn. Nên ở nơi phòng nhỏ, hoặc làm nhà riêng 
biệt. 

Tỳ-kheo bệnh không thể đến chỗ đại tiểu tiện. Đức Phật dạy cho 
phép làm nơi đại tiêu tiện gần chỗ ở nhất. Nếu không thể ra khỏi 
phòng, cho phép để đồ đại tiểu tiện trong phòng, hay không thể 
đứng dậy ra khỏi giường đức Phật cho phép đục cái lỗ nơi giường, 
bên dưới để cái bô. 

Có bệnh nhân khạc nhồ trong phòng, bân đất. Đức Phật dạy, không 
nên nhồ như vậy. Có tỳ-kheo giả yêu, là bậc Thượng tọa, dậy nhiều 
lần, mệt. Đức Phật cho phép làm đồ đề nhô. 

Trú xứ nọ đông người, vị kia bắt rận bỏ dưới đất. Đức Phật dạy, 
không nên bỏ như vậy. Có tỳ-kheo giả bệnh, là bậc Thượng tọa, 
phải dậy nhiều lần để vất rận, nhọc mệt. Đức Phật dạy, cho phép bỏ 
trong đồ đựng, hoặc lông, hoặc kíp bối, hoặc vật xấu rách hay 
bông. Nếu rận bò ra, thì nên dùng cái ống để đựng. Có vị dùng vật 


29 


Luật tứ phần 6 T22. 94lb 


báu làm ống đựng. Phật dạy, không được dùng vật quý báu làm 
[941b] ống. Cho phép dùng xương, răng, sừng, sắt, đồng, thiếc, chì, 
ống tre, trúc cây... để làm ống đựng rận. Nếu rận bò ra ngoài thì 
dùng đồ đậy lại. Có vị dùng vật báu làm đồ đậy. Đức Phật dạy, 
không nên dùng vật báu làm đồ đậy. Nên dùng xương, răng, cho 
đến cây đề làm. Để chỗ không ôn định, Phật bảo nên dùng dây cột 
vảo trong chân g1ường. 

Bấy giờ, tỳ-kheo phân phòng. Có tỳ-kheo nhận được phòng hư đô. 
Vị đó nghĩ như vầy: “Chắc muốn khiến ta tu bố phòng?” Nên 
không nhận. Đức Phật dạy nên nhận rồi tùy theo khả năng mà tu 
bổ. Có tỳ-khco. muốn tu bổ phòng, đức Phật cho phép tu bổ. Tất cả 
vật cần thiết, đều cho phép cung cấp. 


10. Tường rào chùa 

Thế Tôn từ Tỳ-xá-ly du hành trong nhân gian, qua nước Bạt-xà, 
đến nước Xá-vệ, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo. 
Bấy giờ Cấp Cô Độc Thực nghe đức Thế Tôn đến nước Xá-vệ, liền 
đánh xe đi nghinh đón. Từ xa thấy đức Phật, ông liền xuống xe, đi 
bộ đến trước mặt đức Phật, đầu diện kính lễ sát chân rồi đứng qua 
một bên. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì Cấp Cô Độc 
Thực nói pháp, khai hóa, khiến được hoan hỷ. Hoan hý rồi, Cấp Cô 
Độc Thực bạch đức Thế Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn nghỉ nơi Kỳ-hoàn. Sáng mai con thỉnh thọ thực.” 
Đức Thế Tôn Im lặng nhận lời. Cấp Cô Độc Thực biết đức Phật 
nhận lời rôi, kính lê cáo lui. Về nhà, trong đêm Câp Cô Độc Thực 
chuẩn bị các thức ăn ngon bổ rồi, sáng ngày đến thỉnh Phật thọ 
thực. Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, đến nhà ăn, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Cấp Cô Độc Thực tự tay châm chước các thức ăn ngon bồ 
cúng dường Phật và chúng Tăng một cách đầy đủ. Ăn xong, cất 
bát, ông dùng bình bằng vàng dâng nước rồi bạch Phật: 

“Con xin dâng cúng ngôi vườn Kỳỷ-hoàn lên đức Thế Tôn. Cúi xin 
Thê Tôn thâu nhận.” 


30 


T22. 94lc Chương 1. Phòng xá 


Đức Phật dạy: “Này cư sĩ, ông nên đem ngôi vườn này dâng cúng 
cho Phật và Tăng bốn phương. Tại sao vậy? Này cư sĩ, nếu là vườn 
hay vật trong vườn, phòng hay vật trong phòng, nhà hay vật trong 
nhà, y bát, tọa cụ, ống đựng kim, của Thế Tôn, thì tất cả chư thiên, 
người đời, sa-môn, bà-la-môn, ma phạm không thể sử dụng được.” 
Theo lời dạy, cư sĩ liền dâng cúng ngôi vườn lên đức Phật và bốn 
phương Tăng. Đức Thế Tôn dũ lòng thương thọ nhận và nói kệ 
khuyến dụ: 

Trồng cây trái lập vườn, 

Hoặc lập cầu và đò, 

Đào giống nơi hoang vắng, 

Và bồ thí phòng xá. 

Những hạng người như vậy, 

Ngày đêm phước tăng ích. 

J94lc[' Nên giữ giới như pháp 

Sau được sanh đường lành. 
Bấy giờ, Cấp Cô Độc Thực đầu diện kính lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, 
khiến được hoan hỷ. Cấp Cô Độc Thực nghe pháp hoan hỷ rồi, 
kính lễ sát chân, cáo lui. 
Bấy giờ trong vườn Kỳ-hoàn, bò, dê ra vào tự do không có giới hạn 
ngăn cấm. Đức Phật bảo đào hào xung quanh cho chúng khỏi vào. 
Các tỳ-kheo già bệnh là bậc Thượng tọa không thể bước qua được. 
Phật cho phép làm cầu để đi. Các vị ấy không biết làm thế nào. 
Phật bảo dùng ván hay gỗ để làm, hoặc dùng dây buộc nối liền. Các 
tỳ-kheo Thượng tọa già bệnh khi đi qua cầu, trượt chân bị ngã 
xuống. Đức Phật cho phép buộc dây hai bên để vịn. Nếu nắm sợi 
dây bị té thì nên làm lan can hai bên. Nếu hào không bảo đảm thì 
nên làm hàng rảo. 
Không có cửa ngõ thì cho phép làm cửa ngõ. Nếu hàng rào không 
bảo đảm thì nên xây tường. Khi xây tường, cần thứ gì đều cho phép 
sắm đề xây. Nếu không bảo đảm thì nên làm công có lầu. Vương tử 


3l 


Luật tứ phần 6 T22. 942a 


Kỳ-đà muốn làm công lầu quý giá tại Kỳ-hoàn' được đức Phật 
đông ý. 

Cây nơi vườn Kỳ-hoàn không được tốt. Phật bảo trồng ba thứ cây, 
cây bông, cây có trái và cây nhiêu lá. 

Bấy giờ, có vị tỳ-kheo Thượng tọa, nôi tiếng nhiều người biết, thọ 
thực nơi Xá-vệ rôi trở vê Kỷ-hoàn bị bệnh nhiệt. Đức Phật cho 
phép dùng cỏ hay lá cây đề che, hay lấy một trong mười loại y để 
che. Nếu vẫn cứ nóng thì nên trồng hai bên đường bằng ba thứ cây 
trên. 

Kỳ-hoàn cách dòng nước xa, Phật cho phép đào mương dẫn nước 
vào. Mương sạt lỡ, Phật cho phép dùng cỏ đê chận. Nêu cỏ bị rã 
nát, thì nên dùng gạch, đá hay cây đê chận. 

Nếu cần đào giếng thì đào giếng, tất cả những thứ cần dùng đều 
cho săm. Khi xách nước, bị bùn làm vỡ gàu xách, cho phép dùng 
cây gô lót xung quanh, đê gàu vào giữa. Nêu đô múc vân bị vỡ, cho 
phép dùng túi bằng lông? để đựng. Nếu vẫn bị vỡ, cho phép dùng 
da thuộc đề làm. Nếu dây kéo bị đứt thì nên dùng da. 


Tỳ-kheo không quen xách, bị đau tay, cho phép dùng bánh xe để 
quay. Nếu lỗ bánh xe bị hư thì cho phép dùng sắt để làm. Nếu bị 
nước chảy ngược vào trong giếng thì nên dùng đá, gạch hay cây gỗ 
ngăn bốn bên. Nếu sợ chỗ rửa nước đọng lại thành bùn bân thì 
dùng gạch, đá để lót. Nếu sợ trẻ nít TƠI xuống giếng thì nên dùng 
cây hay gạch đá làm lan can ngăn. Nếu xách nước, gàu bị đứt dây 
rớt xuông giêng, thì nên dùng móc để móc lên. Cái gàu không có 
chỗ đề ôn định. Đức Phật [942a1] cho làm cái giá gần bên giếng để 
móc cái gàu lên. 


' Vin. ii. 159: khoảng đất trước cổng chưa trải vàng, vương tử Kỳ-đà không bán, 
mà cúng luôn cho Phật. Tại đó, ông xây một ngôi nhà nhỏ (ko//haka), một kiểu 
vọng lâu. 

“ Mao lâu nang $,#£ #Š.. 


32 


T22. 942a Chương 1. Phòng xá 


11. Nhà tắm 

Kỳ-hoàn chưa có nhà tắm. Phật cho phép làm. Các vị ấy không biết 
cách làm. Phật bảo làm vuông hay tròn hoặc tám cạnh. Các vị ấy 
làm phía trước nhà. Đức Phật nói không nên làm trước nhà mà nên 
làm một bên, nơi chỗ khuất. 

Nhà tắm bị gió lạnh. Phật cho làm cửa để đóng lại. Bị khói, cho 
làm lỗ thông hơi. BỊ tối, cho làm cửa số. Bị bùn, cho dùng gạch, đá, 
cây làm cái ghế ngồi tắm. Bị bùn bắn chân, cho dùng đá hay gạch 
lót nền. Nếu đầu cây trật khớp, nên đục thành răng chó, ép lại với 
nhau. 

Bấy giờ, khi Thượng tọa muốn mát, nhóm sáu ty-kheo đóng cửa. 
Khi Thượng tọa muốn ấm, nhóm sáu tỳ-kheo lại mở cửa. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Phải theo yêu cầu của chúng mà 
đáp ứng.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo vào nhà tắm trước, chiếm lấy chỗ tốt. Thượng 
tọa đến sau không có chỗ. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy 
nên tùy theo thứ tự mà ngồi. Vị Thượng tọa không vào, bỏ chỗ 
trống. Đức Phật dạy, vị thứ tọa nên ngôi. Khói xông lên mặt, Phật 
cho phép dùng vật để ngăn. Đầu bị nóng, cho phép trùm lại. Lưng 
nóng, cho phép che. Thân hôi thối, cho phép dùng bùn để tắm. Có 
tỳ-kheo nọ nghi, không dám dùng hương trộn với bùn. Đức Phật 
cho phép dùng hương để tắm. Trong nhà tắm, đất bị nóng, cho 
phép tưới nước cho mát. 


^ 39 ^ 1 


Có vị cùng bạch y tắm, xem “đuôi” của nhau, rồi nói, “đuôi” người 

này dài, cái “đuôi” người kia to. Phật dạy, không được tắm chung 

với bạch y. Nếu người nào xưng tán Phật, Pháp, Tăng thì cho phép 

tăm chung. 

Các tỳ-kheo dùng y trải dưới đất trống, trời mưa ướt. Đức Phật cho 

phép xêp lại rôi máng trên vách, trên móc ngà voi, trên trụ cột hoặc 

trên giá y. Có vị lo ngại khói xông bân y. Đức Phật cho phép làm 

nhà đê y riêng. 

Có vị khỏa thân chà mình cho người khỏa thân. Phật dạy, không 
33 


Luật tứ phần 6 T22. 942b 


được làm như vậy. Có vị khỏa thân chà mình cho người không 
khỏa thân. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị không khỏa 
thân, nghi, e ngại không dám chà mình cho người khỏa thân. Đức 
Phật cho phép. Có vị khỏa thân cạo tóc cho người khỏa thân. Phật 
dạy, không được làm như vậy. Có vị khỏa thân cạo tóc cho người 
không khỏa thân. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị không 
khỏa thân cạo tóc cho người khỏa thân. Phật dạy, không được làm 
như vậy. 


Có vị khỏa thân xỉa răng. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị 
khỏa thân rửa tay, rửa chân, rửa mặt. Phật dạy, không được làm 
như vậy. Có vị khỏa thân ăn. Phật dạy, không được làm như vậy. 
Có vị khỏa thân đại tiểu tiện. [942b| Phật dạy, không được làm như 
vậy. Có vị khỏa thân kính lễ người khỏa thân. Phật dạy, không 
được làm như vậy. Có vị khỏa thân kính lễ người không khỏa thân. 
Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị không khỏa thân kính lễ 
người khỏa thân. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị khỏa 
thân đi đường. Phật dạy, không được làm như vậy. Có vị khỏa thân 
đi kinh hành. Phật dạy, không được làm như vậy. 

12. Dùng nước 

Bấy giờ, nhà tắm nơi Kỳ-hoàn cách xa nước. Phật cho phép đào 
mương hay đào giếng đem nước vào, như trên. Nếu nước ít thì nên 
đào mương cho lớn. 

Có vị xách nước đau tay. Phật cho phép làm con quay để quay. 
Không biết chứa nước chỗ nào. Phật cho phép đựng trong cái ghè. 
Khi xách nước, lúc trời mưa, có vị lo y bị ướt. Phật cho phép làm 
cái nhà trên cái giếng. 

Tỳ-kheo khỏa thân xách nước, thấy phụ nữ đến, hỗ thẹn bèn ngồi 
xuống. Các ty-kheo bạch Phật. Phật dạy, không được làm như vậy. 
Các tỳ-kheo tắm nơi suối, nơi kênh, nơi ao, long nữ giận cơ hiềm. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy, không được tắm như vậy. Cho 
phép dùng bốn loại tắm được che kín: hoặc chỗ có vách che; hoặc 
chỗ có lá cây, cỏ che; hoặc lấy nước che thân; hoặc dùng y để che 


34 


T22. 942c Chương 1. Phòng xá 


thân.' Nếu tắm tại ba chỗ trên, cần dùng thứ gì cho phép được trao 
đôi lần nhau. Dùng y che thân, tât cả đêu như pháp. 

Người xây cất, được phép tắm. Nếu nước ít thì nên mở rộng chỗ 
nước. Nếu sợ nước rò rỉ xuống nhiều, thì nên làm chỗ rò nhỏ ở mé. 


Các tỳ-kheo tắm nơi đất trống, mắc bệnh. Đức Phật dạy cho phép 
làm cái nhà tắm nhỏ để tắm. Nếu đất nơi nhà tắm bị bùn, cho phép 
dùng gạch đá hay cây hoặc đá đăm, cát để lót. Nước đọng lại, cho 
phép mở đường tháo nước ra ngoài. 


13. Đất trống 

1. Các tỳ-kheo nấu nước nơi đất trồng, trời mưa, y bị ướt. Đức Phật 
cho phép làm nhà đê nâu nước. 

Các tỳ-kheo để củi tươi nơi chỗ đất trống, trời mưa bị ướt. Đức 
Phật cho phép làm nhà đề củi. Có tỳ-kheo coi nâu thức ăn nơi chỗ 
đât trông, trời mưa y bị ướt làm bân vật đựng thức ăn của tịnh 
nhân. Đức Phật dạy cho phép làm tịnh trù đê nâu thức ăn. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo được nhà bạch y mời thọ thực, trên đường đi 
bị mưa ướt y. Đức Phật dạy cho phép nơi khoảng không gian xóm 
làng nên thiệt lập Tăng-già-lam. 

2. Tỳ-kheo đại tiểu tiện nơi đất trống, người nữ thấy, tỳ-kheo vội 
vàng đứng dậy. Đại tiện chưa xong nên sanh bệnh. Đức Phật cho 
phép làm nhà vệ sinh. Kia chỉ làm một chỗ đại tiện, gặp lúc nhiêu 
người đi phải đứng chờ. Phật cho phép làm nhiêu chô, nên làm cửa, 
nên ngăn [942c] đừng cho thây nhau. 

Ty-kheo Thượng tọa già bệnh, đại tiêu tiện xong bị té. Phật cho 
phép làm lan can hai bên. Có vị đại tiện xong chùi trét lung tung, 


! Tham chiếu Päli, Vin. ii. 122, Phật cho phép ba loại che tắm: che bằng nhà tắm, 
che bằng nước, che bằng y (vải). Tắm trong ba chỗ này, các tỳ-kheo khỏa thân 
nhưng được phép giúp đỡ nhau hay trao nhau những vật dụng cần thiết. Tỳ-kheo 
khỏa thân phục vụ nhau, hay trao vật cho nhau, phạm đột-kiết-la. 


ch) 


Luật tứ phần 6 T22. 942c 


hoặc nơi góc tường hoặc nơi hòn đá, hoặc trên cỏ. Phật dạy, không 
được chùi trét như vậy. Nên làm chô rửa riêng biệt. 

Có vị tiêu tiện lung tung bản đất. Phật dạy, không được tiểu như 
vậy. Nên tiêu tiện một chỗ ở mé. Nêu vân lo ngại bị bân thì làm 
riêng chô tiêu tiện. Các vị ây không biệt làm cách nào. Phật dạy 
đào một cái hâm, bên dưới đê hòn đá, đặt một cái ghẻ lên. Chọc 
thủng đáy ghẻ đê chỗ rút nước, hai bên lót cây. Nêu sợ hôi thôi thì 
nên đậy lại. 

3. Các tỳ-kheo kinh hành nơi đất trống, có răn, bò cạp, rít. Ty-kheo 
chưa ly dục, thây sợ. Đức Phật cho phép làm chỗ kinh hành treo. 
Các thây không biệt cách làm. Đức Phật bảo đào đât trông trụ rôi 
lót ván lên trên đê đi. Sợ mưa gió, thì làm nhà che bên trên. 

14. Lò sưởi 

Phật ở tại Câu-thiểm-di. 

Nhóm sáu tỳ-kheo dùng tơ lụa vẽ vời trang sức trong phòng, đốt 
lửa hơ âm, khói xông bân phòng, bân ngọa cụ. Phật dạy, không 
được làm như vậy. 

Các tỳ-kheo mùa đông bị lạnh. Phật cho phép nhúm lửa nơi đất 
trông đê hơ cho âm. Nhúm lửa nơi đât trông ngôi, bị lạnh sau lưng. 
Đức Phật cho phép nhen lửa bên ngoàải, đê cho hêt khói rôi bưng 
vảo trong phòng đê hơ. Nêu có nhiêu người không châp nhận thì 
làm riêng nhà sưởi âm.' Các thây không biệt làm sao. Đức Phật cho 
phép làm vuông, tròn hoặc dải. 

Có vị nhúm bếp lung tung. Phật dạy, không được làm như vậy, nên 
đê chính giữa một cái hỏa lò. Các tỳ-kheo nhận được cái lò bánh 
xe.ˆ Đức Phật cho phép chứa dùng. Các thây không biệt cho ai đây 


' Nhiên hỏa đường 34 X “%*, nhà đốt lửa. Ngã phần 25 (tr.168a19): Mùa lạnh, các 
tỳ-kheo tập họp, sợ lạnh. Phật cho làm ôn thất š# #. Pali: aggIsäla, nhà lửa; cÝ 
Vin.ii. 154. Các trường hợp khác, ôn thất cũng chỉ nhà tắm có nước nóng. 

? Luân hỏa lô #4 k 3š, lò lửa có bánh xe để di chuyền. 


36 


T22. 943a Chương 1. Phòng xá 


đi. Đức Phật dạy nên giao cho sa-di hoặc tỳ-kheo hay người giữ 
Tăng-già-lam. 

Tỳ-kheo kia không quen thôi lửa, nên thôi lửa mà sinh bệnh. Đức 
Phật cho phép làm cái ống để thôi. Có vị dùng vật báu để làm ống 
thôi. Phật dạy, không được dùng vật báu làm mà nên dùng xương, 
đồng, thiếc hay cỏ xá la, tre, trúc, cây để làm. Nếu sợ miệng ông 
thôi bị cháy thì cho phép dùng miếng sắt bao ngoài, đừng để củi lửa 
trong bếp rớt lên trên. Nếu sợ nóng tay nên làm cái kẹp. Có vị dùng 
vật báu làm cái kẹp. Phật dạy, không được dùng như vậy. Nên dùng 
xương, răng, đồng, thiếc hay cây để làm. Nếu sợ cái đầu ống bị 
cháy, cho dùng miếng sắt để bao lại. Có vị muốn gom lửa lại, cho 
làm cái cào để cào. Muốn giữ lửa lại, cho moi cái hầm cho lửa 
xuống. Nếu sợ lửa tắt thì dùng tro phủ lên trên. 

Các tỳ-kheo dùng nước lạnh rửa mặt, rửa tay, rửa chân nên bị lạnh. 
Đức Phật [943a1| cho phép nấu nước nóng để rửa. Các thầy không 
biết cách nấu. Đức Phật bảo dùng ghè tắm đựng đầy nước để bên 
lửa. Nếu ghè nhiều để bên lửa không đủ chỗ, làm ba cái nạng 
chống. Đỗ nước đây cái vò lớn rồi đặt lên đó mà hâm nóng. Nếu 
cái vò đun lớn khiến cho lửa bị ngộp, thì nên dùng dây treo lên. 
Nếu dây bị cháy thì dùng ống tre bao cái dây. Nếu ông tre bị cháy 
thì dùng bùn trét bên ngoài. Khi rót nước, ống bị gãy. Đức Phật bảo 
nên lấy vật khác kẹp lấy. Khi rót nước sợ chảy ra ngoài nên dùng 
ống đê rót. Nếu cái dây treo bị đứt nên lấy sắt làm cái khâu để móc. 


Mùa đông, các tỳ-kheo rửa chân bị lạnh. Đức Phật dạy nên để thau 
rửa mặt, nước rửa chân trong nhà mà rửa. Khi rửa, cần thứ gì nên 
cung cấp thứ ấy. 
Buổi sáng, tỳ-kheo thức dậy xoa dầu nơi chân, vào xóm khất thực, 
người nữ kính lễ sát chân, dầu dây nơi tay rồi cầm bình bát tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo khác thấy gớm. Các tỷ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, 
sáng sớm thức dậy không nên thoa dầu nơi chân rồi đi vào xóm 
khất thực. Các tỳ-kheo chân bị nứt, cho phép thoa dầu từ gót chân 
cho đến ngón chân. Bấy giờ, chúng Tăng nhận được phòng một 
tầng. Đức Phật cho phép ở. 

37 


Luật tứ phần 6 T22. 943b 


15. Thọ nhận phi pháp 

Thế Tôn từ nước Ma-kiệt đến thành Khoáng dã. Bấy giờ, nhóm sáu 
tỳ-kheo dùng các thứ có thêu vẽ hình tượng nam nữ trang hoàng 
phòng ôc, nhà cửa cho đức Thế Tôn. Phật dạy, không được làm 
như vậy. Cho phép dùng hình vằn vện của cầm thú có nhiều màu 
để trang hoàng. Chúng Tăng nhận được hai phòng một cửa. Đức 
Phật cho phép ở. 

Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Bấy giờ tôn giả A-nan nhận được phòng 
riêng. Đức Phật cho phép sử dụng. 

Bấy giờ, La-hầu-la ở trong rừng Na-lê. Tại đây, có cư sĩ không 
quyên góp ai mà tự mình làm phòng xá cúng cho La-hầu-la. La- 
hầu-la ở phòng này một thời gian, rôi du hành trong nhân gian. Cư 
sĩ nghe La-hầu-la du hành nhân gian lại đem phòng xá cúng cho 
chúng Tăng. 

Khi đức Thế Tôn từ Ma-kiệt-đề du hành trong nhân gian, đến trong 
rừng Na-lê trải chỗ ngôi an tọa, lúc này La- hầu-la nghe cư sĩ đã 
đem phòng cúng cho chúng Tăng, liền đến chỗ đức Thế Tôn, đầu 
diện kính lễ sát chân rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 


“Tại Na-lê, có cư sĩ không quyên góp ai mà tự mình làm phòng 
cúng cho con. Con ở nơi phòng đó một thời gian rôi du hành trong 
nhân gian. Sau đó, cư sĩ kia lại đem phòng ây cúng cho chúng 
Tăng.” 

Đức Phật bảo La-hầu-la: 

“Ngươi đến chỗ cư sĩ hỏi thế này: Chăng lẽ ông thấy tôi có điều gì 
đáng trách, không thanh tịnh, chăng phải pháp sa-môn, [943b] hoặc 
do miệng nói ra, hay do thân làm tà vạy?” 

La-hầu-la vâng lời dạy của đức Thế Tôn, đến chỗ cư sĩ kia nói như 
trên. 

Cư sĩ trả lời: “Con không thấy Tôn giả có điều chi đáng trách, và 
chăng phải pháp Sa-môn, hoặc do miệng nói, hay do thân làm 
không thanh tịnh cả.” 


38 


T22. 943b Chương ¡. Phòng xá 


Bảy giờ, La-hầu-la đến chỗ đức Thế Tôn, đầu diện kính lễ sát chân 
TÔI ngôi qua một bên, bạch với đức Thế Tôn: 


“Vừa rồi theo lời dạy của Như Lai, con đến chỗ cư sĩ hỏi, cư sĩ kia 
trả lời: con không thây Tôn giả có điêu chị đáng trách đôi với pháp 
Sa-môn, cũng không có việc chi là không thanh tịnh, hoặc do 
miệng nói, hay do thân làm.” 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, bảo rằng: 
“Các ngươi khéo lắng nghe: Bồ thí phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở 
phi pháp; bô thí như pháp, thọ nhận như pháp, ở như pháp.” 

Thế nào là bố thí phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp? 

Hoặc có gười tự tâm hỷ lạc, làm phòng đem dâng cúng cho một 
người; rồi lại đem cúng cho nhiều người. Như vậy là bố thí phi 
pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp. Cúng cho một người; rồi lại 
đem cúng cho chúng Tăng, cũng như vậy. Cúng cho một người rôi; 
khi Tăng bị phá làm hai bộ, cúng cho đông bộ của mình, cũng như 
vậy. Cúng cho một người rôi, cúng cho khác bộ cũng như vậy. 
Hoặc có người tự tâm hỷ lạc, làm phòng dâng cúng cho số đông 
người; rôi lại đem dâng cúng cho chúng Tăng. Tức là bô thí phi 
pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp. Cúng cho sô đông người rôi, 
khi Tăng bị phá làm hai bộ, cúng cho đồng bộ của mình cũng như 
vậy. Cúng cho số đông người rôi, cúng cho khác bộ cũng như vậy. 
Cúng cho số đông người rồi cúng cho một người cũng như vậy. 


Làm phòng cúng cho Tăng rồi chuyền cúng cho người khác cũng 
như vậy. Làm phòng rôi cúng cho đồng bộ của mình cũng như vậy. 
Làm phòng rồi cúng cho khác bộ cũng như vậy. Đó gọi là bố thí 
phi pháp, thọ nhận phi pháp, ở phi pháp. 

Thế nào là bố thí như pháp, thọ nhận như pháp, ở như pháp? 

Hoặc có người hỷ lạc tự làm phòng cúng cho một người là cúng 
như pháp, nhận như pháp, ở như pháp. Cúng cho sô đông người, 
cúng cho Tăng, cúng cho hai bộ Tăng cũng như vậy. Đó gọi là 
cúng như pháp, nhận như pháp, ở như pháp. 


39 


Luật tứ phần 6 T22. 943c 


16. Tứ phương Tăng vật 

Thế Tôn cùng năm trăm tỳ-kheo du hành nhân gian tại nước Ca-thi. 
Bấy giờ tại nước Ki-liên' có bốn cựu tỳ-kheo A-thấp-tì, Bất-na-bà- 
sa, Ban-đà, Lâu-hê-na.? Bốn tỳ-kheo này nghe đức Thế Tôn cùng 
năm trăm tỳ-kheo du hành nhân gian sẽ đến Ki-liên. Hai đệ tử của 
đức Thế Tôn [943c] là Xá-lợi-phất và Mục-liên cũng sẽ đến đây 
đuổi chúng ta ra khỏi trú xứ này. Chúng ta có thê chọn lựa một 
thượng phòng dành cho đức Thê Tôn, ngoài ra chia làm bốn phần 
tư hữu. Tăng-già-lam, vật của Tăng-già-lam, phòng xá, vật của 
phòng xá làm phần của tỳ-kheo thứ nhất. Hũ, ghè, nồi, vạc, búa, 
đục, chân đèn, các vật nặng linh tinh làm phần của tỳ-kheo thứ hai. 
Giường dây, giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, ngọa cụ tạp vật làm 
phần của tỳ-kheo thứ ba. Cây, gỗ, tre, cỏ, bông trái làm phần của 
tỳ-kheo thứ tư. Bốn cựu tỳ-kheo chọn lựa thượng phòng dành cho 
đức Thế Tôn, ngoài ra phân chia làm bốn phần như trên. 

Đức Thế Tôn từ nước Ca-thi du hành trong nhân gian, đến Kỳ-liên, 
trải chỗ ngồi an tọa, rồi bảo Xá-lợi-phất và Mục-liên đến nói với 
cựu tỳ-kheo kia: “Thế Tôn cùng năm trăm tỳ-kheo đến Ca-thi. Các 
thầy cần phải dọn chỗ nằm cho các tỳ-kheo.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên vâng lời dạy của đức Thế Tôn đến 
chỗ cựu tỳ-kheo bảo họ trải năm trăm chỗ nằm. Cựu tỳ-kheo trả 
lời:“Đức Thế Tôn là Pháp chủ, có thê tùy ý đi hay ở. Chúng tôi đã 
chọn lựa một thượng phòng dành cho đức Thế Tôn. Ngoài ra, 
chúng tôi đã chia làm bốn phần øz rên. Không còn ngọa cụ nào 
cho Ty-kheo khách.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên đến chỗ đức Thế Tôn đầu diện 
kính lễ sát chân rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch 


' Xem Phần II, Ch. xi, cht. 13. 

? A-thấp-ti ñJ34‡, Bất-na-bà-sa 3#, Ban-đà ##Ï, Lâu-hê-na ‡#ñš ZƑ. 
Ngũ phân 25 (tr.I6§c09): Năm tỳ-kheo ở ấp Ngật-la-ngật-liệt, chia tứ phương 
Tăng vật thành 5 phần cho 5 người làm tư hữu. Vin. ii. 171, nhóm tỳ-kheo 
AssaJi-Punabbasu ở KIfägrri. 


40 


T22. 944a Chương 1. Phòng xá 


lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này 
tập hợp tỳ-kheo Tăng rồi bảo rằng: 

“Bốn phần đây là vật của Tăng bốn phương, không nên chia, không 
nên đem về cho mình, không nên mua bán, cũng chẳng phải vật mà 
Tăng được bán, chăng phải của nhiều người cho đến một người 
được quyền bán. Nếu Tăng hay số đông người hoặc một người tự 
nhập vào của mình, hoặc chia, hoặc mua bán thì không thành, tự 
nhập không thành, chia không thành, mua bán không thành, phạm 
thâu-lan-giá.” 

Thế nào là vật của Tăng bốn phương?! 

Tăng-già-lam và vật của Tăng-già-lam; phòng và vật của phòng. 
Đây là phần thứ nhất. Vật của bốn phương Tăng không nên chia, 
không nên nhập vào của mình, không nên mua bán. Cho dù là Tăng 
hay số đông người, hay một người cũng không được chia, không 
được nhập vào của mình, không được mua bán. Nếu Tăng hay số 
đông người hoặc một người, đem chia, đem về cho mình hay số 
đông người hoặc một người, đem chia, đem về cho mình hay mua 
bán, thì không thành phân, không thành của mình, không thành 
mua bán, phạm thâu-lan-giá. Phần thứ hai, phần thứ ba cũng như 
vậy. Trong phần thứ tư, bông trái cho phép chia, hoặc bông hoa 
dâng lên đức Phật, ngoài ra cũng như trên.” 

[944a9] Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có tỳ-kheo làm phòng 
riêng trong đất của Tăng. Có vị Thượng tọa tỳ-kheo khách đến, 
bảo: “Dậy, nhường chỗ Thượng toạ!” Tỳ-kheo kia trả lời: “Không 


' Bốn vật dụng thuộc Tứ phương Tăng. Vin. ii. 170: Năm thứ là Tứ phương Tăng 
vật không được chia cho cá nhân: l. đrãmo ãrãmavaffhu (Tăng-già-Ìam, và vật 
thuộc Tăng-già-lam: đất vườn chùa và cây trái các thứ trong vườn), 2. vihãro 
vihãravafihu (tỉnh xá và vật dụng thuộc tinh xá: chùa và phòng ốc các thứ của 
chùa), 3. mañco pitham bhisi bibbohanam (g1ường, ghế, đệm, gối các thứ), 4. 
lohakumbliï... (ghè, lu, nồi,... các thứ), 5. vall, veju, muñjam, (dây leo, tre, cỏ 
muñJa,...) 

° Bản Hán, hết quyền 50. 


4I 


Luật tứ phần 6 T22. 944a 


dậy.” Thượng tọa hỏi: “Tại sao?” Ty-kheo kia nói: “Đây là phòng 
riêng của tôi.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Bảo vị ây nên dậy đi thì tốt. Nếu không dậy, bảo trả đất lại cho 
Tăng. Không có lý gì lây đât của Tăng làm của mình.” 
17. Tỳ-kheo tri sự 
1. Có tỳ-kheo cất cái thất quá vội nên không chắc chắn. Đức Phật 
dạy: “Không nên như vậy.” Có vị lại kinh dinh một cái phòng thât 
mà suôt đời không xong. Đức Phật dạy: “Không nên như vậy. Nêu 
làm cái nhà lâu tôt nhât, lâu lăm cũng trong vòng mười hai năm mà 
thôi.' Ngoài ra, tùy theo lớn nhỏ mà quy định.” 
Có vị làm người xây dựng” cho nên tất cả thời xuân, hạ, đông, 
chiêm dụng phòng tri sự thường xuyên của Tăng. Phật dạy: 
“Không nên làm như vậy. Cho phép, sau ba tháng hạ, chia lại từ 
Thượng tọa.” 
Có tỳ-kheo làm người xây dựng chung cho các Tăng-già-lam, nên 
chỗ nào cũng nhận phân phòng của mình. Đức Phật dạy, không nên 
nhận như vậy. Nên nhận một nơi chín mươi ngày đê ở. 
Tại trú xứ đông người, vị làm việc xây cất kia trú ở nhà ăn, nhà ấm, 
nhà kinh hành, khiên cho khách tỳ-kheo không có chỗ ở. Đức Phật 
dạy, “Không nên ở như vậy. Nêu tâng dưới sảnh đường là chô ở 
của sô đông người thì nên ở tâng trên. Nêu tâng trên sảnh đường là 
chỗ ở của sô đông người thì nên ở tâng dưới.” 


' Ngũ phần 25 (tr.169a12): Tỳ-kheo làm doanh sự (kinh doanh chủ ##*# 3), 
chiếm dụng phòng tri sự quá lâu, Phật quy định, làm doanh sự, được cấp phòng 
tỳ-kheo doanh sự (tri sự), tối đa 12 năm. Nhưng phải chờ Tăng làm bạch nhị yết- 
ma cho phép. 

“ Kinh doanh nhân ### ^, "hay doanh sự tỳ-kheo : # St ứ, hay tỳ-kheo tri sự 
của Tăng. Xem đoạn sau, yết- ma Tăng sai ty-kheo doanh sự. C£ Vin.i. 160: Cư 
sĩ cất Già-lam cho Tăng, cần người giám đốc xây dựng. Phật cho phép Tăng 
bạch nhị yết-ma cử người làm quản đốc, tức doanh sự tỳ-kheo, hay Tri sự Tăng. 
Pall: navakammika. 


42 


T22. 944b Chương 1. Phòng xá 


Có vị chỉ làm việc xây dựng nhỏ như đắp vách bùn, hoặc vá lại, 
hoặc san băng đât, nhưng lại đòi hỏi làm tri sự. Đức Phật dạy, 
không được như vậy. ' 

Có vị sai khiến sa-di, sai khiến người Tăng-già-lam, bèn tự xem 
mình là tri sự. Phật dạy, không được như vậy. 

Có vị làm cái phòng nhỏ, đòi hỏi cấp phòng tri sự. Đức Phật dạy, 
không được như vậy. Nêu phòng được làm có nhận giường dây, 
giường cây, cho phép câp cho phòng tri sự. 

Có vị làm phòng xấu,? đòi được cấp phòng tri sự. [944b] Đức Phật 
dạy, không được như vậy. Nêu phòng được làm có đủ các thứ trang 
hoàng và xông hương, cho phép cho câp phòng tr1 sự. 

Có tỳ-kheo tri sự, nhận phòng rồi qua đời. Các tỳ-kheo không biết 
phòng ây thuộc vê của a1, bạch Phật. Đức Phật dạy, tùy ý của Tăng. 
Có tỳ-kheo tri sự sai người bạch Tăng để được cấp phòng. Tỳ-kheo 
kia đên trong Tăng bạch. Tăng câp phòng rôi, tỳ-kheo xây cât kia 
qua đời. Các tỳ-kheo không biệt phòng này nên giao cho al. Đức 
Phật dạy, tùy ý của Tăng. 

T-kheo tri sự sai người đến trong Tăng xin cấp phòng. Tăng cấp 
rôi, tỳ-kheo sai (sứ giả) kia qua đời. Các tỳ-kheo không biết phòng 
này nên giao cho ai. Đức Phật bảo, cho thầy tri sự đó. 


Tỳ-kheo tri sự qua đời trong mùa hạ an cư. Các tỳ-kheo không biết 
phòng này nên giao cho ai. Đức Phật dạy, tùy ý của Tăng. 


Có tỳ-kheo làm phòng chưa lợp, bỏ đi. Tỳ-kheo khách nói với cựu 
tỳ-kheo rằng, hãy lợp cái phòng này. Cựu tỳ-kheo nói: “Ai cất thì 


' Quy định chức danh doanh sự. Vin. ii. 172: các tỳ-kheo ÄÃ|avaka cho những 
việc sau đây là doanh sự (navakarnmam dent): dồn một đồng đất, trét một bức 
vách... doanh sự tinh xá cho đến khi trà-trì. Phật quy định: thời hạn làm doanh 
sự để dựng tỉnh xá nhỏ (khuddake vihãre), thời hạn 5 hoặc 6 năm; nhà mái bằng 
(addhayoge), 7 hoặc 8 năm; tinh xá lớn (mahallake vihãre), nhà lầu (päsãde), 10 
hay 12 năm. Xem cht. 52 trước. 

* Ác phòng 8#. 


43 


Luật tứ phần 6 T22. 944c 


người đó lợp.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép làm 
phòng có gác lớn và đẹp nhất cũng trong vòng sáu năm là lợp 
thành. Còn loại phòng nhỏ hơn tùy theo đó mà lượng định. 

Có một tỳ-kheo làm phòng, tỳ-kheo khác lợp, hai tỳ-kheo tranh 
nhau ai sửa trước, ai sau. Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy ai 
làm trước thì sửa trước. Có hai tỳ-kheo cùng nhau làm phòng, cùng 
nhau tranh kẻ làm trước người làm sau. Đức Phật cho phép, cùng 
nhau làm thì Thượng tọa ở trước. 


Tỳ-kheo tri sự, hạ an cư, nhận phòng do mình sửa (để ở), rồi lại 
nhận phòng khác (đê ở). Phật dạy, không được làm như vậy. Nên 
an cư nơi phòng mình đã sửa chữa. 

2. Thế Tôn ở tại Câu-thiểm-di. Bấy giờ vua Ưu-điền là bạn thân 
hậu của Bạt-nan-đà, thỉnh Bạt-nan-đà hạ an cư tại Câu-thiêm-dl. 
Bạt-nan-đà nhận lời an cư rồi, nghe trú xứ an cư nọ, Tăng nhận 
được nhiều y vật, liền đến nơi trú xứ đó một thời gian ngăn, rồi trở 
lại Câu-thiểm-di. Vua Ưu-điền nghe, cơ hiềm răng: “Bạt-nan-đả 
nhận lời mời của tôi an cư rôi. Nghe trú xứ nọ Tăng an cư nhận 
được nhiêu y vật, lại đên nơi đó. Rôi trở lại đây.” 

Các tỳ-kheo nghe, đến chỗ đức Thế Tôn, đầu diện lễ sát chân rồi 
ngôi lui qua một bên, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, 
quở trách Bạt Nan Đà Thích tử răng: 

““Tại sao ông nhận lời thỉnh an cư tại Câu-thiểm-di rồi nghe trú xứ 
nọ, Tăng hạ an cư nhận được nhiều y vật, lại đến đó ở một thời gian 
rồi về lại nơi đây?” 

[944ce] Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nêu tỳ-kheo nào an cư nơi đây, nghe trú xứ nọ Tăng an cư nhận 
được nhiêu y vật mà đên đó ở, tức là mât trú xứ này. Ở nơi đó một 
thời gian, trở về trú xứ này, lại mất nơi trú xứ kia.” 


! Xem Phần III, Ch. An cư. 


44 


T22. 944c Chương 1. Phòng xá 


3. Bấy giờ, phòng xá của chúng Tăng cũ hư, có cư sĩ thưa: “Nếu 
cho phép, con sẽ tu bổ.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép bằng bạch nhị yết-ma.” 
Pháp thức như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết- 
ma,' dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng đem phòng này giao 
cho cư sĩ tên... tu bồ, t)-kheo... làm người doanh sự.ˆ Đây là 
lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng đem phòng này 
giao cho cư sĩ tên... tu bố, t)-kheo... làm doanh sự. Các 
Trưởng lão nào đồng ý Tăng đem phòng này giao cho cư sĩ 
tên... tu bổ, t)-kheo... làm người doanh sự thì im lặng. Vị 
nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã đồng ý đem phòng này giao cho cư sĩ... tu bố, fỳ- 
kheo... làm người doanh sự rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. 
Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
4. Bấy giờ tỳ-kheo doanh sự (tri sự) chưa chia phòng, có việc cần 
đi. Sau đó các tỳ-kheo chia phòng. Tỳ-kheo doanh sự kia khi trở về 
hỏi: “Có để phòng doanh sự cho tôi không?” Có vị trả lời: 
“Không.” Tỳ-kheo doanh sự liền cơ hiềm, trách các tỳ-kheo rằng: 
“Tôi chưa chia phòng, có việc cần đi. Các vị sau đó lại chia phòng. 
Tôi có công quả trong này, sao không chia phòng cho tôi?” Các tỳ- 
kheo không biết như vậy có thành chia hay không? Đức Phật dạy, 
thành. Nhưng nên đợi người kia về. Vị kia cũng nên đặn người 
nhận phòng cho mình. 
Ty-kheo doanh sự chưa chia phòng, có việc cần ra ngoài, dặn tỳ- 
kheo khác lấy phòng cho mình mà không nói rõ phòng nào. Tỳ- 


' Yết-ma Tăng sai, cử tỳ-kheo doanh sự, hay tri sự Tăng. Xem cht. 33 trước. 
*“ Kinh doanh giả ##*-Ÿ, tức doanh sự tỳ-kheo, hay tri sự Tăng. Xem cht. 33 
trước. PãlI: navakammika. 


45 


Luật tứ phần 6 T22. 945a 


kheo kia xây cất nhiều chỗ, tỳ-kheo này không biết lấy phòng nào. 
Các tỳ-kheo chia phòng rồi, vị kia về hỏi các tỳ-kheo: “Chia phòng 
chưa?” “Chia rồi.” “Có để phòng cho tôi không?” “Không.” Vị kia 
liền cơ hiềm, trách rằng: “Chưa chia phòng, tôi có việc cần đi; dặn 
tỳ-kheo khác nhận phòng cho tôi. Tôi có đóng góp trong việc này, 
sao không cho tôi phòng?” Các tỳ-kheo không biết như vậy có 
thành chia hay không? Đức Phật dạy, thành chia. Nhưng nên đợi 
người kia về. Người kia cũng nên chỉ rõ phòng nào cần nhận. 
Tỳ-kheo doanh sự kia lấy phòng rồi, sau đó khi chia phòng theo thứ 
tự thì được phòng tốt hơn, liền bỏ phòng trước. Các tỳ-kheo bạch 
[945a1| Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên làm như vậy. Nên từ Thượng tọa phân chia, nếu không 
có người lấy thì mới cho.” 

Tỳ-kheo kia nghị, không dám bốc vào chìa khóa cửa của chúng 
Tăng, hay cây gậy, cái khoen, cái cọc, cái chuôi băng xương, bằng 
đồng, ghế ngôi tắm. Đức Phật dạy cho phép cầm nắm. 


Có vị không dám từ trú xứ này di chuyên các vật đến trú xứ kia. 
Đức Phật dạy cho phép di chuyên. 

18. Chia cháo' 

Theo có năm pháp không nên sai vì Tăng chia cháo; dù đã sai cũng 
không được chia: có thiên vị, hay giận hờn, có khiệp sợ, ngu sI, 
không biệt đã chia hay chưa. Tỳ-kheo có năm pháp như vậy không 
nên sai vì Tăng chia cháo. Đã sal, cũng không được chia. 

Tỳ-kheo có năm pháp nên sai vì Tăng chia cháo: không có thiên vị, 
không hay giận hờn, không có khiêp sợ, không ngu sĩ, biệt đã chia 
hay chưa chia. Tỳ-kheo có năm pháp như vậy nên sai vì Tăng chia 
cháo. Nêu đã sai thì khiên vì Tăng chia cháo, chia tiêu thực, chia 


' Quy định dùng cháo, xem Phần I, Ch.VI. Ba-dật-đề 32. 7ăng kỳ 29 (Tạp tụng, 
chúc pháp), tr.4625; Thập fụng 14 (tr.100a28): các loại cháo và những ích lợi của 
cháo. 


46 


T22. 945a Chương 1. Phòng xá 


khư-xà-ni,' thỉnh phiên đi thọ thực, trải ngọa cụ, chia ngọa cụ, chia 
y tắm, chia y, cái nào cần lấy, cái nào cần cho. Sai tỳ-kheo sứ, sai 
sa-di sứ, tất cả cũng như vậy. 

Người có năm pháp vì Tăng chia cháo vào địa ngục nhanh như tên 
bắn: có ái, có nhuê, có bố, có si, không biết đã chia chưa. Có năm 
pháp như vậy mà chia cháo thì vào địa ngục như tên bắn. 


Người có năm pháp chia cháo được sanh lên cõi trời như tên bắn: 
Không ái, không nhuế, không bố, không si, biết đã chia hay chưa. 
Có năm pháp như vậy vì Tăng chia cháo thì sanh lên cõi trời nhanh 
như tên bắn, cho đến sai sa-di sứ cũng như vậy. 


' Thức ăn loại cứng. 


47 


CHƯƠNG II 

TẠP SỰ 
1. Bát 
Thế Tôn ở tại Ba-la-nai, thì bẩy giờ có năm tỳ-kheo đến chỗ đức 
Phật, đầu diện kính lễ sát chân rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
chúng con nên thọ trì loại bát nào? Đức Phật dạy: 
“Cho phép thọ trì bát ca-la, bát xá-la.”" 
Bấy giờ, có tỳ-kheo vào trong Tăng thọ thực mà không có bình bát. 
Đức Phật dạy: 
“Vị ngồi cạnh nên cho. Nếu trong Tăng có hai loại bát này thì nên 
cho mượn.” 
Bấy giờ, có tỳ-kheo bị rắn phun nọc độc trong bát, không rửa mà 
dùng đê ăn. An xong bị bệnh. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
đạy: 
“Không nên không rửa bát mà đựng thức ăn để ăn. Cho phép rửa 
bát rồi mới đựng đồ ăn.” 
2. Dao 
Các tỳ-kheo tóc dài. Phật cho phép cạo. Hoặc tự cạo, hoặc nhờ 
người cạo. Cân dao cạo, cho phép săm. Có vị dùng vật báu làm cán 
dao. Đức Phật dạy, không được dùng vật báu. |945b| Cho phép 
dùng đông, thiệc đê làm. 
Có vị để dao trần, khó cất giữ. Đức Phật cho phép làm bao dao. Có 
vị dùng vật báu đê làm. Đức Phật dạy không được dùng vật báu đê 


' Hai loại bát: ca-la tš#; xá-la 4š#; xem cht. 59 đoạn sau. Ngữ phần 26 
(tr.170a2): Cho phép ba loại bát: bát sắt #3}, bát sành 3k, bát tô-ma 8$ J##‡. 
Päli, Vin. iii. 243, hai loại bát: bát sắt và bát sành (đwe pafã ayopaffo 
mattikäpafio). Các loại bát, xem Phần L, ch. IV. ni-tát-kỳ 21. 


Luật tứ phần 6 T22. 945b 


làm. Cho phép dùng xương, ngà voI, đồng, sắt, bạch lạp, chì, thiếc, 
cỏ xá-la, trúc, tre, cây để làm. 

Có vị sợ khua động bao dao làm hư lưỡi dao, Phật cho dùng vật 
mịn đê ngăn, như lông, như kíp bôi, như da chó. Nêu sợ rơi, nên 
dùng sợi dây buộc dính lại. Nêu câm nơi tay, khó giữ; nên dùng cái 
đãy để đựng. Đựng trong đãy bị rơi ra, nên dùng cái dây buộc 
miệng đấy lại. Nếu cầm đi, sợ rơi mất, nên dùng sợi dây buộc nơi 
Val. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo dùng dao. Dao bị cuốn lại. Cho phép mài' trên 
tay. Nêu vân cuôn, thì nên mài trên đá. Tay câm đá, sợ mât; nên 
đựng trong túi dao. Nêu dao lụt, nên gọt. Hoặc mình tự gọt hay 
nhờ người gọt. Có vị cân dao đề gọt.` Đức Phật cho phép. 

3. Râu-tóc-móng 

1. Tỳ-kheo cạo tóc sợ tóc rơi trên y. Đức Phật cho phép sắm đồ để 
hứng tóc. Các tỳ-kheo không biết làm như thế nào? Đức Phật cho 
phép bện bằng tre; hoặc uốn gỗ làm cái vành rồi cáng lá cây lên. 
Hoặc dùng một trong mười loại y để làm đồ hứng tóc. 

Có vị để đồ hứng tóc dưới đất nên khi đề lên đầu gối để hứng, bùn, 
đât lan bân y. Phật dạy, không được làm như vậy. Cho phép dùng 
sợi dây buộc trên đâu cây trụ. 


2. Tỳ-kheo lông mũi dài. Phật cho phép nhỏ. Hoặc tự mình nhỗ hay 
nhờ người nhổ. Có vị cần nhíp, đức Phật cho phép sắm. Có vị dùng 
vật báu làm. Phật dạy, không được dùng vật báu làm mà nên dùng 
Xương, ngà vol, đồng, sắt, bạch lạp, chì, thiếc để làm. Đầu nhíp bị 
sứt, nên bao bằng sắt. Cầm tay, khó giữ gìn, cho phép để trong bao 
của dao cạo tóc. 


' Ma 7#; mài, ở đây hiểu là vuốt cho thẳng. 
ˆ Quát #], gọt; ở đây hiểu là mài. 
Ỷ Dùng hai đao “gọt” nhau, liếc hay mài vào nhau. 


50 


T22. 945c Chương 1I. Tạp sự 


3. Móng tay của các tỷ-kheo dài. Phật cho phép cắt. Hoặc tự mình 
cắt hay nhờ người cắt. Có vị cần dao để cắt móng tay, Phật cho 
phép săm. Có vị dùng vật quý báu để làm. Phật dạy, không được 
dùng vật quý báu đề làm. Cho phép dùng đồng hay sắt để làm. Cầm 
nơi tay, khó giữ. Phật cho phép dùng ông nhựa để đựng. Có vị 
dùng vật quý báu đề làm ố ông. Phật dạy, không được dùng vật quý 
báu để làm mà nên dùng đồng, sắt, bạch lạp, chỉ, thiếc, tre hay cây 
để làm. Sợ trong ống rơi ra nên nhét miệng ông lại. Có vị dùng đồ 
quý báu để nhét. Phật dạy, không được dùng đồ quý mà nên dùng 
đồng, thiếc, bạch lạp, chì, kẽm, tre, cây để làm. Nếu sợ để riêng 
một chỗ bị rơi mất thì nên đề chung trong đấy của dao. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo móng tay dài, đến nhà bạch y. Tỳ-kheo này 
tướng mạo xinh đẹp, phụ nữ bạch y thấy liền để ý và nói với tỳ- 
kheo răng: [945e] tôi cùng thầy làm việc như vậy, như vậy. Tỳ- 
kheo nói: “Chị chớ nói như vậy. Pháp của chúng tôi không có việc 
Ấy. “ 

Người phụ nữ nói: “Nếu thầy không làm theo lời của tôi, tôi sẽ tự 
lấy móng tay cào nơi mắt, nơi thân có thương tích, rồi khi chồng tôi 
về tôi nói là thầy bảo tôi làm việc như vậy, như vậy, tôi không chịu 
làm, thầy liền lấy móng tay cào nơi mặt, nơi thân tôi, thương tích 
đến như vậy.” 

Tỳ-kheo nghe nói như vậy liền hoảng sợ, chạy vội vàng ra khỏi 
nhà. Trong khi tỳ-kheo vừa chạy ra khỏi nhà thì người chồng cũng 
vừa từ ngoài về lại nhà. Người phụ nữ kia liền tự lẫy móng tay cào 
vào thân vào mặt nói với người chồng rằng: “Tỳ-kheo bảo em làm 
việc như vậy, như vậy, em không đồng ý. Ty-kheo liền cào vào mặt 
vào thân em nên có thương tích như vậy.” 

Người chồng liền đuổi theo bắt tỳ-kheo và nói: “Ông muốn phạm 
vợ tôi. Vợ tôi không đồng ý, ông cảo vào mặt vào mình vợ tôi có 
thương tích, là sao?” 

Tỳ-kheo trả lời: “Này cư sĩ, ông đừng nói như vậy. Pháp của chúng 
tôi không có làm việc ấy.” 


51 


Luật tứ phần 6 T22. 946a 


Người chồng liền nói: “Tại sao ông bảo tôi đừng nói như vậy? 
Móng tay của ông dài như vậy kia mà!” 

Nói xong, người chồng liền đánh ty-kheo gần chết. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên đê móng tay dài.”" 

Nhóm sáu tỳ-kheo cắt móng tay quá sát, khiến cho chảy máu. Phật 
dạy, không được cắt như vậy. Có vị cắt móng tay như hình bán 
nguyệt. Phật dạy, không được căt như vậy. Có vị cắt móng tay 
nhọn trên đâu. Phật dạy, không được cắt như vậy. Có vị mài móng 
tay cho sáng. Phật dạy, không được mài như vậy. Có vị nhuộm 
móng tay thành màu sắc. Phật dạy, không được nhuộm như vậy. 
Đức Phật lại nói với các tỳ-kheo: “Các ông là những người ngu sI, 
tránh những điêu ta chê câm này, đê rôi làm bao nhiêu điêu khác. 
Cho phép các tỳ-kheo cắt móng tay vừa gân ngoài da.” 

Phật nói, dài nhất bằng hạt lúa là nên cắt. 

4. Nhóm sáu tỳ-kheo dùng kéo xén râu tóc. Phật dạy, không được 
làm như vậy. Có vị cạo tóc mà không cạo râu. Đức Phật dạy nên 
cạo cả râu tóc. Có vị cạo râu mà không cạo tóc. Đức Phật dạy nên 
cạo cả râu tóc. Có vị nhố tóc, Phật dạy, không được nhổ. Có vị 
chừa tóc. Phật dạy, không được để [946a1| như vậy. Có vị vuốt râu 
mép cho cong lên. Phật dạy, không được vuôt như vậy. 

“Các ông là những người ngu si, tránh những điều ta đã chế cắm 
này, đê rôi làm bao nhiêu việc khác. Từ nay về sau, râu tóc nên cạo 
hết.” 

Các tỳ-kheo không biết tóc dài bao nhiêu thì nên cạo. Đức Phật dạy 
đài nhât là hai ngón tay, hoặc hai tháng cạo một lân, đó gọi là dài 
nhât. 

Nhóm sáu tỳ-kheo chải râu tóc. Đức Phật dạy không nên chải như 
vậy. Có vị dùng dâu thoa vào tóc. Phật dạy, không được thoa như 
vậy. 


! Vịn, ii. 133. 


52 


T22. 946a Chương 1I. Tạp sự 


5. Nhóm sáu tỳ-kheo kẻ mí con mắt. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói, 
“Sa-môn Thích tử muôn nhiêu không nhàm chán, mà tự xưng mình 
biệt chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Giông như 
người bạch y!” Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được kẻ mí mắt như vậy.” 

Các tỳ-kheo bị bệnh mắt, đức Phật cho phép nhỏ các loại thuốc. 

4. Trang sức 


1. Nhóm sáu tỷ-kheo dùng gương soi mặt hoặc soi mặt dưới nước, 
hay dùng vật mài cho có ánh sáng để soi mặt. Các cư sĩ thấy cơ 
hiềm, nói: “Sa-môn Thích tử nhiều lòng ham muốn không biết 
nhàm chán, mà tự xưng là mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy 
có gì là chánh pháp, trong khi soi gương giống như người bạch y?” 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên làm như vậy.” 


2. Có ty-kheo bị mọc mụt nơi mặt, đức Phật cho phép các tỳ-kheo 
khác xức thuốc giùm. Nếu một mình ở trong phòng, đức Phật cho 
phép dùng kiếng soi mặt để xức thuốc. 

3. Có tỳ-kheo trau chuốt thân, trau chuốt tóc. Phật dạy, không được 
làm như vậy. Có tỳ-kheo nhỗ nước bọt vào mình rồi chà xát. Đức 
Phật dạy, không được làm như vậy. 

4. Có vị tắm rửa nơi chỗ đất trống, các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa- 
môn Thích tử ham muốn nhiều không nhàm chán, mà tự xưng là 
mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong 
khi tắm rửa nơi chỗ đất trống như bạch y!” Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Phật dạy, Không được tắm như vậy. 

5. Có tỳ-kheo nghĩ, tự đấm vào vai, vào cánh tay, cho nó nở to đẹp. 
Phật dạy, không được làm như vậy. Có tỳ-kheo bôi hương vào 
mình cho thơm. Phật bảo, không được như vậy. Ty-kheo lo ngại 
thân mình hôi hám vì mồ hôi, đức Phật cho phép dùng dao đề nạo 
mô hôi. Có vị dùng vật báu làm. Phật dạy, không được dùng vật 
báu để làm mà nên dùng xương, ngà voi, đồng, thiếc, sất, kẽm, cỏ 
xá-la, tre, cây để làm. Nhóm sáu tỳ-kheo làm dao nạo mồ hôi, cái 


53 


Luật tứ phần 6 T22. 946b 


đầu giống như dao cạo tóc, khi nạo mồ hôi, lông trong người cũng 
đứt luôn. Phật dạy, không được làm như vậy, cũng không nên cât 
chứa dao như vậy. 


6. Có tỳ-kheo bị bệnh ghẻ lở, dùng thuốc bột thô [946b] đề rửa nên 
bị đau. Đức Phật dạy, cho phép dùng thuốc bột thứ mịn, hoặc là 
bùn mịn, hoặc lụa là, hoặc bông hay trái, tùy theo sự thích hợp với 
thân người bệnh, cho phép người rửa ghẻ dùng để trị các loại ghẻ, 
cho đến bệnh hôi mồ hôi. 


7. Nhóm sáu tỳ-kheo đeo hoa tai. Phật dạy, không được làm như 
vậy. Nhóm sáu tỳ-kheo gắn hạt châu trên vành tai. Phật bảo, không 
được như vậy. Nhóm sáu tỳ-kheo đeo khoen tai. Phật bảo, không 
được như vậy. Nhóm sáu tỳ-kheo dùng lá đa-la, hoặc chì hoặc thiếc 
làm cái vòng căng lớn lỗ tai. Phật dạy, không được làm như vậy. 
Nhóm sáu tỳ-kheo quấn thùy tai lại. Phật dạy, không được làm như 
vậy.' 

Có vị làm dây lưng bằng chì. Phật dạy, không được làm như vậy. 
Có vị đeo anh lạc quanh cô. Phật dạy, không được đeo như vậy. Có 
vị đeo xuyến nơi tay chân. Phật dạy, không được đeo như vậy. Các 
vị kia đeo khoen” nơi ngón tay. Phật dạy, không được đeo như vậy. 
Có vị dùng chỉ năm màu buộc nơi nách, nơi lưng, nơi cánh tay. 
Phật dạy, không được buộc như vậy. Có vị đeo nhẫn.` Phật dạy, 
không được đeo như vậy. 


5. Thần biến thị đạo 


Thế Tôn ở tại thành 'Vương-xá. Bấy giờ, Lục sư ngoại đạo cùng đệ 
tử ở chung với nhau. Bât-lan Ca-diếp! cùng chín vạn đệ tử. Mạt- 


" Vin. ii. 106. 

° Hoàn ##, khoen hay khâu, khác với nhẫn. Xem dưới. 

3 Chỉ ấn; Päli: angulimuddikä, như khâu hay khoen đeo nơi ngón tay, nhưng có 
hình tượng trưng làm tín vật. 

* Bất-lan Ca-diếp. Xem Phần III Ch. I. 


54 


T22. 94óc Chương 1I. Tạp sự 


khư-la Cù-xa-la' cùng tám vạn đệ tử. Cứ như vậy giảm dần cho đến 
Ni-kiền Tử? cùng bốn vạn người. Khi ấy tại thành Vương-xá, có 
trưởng giả là đệ tử của Lục sư nhận được một khúc gỗ chiên-đàn, 
dùng làm cái bình bát đựng trong cái đãy bằng vật báu, treo lên cây 
trụ biểu cao trước sân, cùng với lời công bố: “Nếu trong thành 
Vương-xá này có Sa-môn, Bả-la-môn là A-la-hán có đại thần lực, 
thì cứ lấy chiếc bát này đi.” Khi ấy Phú-lan! Ca-diếp đến chỗ ông 
trưởng giả nói: “Tôi là A-la-hán có đại thần lực. Xứng đáng thọ trì 
chiếc bát cùng với đãy. Hãy lây cho tôi.” 


Ông trưởng giả nói: “Nếu ông là A-la-hán có đại thần lực thì tôi 
cho ông. Ông hãy lên mà lấy.” 

Vị kia muốn lấy nhưng không cách nào lấy được. Bấy giờ, Mạt- 
khư-la Cù-xa-la, A-di-đâu Xí-xá-khâm-bà-la, Ba-củ Ca-chiên-diên, 
San-đâu Tỳ-la-tra Tử, Ni-kiên-đà Nhã-đê Tử, đêu đên chỗ trưởng 
giả nói: “ôi là A-la-hán có đại thân lực. Xứng đáng thọ trì chiêc 
bát cùng với đãy. Hãy lây cho tôi.” 

Ông trưởng giả nói: “Nếu ông là A-la-hán có đại thần lực thì tôi 
cho ông. Ông hãy lên mà lấy.” 


Các vị kia muốn lấy mà không cách nào lấy được. 

Bấy giỜ, Tân-đầu-lô,` Đại Mục-liên, [946c] cùng ngồi trên một hòn 
đá lớn. Tân-đâu-lô nói với Mục-liên: “Thây là A-la-hán có thân túc, 
đã được đức Thê Tôn thọ ký vào hạng nhât. Thây có thê đên đó đê 
lây.” 

Mục-liên nói: “Tôi chưa từng hiện thần túc trước người bạch y. 
Thây cũng là A-la-hán có đại thân lực, đã được đức Thê Tôn thọ ký 


' Mạt-khư-la Cù-xa-la 4x3 # # 3#. Các đoạn trước phiên âm là Mạt-khư-lê 
Cù-xa-li. Xem Phần III Ch. I 

? Danh sách sáu tông sư ngoại đạo. Xem Phần III Ch. I. 

3 C£ Vin. ii. 110. Ngã phần 26 (tr.170a12): bát bằng gỗ ngưu đầu chiên đàn. 

* Phú-lan #3 [, trên kia âm là Bắt-lan. 

Ÿ Tân-đầu-lô Z 5ñ #; Päli, Vin. ii. 111, Pindola-Bhãradväja. 


55 


Luật tứ phần 6 T22. 94óc 


cho là sư tử hống vào hàng tối thượng bậc nhất.' Thầy có thể đến 
đó lây.” 

Khi Tân-đầu-lô nghe Mục-liên nói vậy, liền cùng với hòn đá vụt 
mình lên hư không, bay quanh thành Vương-xá bảy vòng. Người 
trong nước thấy, sợ đá rơi nên chen lấn nhau chạy. trốn. Bấy giờ, 
ông trưởng giả kia từ trên lầu gác, nhìn thấy Tân-đầu-lô ở trên hư 
không, liên chăp tay kính lê, thưa răng: 

“Lấy chiếc bát đi, Tân-đầu-lô!” 

Tân-đầu-lô liền lấy chiếc bát. Ông trưởng giả lại nói: 

“Xin dừng lại một chút, Tân-đầu-lô!” 

Tân-đầu-lô liền dừng lại một chút. Ông trưởng giả tự tay. lấy bát và 
đựng đầy thức ăn ngon bổ dâng cho Tân-đầu-lô. Tân-đầu-lô nhận 
lại chiếc bát, trở lại dùng thần túc lực nương nơi hư không mà đi. 
Các tỳ-kheo nghe chuyện, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách Tân-đâu-lô răng: 
“Sao lại hiện thần thông trước người bạch y? Các tỳ-kheo đến chỗ 
đức Thế Tôn, đầu diện kính lễ sát chân rồi ngôi lui qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 


dùng nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, biết mà vẫn hỏi Tân- 
đầu-lô: “Ông có hiện thần túc trước người bạch y không?” 


“Bạch Thế Tôn, thật có.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tân-đầu-lô: 

“Ông làm việc sai quấy, chắng phải oai nghị, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao ông lại hiện thần túc trước người bạch y? 
Giông như dâm nữ vì nửa đông tiên mà trình diện trước mọi người. 
Ong cũng như vậy, vì chiệc bát băng gô không đáng gì mà hiện 
thân túc trước bạch y.” 


LCE A. i1. 23. Cf A-la-hán cụ đức kinh, T02, tr. 831. 


56 


T22. 947a Chương 1I. Tạp sự 


Phật dạy: “Không nên đối trước bạch y hiện thần túc. Nếu hiện, 
phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo không nên chứa cất bát bằng chiên-đản. 
Nếu chứa thì sẽ trị như pháp. ' Nếu nhận được bát đã làm thành thì 
nên phá ra chia cho các tỳ-kheo làm thuốc trị mắt.” 


Các ngoại đạo nghe Sa-môn Cù-đàm cắm các tỳ-kheo không được 
hiện thần túc trước người bạch y, họ bèn nghi, ' “Điều mà Sa-môn ấy 
cắm chế thì trọn đời không ai phạm. Nay chúng ta có thể đến chỗ 
họ nói rằng: “Này Sa-môn Cù-đàm, các ông tự xưng là đắc A-la- 
hán, chúng tôi cũng là A-la-hán. Các ông tự xưng là có thần túc, 
chúng tôi cũng có thần túc. Các ông tự xưng là đại trí [947a1] tuệ, 
chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Nay chúng ta có thể cùng hiện thần 
lực, pháp thượng nhân. Nếu Sa-môn Cù-đàm hiện một pháp thượng 
nhân, thì chúng tôi sẽ hiện hai. Nếu hiện hai chúng tôi sẽ hiện bốn. 
Sa-môn Cù-đàm hiện bốn pháp thượng nhân, thì chúng tôi sẽ hiện 
tám. Nếu hiện tám thì chúng tôi sẽ hiện mười sáu. Nếu hiện mười 
sáu chúng tôi sẽ hiện ba mươi hai. Nếu hiện ba mươi hai chúng tôi 
sẽ hiện sáu mươi bốn. Nếu Sa-môn hiện tăng lên, chúng tôi cũng sẽ 
hiện tăng gấp đôi.” 

Các ngoại đạo đi khắp mọi nơi ở trong thành, tuyên truyền nói 
rằng: “Sa-môn Cù-đàm tự xưng là có thân lực, thì chúng tôi cũng 
có thần lực. Tự xưng có đại trí tuệ, thì chúng tôi cũng có đại trí tuệ. 
Nay chúng tôi muốn cùng Sa-môn Củ-đàm thi đấu hiện thần lực, 
pháp thượng nhân. Nếu Sa- môn Cù-đàm hiện một, chúng tôi sẽ 
hiện hai, tùy theo Sa-môn Cù-đàm hiện nhiều hay ít, chúng tôi cũng 
sẽ hiện gấp bội.”? 

Trong thành Vương-xá có một chỗ đất bằng phăng và rất rộng. Các 
trưởng giả đem nhiều hoa hương, anh lạc, kỹ nhạc, tràng phan, thức 


'PRli, Viniii. 112: na...dãrupafto dhãretabbo. Yo dhãreyya, äpatti dukkafassa, 
“không được thọ trì bát gỗ. Ai thọ trì, phạm đột-kiết-la.” 

? Xem Trường A-hàm I1, kinh 15 “A-nậu-di” (T01, tr67e). Cf D. 24. 
PãaHkasuHa. 


57 


Luật tứ phần 6 T22. 947b 


ăn, y phục, thuốc men, ngọa cụ đến cúng đường cho Bà- giả-bà' của 
ngoại đạo tại đây. Bấy giờ, có trưởng giả nọ muốn lây hoa để cúng 
dường ngoại đạo, đưa tay vào để lây thì lại không lấy được. Muốn 
lấy hương anh lạc, tràng phan, kỹ nhạc, ẩm thực, y phục, thuốc 
men, ngọa cụ để cúng, bàn tay vừa đưa vào đề lây thì cũng không 
lấy được. Trong khi ấy, có vị trưởng giả kia muốn lây hoa để cúng 
dường Phật thì đưa tay vào lấy không có gì trở ngại. Như vậy, tùy ý 
ông trưởng giả muốn lây bất cứ thứ gì, cho đến thuốc men, ngọa cụ 
để cúng cũng đều không trở ngại. Ông trưởng giả liền khởi lên ý 
nghĩ: “Hy hữu thay! Thế Tôn có đại thần lực như vậy.” Ông liền 
bạch Phật: “Cúi xin đức Thế Tôn cùng đại tỳ-kheo Tăng nhận lời 
mời thọ thực của con vào ngày maiI.” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Ông trưởng giả biết đức Thế Tôn 
im lặng nhận lời rồi, liền đến trước kính lễ sát chân Phật rồi cáo lui. 
Về đến nhà, trong đêm, chuẩn bị mọi thức ăn ngon bồ rồi, sáng 
ngày ông trưởng giả đến báo giờ. Đức Thế Tôn đắp y bưng bát 
cùng đại tỳ-kheo Tăng một ngàn hai trăm năm mươi vị đến nhà ông 
trưởng giả. 

Khi đức Thế Tôn bước đi, nơi dấu chân có đại thần lực khiến chư 
thiên trên hư không dùng hoa trời mạn-đà-la, hương chiên-đàn, mạt 
hương, hoa ưu-bát-la, hoa bát-đầu-ma, hoa câu-mâu-đầu, hoa phân- 
đà-lợi rãi nơi dấu chân đức Phật và trồi kỹ nhạc cõi trời ca tụng tán 
thán Phật. Vị trưởng giả [947b] đi theo sau đức Thế Tôn, suy nghĩ 
như vầy: “Âm thanh này là từ dưới đất phát ra hay từ trên trời đưa 
lại?” Trưởng giả ngửa nhìn lên hư không, từ xa thấy hoa trời mạn- 
đà-la cho đến hoa phân-đà-lợi, và kỹ nhạc cõi trời cũng từ trong hư 
không, bèn nghĩ: “Âm thanh này không phải từ dưới đất mà là từ 
trên không đưa lại.” Đức Thế Tôn đến nhà ông trưởng giả, an tọa 
nơi chỗ ngôi. 


Bấy giờ, các ngoại đạo nghe việc này, liền nghĩ: “Ông trưởng giả 


' Bà-già-bà 3*/3È, phiên âm (Päli: 8"agav2), Thế Tôn. 


28 


T22. 947a Chương 1I. Tạp sự 


nảy xưa nay thường cúng dường cho chúng ta, nay tại sao lại thỉnh 
Phật và Tăng đên cúng dường? Chúng ta hãy đên đó đê khiên cho 
ông ta không đủ chỗ và thức ăn đê thêt đãi!” Nghĩ xong các ngoại 
đạo liền cùng quyền thuộc đến nhà ông trưởng giả. Người giữ cửa 
thấy các ngoại đạo cùng quyến thuộc đến, liên vào thưa với ông 
trưởng giả răng: 

“Thưa ông chủ, các ngoại đạo cùng quyên thuộc đến, cho vào hay 
không?” 

Ông trưởng giả nói: “Đừng cho vảo.” 

Đức Phật bảo ông trưởng giả: “Nên cho họ vào.” 

Ông trưởng giả bạch Phật: “Ngoại đạo đông người. Chỗ nơi chật 
hẹp, sợ không dung hệt.” 

Đức Phật dạy: “Cứ mời vào, nhường nhau thì đủ.” 

Ông trưởng giả lại nói: “Ngoại đạo đông người, chỗ ngồi có hạn, 
thức ăn có hạn, chỉ đủ cúng Phật và một ngàn hai trắm năm mươi vị 
Tăng, sợ không đủ.” 

Đức Phật nói với ông trưởng giả: “Cứ mời vào. Đủ để chứa hết.” 
Đức Thế Tôn dùng thần túc lực khiến cho mặt đất trở thành bằng 
phẳng, rộng lớn. Nhìn về phương đông, vô số trăm ngàn toà cao tự 
nhiên xuất hiện. Phương nam, tây, bắc cũng lại như vậy. Bấy giờ, 
đức Thê Tôn cùng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo Tăng, 
cùng các ngoại đạo đêu đủ chỗ ngôi. Ông trưởng giả trưng bày các 
thức ăn ngon bô cúng dường đức Phật, tỳ-kheo Tăng và các ngoại 
đạo, tât cả đêu đây đủ. Phật ăn xong, cât bát. Ông trưởng giả lây 
chiếc ghê thâp, ngôi trước đức Phật. Đức Thê Tôn vì ông trưởng 
giả dùng vô sô phương tiện nói pháp, giáo hóa, khiến được hoan 
hỷ. Nói pháp xong, đức Phật từ chỗ ngồi cáo lui. 


Bấy IỜ, các ngoại đạo cùng quyến thuộc đều đến chỗ vua Bình-sa, 
chắp tay trên đầu, nói: “Cầu nguyện cho vua thường thắng.” 


Rồi tâu: “Sa-môn Cù-đàm tự nói là A-la-hán, chúng tôi cũng là A- 
la-hán. Sa-môn Cù-đàm tự nói có thân thông, chúng tôi cũng có 


59 


Luật tứ phần 6 T22. 947c 


thần thông. Sa-môn Cù-đàm tự xưng có đại trí tuệ, chúng tôi cũng 
có đại trí tuệ. Nay chúng tôi muốn cùng Sa-môn Cù-đàm thi đua 
thần lực và pháp thượng nhân xem thử ai hơn. Nếu Sa-môn Củ 
Đam hiện một, chúng tôi sẽ hiện hai, cứ như vậy tùy Sa-môn Cù- 
đàm hiện nhiều hay ít, thì chúng tôi [947e] sẽ hiện gấp bội. Thưa 
Đại vương, nay chúng tôi muốn cùng Sa-môn Cù-đàm thi đua hiện 
thần lực và pháp thượng nhân.” 


Bây gIỜ, vua Bình-sa đến chỗ đức Phật, đầu diện kính lễ sát chân 
rôi ngôi lui qua một bên, đem sự việc vừa rồi bạch đây đủ lên đức 
Thế Tôn và thưa: “Cúi xin đức Thế Tôn cùng ngoại đạo thi đua 
hiện thần lực và pháp thượng nhân.” Đức Thế Tôn nói với vua 
rằng: “Thôi, đủ rồi! Như Lai tự biết thời, khi nào cần hiện thì sẽ 
hiện. Hãy làm theo điều vua muốn. Sáng mai Như Lai sẽ ra đi.” 
Sáng ngày, đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ-kheo rời thành Vương- 
xá ra đi. Vua Bình-sa dùng năm trăm cỗ xe chở các thức ăn ngon 
bồ theo sau đức Thế Tôn. 

Các ngoại đạo nghe đức Thế Tôn sáng sớm rời thành Vương-xá ra 
đi, liền nói: “Sa-môn Cù-đàm không có thể cùng chúng ta thi đua 
thần thông nên đã rời đi. Vua Bình-sa dùng năm trăm chiếc xe chở 
thức ăn ngon bổ là cho chúng ta chứ không phải là cho Sa-môn Cù- 
đàm. Nay chúng ta có thể đến chỗ mà Cù-đàm đi đến để nói với 
Cù-đàm hãy cùng chúng ta thi thố thần lực và pháp thượng nhân.” 
Các ngoại đạo liền đi theo sau đức Thế Tôn. Vua Bình-sa nghe đức 
Phật cùng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo sớm đã rời thành 
Vương-xá ra đi, vua cùng tám mươi bốn ngàn tùy tùng cũng đi theo 
sau đức Thế Tôn. Phạm thiên vương, Thích Đề-hoàn Nhân, Tứ 
thiên vương, vô số chư thiên, trăm ngàn đại chúng cũng tùy tùng 
đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn đến thành Ưu-thiền. Vua thành Ưu-thiền tên 
là Ba-la-thù-đề.! Các ngoại đạo nước Ma-kiỆt, và các ngoại đạo 


' Xem Phần III Ch. VI: Y, truyện Kỳ-bà. 


60 


T22. 948a Chương 1I. Tạp sự 


thành Ưu-thiền, đều cùng đến chỗ vua Ba-la-thù-đề, chắp tay lên 
đầu, nói lời khen ngợi: 

“Nguyện vua thường thắng.” Nguyện xong nói: “Sa-môn Cù-đàm 
tự xưng mình là A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán. Ông ấy tự 
xưng có thần lực, chúng tôi cũng có thần lực; tự xưng có đại trí tuệ, 
chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Chúng tôi ở trong thành Vương-xá 
yêu cầu Cù-đàm cùng chúng tôi biểu diễn thần lực và pháp thượng 
nhân, mà Sa-môn Cù-đàm không thể cùng chúng tôi thi thố thần 
lực và pháp thượng nhân. Nay chúng tôi muốn cùng Cù-đàm thi thố 
thần lực và pháp thượng nhân. Nếu Sa-môn Cù-đàm hiện một, thì 
chúng tôi sẽ hiện hai. Cứ như vậy tùy Sa-môn Củ-đàm hiện nhiều 
hay ít, thì chúng tôi đều hiện gấp bội.” 

Vua Ba-la-thù-đề liền đến chỗ đức Phật, đầu diện kính lễ sát chân 
rồi đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn: “Lành thay! 
Mong đức Thế Tôn cùng các ngoại đạo hiện thần lực và pháp 
thượng nhân?” 

Đức Thế Tôn nói với vua Ba-la-thù-đề: “Thôi, đủ rồi! Như Lai 
[948a1] tự biết thời, khi nào cần hiện thì Như Lai sẽ hiện. Hãy làm 
theo điều vua muốn. Sáng mai Như Lai sẽ ra đi.” 

Sáng ngày, đức Thế Tôn rời khỏi thành Ưu-thiền. Vua Ba-la-thù-đề 
dùng năm trăm cỗ xe chở các thức ăn ngon bố theo sau đức Thế 
Tôn. Các ngoại đạo nghe đức Thế Tôn ra đi, tuyên bố răng: “Sa- 
môn Cù-đàm không thê cùng chúng ta biểu diễn thần lực và pháp 
thượng nhân nên mới bỏ đi. Vua dùng năm trăm chiếc xe đề chở 
thức ăn cho chúng ta chứ không phải cho Cù-đàm. Chúng ta sẽ đến 
chỗ Cù-đàm định đến để cùng Cù-đàm biểu diễn thần lực và pháp 
thượng nhân.” Họ liền đi theo sau đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, vua Bình-sa nghe đức Thế Tôn đã đi, liền cùng tám mươi 
bốn ngàn người; vua Ba-la-thù-đề cùng bảy mươi ngàn người; 
Thích, Phạm, Tứ thiên vương, chư thiên, đại chúng vô sô trăm ngàn 
quyến thuộc vây quanh, tùy tùng đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đến 


61 


Luật tứ phần 6 T22. 94§b 


an trú trong vườn Cù-sư-la, nước Câu-thiểm-di. 

Bấy giờ, Ưu-đà-diên là vua. Các ngoại đạo nước Ma-kiỆt, các ngoại 
đạo nước Ưu-thiền, và các ngoại đạo Câu- thiêm-di cùng đến chỗ 
vua Ưu-đà-diên chắp tay tới đầu khen rằng: 

“Nguyện vua thường thắng.” Nguyện như vậy rồi nói: “Sa-môn 
Cù-đàm tự xưng là A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán; tự xưng 
là có đại thần lực, chúng tôi cũng có thần lực; tự xưng là có đại trí 
tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Khi Cù-đàm ở nước Ma-kiệt, 
nước Ưu-thiền, chúng tôi có yêu cầu cùng biểu diễn thần lực và 
pháp thượng nhân, mà Sa-môn Củ-đàm không thể cùng chúng tôi 
biểu diễn thần lực và pháp thượng nhân nên bỏ đi. Nay chúng tôi 
muốn cùng Sa-môn Cù-đàm biểu diễn thần lực và pháp thượng 
nhân. Nếu Sa-môn Cù-đàm hiện một, thì chúng tôi sẽ hiện hai, cứ 
như vậy tùy theo Sa-môn Cù-đàm hiện nhiều ít thì chúng tôi cũng 
hiện gấp bội.” 

Vua Ưu-đà-diên đến chỗ đức Thế Tôn, đầu diện kính lễ sát chân rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên đức Thế 
Tôn: “Lành thay! Đức Thế Tôn hãy cùng các ngoại đạo hiển hiện 
thần lực và pháp thượng nhân.” 

Đức Thế Tôn nói với vua: “Thôi, đủ rồi! Như Lai tự biết thời. Khi 
nào cần hiện thì Như Lai sẽ hiện. Hãy làm theo điều vua muốn. 
Sáng mai Như Lai sẽ ra đi.” 


Sáng sớm hôm sau đức Như Lai ra đi. Bấy ĐIỜ, vua Ưu-đà-diên 
cùng năm trăm chiếc xe chở các thức ăn ngon bổ theo sau đức Thế 
Tôn. Các ngoại đạo nghe đức Thế Tôn đi liền nói: “Sa-môn Cù- 
đàm không thể cùng chúng ta biểu diễn thần lực và pháp thượng 
nhân nên mới bỏ đi. Vua Ưu-đà-diên chở thức ăn trên năm mươi cô 
xe là vì chúng ta chứ không phải vì Cù-đàm. Nay chúng ta [948b] 
hãy đến chỗ mà Cù-đàm sẽ đến để biểu diễn thần lực và pháp 
thượng nhân.” Họ liền đi theo sau đức Như Lai. 

Bấy giờ, vua Bình-sa cùng tám mươi bốn ngàn tùy tùng; vua Ưu- 
thiên cùng bảy mươi ngàn tùy tùng; vua Ưu-đà-diên cùng sáu mươi 


62 


T22. 948b Chương 1I. Tạp sự 


ngàn tủy tùng tiến bước sau đức Thế Tôn; Thích, Phạm, Tứ thiên 
vương, vô sô trăm ngàn chư thiên đại chúng tùy tùng sau đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đến an trụ trong vườn Nrcâu-luật, nước Ca- 
duy-la-vệ. 

Vua Phạm Thí nước Ca-duy-la-vệ là em khác mẹ với đức Phật.' 
Các ngoại đạo nước Ma-klệt, các ngoại đạo nước Ưu-thiền, các 
ngoại đạo nước Câu-thiểm-di, và các ngoại đạo nước Ca-duy-la-vệ 
cùng đến chỗ vua Phạm Thí, chắp tay lên đầu, nguyện vua thường 
thắng, rồi bạch với vua Phạm Thí rằng: 


“Sa-môn Cù-đàm tự xưng là A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán; 
tự xưng có đại thần lực, chúng tôi cũng có đại thần lực; tự xưng có 
đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Khi ở nước Ma-kiệt, nước 
Ưu-thiền, nước Câu-thiêm-di, chúng tôi cùng Sa-môn Cù-đàm thi 
thố thần lực và pháp thượng nhân. Sa-môn Cù-đàm không thể cùng 
chúng tôi thi thố thần lực và pháp thượng nhân nên bỏ đi. Nay 
chúng tôi muốn cùng Sa-môn Cù-đàm biểu hiện thần lực và pháp 
thượng nhân. Nếu Sa-môn Cù-đàm biểu hiện một thì chúng tôi sẽ 
biểu hiện hai. Cứ như thế tùy theo Sa-môn Cù-đàm biểu hiện nhiều 
hay ít thì chúng tôi cũng sẽ biểu hiện gấp bội.” 

Vua Phạm Thí đến chỗ đức Phật, đầu diện kính lễ sát chân rồi ngồi 
qua một bên, bạch Phật rằng: “Cúi xin đức Thế Tôn biểu hiện thần 
lực và pháp thượng nhân.” 

Đức Phật nói với vua: “Thôi, đủ rồi! Như Lai tự biết thời, khi nào 
cần hiện thì Như Lai sẽ hiện. Hãy làm theo điều vua muốn. Sáng 
mai Như Lai sẽ ra đi khỏi Ca-duy-la-vệ.” 

Sáng sớm hôm sau, đức Thế Tôn ra đi. Vua Phạm Thí liền dùng 
năm trăm cỗ xe chở các thức ăn đi theo đức Thế Tôn. Các ngoại 
đạo nghe đức Thế Tôn ra đi, bèn nói: “Sa-môn Cù-đàm không thể 
cùng chúng ta biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân nên mới bỏ 


' Phạm Thí 3È3š. Không thấy chỗ nào nói ông này là em khác mẹ của Phật JÈ #* 
2} Š. 


63 


Luật tứ phần 6 T22. 948§c 


chúng ta ra đi. Vua Phạm Thí chở năm trăm chiếc xe thức ăn là vì 
chúng ta chứ không phải vì Sa-môn Cù-đàm. Nay chúng ta nên đến 
chỗ Cù-đàm sẽ đến nói với Cùủ-đàm cùng chúng ta biêu hiện thần 
lực và pháp thượng nhân.” Các ngoại đạo liền cùng quyến thuộc đi 
theo sau đức Thế Tôn. 

Vua Bình-sa nghe đức Phật đã đi liền cùng tám mươi bốn ngàn tùy 
tùng: vua Ba-la-thù-đề cùng bảy mươi ngàn tùy tùng; vua Ưu-đà- 
diễn cùng sáu mươi ngàn tùy tùng; vua Phạm Thí cùng năm vạn tùy 
tùng theo [948c] sau đức Thế Tôn. Thích, Phạm, Tứ thiên vương 
cùng các quyến thuộc vô số trăm ngàn người theo sau đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn từ nước Ca-duy-la-vệ du hành nhân gian đến an trụ 
trong vườn Kỳ-hoàn nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, vua nước Xá-vệ là Ba-tư-nặc. Các ngoại đạo nước Ma- 
kiệt-đà, các ngoại đạo nước Ưu-thiền, các ngoại đạo Câu-thiêm-di, 
các ngoại đạo Ca-duy-la-vệ, và các ngoại đạo nước Xá-vệ cùng đến 
chỗ vua Ba-tư-nặc chắp tay lên đầu, bạch rằng: 

“Cầu nguyện vua thường thắng.” Cầu nguyện xong, nói: 

“Sa-môn Cù-đàm tự xưng là A-la-hán, chúng tôi cũng là A-la-hán; 
tự xưng là có đại thần lực, chúng tôi cũng có đại thần lực; tự xưng 
có đại trí tuệ, chúng tôi cũng có đại trí tuệ. Khi Cù-đảm ở nước 
Ma-kiệt, thành Ưu-thiền, Câu-thiểm-di, nước Ca-duy-la-vệ chúng 
tôi muốn cùng Cù-đàm biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân, mà 
Cù-đàm không thể cùng chúng tôi biểu hiện thần lực và pháp 
thượng nhân nên bỏ đi. Nay chúng tôi muốn cùng Sa-môn Cù-đàm 
biểu hiện thần lực và pháp thượng nhân. Nếu Sa-môn Cù-đàm biểu 
hiện một thì chúng tôi biểu hiện hai. Cứ như vậy tùy theo sự biểu 
hiện nhiều hay ít của Sa-môn Cù-đàm mà chúng tôi biểu hiện gấp 
bội.” 

Vua Ba-tư-nặc đến chỗ đức Thế Tôn, đầu diện kính lễ sát chân rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên trên bạch đầy đủ với đức Thế 
Tôn: “Lành thay, đức Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn biểu hiện thần lực 
và pháp thượng nhân.” 


64 


T22. 949a Chương 1I. Tạp sự 


Đức Phật bảo vua: “Thôi, đủ rồi! Như Lai tự biết thời, khi nào cần 
hiện thì Như Lai sẽ hiện. Vào tháng chạp, trong mười lăm ngày, từ 
mồng một cho đến răm, Như Lai sẽ hiện thần lực và pháp thượng 
nhân. Đại vương nếu muốn xem Như Lai hiện thần lực và pháp 
thượng nhân thì đến xem.”! 


Bảy giờ, tại nước Xá-vệ có một khu đất đặc biệt bằng phăng rộng 
rãi, đức Thế Tôn đến đó trải chỗ ngồi an tọa.” Phạm thiên vương để 
trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch đức 
Thê Tôn: “Con sẽ trải một toà cao cho Thê Tôn.” 

Đức Phật bảo Phạm vương: “Thôi, được rồi. Như Lai tự biết thời.” 
Trời Đề Thích, Tứ thiên vương, vua Bình-sa, vua Ba-la-thù-đề, vua 
Uu-đà-diên, vua Phạm Thí, vua Ba-tư-nặc, Mạt-lợi phu nhân, 
trưởng giả Lê-sư-đạt-đa, Phú-la-na, tât cả đêu nói: “Con sẽ trải một 
toà cao cho Thê Tôn.” 

Đức Phật bảo: “Thôi, được rồi. Như Lai tự biết thời.” 

Bấy giỜ, các cư sĩ có tín tâm đối với ngoại đạo thiết lập trăm ngàn 
chỗ ngôi cao có giá trị cho các ngoại đạo. Những người có tín tâm, 
cung kính [949a1| cúng dường đức Thế Tôn theo thứ tự, từ ngày 
một cho đên ngày thứ mười lăm. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn xoay mặt nhìn về phương đông, tức thì có vô 
số trăm ngàn chỗ toà cao tự nhiên xuất hiện. Phương nam, phương 
tây, phương bắc cũng lại như vậy. Ngay chính giữa có tòa sư tử cao 
bằng bảy báu tự nhiên xuất hiện. Như Lai an tọa trên đó. Bấy giờ 
các đại chúng đều an tọa nơi chỗ ngồi. Theo thứ tự, vị đàn-việt 
cúng dường ngày hôm ấy dâng cây dương chi lên đức Phật. Thế 
Tôn nhận và xỉa răng xong, bỏ cây tăm phía sau lưng; nó liền thành 


' Chỉ tiết toàn câu chuyện gần với truyện Yamaka-pätihãriya trong sớ giải Pháp 
cú, Pali, DhA. 111. 204; cũng được kê trong sớ giải Trường bộ DA. 1. 57. 
6 Truyện kế Päli: gốc xoài Gandamba tại công thành Xá-vệ. 


65 


Luật tứ phần 6 T22. 949a 


cây đại thọ,' gốc nhánh cành lá sum suê. Đại chúng thấy thần lực 
của đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ, được pháp vị tằng hữu, tâm 
yêm ly phát sanh. Đức Thế Tôn biết đại chúng được pháp vị tằng 
hữu, sanh tâm yếm ly liền vì họ dùng vô sô phương tiện nói các 
pháp, khiến cho được hoan hý. Bấy giờ, ngay trên chỗ ngồi, trăm 
ngàn người xa lìa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch. Đây là 
ngày đầu đức Thế Tôn thị hiện thần lực biến hóa. 


Ngày thứ hai, cây kia trổ hoa, sắc hương đầy đủ. Hoa của cây rơi 
xuông khắp nơi. Đại chúng gom lại cao đến đầu gối. Tỳ-kheo, tỷ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di và cả đại chúng đều ngửi được mùi 
hương của hoa này. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của Thế Tôn 
như vậy đều rất hoan hỷ, được pháp vị tằng hữu, tâm yếm ly phát 
sanh. Đức Thế Tôn biết đại chúng được pháp vị tằng hữu, tâm yêm 
ly phát sanh, liền vì họ dùng vô số phương tiện nói các bài pháp 
khiến họ được hoan hỷ. Bấy giờ, trên chỗ ngồi, vô số trăm ngàn 
người lìa xa trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch. Đây là ngày 
thứ hai đức Thế Tôn thị hiện thần lực biến hóa. 


Ngày thứ ba, trái của cây chín và tiết ra mùi thơm. Trái của cây 
không đợi rung, tự rơi xuống đất mà không bị hư. Tỳ-kheo, tỷ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di và đại chúng đều cùng thọ thực. Dân 
chúng thấy thần lực biến hóa của đức Thê Tôn như vậy rất hoan hý, 
được pháp vị tằng hữu, tâm yếm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quán 
sát biết đại chúng được pháp vị tăng hữu, tâm yêm ly phát sanh, 
liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như 
trên. Đây là ngày thứ ba đức Thế Tôn thị hiện thần lực biên hóa. 


Bấy giờ, có đàn-việt theo thứ tự cúng dường, vào ngày thứ tư dâng 
nước cho đức Thế Tôn. Thế Tôn lấy một VÔC nước đồ xuống chỗ 
đất phía trước. Do thần lực của Phật, nước ây liền thành một cái ao 
lớn. Nước trong sạch không có bợn nhơ. Người uống trừ được 


: Truyện kế Pali: vì Phật cho biết trước sẽ ngồi dưới gốc xoài Gandamba, nên 
ngoại đạo đã cho đôn mât. 


66 


T22. 949b Chương 1I. Tạp sự 


bệnh. Có các tạp hoa ưu-bát-la, bát-đầu-ma, câu-mâu-đầu, [949b] 
phân-đà-lợi; các loài chìm khác lạ: chim le le, nhạn, uyên ương, các 
loài ba ba, rùa, cá trạnh, các loài thủy tộc làm vật trang nghiêm cho 
cái ao lớn ấy. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của đức Thế Tôn 
như vậy rất hoan hỷ, được pháp vị tằng hữu, tâm yếm ly phát sanh. 
Đức Thế Tôn quán sát biết đại chúng được pháp vị tằng hữu, tâm 
yêm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp, cho đến được con mắt pháp 
trong sạch như trên. Đây là ngày thứ tư đức Như Lai thị hiện biến 
hóa như vậy. 


Đến ngày thứ năm, từ bốn phía của cái ao, mỗi phía đều chảy ra 
một con sông. Dòng nước chảy thắng không uốn cong, êm đềm 
không có sóng. Các loại hoa kỳ lạ đều trang nghiêm cho các con 
sông. Dòng nước của bốn con sông tạo thành tiếng nói pháp rằng: 


“Tất cả các hành đều là vô thường, khổ, không. Tất cả các pháp 
đều vô ngã, Niết-bàn tịch tĩnh.” Đại chúng thấy thần lực biến hóa 
của đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ, được pháp vị tằng hữu, tâm 
yêm ly phát sanh. Đức Thế Tôn quan sát biết đại chúng nhận được 
pháp vị tằng hữu, tâm yêm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp, cho 
đến đạt được con mắt pháp trong sạch, như trên. Đây là ngày thứ 
năm đức Thế Tôn thị hiện biến hóa thần lực. 

Ngày thứ sáu, đức Thế Tôn hóa đại chúng đều như nhau không có 
sự sai khác. Đại chúng thấy đức Thế Tôn dùng thần lực biến hóa 
như vậy đều rất hoan hỷ, được pháp vị tằng hữu, tâm yêm ly phát 
sanh. Đức Thế Tôn quan sát biết đại chúng được pháp vị tằng hữu, 
tâm yêm ly phát sanh liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt 
pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ sáu đức Thế Tôn thị hiện 
biến hóa như vậy. 

Ngày thứ bảy, đức Thế Tôn ở trên không trung vì đại chúng nói 
pháp, chỉ nghe tiếng nói của đức Như Lai mà không thấy hình Như 
Lai. Đại chúng thấy thần lực biến hóa của đức Thế Tôn như vậy rất 
hoan hỷ, thấy được những việc chưa từng có, tâm yếm ly phát sanh. 
Đức Thế Tôn quán sát biết đại chúng coi việc đó là chưa từng có, 


67 


Luật tứ phần 6 T22. 949c 


tâm yêm ly phát sanh, liền vì họ nói pháp cho đến đạt được con mắt 
pháp trong sạch như trên. 

Ngày thứ tám, các cư sĩ tin theo ngoại đạo sai người thưa với các 
ngoại đạo: “Các Ngài có biết chăng, Sa-môn Củ-đàm đã hiện thần 
lực, nay đã tám ngày, sao các Ngài không đến?” 

Thật sự họ muốn đến mà không đến được. Đức Thế Tôn bảo các 
tỳ-kheo: “Giả sử dùng sợi dây da thật bền chắn buộc thân của Bất- 
lan Ca-diếp vào con bò cho nó kéo, khiến dây đứt, cả thân thể rã; 
nếu ông ấy không bỏ kiến giải của mình mà có chấp luận nghị, thì 
không thể đến chỗ Ta được. Cho đến Ni-kiền Tử v.v... cũng như 
vậy.” 

Bấy giờ, Phạm Thiên vương bảo Thiên đề Thích [949c] rằng: “Các 
ngoại đạo tự nói họ bằng với đức Thế Tôn, mà nay họ không thể 
đến để cùng đức Thế Tôn giao đấu thần lực được. Chúng ta hãy 
phá các tòa cao kia.” 


Thiên đề Thích bảo Tứ thiên vương: “Các ngoại đạo tự nói họ bằng 
với đức Thế Tôn, mà nay họ không thể đến để cùng đức Thế Tôn 
giao đầu thần lực được. Chúng ta hãy phá các tòa cao kia.” 

Tứ Thiên vương liền gọi thần gió, thần làm mây, thần làm mưa, 
thần sắm sét đến bảo rằng: “Các ngoại đạo tự nói họ bằng với đức 
Thế Tôn, mà nay họ không thể đến để cùng đức Thế Tôn giao đầu 
thần lực được. Chúng ta hãy phá các tòa cao kia, khiến cho tiêu tan, 
không còn dấu vết gì nữa.” 


Bấy giờ, thần gió v.v.. . nghe Tứ Thiên vương dạy như vậy rồi, liền 
phá các tòa cao của ngoại đạo khiến không còn bất cứ dấu vết nảo. 
Khi ấy các ngoại đạo bị mưa to gió lớn thôi ướt dầm dè, liền trốn 
vào trong hang động, cây cỏ rừng rú. Có ngoại đạo loã hình, ngoại 
đạo Tư-ni,' Ba-lê Tử Ba-tư-bà-xà-già,' lấy một cục đá lớn buộc vào 


' Tư-ni #ƒ/É.. Chỉ lõa hình Seniya được đề cập trong kinh Kuk&uzavaiika, M. 
387, Pãli. Theo đó, ông này sau theo Phật xuất gia và chứng quả A-la-hán. Hán 
tạng không có kinh tương đương. 


68 


T22. 949c Chương 1. Tạp sự 


cổ, tự trầm mình xuống hồ sâu. Đại chúng thấy thần lực biến hóa 
của đức Thế Tôn đều rất vui mừng, đắc pháp vị tằng hữu, tâm yêm 
ly phát sanh. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được 
con mắt pháp trong sạch như truớc. Đây là ngày thứ tám đức Thế 
Tôn thị hiện biến hóa như vậy. 

Ngày thứ chín, đức Thế Tôn ở trên đảnh Tu-di vì đại chúng nói 
pháp mà chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình. Đại chúng thấy Sự 
biến hóa của đức Thế Tôn như vậy rất hoan hỷ, đắc pháp vị tằng 
hữu, tâm yêm ly của họ phát sanh. Đức Thế Tôn liền vì họ nói 
pháp, cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là 
ngày thứ chín đức Thế Tôn thị hiện biến hóa. 

Ngày thứ mười, đức Thế Tôn nói pháp ở trên cõi Phạm thiên, đại 
chúng chỉ nghe tiếng nói mà không thấy hình. Đại chúng thấy đức 
Thế Tôn biến hóa như vậy đều rất hoan hỷ, đắc pháp vị tằng hữu, 
tâm yêm ly phát sanh. Đức Thế Tôn vì họ nói pháp, cho đến đạt 
được con mắt pháp trong sạch, như trên. Đây là ngày thứ mười đức 
Thế Tôn thị hiện biến hóa. 

Ngày thứ mười một, đức Thế Tôn ở trong đại chúng thị hiện thần 
túc biến hóa? một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân, 
lúc thì ở sát bên, lúc thì ở xa không thấy, hoặc tuy chướng ngại do 
tường đá ngăn che ở gần núi, nhưng thân Phật xuyên qua không có 
gì trở ngại; du hành nơi không trung như con chim liệng quanh; ra 
vào nơi đất như nước; đi trên sóng nước như đi trên đất liền; thân 
tuôn ra khói lửa bốc cháy như đống lửa lớn; tay sờ mặt trời, mặt 
trăng; thân cao cho đến Phạm Thiên.) Đại chúng thấy đức Thế Tôn 


' Ba-lê Tử Ba-tư-bà-xà-già 3š #t-ƒ »k 42 3# BÄ in. Có lẽ phiên âm từ Skt. 
parivräjaka (PRli: paribbäjaka), chỉ ngoại đạo xuất gia, hay ngoại đạo phổ hành, 
du sĩ ngoại đạo. 

? Đây chỉ thần biến thị đạo. Xem Phần III Ch.1, truyện Uất-ti-la & cht. 139-143. 

3 PAli gọi đây là yammaka-päfihariya, thần biến thị hiện song đối. Tức hiện từng 
cặp hiện tượng đối lập. Như vừa bốc lửa vừa trào nước. Duy chỉ Phật, không có 
Đại Thanh văn nào hiện được thần biến này. 


69 


Luật tứ phần 6 T22. 950a 


biến hóa như vậy [950a1| rất hoan hỷ, đạt được pháp chưa từng có, 
tâm yêm ly phát sanh. 

Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, cho đến đạt được con mắt pháp 
trong sạch như trên. Đây là ngày thứ mười một đức Thế Tôn thị 
hiện thần túc biến hóa như vậy. 

Ngày thứ mười hai, đức Thế Tôn ở trong đại chúng tâm niệm nói 
pháp:' nên nghĩ như thế này, không nên nghĩ như thế này; nên tư 
duy thế này, không nên tư duy như thế này; nên đoạn cái nảy, nên 
tu hành pháp môn này. Đại chúng thấy đức Thế Tôn dùng thần túc 
biến hóa như vậy, rất vui mừng, đạt được những việc chưa từng có, 
phát sanh tâm yếm ly. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, cho đến 
đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. Đây là ngày thứ mười 
hai đức Phật thị hiện thần túc biến hóa như vậy. 

Ngày thứ mười ba, đức Thế Tôn vì đại chúng nói pháp giáo thọ. 
Ngài dạy: ? “Tất cả đang bị bốc cháy. Cái gì mà nói là tất cả đang bị 
bốc cháy? Mắt đang bị bốc cháy. Sắc đang bị bốc cháy. Thức của 
mắt đang bị bốc cháy. Xúc của mắt đang bị bốc cháy. Các cảm thọ 
khổ, lạc, phi khổ phi lạc phát sinh do nhân duyên xúc của mắt, 
đang bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bởi lửa dục, lửa nhuế, 
lửa si. Sao gọi là đang bốc cháy? Đang bốc cháy vì sanh, già, bệnh, 
chết, sầu ưu, khổ não đều đang bốc cháy. Ta nói đây là chỗ sanh ra 
khổ. Cho đến ý cũng vậy. Tất cả đều đang bốc cháy.” 

Đại chúng nghe đức Thế Tôn nói pháp giáo hóa như vậy đều rất 
hoan hỷ, cho là việc chưa từng có. Đức Phật liền vì họ nói pháp cho 
đến đạt được con mắt pháp trong sạch, như trên. Đây là ngày thứ 
mười ba đức Như Lai biến hóa như vậy. 


' Ở đây Phật hiện ký tâm thị đạo. Xem Phần II Ch.i truyện Uất-tì-la & cht. 139- 
143. Skt. adešana (PäM: adesanđ): đọc ý nghĩ của người khác (Hán: ký tâm). Bản 
Hán hiểu là “thuyết pháp.” 

? Phật hiện giáo giới thị đạo, thứ ba trong ba thị đạo. Xem Phần III Ch.I truyện 
Uắt-tì-la & 139-143. 


70 


T22. 950b Chương 1. Tạp sự 


Ngày thứ mười bốn, theo thứ tự, người đàn-việt cúng dường, rút 
một đóa hoa dâng lên đức Thế Tôn. Thế Tôn ngửi xong, ném vào 
hư không. Do thân lực của đức Phật, hoa liền biến thành một vạn 
bốn ngàn lầu các đài hoa. Trong những lầu các đài hoa này, tất cả 
đều có tòa Phật ngôi, hai bên đức Phật có Thiên đề Thích và Phạm 
thiên vương chắp tay kính lễ, nói kệ: 

Kính lễ đẳng Nhân vương! 

Bác Đại nhân vô thượng. 

Tắt cả không thể biết 

Thể Tôn trú thiên nào. 
Đại chúng thấy thần lực đức Thế Tôn biến hóa như vậy đều rất vui 
mừng, được pháp chưa từng có. Đức Thế Tôn liền vì họ nói pháp, 
cho đến đạt được con mắt pháp trong sạch như trên. 


Bấy giờ vua Bình-sa nước Ma-kiệt, theo thứ tự, ngày thứ mười lăm 
thiết lễ cúng dường. Trong đêm, vua cho sửa soạn các thức ăn. 
Sáng ngày, vua đem các thức ăn ngon bổ cúng dường đức Phật và 
chúng Tăng. Vua Ba-la-thù-đề, Ưu-đà-diên, Phạm Thí, Ba-tư-nặc, 
Mạt-lợi phu nhân, trưởng giả Lê-sư-đạt-đa, [950b] Phú-lan-na, tất 
cả đại chúng đều cúng dường đầy đủ. Phật dùng xong, cất bát, xả 
bát. Vua Bình-sa lấy một chiếc ghế thấp ngôi trước đức Phật. Khi 
đức Thế Tôn buông bàn chân ra không ngôi kiết- -glà nữa, chân vừa 
đụng nơi bản thì quả đất sáu lần rung động với mười tám hiện 
tượng rung động. Dưới bàn chân của đức Thế Tôn có luân tướng 
xuất hiện. Dâu bánh xe nghìn căm dưới bàn chân của Thế Tôn hiện 
lên, ánh sáng chiếu soi, từ bánh xe tỏa ra ánh sáng khắp ba ngàn đại 
thiên quốc độ. 

6. Thiên bức luân 

Vua Ma-kiệt thấy dấu bánh xe dưới chân đức Thế Tôn như vậy liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy đề trống vai bên hữu, chân bên hữu chấm đất, 
bạch đức Thế Tôn: 


' Nguyên Hán: trượng phu vương + & #. 


7 


Luật tứ phần 6 T22. 950c 


“Kính bạch đức Thế Tôn, trước kia do làm phước đức gì mà dưới 
bàn chân có tướng bánh xe ngàn căm hoa, có ánh sáng chiếu soi 
khắp ba ngàn đại thiên quốc độ như vậy?” 

Đức Phật bảo vua Bình-sa: “Xa xưa về đời quá khứ, có vua tên là 
Lợi ích Chúng Sanh, làm vua cõi Diêm-phù- đề. Bấy giờ, quốc độ 
Diêm-phù- đề phong phú, nhân dân no âm khoái lạc. Có tám mươi 
bốn ngàn thành ấp, xóm làng có năm mươi lăm ức cơ sở. Vua Lợi 
ích Chúng Sanh ngự tại thành tên là Huệ quang, đông tây mười hai 
do-diên, nam bắc bảy do-diên. Thành kia rộng lớn, nhân dân no 
âm, của cải dỗi dào, trang sức khoái lạc. 

Đệ nhất phu nhân tự là Huệ Sự, không có con. Vì để cầu con, phu 
nhân kính lễ các loại trời thần, thần sông, thần ao, trời Mãn thiện, 
trời Bảo thiện, thần Mặt trời, thần Mặt trăng, Đề Thích, Phạm 
Thiên vương, thần đất, nước, gió, lửa, thần Ma-hê-thủ-la thiên tử, 
thần vườn, thần rừng, thần đường sá, thần quỷ tử mẫu, các thần của 
xóm làng. Cúng dường khắp nơi để cầu nguyện cho có con. Sau đó 
một thời gian, đệ nhất phu nhân có thai. Người nữ có ba món trí 
tuệ: biết người nam có dục ý, biết được khi có thai, biết từ đâu mà 
có được thọ thai. Khi ấy phu nhân liền đến chỗ vua thưa: 

“Vua biết chăng, nay thiếp đã có thai.” 

Vua nói: “Lành nh 


Vua liền cung cấp cho phu nhân thêm đồ ăn thức uống, y phục, 

thuốc men, ngọa cụ thuộc loại tối thượng, tất cả các thứ cân dùng 
đều gia tăng gấp bội. Mười tháng trôi qua, phu nhân sanh một bé 
trai, tướng mạo xinh đẹp. Ngày hài nhi chào đời, cũng là ngày tám 
mươi bốn ngàn thành có tám mươi bốn ngàn mỏ quý tự nhiên xuất 
hiện. Nơi mỏ bạc thì cây bằng bạc xuất hiện, gốc nhánh cành lá đều 
bằng bạch ngân. Chỗ nào mỏ vàng thì cây bằng vàng xuất hiện, gốc 
nhánh cành lá đều bằng vàng. Chỗ nào mỏ lưu ly, pha lê, xích, chân 
châu, mã não, xa cừ cũng đều [950c] như vậy. 

Bấy giờ theo pháp luật của nước, trẻ nít mới sanh hoặc cha mẹ đặt 
tên, hoặc sa-môn, bà-la-môn đặt tên. Vua Lợi ích Chúng Sanh nghĩ: 


72 


T22. 950c Chương 1I. Tạp sự 


Khỏi phải nhờ sa-môn, bả-la-môn đặt tên. Mẹ của hài nhi này tên là 
Huệ Sự. Nay ta nên đặt tên cho hài nhi là Huệ Đăng. Vua đặt tên 
hải nhi là Huệ Đăng. 
Rồi vua giao hải nhi cho bốn bà mẹ chăm nuôi. Một bà lo về thân 
thể, bà thứ hai lo về tắm giặt, bà thứ ba lo về bú sữa, bà thứ tư lo về 
vui chơi. Bà lo về thân thể là lo việc chăm nom hình vóc tất cả các 
việc. Bà lo về tắm giặt thì lo tắm hài nhi và giặt y phục cho hài nhI. 
Bà lo về việc bú sữa thì lo về việc bú sữa. Bà lo về việc vui chơi thì 
khi vương tử ở chỗ voi, ngựa, xe cộ du hý hay hoa hương bảo vật, 
thì các loại vui chơi phải phục vụ đầy đủ, cầm cây lộng không tước 
đi sau, giúp vui cho vương tử, khiến cho được khoái lạc. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 

Tất cả phải tiỂu VOng, 

Ở cao, rồi ' phải rụng. 

Đã sanh tất phải chết; 

Có mạng đều vô thường. 

Chúng sanh chừm cõi Hữu, 

Tắt cả đêu hữu vì. 

Tắt cả các thể gian, 

Nào ai không già chết. 

Đây lẽ thường ở đời: 

Sanh, sanh, đều phải chết. 

Tùy theo nghiệp đã tạo, 

Tội phước có quả báo. 

Ác nghiệp đọa địa ngục, 

Thiện nghiệp sanh lên trời. 

Cao hành sanh thiện đạo, 

Đặng vô lậu Niễt-bàn. 
Khi vua Lợi ích Chúng Sanh mạng chung, vương tử tám, chín tuôi. 
Bà mẹ cho học các kỹ nghệ, thư họa, toán SỐ, hý tiểu, ca vũ, kỹ 
nhạc, cỡi vol, ngựa, xe cộ, bắn cung một cách dũng kiện, và nhanh 
chóng. Đối với tất cả các kỹ nghệ, vương tử đều tỉnh thông lão 

73 


Luật tứ phần 6 T22. 951a 


luyện. Đến tuổi mười bốn, mười lăm, quần thần đến chỗ vương tử 
thưa: “Vương tử có biết chăng, vua đã mệnh chung. Nay vương tử 
nên đăng vương vị, làm vua, thi hành giáo lệnh.” 

Vương tử trả lời: “Nay tôi không thê làm vua và thi hành giáo lệnh 
của vua được. Tại sao vậy? Đời trước tôi đã từng làm vua sáu năm. 
Do nhân duyên ấy mà tôi đã phải đọa vào địa ngục sáu ngàn năm. 
Cho nên nay tôi không thê làm vua, và thi hành giáo lệnh của vua 
được.” 

Quân thần nói: “Có phương tiện nào để vương tử có thê làm vua, 
thi hành giáo lệnh của vua hay không?” 

Vương tử trả lời: “Có.” 

Quản thần hỏi, [951a1] phương tiện đó là gì? vương tử nói: “Nếu 
có thê nói với kẻ nam người nữ trong cõi Diêm-phù-đề này phụng 
hành thập thiện, không sát sanh, cho đến không tà kiến, thì tôi có 
thể làm vua.” 

Quân thần nghe vương tử dạy như vậy rồi, liền sai sứ công bố rao 
truyền khắp bốn phương như sau: “Nhân dân biết chăng? vua Lợi 
ích Chúng Sanh đã mệnh chung. Vương tử Huệ Đăng theo thứ tự là 
phải làm vua. Nhưng vương tử nói: Ta không làm vua. Cho đến khi 
nào kẻ nam người nữ trong Diêm-phù-đề đều phụng hành thập 
thiện không sát sanh, cho đến không tà kiến, khi ấy ta sẽ làm vua.” 
Quốc dân nghe công bố như vậy, tất cả đều tu hành thập thiện 
không sát sanh, cho đến không tà kiến. Quần thần liền đến chỗ 
vương tử Huệ Đăng thưa: “Vương tử biết chăng? Kẻ nam người nữ 
trong Diêm-phù-đề này họ đều tự nói răng: sẽ phụng hành thập 
thiện không sát sanh, cho đến không tà kiến. Nay vương tử có thê 
đăng vương vị thi hành giáo lệnh của vua.” vương tử nói: “Lấy lụa 
đem đến đây!” 

Quân thần liền đem lụa bạch tốt nhất đến. Vương tử tự quấn trên 
đảnh và tuyên bố: “Thời gian như vậy, có vị quôc chủ như vậy, có 
tốt đẹp không?” 


Quân thần trả lời: “Rất tốt.” 
74 


T22. 95Ib Chương 1I. Tạp sự 


Khi ấy quần thần tâu với vua rằng: 

“Khi vua mới sanh, có tám mươi bốn ngàn mỏ quý tự nhiên xuất 
hiện. Nay hãy đem nhập vào kho của vua.” 

Vua nói: 

“Cần gì phải nhập vào kho. Hãy đem đến đầu các ngã tư mà bố thí 
cho sa-môn, bà-la-môn, người nghèo thiêu, cô đơn, già cả. Họ cân 
gì đêu bô thí cho một cách đây đủ.” 

Các đại thần nghe vua Huệ Đăng dạy như vậy rồi, liền ngay nơi 
tám mươi bốn ngàn thành, chỗ nào có mỏ quý, đều lấy mang đến 
các đầu ngã tư trong các cửa thành, sự bố thí cho sa-môn, bà-la- 
môn, người nghèo khổ, cô đơn, già nua. Họ cần gì đều bố thí cho 
đầy đủ. 


Bấy giờ, Thiên để Thích có ý nghĩ, vua Huệ Đăng ngay nơi tám 
mươi bốn ngàn thành, chỗ nào có mỏ quý, đều lấy mang đến các 
đầu ngã tư trong các cửa thành, bố thí cho sa-môn, bà-la-môn, 
người nghèo khổ, cô đơn, già nua. Họ cần gì đều bố thí cho đầy đủ. 
Có thể do việc làm này mà y sẽ chiếm đoạt ngôi vị của ta. Nhưng 
nay ta có thê đến thử xem vua Huệ Đăng vì Vô thượng đạo làm 
việc bố thí có thối chuyển hay không?” 

Thiên đề Thích liền hóa làm một người đàn ông, nói với mọi người 
rằng: “Vua Huệ Đăng dạy chúng ta phụng hành thập ác, sát sanh 
cho đến tà kiến.” Bấy giờ, các đại thần liền đến chỗ vua thưa: 

“Sự thật vua có dạy quốc dân phụng hành thập ác, sát sanh cho đến 
tà kiến hay không?” 

Vua trả lời: “Không! Tại sao vậy? [9S5Ib| Trước đây ta đã nói, ta 
không làm vua nếu quốc dân không phụng hành thập thiện, không 
sát sanh, cho đến không tà kiến. Do đó nay ta đã làm vua thì ta đâu 
có nói những lời như vậy. Nay các khanh cần trang nghiêm xa giá, 
ta muốn tự mình đi giáo hóa quốc dân.”! 


' Bản Hán, hết quyền 51. 


75 


Luật tứ phần 6 T22. 95lc 


Khi ấy, Thiên để Thích nghĩ: “Ta không nên để vua đi bằng chiếc 
xe thường của thê gian.” Ong bèn thăng cô xe voi trời. Voi trời có 
sáu ngả. Ngà nào cũng vạm vỡ. Xe đê ngay bên ngoài cửa. Vua 
Huệ Đăng thây xa giá băng voi như vậy, hỏi các đại thân răng: 
“Voi này của a1?” 

Các đại thần thưa: “Không biết là voi của ai. Đây chắc là loại voi 
của vua, chứ chăng phải là người thường có được. Vua có thê sử 
dụng.” 

Vua liền sử dụng. Vua bảo: “Hãy đi chỉ cho ta người nảo nói: Ta 
dạy nhân dân phụng hành thập ác.” Người kia liên chỉ vua. Vua 
liên hỏi: 

“Vua Huệ Đăng có dạy ngươi hành thập ác không?” 

Người ấy trả lời: “Có.” 

Vua lại hỏi: “Có phương tiện nào để ngươi hành thập thiện 
không?” 

Người kia nói: “Có.” 

Vua hỏi: “Đó là gì?” 

Người kia nói: “Nếu có ai đã thành tựu Bồ- tát, cho tôi được ăn 
sông người ấy, ăn thịt, uống máu người ấy; tôi mới hành thập 
thiện.” 

Bấy giờ, vua Huệ Đăng khởi lên ý nghĩ: “Từ đời vô thi đến nay, ta 
đã trải qua các khô luân chuyên trong năm đường; hoặc bị chặt tay, 
chặt chân, xẻo mũi tai, móc mắt, chặt đâu, rôt cuộc nào có lợi ích 
gì?” 

Nghĩ như vậy xong, vua liền lấy dao bén tự xẻo thịt nơi đùi về 
mình, dùng đô đựng máu đưa cho người kia và nói: “Này nam tử, 
ngươi hãy ăn thịt và uông máu này, rôi phụng hành thập thiện.” 
Người đàn ông kia không kham nồi oai đức của vua Huệ Đăng, nên 
liên biên mât, bông nhiên Thiên đê Thích đứng trước mặt, hỏi vua: 
“Nay vua [951ec] bô thí vì một thiên hạ, hay vì hai, ba bôn thiên hạ? 


76 


T22. 951c Chương 1I. Tạp sự 


Vì Mặt Trời, Mặt Trăng, Thiên đề Thích, Ma vương, Phạm vương 
hay chăng?” 

Vua trả lời: 

“Tôi bố thí không vì một thiên hạ, hay hai, ba, bốn thiên hạ, cho 
đên Ma, Phạm vương. Tôi làm việc bô thí với ý nghĩ như vây: 
Muôn câu Vô thượng chánh chân Nhật thiệt trí, độ người chưa độ, 
giải thoát người chưa giải thoát, người chưa được Niết- bản khiến 
được Niết-bàn, độ sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não. Vì tất cả như 
vậy.” 

Bấy giờ, Thiên đế Thích liền nghĩ: “Nay ta để vua Huệ Đăng phải 
chêt vì vêt thương này thì thật không thích đáng.” 

Thiên để Thích liền dùng nước cam lồ của trời nhều vào nơi vết 
thương. Vêt thương liên bình phục lại như cũ. 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Vua Lợi ích Chúng Sinh đâu phải ai khác, mà là phụ vương Bạch 
Tịnh vậy. Đệ nhât phu nhân, nay là mẹ Ma-da. Vua Huệ Đăng, 
chính là thân Ta đây. Đời trước, Ta đã giáo hóa vô sô kẻ nam người 
nữ nơi cõi Diêm-phù-đê này phụng hành thập thiện, không sát 
sanh, cho đên không tà kiên. Do nhân duyên như vậy, cho nên dưới 
bàn chân của ta có dâu bánh xe nghìn căm, ánh sáng chiêu soi ba 
ngàn đại thiên quôc độ.” 

Đại chúng thấy đức Thế Tôn có thần lực biến hóa như vậy, đều rất 
vui mừng, được pháp chưa từng có, tâm yêm ly phát sanh. Đức Thê 
Tôn quán sát đại chúng đêu hoan hỷ, tâm yêm ly phát sanh, nên 
dùng vô số ' phương tiện nói pháp, khiến cho trăm ngàn người, ngay 
nơi chỗ ngồi xa trần câu, đạt được con mắt pháp trong sạch. 


Đây là ngày thứ mười lăm đức Thế Tôn biến hóa. 

7. Các loại bát cám 

1. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ vua Bình-sa cho phép 
các tỳ-kheo tự do ra vào trong cung. Vua đặt người nơi chỗ khuất 


để nghe các tỳ-kheo có nói gì thì bằm báo lại. Nơi cung vua cho 
77 


Luật tứ phần 6 T22. 952a 


làm các cửa hông, dùng gỗ thi-xa-bà'! quý giá làm cây trụ. Các tỳ- 
kheo thây vậy, nói: 

“Gỗ quý giá này thay vì dùng làm cây trụ, nếu dùng làm bình bát 
cho tỳ-kheo thì hay biêt mây.” 

Cung nhân ở chỗ khuất nghe như vậy, liền đến tâu với vua. Vua 
liên ra lệnh thay cây trụ mới, lây gô ây làm bình bát, đem cho các 
tỳ-kheo. Các tỳ-kheo không dám nhận, nói: “Đức Phật chưa cho 
phép chúng tôi nhận bình bát băng gô thi-xa-bà.” Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Phật dạy: 

“Không được [952al| chứa bình bát bằng gỗ. Đây là pháp của 
ngoại đạo. Nêu chứa, sẽ như pháp trị. 

Vua Bình-sa dùng bình bát bằng đá, dâng cúng các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo không nhận vả nói: 

“Đức Phật chưa cho phép chúng tôi dùng bình bát bằng đá.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được dùng loại bát này. Đây là bát theo pháp của Như Lai. 
Nêu dùng thì phạm thâu-lan-giá.” 

Vua Bình-sa làm bát bằng vàng cúng cho tỳ-kheo. Tỳ-kheo không 
nhận và nói: 

“Đức Thế Tôn chưa cho chúng tôi sử dụng bát bằng vàng.” 

Các vị ây bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“1-kheo không nên cất chứa bát bằng vàng. Đây là pháp của bạch 
y. Nêu cât chứa sẽ như pháp trị.” 

Vua Bình-sa lại làm bình bát bằng bạc, bằng lưu ly, bằng vật báu, 
băng tạp bảo đê cúng cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo không nhận và 


' Thi-xa-bà Ƒƒ ##3*. Päli: s/msapä, cũng phiên âm là thân-thứ. Không có từ điển 
nào chỉ rõ là cây gì. Skt; ýmnsapa: cây Dalbergia SIssoo; một loại cây a§oka 
(Monier-Williams); một loại cây có lõi rất chắc (Wogihara). Cây thường mọc 
thành rừng. Nhiều kinh được Phật giảng trong các rừng sisapä. 


78 


T22. 952a Chương 1I. Tạp sự 


nói: “Đức Phật chưa cho chúng tôi chứa cất các loại bình bát như 
vậy.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên chứa các loại 
bát đó. Đây là pháp của bạch y. Nêu chứa sẽ trị phạt như pháp.” 

2. Thế Tôn ở tại nước Bà-già-đề. Tỳ-kheo người Bạt-xà ở Tỳ-xá-ly! 
dùng chiêc bình bát băng vàng. Đức Phật dạy: “Không được dùng.” 
Có vị lại dùng bát bằng bạc, bằng lưu ly, bằng vật báu, bằng tạp 
bảo. Đức Phật dạy: “Không được dùng.” 

Đức Phật quở: “Các ông là những người ngu sĩ, tránh dùng cái Ta 


chế cắm lại dùng các thứ khác. Từ nay VỆ Sau, tất cả các loại bát 
làm bằng vật báu không nên dùng. Nếu dùng sẽ như pháp trị.” 


3. Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Các Lê-xa? nhận được chiếc bát ma-ni 
rât có giá trị, dùng bột hương chiên-đàn đựng đây bát, đem dâng 
cúng đức Thế Tôn, thưa: “Bạch Đại Đức, xin từ mẫn nhận chiếc 
bát ma-ni này. ” 

Đức Phật nói với các Lê-xa: “Ta không dùng chiếc bát này.” 

Lê-xa lại bạch: “Cúi xin Thế Tôn từ mẫn nhận bột hương chiên- 
đàn.” 

Đức Thế Tôn thọ nhận. 

Các Lê-xa nghĩ: “Nên đem chiếc bát này cúng cho ai?” Có người 
nói nên cho Bât-lan Ca-diêp. Có người nói nên cho Mạt-khư-la Cù- 
xá-la, A-di-đâu Sĩí-xá-khâm-bà-la. Có người nói nên cho Ba-hưu 
Ca-chiên-diên. Có người nói nên cho San-nhã Tỷy-la-tra Tử. Có 


' Tỳ-xá-ly Bạt-xà tử #⁄4-äÊ#⁄4 E]-ƒ. Bạt-xà (Päli: Vajj) đương thời là một bộ 
tộc lớn có nhiều nhánh, trong đó hai nhánh chính là Li(Lê)-xa (Päli: Licchavi) và 
Tỳ-đề-ha (Päli: Vedehä). Tỳ-xá-ly (Pãli: Vesäli) là thủ phủ của nhánh Licchavĩ. 
Trong tạng Päli, có một tỳ-kheo tên là Vajjiputta (Bạt-xà Tử). Sau khi Phật Niết- 
bàn, chính nhờ nghe một bải kệ từ tỳ-kheo này mà A-nan chứng quả A-la-hán. 

? Lê-xa 4!$*, những người Licchavĩ. Xem cht. 33 trên. 


79 


Luật tứ phần 6 T22. 952b 


người nói nên cho Ni-kiền Na-da Tử.' Có người nói nên cho Tát- 
giá Ni-kiên Tử.ˆ VỊ kia liên đem bát cho Tát-giá Ni-kiên Tử. 

Bấy giờ, Tát-giá Ni-kiền Tử nghe các Lê-xa Tỳ-xá-ly đem các bát 
ma-ni rât quí giá này cúng cho Sa-môn Cù-đàm mà Cù-đàm không 
nhận. sau đó mới đem cúng cho mình; do lòng kiêu mạn, cống cao, 
tật đỗ, giận đữ không hài lòng, không tự kềm chế, nên ông thốt lên 
lời hung đữ: 

“Giả sử các ngươi cắt lưỡi của các Lê-xa đựng đầy bát, rồi tôi sẽ 
nhận.” 

Các Lê-xa nghĩ: “Tát-giá Ni-kiền Tử muốn làm tổn hại đến dòng 
họ chúng ta.” 


[952b| Họ liền lấy một hòn đá đánh cho chết. Tát-giá muốn tự liệu 
lý để rút lại lời nói đữ trước đó, nhưng các Lê-xa không chịu nghe, 
vẫn đánh chết. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu biết cách nói, thì sự việc được cởi mở.” 

Đức Phật dạy: “Có năm pháp khiến cho lời nói có thê tự nêu rõ lý, 
không bị chê trách, khiến cho người kia hoan hỷ, sau khỏi hối hận. 
Năm pháp ấy là gì? Nói điều thiện chứ không nói điều bất thiện. 
Nói như pháp chứ không nói điều không như pháp. Nói lời êm dịu 
chứ không nói lời không êm dịu. Nói lời chân thật chứ không nói 
điều hư dối. Nói điều lợi ích chứ không nói điều không lợi ích. Có 
năm pháp này thì khiến cho lời nói có thê tự nêu rõ lý, không bị chê 
trách, khiến cho người kia hoan hỷ, sau khỏi hối hận.” 


Phật liền nói kệ: 


Ni-kiền Na-da Tử /6#ÈZ5#Ê-ƒ. Các đoạn trên cũng phiên âm là Ni-kiền(-đà) 
Nhã-đề Tử. Cũng gọi là Ni-kiền Tử. 

? Tát-giá Ni-kiền Tử f#?š #,4‡-ƒ. Tên một người theo phái Ni-kiền Tử. Có hai 
kinh quan trọng nói về vô ngã Phật giảng cho ông này. Xem, 7rung A-hàm 5, 
kinh 110 “Tát-giá”, Tăng Nhất 30, No 125(37.10), và một kinh thuộc Đại thừa, 
Đại Tát-giá Ni-kiền Tử sở thuyết kinh, No. 272. Pãli, có hai kinh, M. 35. Ä⁄ajã- 
Saccaka-suffa, M. 34. Chịa-Saccaka-sutia. 


S0 


T22. 952b Chương 1I. Tạp sự 


Ai nói thiện thì thắng; 

Nói pháp không phi pháp; 
Ái ngữ; chân thật ngữ; 

Lợi ích không tồn hại. 

Đối với người khéo nói 
Khiến mình không nhiệt não, 
Không xâm phạm người khác. 
Như vậy là khéo nói. 

Khéo nói với ái ngữ 

Không bị người kia trách 
Khi nói, lời thân thương, 
Các ác không tập họp. 


Chí thành nói cam lô, 

Nói thật là tôi thượng 

Chân thật như Phật pháp 

Thì trụ nơi Niêt-bản. 

Pháp đo đức Phật nói 

An ôn đền Niêi-bàn 

Dứt hết các gốc khô. 

Khéo nói, đây là nhát. 
4. Vua Bình-sa cúng bát sắt cho tỳ-kheo, tỳ-kheo không nhận và 
nói: “Đức Phật chưa cho phép chúng tôi dùng bát băng sắt.” 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


Lãi 


“Cho phép dùng bát bằng sắt. 


si hập tụng 56 (tr.416a8): Phật quy định 2 loại bát: bát sành và bát sắt. Tám loại 
bát không được phép chứa: bát vàng, bát bạc, bát lưu ly, bát ma-ni, bát đồng, bát 
bạch lạp, bát gỗ, bát đa. Ngũ phản 5 (tr. 134a22), 26 (tr.170a3): 3 loại bát: bát 
sắt, bát sành, và bát Tô-ma. Tăng kỳ 10 (tr.314c22): các loại bát: 1. tham-bà 3# 
;2. ôca-tưma ;3~3#ƒJ#Šš; 3. ưu-ca-tra-da ‡#‡°£ ##; 4. đa-kỳ-da 2 345; 5. 
thiết bát 44k; 6. trí-diệp-ni #Š #,; 7. tắt-lệ-thâu ‡# 3š 1â. 


6] 


Luật tứ phần 6 T22. 952c 


8. Xông bát - Nung bát 

1. Bấy giờ, có người làm đồ sắt! xuất gia, muốn làm bình bát cho 
các tỳ-kheo. Bạch Phật. Phật cho phép làm. Người ấy cần lò, đức 
Phật cho phép xây lò. Người ấy cần búa và kềm, đức Phật cho 
phép. Người ấy cần ống bễ. Phật cho phép. Người đó cần hòn đá 
mài, Phật cho phép. VỊ đó cần con lăn, đức Phật cho phép. Sợ con 
lăn, và các vật dụng khác rơi rớt, đức Phật cho phép làm cái đấy đề 
đựng, rồi treo trên cây trụ, trên móc ngà voI. 

Có Tỳ-kheo kia cất chứa bát không xông nên bị bân và hôi. Phật 
cho phép xông.” Vị đó không biết xông bằng cách nào. Phật cho 
phép dùng cái chõ, hay cái ghè để làm lò. Dùng các loại bùn để 
thoa. Dùng hột hạnh nhân, hột gai thoa bên trong. Lây tro trải lên 
đất cho băng, làm chỗ xông bát [952c]. Đặt chân chống, rồi để bát 
lên. Rồi úp lò lên bát. Lấy tro phủ bốn bên, lấy tay ém cho chắc. 
Lây củi hoặc phân bò chất xung quanh đốt. Nên xông bát như vậy. 
2. Thế Tôn du hành nhân gian tại nước Tô-ma.° Khi ấy có người 
thợ lò gốm có tín tâm. Đức Thế Tôn chỉ chỗ đất bùn và nói: “Lấy 
đất chỗ này mà làm. Nhỏi như vậy. Phơi như vậy. Làm bùn như 
vậy. Trộn đều như vậy. Làm thành cái bát như vậy. Xoa chà như 
vậy. phơi khô như vậy rồi, làm cái lò cho chắc, để cái bát vào 
trong. Đậy nắp lại, thoa bùn phủ lên trên. Dùng cây khư-la-đà,! 
hoặc cây táo, hoặc dùng cây thi-xa-bà,” cây a-ma-lặc,° chất xung 
quanh rôi đốt. Người kia theo thứ tự làm theo lời Phật dạy, thành 


' Thiết tác giả #‡£ 3ƒ, tức thợ rèn. 

? Thiện kiến 15 (77820): huân bát 3Š#‡, bát sắt 5 lần xông, bát đất 2 lần xông 
thì có thể dùng. 

3 Tô-ma #‡/#. Trường A-hàm 15 nói là một trong các dòng họ lớn. 7zwng A-hàm 
55 liệt kê vào một trong 16 đại quốc thời Phật. Ngã phản 26 (169c14), địa 
phương sản xuất bát sành nồi tiếng. 

* Khư-la-đà 4# 3# Fề; có lẽ phiêm âm từ k#ađira (Päli, Skt.), một loại cây cho gỗ 
cứng (AcacIa Catechu). 

Ÿ Xem cht. 32 trước. 

5 A-ma-lặc #TƑ# 3#}; phiên âm từ Skt. ãmra (Päli: amba): cây xoài. 


S2 


T22. 952c Chương 1I. Tạp sự 
loại bát Tô-ma khác lạ, quý giá, rất tốt, đem cúng cho các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo không nhận và nói: 

“Đức Phật chưa cho phép chúng tôi sử dụng loại bát như vậy.” 

Các vị ấy bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép chứa dùng.” 

9, Trì bát 

1. Thế Tôn ở tại thôn Ưu-già-la.' Khi ấy có các tỳ-kheo nhận được 
bát Ưu-già-la,ˆ không dám thọ trì và nói: 

“Đức Phật chưa cho phép chúng ta sử dụng loại bát như vậy.” 

Các vị ây bạch Phật. Đức Phật cho phép thọ trì. 


Thế Tôn ở tại Ưu-già-xa.` Các tỳ-kheo nhận được loại bát Ưu-già- 
xa, không dám thọ trì và nói: 

“Đức Phật chưa cho phép chúng ta thọ trì loại bát này.” 

Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép thọ trì.” 

Thế Tôn ở tại Ty-xá-ly. Các tỳ-kheo nhận được bát đen, không dám 
thọ trì và nói: 

“Đức Phật chưa cho chúng ta thọ trì loại bát này.” 

Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép thọ trì.” 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Có các ty-kheo nhận được loại bát đỏ, 
không dám thọ trì, nói: 

“Đức Thế Tôn chưa cho chúng ta dùng loại bát như vậy.” 

Các vị ây bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép thọ trì.” 


2. Có sáu loại bát: bát bằng sắt, bát tô-ma, bát ưu-già-la, bát ưu-già- 
xa, bát đen, bát đỏ. Các thứ bát này chia thành hai loại: bát băng sắt 


' Ưu-già-la ‡&Jin##. PAli: Ugga (Skr. Ugra), thị trấn trong nước Kosala. 
? Ưu-già-la bát ##/tu #Š%}; bát sản xuất tại Ưu-già-la, xem cht. 43 trên. 
3 Ưu-già-xa ##ir82; chưa rõ địa danh này. 


83 


Luật tứ phần 6 T22. 953a 


và bát bằng sành.' Một thứ đựng được một đấu rưỡi, một thứ đựng 
ba đâu. Hai loại bát này nên thọ trì.” 

3. Có vị máng bát nơi viên ngói sắp rơi. Đức Phật dạy: “Không nên 
đê như vậy.” 

Có vị để bình bát trên hòn đá sắp rơi. Đức Phật dạy: “Không nên để 
như vậy.” 

Có vị để bát trên dàn gác. Đức Phật dạy: “Không nên đề như vậy.” 
Có vị để bát giữa đường. Đức Phật dạy: “Không nên để như vậy.” 
Có vị để bát trên đá. Đức Phật dạy: “Không nên đề như vậy.” 

Có vị để bát dưới gốc cây có trái. Đức Phật dạy: “Không nên để 
như vậy.” 

Có vị để bát nơi chỗ đất không bằng, đức Phật bảo: “Không nên để 
như vậy.” 

Có vị một tay cầm hai cái bát. Đức Phật dạy: “Không nên cầm như 
vậy. Trừ phi đê ngón tay ở giữa. 

[953a1| Có vị một tay cầm hai cái bát mà mở cửa. Đức Phật dạy: 
“Không nên như vậy. Trừ có dụng tâm.” 

Có vị để bát sau cánh cửa. Đức Phật dạy: “Không nên để như vậy.” 
Có vị để bát trước cánh cửa. Đức Phật dạy: “Không nên để như 
vậy.” 

Có vị để bát ở dưới giường dây, giường cây. Đức Phật dạy: “ 
Không nên đê như vậy.” 


' Xem cht. 37 trước. 

? Thập tụng 43 (tr.313b17): ba lượng bát, bát thượng đựng 3 bát-tha cơm, I1 bát- 
tha canh; loại hạ, đựng I bát-tha cơm, nửa bát-tha canh; loại trung, giữa hai 
lượng trên. Một bát-tha #k‡*. ước lượng một thăng (Trung Quốc). 7ðng &} 10 
(tr.314c25): 2 loại dung lượng: hạng nhất, I a-la gạo và canh; hạng nhì, nửa a-la 
gạo và canh; hạng chót, I bát-tha cơm và canh. Một a-la (ajhaka) ước ] đấu 6 
thăng (Trung Quốc). 


$4 


T22. 953a Chương 1. Tạp sự 


Có vị để bát ở giữa các giường cây, giường dây. Đức Phật dạy: ” 
Không nên đề như vậy. Trừ trường hợp đề tạm trong chốc lát.” 


Có vị để bát đầu góc giường dây, giường cây. Đức Phật dạy: 
“Không nên đề như vậy, trừ đề tạm trong chốc lát.” 


Có vị đứng rửa bát; bát rơi vỡ. Đức Phật dạy: “Không nên đứng rửa 
như vậy.” 

Có vị cố ý làm cho bát bị vỡ để xin bát mới. Đức Phật dạy: “ 
Không nên làm như vậy.” 

Có vị để đồ dư trong bát. Đức Phật dạy: “Trong bát không được để 
bât cứ vật gì.” 

Có vị vẽ giây nho, hình bông sen trong bát. Đức Phật dạy: “Không 
nên vẽ như vậy.” 

Có vị làm chữ vạn' trong bát. Đức Phật dạy: “Không nên làm như 
vậy.” 

Có vị viết tên của mình trong bát. Đức Phật dạy: “Không nên viết 
như vậy.” 

Có vị quấn bốn phía bát, chừa miệng. Đức Phật dạy: “Không nên 
làm như vậy.” 

Có vị quấn hết cả cái bát. Đức Phật dạy: “Không nên bao như vậy. 
Nên bao quân hai phân, chừa lại một phân. Nêu có thủng lỗ nhỏ mà 
nhiêu chồ thì nên bao hêt. 

Có vị để bát dưới đất, bị hư xông. Đức Phật dạy: “Không nên để 
như vậy, nên dùng nước bùn rưới đât rôi mới đê. Nêu vẫn bị hư 
xông, nên đê trên lá, trên cỏ. Nêu vân bị hư xông, nên làm cái chân 
bát. Nêu vân bị hư xông,” dùng vật bao dưới đáy.”° 


! Vạn tự %3. 

° Hoại huân 3# #, bị ri sét, hay bị ăn mòn. Vin.ii. 112: paamilam ghamsiyati, 
đáy bát bị ăn mòn. 

3 Pali, ibid., pattamandalam, đề tròn của bát. 


85 


Luật tứ phần 6 T22. 953b 


Có vị dùng vật báu bao dưới đáy. Đức Phật dạy: “Không được 
dùng vật quý, mà nên dùng chì hay thiệc đê làm.” 

Vị kia sợ bát rơi đỗ. Đức Phật dạy: “Nếu sợ rơi đồ, nên dùng nhựa 
cây hay sáp (găn vào đề).” 

Có vị không rửa bát mà đem cắt, tỳ-kheo khác thấy gớm. Đức Phật 
dạy: “Không nên như vậy. Nên rửa rôi mới cât.” 

Có vị không dùng tháo đậu để rửa nên không sạch. Đức Phật dạy: 
“Không nên rửa như vậy. Nên dùng tháo đậu, hoặc đât, hoặc tro, 
hay phân bò, hoặc bùn đê rửa.” 

Có vị dùng phân bò có trộn cát để rửa nên bát bị hỏng. Đức Phật 
dạy: “Không nên rửa như vậy. Nên dùng đô đựng nước ngâm phân 
bò, đê lóng cát, rôi dùng đê rửa. Hoặc dùng bột mịn, bùn mm, hoặc 
lá, hoặc bông hay trái đê rửa cho sạch. Nêu bát có lô, bị thức ăn 
nhét vào trong đó, thì nên cạy ra. Nêu cạy ra bát bị vỡ, chỗ nào cạy 
được thì cạy, chỗ nào không cạy được thì thôi, không sao.” 


Có vị rửa bát chưa khô mà đem cất, sanh ra cáu bẩn. Đức Phật dạy: 
“Không nên như vậy. Nên để cho khô rồi mới cất.” 
Cầm bát nơi tay, khó giữ. Phật cho phép may cái đấy để đựng. 
Miệng đấy không buộc, bát rơi ra. Phật cho phép buộc lại. Xách 
đãy đựng bát trên tay, [953b| khó giữ. Phật bảo nên dùng cái dây 
đai mang trên vai. Có tỳ-kheo kẹp bát dưới nách, miệng bát úp vào 
hông. Trên đường đi, gặp mưa, bị trượt chân té xuống đất, bình bát 
cần hông, bị đau. Đức Phật dạy: “Không nên mang bát như vậy. 
Nên đề miệng bát hướng ra ngoài.” 
Bát Tô-ma trong đãy, lấy ra để vô khó khăn, bị vỡ. Đức Phật dạy: 
“Nên làm cái hòm hay cái rương đề đựng.” 
Có vị dùng vật quý báu làm cái hòm cái rương. Đức Phật dạy: 
“Không được dùng vật quý báu mà làm. Nên dùng cỏ xá-la, hoặc 
cây tre để làm. Nếu bát bị đụng nhau thì dùng cỏ hay lá cây, hoặc 
một trong mười loại y để lót. Nếu bát rơi ra miệng hòm; Phật bảo, 
nên làm cái nắp đậy lại. Có vị dùng vật quý báu làm cái nắp. Đức 
Phật dạy, không được dùng vật quý báu làm nắp. Nên dùng cỏ xá- 
S6 


T22. 953b Chương 1. Tạp sự 


la, hoặc tre hay cây mà làm. Nếu nơi để bát không chắc thì nên 
dùng dây đai máng vào móc long nha. 


10. Tịnh quả 


Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Vua Bình-sa cho phép các tỳ-kheo 
tự do ra vào trong vườn xoài.' Nhóm sáu tỳ-kheo đến chỗ người giữ 
vườn nói: “Tôi cần xoài.” 

Người giữ vườn liền hái xoài cho. Nhóm sáu tỳ-kheo lại đòi hỏi 
nữa. Người giữ vườn lại cũng hái xoài cho. Nhóm sáu tỳ-kheo cứ 
đòi hỏi như vậy cho đến vườn xoài hết cả trái. Sau đó, vua cần 
xoài, ra lệnh quan tả hữu hái xoài. Các quan thừa lệnh đến chỗ 
người giữ vườn bảo hái xoài. Người giữ vườn báo cáo là xoài hết 
rồi. Các quan hỏi tại sao hết? Người giữ vườn thưa là: 

“Sa-môn Thích tử ăn hết.” 

Đại thần liền hiềm trách: “Sa-môn Thích tử không biết yêm túc, 
nhiều ham muốn mà tự nói mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy 
có gì là chánh pháp? Người thí tuy không nhàm chán, người nhận 
phải biết đủ chứ. Tại sao ăn hết vườn xoài S2 vua?” Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên ăn xoài.” 


Các tỳ-kheo khất thực nhận được nước xoài. Phật cho phép dùng. 
Có vị nhận được trái xoài nấu chín, Phật cho phép dùng. Có vị 
nhận được nước quả xoài,` đức Phật cho phép. Nếu chưa thành 
rượu thì cho phép uông vào lúc phi thời. Thành rượu rồi, không 
được uống. Nếu uống sẽ như pháp trị. 


' Am-bà-la viên 3# 3* Ä' ñ. Cf Ngữ phản 26 (tr.170c24). Tăng kỳ 31 
(tr.478a20). 

° Päli, Vin.ii. 109: Phật nói, các tỳ-kheo không được ăn quả xoài (ba). Ai ăn, 
phạm đột-kiết-la. Sau đó quy định thêm: chỉ được phép ăn sau khi đã tác tịnh 
bằng một trong năm cách. Xem thêm cht. 55 dưới. 

 Am-bà-la quả tương 3#©3#j# 3š 3#; nước tương xoài hay ngâm xoài, để lâu có 
thể lên men thành rượu. Päli: szpe ambapesika, vỏ xoài bỏ trong nước thịt (súp 
thị). 


S7 


Luật tứ phần 6 T22. 953c 


Sau đó một thời gian, xoài chín mùi, tôn giả A-nan muốn ăn, đến 
chỗ đức Phật, đầu diện kính lễ sát chân rồi ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật răng: “Xoài trên cây đã chín mùi.” 

Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, vì các tỳ- 
kheo tùy thuận nói pháp, Ngài dùng vô sô phương tiện khen ngợi 
hạnh đầu-đà, đoan nghiêm, thiểu dục tri túc, có trí huệ và bảo các 
tỳ-kheo: [953c]““Từ nay về sau cho phép ăn xoài.”' 


11. Câu-chấp 

Thế Tôn ở tại Câu-thiêm-di, thì khi ấy nhóm sáu tỳ-kheo khoác trái 
câu-chấp? để dọa nhau, chọc ghẹo nhau. Các cư sĩ thấy cơ hiềm: 
“Sa-môn Thích tử không biết yêm túc, mà tự xưng là tôi biết chánh 
pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi khoác trái câu- 
chấp để dọa nhau, chọc ghẹo nhau, như đại thần của vua?” Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được khoác lộn trái câu- 
chấp, cũng không được dọa nhau, chọc ghẹo nhau.” 

Tỳ-kheo bệnh, đắp câu-chấp, mặt có lông vảo trong. Lông bên 
trong dính nơi mụt ghẻ, bị đau. Phật dạy: “Nên mặc cái áo lót. Nêu 
sợ nóng thì nên lộn trái câu-châp rôi quàng cà-sa phủ lên trên.” 

12. Khâu y 

Có tỳ-kheo y bị rách. Phật bảo, nên vá lại. Vị ấy không biết vá như 
thê nào. Đức Phật dạy: “Lây chỉ khâu lại, hay may chập lại. Nêu có 
lỗ, lây đồ đắp lên.” Lỗ rách lớn, miếng đắp nhỏ, khiến y bị chúm 
lại. Đức Phật dạy: “Không nên vá như vậy. Lớn, nhỏ, tùy theo lỗ 
rách, rộng ra hai ngón tay, rôi vá. Khi vá sợ y bị chúm lại, nên dùng 


' Ngũ phân 26 (tr.171a12), Vin. ii. 109, ăn được sau khi đã tác tịnh, một trong 
năm cách. Xem, Phần III, Ch. VII Thuốc. 

? Câu chấp 3jJ‡L. Ngũ phần 26 (tr.171b16): câu nhiếp 3⁄43‡#. “Bạt-nan-đà khoác 
lộn trái câu-nhiếp, đi 4 chân trong tối, dọa các tỳ-kheo.” Pali, Vin. 1. 281, ko/ava 
áo choàng hay chăn bằng lông đê. 

3 Tỷ-kheo, ba-dật-đề 55: không được dọa tỳ-kheo khác. 


S8 


T22. 954a Chương 1I. Tạp sự 


đá đè bốn góc. Nếu vẫn bị chúm, cắm cọc bốn góc để căng ra. Nếu 
nó vân co lại thì nên làm cái khung đê căng ra.” Các vị ây không 
biệt cách làm. Đức Phật dạy: “Nên dùng gỗ mà làm.” 

Có vị cần dây để căng. Phật cho phép dùng dây căng ra để vá. 

Các vị ấy không biết dùng cái gì để vá. Phật cho phép dùng lông 
chim, hoặc cái trâm đê vá. Nêu y mỏng, nhuyên bị rách thì dùng 
kim đê vá. Có vị dùng vật quý báu làm kim. Đức Phật dạy: “Không 
được dùng như vậy. Nên dùng đông hay thép đê làm.” 

Khi vá y, tay bị đau, đức Phật cho phép làm cái đê. Có vị dùng vật 
quý báu làm đê. Đức Phật dạy: “Không nên làm như vậy. Nên dùng 
đông, sắt, xương, ngà, sừng, chì, thiệc, bạch lạp, cây, hô giao đê 
làm.” Khi vị kia vá y, sợ cong, Phật cho phép dùng dây mực khiến 
cho thăng. Có vị cần chỉ tơ, Phật cho phép dùng. Có vị muốn 
nhuộm chỉ để may y, cần đá vôi, đất đỏ, đất trắng, màu huỳnh, tất 
cả đều được Phật cho phép dùng. Nếu không định được điểm giữa, 
nên dùng thước để đo. Có vị dùng vật quý báu làm thước đo. Đức 
Phật dạy: “Không được dùng vật quý báu đê làm. Nên dùng đồng 
sắt cho đên cây đê làm.” 

Có vị trương y chấm đất. Khi vá, y dính bụi bân. Phật dạy: “Cho 
phép dùng nước tưới đât cho hệt bụi rôi mới trương ra.” 

Có vị khi vá y kim bị đụng đắt, hư kim. Đức Phật dạy: “Không nên 
làm như vậy.” 

Có vị trải y trên cỏ xa-bà-la' để vá, cỏ dính vào y. Đức Phật dạy: 
“Không nên làm như vậy.” Có vị trải y trên cỏ, trên lá đê vá. Cỏ lá 
dính vào y. Đức Phật [954a1l| dạy: “Không nên trải như vậy. Nên 
dùng một trong mười loại y hoặc y-lê-điên-đà, mạo-la, mạo-mạo- 
la, mạo-lâu, trải lên trên đó đê vá.” 

Ty-kheo kia sợ dây, chỉ, kim, đao... các dụng cụ để vá y lạc mất, 
Phật cho phép làm cái đãy đê đựng. 


' Xa-bà-la thảo Bệ 3š #Š ®*. Skt. ýabala? 


s9 


Luật tứ phần 6 T22. 954a 


Có vị không tháo y ra khỏi cái khung căng, bị mưa ướt. Đức Phật 
dạy: “Nên tháo ra.” Các vị ấy không biết tháo ra rồi để khung đâu. 
Đức Phật dạy: “Cho phép đê nơi nhà kinh hành hoặc nơi nhà ấm, 
nhà ăn. Nếu đem vào nhà không lọt vì cửa hẹp thì để bên ngoài, 
chỗ không bị mưa ướt, bị gió. Nên treo lên chỗ cao ráo.” 

Có vị vá y rồi, tháo ra, không dẹp dọn cây gỗ. Đức Phật dạy: “Nên 
dọn dẹp.” Các vị ây không biết dọn dẹp để vào chỗ nào. Đức Phật 
dạy: “Nên để dưới gác, hoặc trên giường.” 

Có vị không dọn dẹp dây. Đức Phật dạy: “Nên cuốn đây lại, để trên 
chỗ khung căng y.” 

Các tỳ-kheo sợ kim rơi mất. Phật cho phép làm cái miếng bằng dạ 
để ghim. Nếu vẫn sợ mất thì nên làm cái ông để đựng. Có vị dùng 
vật quý báu làm cái ống. Đức Phật dạy: “Không được dùng vật quý 
báu làm. Nên dùng đồng, sắt cho đến tre, cây để làm.” Sợ kim rơi 
ra, đức Phật cho phép làm nắp đậy lại. 

Có vị dùng vật quý báu để làm nắp. Đức Phật dạy: “Không được 
dùng vật quý báu làm mà nên dùng đồng, sắt, cho đến tre, cây để 
làm.” Nếu kim bị rỉ sét thì nên để trong bột miễn. Nếu vẫn sợ sét, 
tùy để chỗ nào khiến cho không rỉ sét. 

Các tỳ-kheo lo ngại ống đựng kim, dao con, chỉ, và các vật vụn vặt 
bị lạc mất. Phật cho phép đựng trong cái đấy. Nếu các vật ấy rơi ra, 
dùng dây cột cái miệng đãy lại. Nếu cầm tay, khó giữ gìn; nên buộc 
trên vai. 


13. Vá bát 


Bình bát bằng sắt của tỳ-kheo bị thủng, đức Phật cho phép vá lại, 
hoặc trám định, hoặc trét bùn, hay dán nhựa cây. 

Bát tô-ma bị lủng, đức Phật cho phép dùng hồ giao nhét, hoặc dùng 
đá vôi, hoặc dùng đât trăng. Bát ca-la đen' bị thủng nên dùi cái lô, 


! Ca-la hắc bát š 3# #3}; ca-la, phiên âm (Skt. Pãli: &Z/z, đen); hắc, dịch nghĩa. 
Từ âm nghĩa hỗn hợp. 


90 


T22. 954b Chương 1I. Tạp sự 


rồi lẫy kim chỉ ràng lại. Có vị cần cái dùi khoan, đức Phật cho 
phép. Có vị dùng vật quý để làm. Đức Phật dạy: “Không được 
dùng vật quý để làm mà nên dùng đồng sắt.” Nếu sợ chỉ bằng tơ sợi 
đứt thì nên dùng bằng SỢI dây cước, hoặc dùng lông đuôi của bò, 
ngựa. Nếu sợ trùng cắn cái dây gân thì nên dùng hô giao trét lên 
trên. Nếu sợ thức ăn hay nước thấm vào thì cũng nên dùng hồ giao 
trét lên trên. Nếu cũng lại sợ hư thì dát lá sắt dán vào. 

14. Lấy lửa 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Các tỳ-kheo ở nơi a-lan-nhã dùng 
hỏa châu đề lấy lửa, bọn giặc thấy ngọc châu nên đến quấy phá tỳ- 
kheo.' Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: [954b] “Ở nơi a-lan- 
nhã, không nên dùng hỏa châu lấy lửa.” 

Các tỳ-kheo cần lửa, đức Phật cho phép tỳ-kheo ở nơi a-lan-nhã 
dùng thuật lấy lửa. Cần bùi nhùi môi lửa,? cho phép. Cần đùi đề dùi 
lửa, cho phép. Cần các thứ để làm dây, đều được cho phép. Dụng 
cụ lẫy lửa bị rơi rớt. Phật cho phép dùng cái đãy để đựng. Dụng cụ 
dùi lửa để chỗ bị ẩm, Phật cho phép treo dưới giường hay trên móc 
long nha. Có vị không biết dùng cái gì để nhen lửa, Phật bảo nên 
dùng cỏ, lá, hoặc sô-ma, hoặc cỏ ma-sí-xa, hoặc phân bò, phân 
ngựa để lây lửa. Tỳ-kheo thường xuyên dùi lửa, bị rách tay, đức 
Phật cho phép nên dùng hỏa châu chỗ khuất đề lấy lửa. 

15. Lọc nước 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Nhóm sáu tỳ-kheo dùng nước có lẫn 
trùng. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử không có 
lòng từ, đoạn mạng chúng sanh, mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. 
Nhưng như vậy có gì là chánh pháp?” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Không được dùng nước có lẫn trùng. Cho phép làm cái 
đãy lọc nước.” Các vị ấy không biết làm cách nào. Đức Phật dạy: 
' Quy định về đốt lửa, Tăng kỳ 33 (tr.494c26): hỏa pháp X ‡%. 

? Hỏa mẫu mộc Xz#. 

ở Toàn hỏa tử ##‡ X -ƒ. 


9] 


Luật tứ phần 6 T22. 954c 


“Làm như cái thìa, hoặc ba góc, hoặc làm như cái toi, hoặc làm cái 
bình lọc. Nêu sợ trùng nhỏ lọt qua thì cho cát vào trong cái đấy lọc. 
Có vị đô loại cát lọc lần trùng nơi đât khô. Đức Phật dạy: “Không 
nên đô như vậy. Nên đô lại dưới nước.” 

Bấy giờ, có hai tỳ-kheo cãi lộn nhau, cùng từ nước Câu-tát-la du 
hành. Một tỳ-kheo có mang đãy lọc nước đi, nên có nước uông. VỊ 
kia không đem đãy lọc nước theo. Hỏi mượn vị kia, nhưng vị kia 
không cho. Không có nước đê uông, nên khát nước quá độ. Các tÿ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “y-kheo này phải cho tỷ-kheo kia 
mượn. Không nên không có đấy lọc nước mà ổi, cho đên nửa do- 
tuân. Nêu không có đãy lọc nước nên dùng cái chéo y Tăng-già-lê 
đê lọc.”” 

16. Ăn ngủ chung 

1. Thế Tôn ở tại nước Bà-kỳ-đề.? Hai tỳ-kheo nhóm sáu nằm ngủ 
chung một giường. Tỳ-kheo khác thấy, tưởng là cùng nằm với 
người nữ. Sau khi họ đứng dậy mới biệt không phải người nữ. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được hai người nằm ngủ chung một giường.” 

Có vị nghi không dám cùng người bệnh năm một giường, đức Phật 
cho phép cùng người bệnh nắm một g1ường. 

Phật ở tại nước Bà-kỳ-đề. Hai vị trong nhóm sáu tỳ-kheo đồng đắp 
chung một cái chăn. Tỳ-kheo khác thây, tưởng là cùng với người 
nữ năm. Sau khi họ đứng dậy mới biệt chăng phải là người nữ. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được hai người nằm đắp chung một cái chăn.” 

Các tỳ-kheo chỉ có một cái khăn trải [954e] bằng cỏ hay bằng lá. 
' Vin. ii. 118. 

? Bà-kỳ-đề 3*-4‹‡‡. Các đoạn trên phiên âm là Bà-kỳ-đà. 


3 Xem Phần II, Ch. IV, Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 90. 
* Xem, Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 91. 


92 


T22. 954c Chương 1I. Tạp sự 


Đức Phật cho phép trên khăn trải này mỗi người riêng một cái khăn 
trải năm bằng dạ. Khi thời tiết lạnh chỉ có một cái chăn, Phật cho 
phép bên trong mỗi người nên mặc áo lót, bên ngoài đắp chung một 
cái chăn. 

2. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Nhóm sáu tỳ-kheo ăn chung một 
chiếc bát. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử không 
biết tàm quý, mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có 
gì là chánh pháp, trong khi hai người ăn chung một cái bát, giống 
như Đại thần của vua?” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được hai người ăn chung một bát.” 

Có tỳ-kheo đựng cơm chung một cái đồ đựng để ăn. Đức Phật dạy: 
“Nên chia ra và đựng riêng để ăn. Nếu không có bát riêng thì nên 
ăn phân nửa, còn phân nửa để lại cho người kia ăn. Nếu gần quá 
giữa ngày thì nên lấy một vắt để ăn rồi đưa cho người kia ăn. Thay 
nhau ăn như vậy cho kỊp giờ.” 

3. Nhóm sáu tỳ-kheo nằm dựa gối vào bàn để ăn, các cư sĩ thấy cơ 
hiềm nói: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, mà tự xưng là ta 
biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi 
nằm nghiêng dựa vào bàn đề ăn giống như đại thần của vua?” Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được ăn như vậy.” 

Bấy giờ có các Thượng tọa già bệnh không thể tự tay bưng bát để 
ăn, Phật cho phép buộc nơi đầu góc của giường dây, giường cây, 
hoặc để trên cái bình. 

4. Nhóm sáu tỳ-kheo đứng trên giường dây, giường cây, nên dây 
giường bị đứt, khiến cho chăn đắp bị rách. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Không được đứng như vậy. Nếu tỳ-kheo muốn đưa 
cái gì hay vói nhận cái gì, thì cho phép đứng trên bệ giường.” 

Bấy giờ, có các ngoại đạo, đem cái giường dây lớn làm cái giường 
dây nhỏ để chứa dùng. Nhóm sáu tỳ-kheo bắt chước ngoại đạo cất 
chứa giường dây như vậy. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy.” 


93 


Luật tứ phần 6 T22. 955a 


Ca-lưu-đà-di, vì thân hình lớn, mà cái giường trong nhà tắm lại nhỏ 
nên ngồi không vừa, nghi không dám lấy cái giường lớn bên ngoài 
đề ngôi tắm, chỉ ngồi cái giường nhỏ. Đức Phật dạy: “Trong nhà 
tắm nên đề cả giường lớn và giường nhỏ.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo chứa cất dụng cụ cày bừa và đồ mò lặn của bạch 
y. Đức Phật dạy: “Không được cât chứa như vậy.” 

Có vị cất chứa cái mâm cái gáo đồ tắm rửa quý báu. Đức Phật dạy: 
“Không được chứa như vậy.” 

5. Có tỳ-kheo tên là Da-ba-đồ phụng thờ các ngoại đạo, như lửa, 
như nhật nguyệt, như đạo không nói, pháp của ngoại đạo. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được thờ các pháp của 
ngoại đạo.” 


6. Có tỳ-kheo ở tại a-lan-nhã ăn xong ựa ra nhơi lại.' Tỳ-kheo khác 
nói: “Thầy phạm tội ăn phi thời.” Vị kia nói: “Tôi không phạm tội 
ăn phi thời, tôi chỉ ựa ra nhơi lại thôi.” Các tỳ-kheo [955a1] bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo này vừa từ loài bò đầu thai, nếu 
không ựa nhơi lại thì không thê sống lâu được. Nếu có tỳ-kheo nào 
có bệnh như vậy, làm như thế mới dễ chịu, thân không bệnh. Thức 
ăn chưa ra khỏi miệng được nuốt vô lại.” 


7. Trong Kỳ-hoàn có quạ, có két, kêu Inh ỏI, làm loạn các tỳ-kheo 
ngồi thiền. Đức Phật dạy: “Nên khua tiếng cho chúng sợ bay đi. 
Hoặc giả làm tiếng của dây cung, hay đập vỗ vào cây để cho chúng 
bay đi.” 

8. Các tỳ-kheo ban đêm tập hợp. đến chỗ bố-tát, trời tối. Đức Phật 
cho phép câm đuốc. Nếu chỗ ngồi bị tối thì cho phép thắp đèn. Có 
vị cân đồ đốt đèn, Phật cho phép sắm; cần dầu, cần đèn, cũng cho 
phép sắm. Nếu đèn không được sáng thì kéo tim cao lên. Nếu bị 
dầu dính bẩn tay thì cho phép làm đũa để gắp. Nếu sợ cháy đũa thì 


! Vịn, ii. 132. 


94 


T22. 955a Chương 1I. Tạp sự 


cho phép làm đũa bằng sắt. Nếu sợ cái tim đèn nằm xuống thì chính 
giữa nên để cái tim bằng sắt. Nếu vẫn không sáng, thì cho phép làm 
cái tim cho lớn. Nếu vẫn còn tối thì nên để bốn góc nhà bốn cây 
đèn. Nếu lại không sáng thì nên làm cây đèn xoay tròn. Nếu vẫn 
không sáng thì trong nhà, xung quanh đều để đèn, hoặc để đèn giá 
đứng. Hoặc lấy cái bình, đỗ nước vào rồi đồ dầu lên trên, lấy vải 
bọc hạt cải làm cái tim đề thắp. 


§. Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu sai người mang đến sáu thứ: 
gường dây một người, lò lửa, lồng đèn, chỗi quét, quạt, và cái đấu. 
Các tỳ-kheo không dám nhận, bạch Phật. Đức Phật cho phép nhận, 
ngoại trừ cái đấu? không nên nhận. 

17. Chuyển thể Phật ngôn 

Có tỳ-kheo Dũng Mãnh' là bà-la-môn xuất gia, đến chỗ đức Thế 
Tôn, đầu diện kính lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên bạch đức Thế 
Tôn: 

“Bạch Đại Đức! Các tỳ-kheo thuộc nhiều dòng họ xuất 1a, tên gọi 
cũng khác, phá hoại nghĩa của kinh Phật. Cúi xin đức Thê Tôn cho 
phép chúng con vì đức Thê Tôn dùng ngôn luận hoàn hảo của thê 
gian tu lý kinh Phật.”'° Đức Phật dạy: 

“Các ông là những người ngu si. Đó là sự huỷ hoại bằng cách đem 
ngôn luận của ngoại đạo mà pha trộn vào trong kinh Phật.” 


' Vin. ii. 129: Bà Visäkhã sai mang ba thứ: ghè nhỏ (ghz/aka), đồ kỳ chân khi 
tắm (kaíaka) và chỗi (sammajj4). 

? Đầu -†. Phật không cho nhận &a/aka. Bản Anh dịch là “đồ cọ chân bằng sảnh” 
(earthenware foot-scrubber). 

3 Dũng Mãnh 3#. Vin. ii. 139: Yamelakekutä nãma bhikkhi dve bhãtikã, hai 
ty-kheo anh em tên là Yamela và Kekutä, giỏi ngôn ngữ, âm vận. 

* Pali, ïbid., biên tập lại lời Phật thành thơ (buaddhavanam chandaso ãropema). 
Chandasa, được hiểu là chandasi mà Panini thường dùng, chỉ phương ngữ Vệ- 
đà. Buddhaghosa giải thích, hai vị này nuốn chuyên tải thành ngôn ngữ hoàn 
chỉnh của Vệ-đà, tức Samskrit (sakka†a-bhãsaya). 


95 


Luật tứ phần 6 T22. 955b 


Đức Phật dạy: “Cho phép, tùy theo ngôn ngữ, phong tục của từng 
nước mà giải thích, tụng đọc kinh Phật.” 

18. Sinh nghỉ 

1. Có tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, trên đường đi, đến chỗ khuất đại 
tiểu tiện. Bấy giờ, có người nữ cũng đến chỗ khuất đại tiểu tiện. 
Cách đó không xa có một cái ao nước, tỳ-kheo đến ao để rửa, 
người nữ kia cũng đến ao để rửa. Các cư sĩ thấy tỳ-kheo này từ chỗ 
đó đi ra rửa, người nữ này cũng vậy. Họ bảo chắc tỳ-kheo này xâm 
phạm người nữ kia. Các tỳ-kheo nghe, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không nên đại tiểu tiện chỗ như vậy, làm cho người ta [955b] 
sanh nghi. Cũng không nên ở trên ao nước mà rửa.” 

ĐÃ Bạt- nan-đà Thích tử gần tối đến nhà bạch y, ngồi trong nhà giây 
lát rồi ra đi không nói với chủ nhà. Trong khi ấy có bọn Cướp suốt 
ngày rình nhà kia. Chiều hôm đó gặp lúc cửa mở nên liền vào. 
Chúng thu gom đồ đạc tâu thoát. Người chủ hỏi ai mở cửa đi ra mà 
không đóng. Gia nhân trả lời: “Bạt-nan-đà Thích tử.” Các cư sĩ cơ 
hiềm nói: “Sa-môn Thích tử không biết xấu hồ thẹn, mà tự xưng là 
mình biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong 
khi cùng bọn giặc hẹn nhau đề đến cướp đoạt của nhà tôi?” Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên đến nhà bạch y lúc chiều tối.” 

Bấy giờ, có các tỳ-kheo vì việc Phật, việc Pháp, việc Tăng, việc 


Tháp, việc tỳ-kheo bệnh, hoặc đàn-việt mời vào lúc xâm tối, tỳ- 
kheo nghi không dám đến. Đức Phật dạy: 


“Nếu có những trường hợp như vậy thì nên đến.” 


' Ngũ phần 26 (tr.174b20); chuyên thể Phật ngữ sang ngoại thư ngữ, phạm thâu- 
lan-giá. 


96 


T22. 955b Chương 1I. Tạp sự 


3. Bạt-nan-đả Thích tử với ý dục mà nói pháp cho người nữ. Người 
nữ kia quan sát biệt, liên nói: 

“Tại sao thầy không nói pháp cho chính thầy?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên vì ý dục mà nói pháp.” 

Nhóm sáu ty-kheo bói toán cho người nữ. Đức Phật dạy: “Không 
được làm như vậy.” Nhóm sáu tỳ-kheo lại đi nhờ người bói toán. 
Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy.” 

4. Nhóm sáu tỳ-kheo cá cược' với người khác. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy.” 

Người kia được vật liền lấy luôn. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

3: Nhóm sáu tỳ-kheo nắm tay nhau đi ngoài đường, lấn người khác 
té xuông đât. Các cư sĩ thây cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử không 
có yêm túc, mà tự nói ta biệt chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là 
chánh pháp, trong khi cùng năm tay nhau đi ngoài đường như đại 
thân của vua?” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được đi như vậy.” 

Các tỳ-kheo đi trên đường, có người cho đôi guốc, bình hoa đựng 
dâu. Ty-kheo nghi không dám nhận. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nhận.” 

6. Nhóm sáu tỳ-kheo đem đồ vật cho thuê.? Đức Phật dạy: “Không 
được như vậy .” 


' Nguyên Hán: quy vật #3. Khang Hy, g„y 8Š : đồng với ứ# 3Ÿ (giúp vốn), với 
đồ 8# (bài bạc). Có bản chép là hoá vật #3. Tham chiếu Tạp sự 19 (tr.296a14): 
Lục quần tỳ-kheo mỗi khi có sự việc xảy ra, bèn đem y, bát, dây lưng các thứ ra 
cá cược (Hán: đổ quy ##* , có bản chép là đổ hoá 5# #'). 
? Xuất tức vật #! #3; chưa rõ nghĩa. Xem cht. 75 dưới. 


97 


Luật tứ phần 6 T22. 955c 


Nhóm sáu tỳ-kheo giữ vật cho thuê của người khác.' 

Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy.” 

7. Nhóm sáu tỳ-kheo gây gỗ với người khác. 

Nói chuyện với Thượng toạ mà lật ngược y, y quấn cô, y phủ đầu, y 
choàng cả hai vai, mang guôc dép. Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật 
dạy: “Không được như vậy. Nên đề trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, 
đến trước Thượng tọa, cúi mình, chắp tay thưa: “Con có việc cần 
thưa với Thượng tọa.` VỊ thượng tọa nên nói: “Như pháp như luật 
thì nói.”” 

19. Dù - gậy - quạt - phất trần 

1. Bạt-nan-đà [955c] đi đường, cầm cây lọng tròn lớn và đẹp. Các 
cư sĩ từ xa thấy tưởng là vua hay đại thần nên sợ sệt tránh đường. 

Khi đến sần, nhìn rõ mới biết là Bạt-nan-đà, mới cơ hiềm nói: “Sa- 

môn Thích tử ham muôn nhiêu không nhàm chán, mà tự xưng tôi 
biệt chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi câm 
cây lọng tròn lớn và đẹp đi ngoài đường như đại thân của vua, 
khiên cho chúng tôi sợ phải tránh đường?” Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không nên câm cây lọng tròn đi ngoải 
đường, cũng không được cât chứa.” 

Khi trời mưa, các tỳ-kheo đến nhà ăn, hoặc ban đêm tập họp, lúc 
bô-tát, y mới nhuộm bị ướt hư màu. Các tỷ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

“Vì bảo vệ y, khi ở trong chùa, nên dùng vỏ cây, lá, hoặc tre làm dù 
đê che mưa.” 

Có vị cần cán lọng, đức Phật cho phép làm. Vị kia dùng vật quý 
báu để làm. Đức Phật dạy: “Không được dùng vật quý báu để làm. 
Nên dùng xương, ngà, bạch lạp, chì, thiếc, hay cây để làm.” 


' Tùng tha cử tức vật # ñ 4b, SŠ 3); chưa rõ nghĩa (Zức vật: vật sinh lời?). Có lẽ 
một hình thức cầm đồ. Để bản: tùng tha #1.. TNM: rùng địa. 


98 


T22. 956a Chương 1I. Tạp sự 


Có vị cần chóp lọng, Phật cho phép làm. Vị kia dùng vật quý báu 
để làm. Đức Phật dạy: “Không được dùng vật quý báu làm. Cho 
phép dùng xương, cho đến cây để làm.” 


Có vị cần tán lọng, đức Phật cho phép làm. Vị kia dùng vật quý báu 


để làm. Đức Phật dạy: “Không được dùng vật quý báu để làm. Nên 
dùng xương cho đến cây đề làm.” 


Có vị muốn phủ tàn lọng. Phật cho phép dùng lá cây đa-la, lá cây 
ma-lâu,' vỏ cây để phủ. Nếu sợ bốn phía bị hư, cho phép phủ nhiều 
lớp.” 

Có vị làm cái cán lọng dài, nhưng đem vô đem ra cửa không lọt. 
Đức Phật dạy: “Nên tháo ra.” Nếu sợ cán sút ra, nên đục cái lỗ để 
đóng vào. Nếu bị gãy hay cong, cho phép làm bằng sắt, trên đầu 
làm miếng sắt buộc vảo. 

2. Bạt-nan-đà Thích tử bỏ bát vào trong đấy, xỏ vào đầu cây gậy 
quảy đi. Các cư sĩ thấy tưởng là gia nhân của vua nên sợ tránh 
đường. Khi đến gần mới biết là Bạt-nan-đà, nên cơ hiềm nói: “Sa- 
môn Thích tử không biết hỗ thẹn, mà tự xưng tôi biết chánh pháp. 
Nhưng như vậy có gì là chánh pháp?” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Không được làm như vậy. Cũng không nên cất chứa cây 
gậy để quảy bát như vậy.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo già bệnh đi đường bị té. Đức Phật dạy: “Già 
bệnh cho phép cầm gậy.? Nếu sợ đầu dưới cây gậy bị cùn, cho phép 
làm cái khâu bịt lại.” VỊ kia dùng vật quý giá làm cái khâu. Đức 
Phật dạy: “Không được dùng vật quý giá làm mà [956a| cho phép 
làm bằng xương, răng, bạch lạp, chì, thiếc.” Nếu trên đầu cây gậy 
bị hư hoại, cũng cho phép dùng vật như vậy đề làm. 


! Ma-lâu ƑŠ‡#; Skt. mãiu, một loại man thảo, dây leo; đằng thảo. 
° Tỷ-kheo bệnh cần gậy đề quảy bát đi đường, phải được Tăng yết-ma cho phép. 
Xem đoạn sau, mục 28 (Yêt-ma trì gậy). 


99 


Luật tứ phần 6 T22. 956a 


Nhóm sáu tỳ-kheo cất chứa gậy không trung,' các cư sĩ cơ hiềm 
nói: “Sa-môn Thích tử không biết yêm túc, không có hồ thẹn, mà tự 
xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, 
trong khi cầm cây gậy không trung như đại thần của vua” Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy.” 

Các tỳ-kheo đi đường thấy rắn rít, bò cạp. Những tỳ-kheo chưa ly 
dục sợ, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép cầm cây tích trượng” 
để khua động. Hoặc khua ống đồng đựng đá vụn, hoặc đập tre làm 
cho có tiếng để chúng nó tránh đi.” 

3. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo cầm cây quạt tròn lớn. Các cư sĩ thấy 
cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử không biết yêm túc, không có hồ 
thẹn, mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là 
chánh pháp trong khi cầm cây quạt tròn lớn như đại thần của vua?” 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được cầm như vậy.” 
Có vị nhận được vật đã làm thành, nghi không dám thọ trì, bạch 
Phật. Phật dạy: “Cho phép nhận cho tháp.” Tỳ-kheo trên đường đi 
bị nóng, bạch Phật. Đức Phật cho phép dùng lá cây hoặc nhánh cây 
hoặc cỏ hay một trong mười loại y làm cây bài để quạt. Nhóm sáu 
tỳ-kheo cầm cây quạt bằng da. Đức Phật dạy: “Không được dùng.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo ghép ngang dọc mười thanh gỗ rồi phất da lên 
trên để làm cây quạt. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy.” 
Cây quạt của tỳ-kheo bị hư, đức Phật cho phép dùng vỏ cây hay lá 
cây vá lại. Nếu vá bằng da mà bị hư hỏng thì nên dùng chỉ may lại. 


' Không trung trượng 2 3+; chưa rõ gậy gì. Có bản chép: fhá/ (rung trượng 
fP4+, gậy chống trong nhà. Xem cht. 136 (mục 36, Ưu-đà-diên). 

? Tích trượng. Skt. khakkhara, gậy ăn mày (Monier). Tham chiếu Thập /„ng 56 
(tr.417a18), chế pháp về gậy; 7ạp sự 34 (tr.375a21). Xem thêm Ngã phần 27 
(tr.180b25), tỳ-kheo a-lan-nhã còn thêm loại “gậy phá sương” (phác lộ trượng 3Š 
#1) 


100 


T22. 956b Chương 1I. Tạp sự 


Nếu dùng chỉ may bị đứt thì nên dùng dây gân để may. Nếu bên lề 
bị hư thì nên dùng da để buộc. 

Khi các tỳ-kheo dùng bữa ăn chính, bữa ăn phụ, hoặc ban đêm 
nhóm họp, hay lúc thuyết giới bị nóng, đức Phật cho phép làm cây 
quạt lớn như cỗ xe có cơ quan chuyên động. Các vị ấy không biết 
bảo ai đây. Đức Phật dạy: “Cho phép tỳ-kheo hay sa-di, hoặc người 
giữ vườn, hay ưu-bà-tắc kéo.” 

Nhóm sáu tỷ-kheo đệt cây quạt bằng lông, giết nhiều loại trùng 
nhỏ, các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: “Sa-môn thích tử không biết hồ 
thẹn, hại nhiều sinh mạng mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng 
như vậy có gì là chánh pháp, trong khi sử dụng cây quạt bằng lông, 
làm tốn hại nhiều mạng chúng sanh?” Các tÿ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Không được sử dụng cây quạt bằng lông như vậy.” 


4. Các tỳ-kheo bị trùng nơi cỏ, hay bụi bay làm bân thân, đức Phật 
cho phép làm cái phất trần. Các vị ấy không biết cách làm. Đức 
Phật cho phép dùng cỏ, hoặc vỏ cây lá cây dùng chỉ may lại, [956b] 
hoặc dùng lụa vụn căt may. Có tỳ-kheo nhận được cái đuôi súc vật 
đê phủ! bụi. Các ty-kheo bạch Phật. Phật cho phép dùng. 

20. Chỗ ngồi 

1. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Ưu-ba-ly cùng các tỳ-kheo bàn 
luận pháp luật. Các tỳ-kheo cùng đên nghe giới, chỗ ngôi chật hẹp 
không đủ dung chứa. Đức Phật dạy: 

“Hơn kém nhau ba. tuổi hạ ngồi chung trên giường cây.' Hơn kém 
nhau hai tuôi hạ ngôi chung trên giường dây nhỏ.” 

2. Tỳ-kheo niên thiếu tân học chưa rõ VIỆC, các con số lẫn lộn nhau. 
Phật cho phép dùng con toán đê ghi sô. Có vị dùng vật quý báu đê 
làm. Phật dạy: “Không được dùng vật quý báu làm. Nên dùng 


xương, nha, sừng, đồng, sắt, chì, thiếc, bạch lạp, cây đề làm.” Có vị 
để trên đất nhớp tay. Đức Phật dạy: “ Không được để trên đất. Nên 


' Xem Ch.I Phòng xá - Sảnh đường. 


101 


Luật tứ phần 6 T22. 956b 


để trên ván.” Có vị để tắm ván trên đất rồi để trên đầu gối, bân y. 
Đức Phật dạy: “Không được để như vậy. Nên lấy gót chân làm cái 
ghế.” Có vị sợ con toán rơi rớt, Phật cho phép may cái đãy để 
đựng. Miệng đấy không buộc lại, nên bị rơi ra. Phật cho phép dùng 
dây buộc lại, rồi treo trên cây móc long nha, hay trên cây nhọn. 

21. Tỏi 


Thế Tôn ở tại vườn Kỳ-hoàn, thuyết pháp cho vô số trăm ngàn 
chúng vậy quanh. Bây giờ có ty-kheo ăn tỏi nên đứng xa đức Phật. 
Đức Thê Tôn biết mà vân hỏi tôn giả A-nan: 

“Tại sao tỳ-kheo kia đứng xa Như Lai?” 

Tôn giả thưa: “Tỳ-kheo ấy ăn tỏi.” 

Đức Phật nói với tôn giả A-nan: 

“Đâu có thể vì tham ăn mùi vị như vậy mà không nghe pháp sao? 
Từ nay về sau, tât cả không nên ăn tỏi.”' 

Bấy giờ, tôn giả Xá-lợi-phất bị chứng thống phong,? thầy thuốc bảo 
phải ăn tỏi, đức Phật cho phép ăn. 

22. Khuân vác 


Có tỳ-kheo vác đồ trên lưng mà đi, cư sĩ thấy cơ hiềm: “Sa-môn 
Thích tử giống như bạch y, vác đồ trên lưng mà đi.” Họ sanh tâm 
khinh mạn. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được 
vác đồ vật trên lưng mà đi.”° 


' Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 70. Vin. ii. 140. 

° Bệnh phong z3 E(. Päli: đaravzfabädho, đau bụng gió. Xem Phần III, Ch. VII 
Thuốc. 

3 Tham chiếu Vin.ii. 137: Thế Tôn không cho phép tỳ-kheo quảy gậy hai đầu (na 
ubhatokãjam haratabbam). Cho phép quảy gậy một đầu (ekafokgja), gậy hai 
người khiêng (đề đồ ở giữa, Pãli: anarãakg/a), đội đầu (sirasabhara), vác trên vai 
(khandhabhara), ôm bên hông (kafibhara), đeo sau lưng (olambaka). 


102 


T22. 95óc Chương 1I. Tạp sự 


Các tỳ-kheo cần củi để nhuộm như cỏ, phân bò, lông, galI, tự mình 
vác đi. Đức Phật dạy: “Chô không có người thì nên vác. Nêu thây 
bạch y thì nên đê xuông đât, hoặc di chuyên đê trên đâu hay trên 


33 


VaI. 
Có tỳ-kheo Y-lê-a-nhã quấn y quá chặt.' Cư sĩ thấy cơ hiềm: “Tỳ- 
kheo như chúng ta, quân y khuân vác.””“ Họ sanh tâm khinh mạn, 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được quấn y như vậy, cũng không nên vác như vậy.” 

Các tỳ-kheo ở trong chùa, tập trung ngói đá cây củi, e ngại không 
dám gánh vác dọn dẹp, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép ở trong chùa thì được [956c] gánh vác.” 

23. Tháp Thanh văn 

Sau khi Xá-lợi-phất, Mục-liên nhập Bát-niết-bàn, có đàn-việt nói: 
“Nếu đức Thế Tôn cho chúng ta xây tháp thì chúng ta sẽ xây.” Các 
tỳ-kheo bạch Phật, được đức Phật cho phép. Vị kia không biết xây 
như thế nào. Đức Phật dạy: 

“Xây VEHHE hay tròn hoặc bát giác.” 

Các vị ấy không biết Xây bằng thứ gì, đức Phật bảo dùng đá, gạch 
hoặc cây để xây. Xây rồi nên trét. Các vị ấy không biết dùng thứ gì 
để trét. Phật cho phép dùng bùn đen. Bùn tro, hoặc bùn phân bò, 
hay bùn trắng, hoặc dùng đá vôi, hay đất thó. Có vị muốn làm nền 
tháp, đức Phật cho phép làm. Có vị muôn cúng dường băng hương 
hoa. Phật cho phép cúng dường băng cách xây lan can xung quanh 
rôi đê hương hoa lên trên. Có vị muôn treo tràng phan bảo cái. Phật 


' Hán: trước y 3Ÿ. Từ này tương đương với 2 từ Päli nên khó phân biệt: 
pãrupari, khoác y, hay quàng y; nivãsefi: quấn y (nội y). Đoạn này tương đương 
Pali, Vin.H. 137: sưmwelliyam nivãsemi... seyyathapi rañño mundavaffHi quấn 
(nội y), quấn khó, bị chỉ trích giống như người khuân vác của vua. 

? Hán: trước y đảm vật 3ˆZk‡# 32. 


103 


Luật tứ phần 6 T22. 95óc 


cho phép treo tràng phan bảo cái. Có vị leo trên tháp, vị thần hộ 
tháp giận. Đức Phật dạy: 


“Không được leo. Nếu cần leo đề lấy vật gì thì cho leo.” 

Có vị leo lên trên lan can, vị thần hộ tháp giận. Đức Phật dạy: 

“Không được leo. Cần lấy cái gì thì cho phép leo.” 

Có vị leo lên móc ngà vol, trên cây cọc. Đức Phật dạy: 

“Không được leo. Cần lấy vật gì thì nên leo.” 

Có vị leo lên trên tượng để treo bảo cái cũng đường. Đức Phật dạy: 

“Không được leo như vậy, nên tạo phương tiện, dùng ghế để leo và 

treo.” 

Tháp kia ở giữa đất trống, bông hoa, đèn dầu, tràng phan bảo cái, 

kỹ nhạc cúng dường, bị mưa, bị gió, năng, bụi bặm nhớp nhúa, 

chim quạ làm bât tịnh. Đức Phật dạy: 

“Cho phép làm các loại nhà để che lên trên.” 

Khi cất nhà, cần dùng thứ gì, đều cho phép sử dụng. Đất có bụi nên 

trét băng bùn đen, bùn phân bò. Nêu cân màu trăng thì dùng đá vôi 

hay đât thó. 

Có vị cần đồ rửa chân nên cho sử dụng. Cần đá lót đường đi, đức 

Phật cho phép dùng. Có vị cân đât trải, Phật cho phép làm. 

Bấy giờ, bên ngoài không có tường để ngăn bò ngựa ra vô, Phật 

cho phép xây tường. Nêu cân cửa ngõ, cho phép làm. 

Khi ấy, có đàn-việt nghĩ như sau đối với Xá-lợi-phất và Mục-liên: 

“Hai vị này lúc còn sanh tiên ta thường cúng dường thức ăn. Nay 

đã Niêt-bàn, nêu đức Thê Tôn cho phép chúng ta sẽ dâng cúng.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép cúng dường.” 

Các vị ấy không biết dùng cái gì đựng vật cúng dường. Đức Phật 

dạy: 

“Cho phép dùng cái bát bằng vàng bạc, đồ quý báu, đồ tạp bảo.” 
104 


T22. 957a Chương 1I. Tạp sự 


Các vị ấy không biết đem đi bằng cách nào. Đức Phật dạy: 

“Cho phép dùng voI, ngựa, xe cộ đề chở, hoặc đội hay gánh.” 

Các vị tỳ-kheo tự mình làm kỹ nhạc, hoặc thôi [957a1] tù và để 
cúng dường. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị e ngại không dám khiến bạch y làm kỹ nhạc cúng dường. 
Đức Phật dạy: 

“Cho phép làm.” 

Có vị không biết thức ăn cúng đường nơi tháp rồi, ai thọ dụng. Đức 
Phật dạy: 

“1-kheo, sa-di, ưu-bà-tắc, hay người xây dựng ăn thức ăn cúng 
dường ây.” 

Bấy giờ, có đàn-việt khởi lên ý nghĩ như sau đối với Tôn giả Xá- 
lợi-phât và Mục-liên: “Nêu đức Phật cho chúng ta trang nghiêm 
cúng dường tháp của hai Ngài thì chúng ta sẽ làm.” Đức Phật cho 
phép làm. 

Có vị cần hương hoa, anh lạc, tràng phan, đèn dầu, đài cao, xe. 
Phật cho phép dùng. Có vị muôn làm hình tượng, đức Phật cho 
phép làm. Có vị không biệt an trí xá-lợi trong tháp băng vàng, trong 
tháp băng bạc, hoặc bảo tháp, hoặc tạp bảo tháp, hoặc dùng lụa gói 
lại, hoặc dùng y bát-tứ-đam-lam-bà,' hay dùng y đâu-đâu-la” gói 
lại. VỊ kia lại không biêt đem đi băng cách nào, đức Phật cho phép 
dùng voi, ngựa, Xe cộ... chở, hoặc gánh, hoặc đội đê đem đi. Nêu 
nó nghiêng đô thì nên vịn giữ. Có vị tự mình làm kỹ nhạc đê cúng 
dường. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy.” Có vị lại e ngại 
không dám khiên bạch y làm kỹ nhạc đê cúng dường, đức Phật cho 
phép làm. Có vị muôn lau quét tháp Thanh văn. 


- Bát-tứ-đam-lam-bà y #k#‡ãt B4 3š 2. 
* Đầu-đầu-la y #ñ #ñ Z# 2. Skt. dukñia, loại vải rất mịn làm bằng vỏ trong của cây 
dukila. 


105 


Luật tứ phần 6 T22. 957b 


Đức Phật dạy: “Nên dùng lá cây đa-la, lá cây ma-lâu,' hoặc đuôi 
con công đê lau quét. Có vị có nhiêu hoa, Phật cho phép đê trên 
nên tháp, trên lan can, trên cây trụ, trên móc long nha, hoặc đê bên 
trong, hoặc dùng dây xâu lại treo trước mái hiên nhà. Nêu có nhiêu 
bùn thơm, đức Phật cho phép làm hình bàn tay, hình vòng tròn, 
hình ma-hê-đà-la, hình bụi cây, hình dây nho, hình bông sen, nêu 
còn dư thì trét dưới đât. 

24. Cao tóc 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Vì cung kính đức Thế Tôn nên 
không vị nào dám cạo tóc cho đức Phật. Chỉ có một thiêu nhi vì 
còn nhỏ nên chưa biệt sợ, mới cạo tóc cho đức Phật. Thiêu nhi tên 
là Ưu-ba-ly cạo tóc cho đức Phật. Cha mẹ của thiêu nhi chắp tay 
thưa với đức Thê Tôn: “Bạch Thê Tôn, thiêu nhi ƯUu-ba-ly cạo tóc 
cho Thê Tôn có được tôt hay không?” 

Đức Phật dạy: “Tốt, nhưng đứng cho thong thả chứ đừng cúi xuống 
quá!” 

Cha mẹ thiếu nhi lại bạch Phật: “Thiếu nhi thế phát có tốt không?” 
“Tốt, nhưng đứng thắng quá!” 

Cha mẹ liền bảo: “Con đừng đứng thắng quá, khiến đức Thế Tôn 
không thoải mái.” 

Cha mẹ thiếu nhi bạch Phật: “Cháu thế phát có được tốt không?” 
Đức Phật nói: “Tốt, nhưng thở vào thô quá!” 

Cha mẹ [957b| Ưu-ba-ly liền bảo: “Con thở vô mạnh quá, đức Thế 
Tôn không thoải mái.” 

Cha mẹ cháu lại bạch Phật: “Ưu-ba-ly thế phát có được tốt không?” 
Đức Phật dạy: “Tốt, nhưng thở ra thô quá!” 

Cha mẹ Ưu-ba-ly liền bảo: “Con đừng thở ra mạnh quá, khiến đức 
Thê Tôn không thoải mái.” 


! Ma-lâu thọ J#3##†. Xem cht. trước. 


106 


T22. 957b Chương 1I. Tạp sự 


Bấy giờ, thiếu nhi Ưu-ba-ly thở ra thở vào, rồi không thở, vào đệ tứ 
thiên. 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn bảo A-nan: “Uu-ba-ly đã vào đệ tứ 
thiên. Ong lây con dao nơi tay của thiêu nhi.” A-nan vâng lời Phật 
đạy, liên lây con dao. 

Khi ấy, A-nan lấy đồ cũ đựng tóc đức Thế Tôn. Phật dạy: “Không 
được dùng đô cũ đựng tóc đức Như Lai. Nên dùng đô mới đê đựng, 
hay dùng y mới, hoặc tơ lụa, hoặc y bát-tứ-đam-lam-bà, hoặc y 
đâu-đâu-la đê gói lại.” 


25. Tháp Phật 

Bấy giờ, có Cù-ba-ly? tướng quân muốn đến phương tây để chỉnh 
phạt, đến xin râu tóc của đức Thế Tôn. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật đồng ý cho. Vị kia nhận được tóc rồi, không biết cung trí chỗ 
nào. Đức Phật cho phép để trong tháp bằng vàng, tháp băng bạc, 
tháp bằng vật báu, tháp bằng tạp bảo, hay dùng tơ lụa, hoặc y bát- 
tứ-đam-lam-bà, y đầu-đầu-la để gói lại. Người ấy không biết đem 
đi bằng cách nào, đức Phật cho phép dùng vol, ngựa, xe cộ để chở, 
hoặc đội trên đầu hoặc vác trên vai. Vương tử đem tóc của Phật đến 
chỗ chinh phạt, được đắc thắng. Khi vương tử kia trở về nước vì 
đức Thế Tôn xây tháp đề thờ tóc. Đây là ngôi tháp của đức Thế 
Tôn lúc Ngài còn tại thế. 

Các tỳ-kheo thưa: “Nếu đức Thế Tôn cho phép, chúng ta gánh tóc) 
đức Thế Tôn đi thì chúng ta sẽ gánh đi.” Các tỳ-kheo bạch Phật, 
được đức Phật cho phép. Các vị ây không biết cung trí nơi chỗ nào, 
đức Phật cho phép cung trí nơi tháp bằng vàng, bằng bạc, tháp bằng 
châu báu, tháp bằng tạp bảo, hay dùng y bát-tứ-đam-lam bà, y đầu- 
đầu-la gói lại. Các vị ấy không biết mang đi bằng phương tiện nào, 
đức Phật cho phép chở bằng VOI, ngựa, xe cộ, hoặc vác trên vai hay 


' Đệ tứ thiền không có hơi thở. 
? Cù-ba-ly # ‡¿##. 
* Hiểu là “tháp thờ tóc.” Loại tháp nhỏ, di chuyển được 


107 


Luật tứ phần 6 T22. 957c 


đội trên đầu. Có vị kẹp cái tháp Thế Tôn dưới nách. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy: ” 
Có vị lật ngược y, y quấn cổ, y trùm đầu, y choàng cả hai vai hoặc 
mang guốc dép gánh tháp của đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy. Nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ đép 
đê vác trên vai hay đội trên đâu tháp đức Thê Tôn mà đi.” 
Có vị mang tháp đức Thế Tôn đến chỗ đại tiểu tiện. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy. Nên để chỗ thanh tịnh.” 
Có vị không rửa chỗ đại tiểu tiện, bưng tháp đức Thế Tôn. Đức 
Phật dạy: “Không được như vậy. Nên rửa cho sạch rôi mới bưng.” 
Có vị cung trí tháp đức Như Lai nơi phòng không tốt, mình ở 
phòng tôt. [957c| Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy. Nên cung trí tháp đức Như Lai nơi 
phòng tôt, mình ở nơi phòng không tôt.” 
Có vị cung trí tháp đức Như Lai nơi phòng dưới, mình ở phòng 
trên. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy. Nên cung trí tháp 
đức Như Lai nơi phòng trên, mình ở phòng dưới.” 
Có vị cùng ngủ một nhà với tháp đức Như Lai. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy.” 
Có vị vì muốn giữ gìn cho chắc, nhưng e ngại không dám cùng 
ngủ, đức Phật cho phép cung trí nơi đầu cây trụ, hay đầu móc ngà 
voi, hoặc một bên đầu để ngủ. 
Các ưu-bà-tắc nghĩ như vây: “Nếu đức Thế Tôn cho phép chúng ta, 
ngay bây giờ, lúc đức Thê Tôn còn hiện tại, xây tháp thờ Thê Tôn, 
thì chúng ta sẽ xây.” 
Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật cho phép làm. Các vị ấy không 
biệt làm thê nào. Đức Phật dạy: “Nên làm vuông hay tám cạnh 
hoặc làm tròn.” 
Các vị ấy lại không biết dùng vật gì để xây. Đức Phật dạy:“Nên 
dùng gạch đá hoặc cây đê làm.” 

108 


T22. 957c Chương 1I. Tạp sự 
Tất cả như trên đã nói, cho đến cách trải dưới đất cũng như trên đã 
HÓI. 

Có vị cần tràng phan, đức Phật cho phép làm tràng phan, hoặc 
tràng sư tử, hay tràng rông, hoặc tràng trâu rừng. 

Trường hợp xung quanh tháp không có hàng rào nên trâu dê ra vào, 
Phật cho phép làm hàng rảo đê ngăn, như trên. 

Bấy giờ, tháp miễu của các ngoại đạo thường dùng thức ăn thức 


uống cúng dường. Các ưu-bà-tắc nghĩ: “Nếu đức Thê Tôn cho phép 
chúng ta dâng cúng những thức ăn hảo hạng thì chúng ta sẽ dâng.” 


Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật cho phép, như trên. Các vị ấy 
không biệt ai sẽ thọ hưởng thức ăn này. Đức Phật dạy: VỊ làm tháp 
thọ hưởng. 


Khi ấy, tháp miếu của các ngoại đạo, được họ trang nghiêm cúng 
dường, các ưu-bả-tăc nghĩ: “Nêu đức Thê Tôn cho phép chúng ta 
trang nghiêm cúng dường tháp của Thê Tôn thì chúng ta sẽ làm.” 
Các ty-kheo bạch Phật, được đức Phật cho phép làm, như trên. 

Có vị ngủ trong tháp đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: 

“Không được ngủ như vậy.”' 

Có vị vì bảo vệ tháp mà e ngại không dám ngủ trong tháp. Đức 
Phật dạy: “Vì thủ hộ thì cho phép ngủ.” 

Có vị cất chứa vật trong tháp Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được cất chứa như vậy.”? 

Có vị vì muốn bảo đảm nên cất chứa vật trong tháp mà e ngại, 
không dám, nhưng được đức Phật cho phép. 

Có vị mang dép vào trong tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.”” 

' Tỳ-kheo, pháp chúng học 60. 


? Tỳ-kheo, pháp chúng học 60. 
3 Tỳ-kheo, pháp chúng học 60. 


109 


Luật tứ phần 6 T22. 958a 


Có vị xách dép vào trong tháp Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Có vị mang phú-la vào trong tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.”' 

Có vị xách phú-la vào trong tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Có vị e ngại không dám mang phú-la đi quanh [958a1[| ngoài tháp. 
Đức Phật dạy: 

“Cho phép mang.” 

Có vị ăn dưới tháp làm nhớp. Đức Phật dạy: 

“Không được ăn dưới tháp.”” 

Khi các tỳ-kheo đi quanh nơi tháp, khi ở nơi phòng xá, khi tắm nơi 
ao, tập hợp sô đông Tăng, chô chật không đủ dung, có vị e ngại 
không dám ngôi dưới tháp đê ăn, họ bảo đức Thê Tôn không cho 
phép ngôi ăn dưới tháp. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép ăn dưới tháp. Nhưng đừng làm nhơ nhớp không sạch.” 
Các tỳ-kheo không biết làm cách nào cho khỏi nhớp. Đức Phật dạy: 
“Cho phép gom những thứ bắt tịnh gần bên chân. Khi ăn xong đem 
ra ngoài bỏ.” 

Có vị khiêng tử thi đi qua dưới tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.”” 

Có vị chôn thây chết dưới tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được chôn như vậy.”? 


' Tỳ-kheo, pháp chúng học 65. 
* Tỳ-kheo, pháp chúng học 67 
3 Tỳ-kheo, pháp chúng học 68. 
* Tỳ-kheo, pháp chúng học 69. 


110 


T22. 958a Chương 1I. Tạp sự 


Có vị đốt tử thi dưới tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được đốt như vậy.” 

Có vị đốt tử thi trước tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị đốt tử thi xung quanh tháp, khiến cho mùi hôi bay vào tháp, 
vị thân hộ tháp giận. Đức Phật dạy: “Không được đôt tử thi xung 
quanh tháp khiên mùi hôi bay vào tháp.” 

Có vị mang y, giường nằm của người chết đi qua dưới tháp, khiến 
vị thân hộ tháp giận. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy.” 

Có tỳ-kheo mặc y phấn tảo, e ngại không dám mang y phấn tảo đi 
qua dưới tháp và nói đức Thê Tôn có dạy: 

“Không cho phép mang y người chết đi qua dưới tháp.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:“Nếu giặt nhuộm cho sạch và 
xông mùi thơm thì được mang đi qua.” 

Có vị đại tiểu tiện nơi tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị đại tiểu tiện trước tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Có vị đại tiêu tiện xung quanh tháp, khiến mùi hôi bay vào, vị thần 
hộ tháp giận. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị xỉa răng dưới tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được xỉa như vậy.”' 

Có vị xỉa răng trước tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 


' Tỳ-kheo, pháp chúng học 78. 


111 


Luật tứ phần 6 T22. 958§b 


Có vị xỉa răng xung quanh tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị khạc nhồ dưới tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị hỉ mũi trước tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị ngồi duỗi chân trước tháp. Đức Phật dạy: 

“Không được duỗi chân như vậy.” 

Nếu trong Tăng-già-lam đầy cả tháp, thì cho phép giữa khoảng 
cách hai tháp ngôi duôi chân. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại nước Câu-tát-la, cùng với một ngàn hai 
trăm năm mươi tỳ-kheo du hành trong nhân gian, đên nơi thôn Đô- 
tử bà-la-môn, một trú xứ nọ, đức Thê Tôn mỉm cười. Lúc đó, tôn 
giả A-nan liên nghĩ: “Do nhân duyên gì, hôm nay đức Thê Tôn 
mỉm cười? Không bao giờ đức Thế Tôn không có nhân duyên gì 
mà mim cười.” Tôn giả liền để trồng vai bên hữu, cởi bỏ đép, đầu 
gôi bên hữu [958b] chấm đất, chấp tay thưa: 

“Bạch đức Thế Tôn, không bao giờ Thế Tôn không có nhân duyên 
mà mỉm cười. Vừa rôi, do nhân duyên gì mà Thê Tôn mỉm cười? 
Chúng con nguyện muôn biệt điêu đó.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: “Thuở đời quá khứ, khi đức Phật Ca- 
diệp niêt-bàn rồi. Bây giờ vua nước Sí-tỳ-già-thi,” tại địa điêm này 
bảy năm bảy tháng bảy ngày, sau khi xây dựng một tháp lớn rôi, 
bảy năm, bảy tháng bảy ngày thiết lập đại lễ cúng dường. Vua ngôi 
dưới bóng mát nơi hai bộ Tăng cúng bữa cơm thứ nhât.” 

Bấy giờ cách chỗ đó không xa có một nông phu đang cày ruộng, 
đức Phật đên nơi đó, lây một năm bùn đem lại, nói kệ: 


' Tỳ-kheo, pháp chúng học 84. 
° Sí-tỳ-già-thi 38 4m Ƒ. 


112 


T22. 958b Chương 1I. Tạp sự 


Dâu dùng trăm ngàn anh lạc 
Đẩu là vàng diêm-phù-đân, 
Không bằng dùng một nắm bùn 
Xây dựng bảo tháp thờ Phật. 
Dầu dùng trăm ngàn nắm vàng 
Đẩu là vàng diêm-phù-đàn, 
Không bằng dùng một nắm bùn 
Xây dựng bảo tháp thở Phật. 
Dầu dùng trăm ngàn gánh vàng 
Đẩu là vàng diêm-phù-đàn, 
Không bằng dùng một nắm bùn 
Xây dựng bảo tháp thở Phật. 
Dâu dùng trăm ngàn ôm vàng 
Đẩu là vàng điêm-phù-đàn, 
Không bằng dùng một nắm bùn 
Xây dựng bảo tháp thở Phật. 
Dâu dùng trăm ngàn vách vàng 
Đẩu là vàng diêm-phù-đàn 
Không bằng dùng một nắm bùn 
Xây dựng bảo tháp thở Phật. 
Dầu dùng trăm ngàn núi vàng 
Đẩu là vàng diêm-phù-đàn, 
Không bằng dùng một nắm bùn 
Xây dựng bảo tháp thở Phật. 
Dấu dùng trăm ngàn núi vàng 
Đẩu là vàng điêm-phù-đàn, 
Không bằng dùng một nắm bùn 
Xây dựng bảo tháp thở Phật. 


Bấy giờ, các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà- tắc, ưu-bả-di đều lấy một 
năm bùn để nơi chỗ đó, tức thì dựng thành một bảo tháp lớn. Khi 
ấy, các tỳ-kheo lo trong phòng nhà có mùi hôi. Đức Phật dạy: “Nên 


113 


Luật tứ phần 6 T22. 958§c 


rưới nước quét. Nếu vẫn còn hôi thì dùng bột hương thoa. Nếu vẫn 
còn hôi thì treo hương thơm bốn góc phòng nhà.” 

26. Nhà tắm 

Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Khi ấy, chúng Tăng nhận được nhiều thức 
ăn cúng dường. Các tỳ-kheo không tự chế nên sanh bệnh. Đức Phật 
bảo nên uống thuốc. Có vị cần thổ hạ thì nên cho thổ hạ, có vị cần 
cháo thì nên cho cháo, cần thịt chim rừng thì cho thịt chìm rừng. 
Bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử trị bệnh cho chúng Tăng, [958e] làm 
thuốc thổ hạ cho Phật và Tăng, nấu cháo và nấu canh thịt chim 
rừng, nhưng không đủ cung cấp. Ông đến chỗ đức Thế Tôn đầu 
diện đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên, bạch đức Phật: 
“Kính bạch Đại đức, các tỳ-kheo mắc bệnh. Nếu các vị ây được 
phép tắm thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.” 

Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. Kỳ-bà Đồng tử biết 
đức Phật cho phép rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ sát chân 
đức Phật, nhiễu quanh và cáo Ìu1. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, dùng 
phương tiện tùy thuận thuyết pháp, khen ngợi hạnh đầu-đà, đoan 
nghiêm thiểu dục tri túc, ưa xuất ly và bảo các nàn 


“Cho phép các tỳ-kheo làm nhà tắm đề tắm.” 

27. Úp bát 

Bấy giờ, tỳ-kheo Từ Địa? đến nước Tỳ-xá-ly. Từ Địa cùng các Ly- 
xa là thân tình tri thức. Các Đại Ly-xa! nghe tỳ-kheo Từ Địa đến 


' Bản Hán, hết quyên 52. 

* Xem Phần I, Ch. II. Tăng-già-bà-thi-sa § & 9. 

3 Các đoạn trước phiên âm là Lê-xa. 

* Hán: chư đại Ly-xa ‡# käÈ2#; bản Hán hiểu đại là danh từ chung. Nhưng, đại 
cũng có thể coi là dịch nghĩa tương đương Päli ⁄2zđđha (thịnh vượng, hay tăng 
trưởng). Do đó, Đại là tên người, một người Ly-xa tên là Đại, không phải hình 
dung từ. Pali: Vaddha-LicchavT. 


114 


T22. 959a Chương 1I. Tạp sự 


Tỳ-xá-ly, liền đến thăm hỏi tỳ-kheo Từ Địa, nhưng Từ Địa không 
trả lời. Các Ly-xa thấy vậy hỏi: “Thưa Trưởng lão, chúng tôi có 
điều gì xúc phạm ngài hay sao, mà ngài không ứng đáp những điều 
chúng tôi thăm hỏi?” 

Từ Địa nói: “Tôi bị Đạp-bả-ma-la Tử khinh mạn quấy nhiễu, mà 
các ông không hỗ trợ cho tôi, thì làm sao tôi ứng đáp những lời 
thăm hỏi của ông được.” 

Các Ly-xa nói: “Chúng tôi yêm trợ bằng cách nào để Đạp-bà-ma-la 
Tử khỏi phải xúc phạm ngài ?” 

Từ ĐỊa nói: “Các ông chờ khi nào Phật và chúng Tăng tập hợp 
đông đủ, đến thưa như thế này: “Bạch Đại Đức, có việc như vầy, 
không thiện, không tùy thuận, chắng phải oai nghỉ, không thích 
thời. Chúng tôi tưởng nơi đây là thanh tịnh an lạc không có sự 
khủng bố, mà ngược lại nơi đây lại sanh ưu não, như nước sanh ra 
lửa. Vì sao vậy? Đạp-bà-ma-la Tử xâm phạm vợ chúng tôi. Chúng 
Tăng nên hòa hợp đề tẫn xuất.” Như vậy sẽ không còn [959a1] 
quây nhiễu tôi nữa. 


Các Ly-xa nói: “Việc đó đâu có gì khó.” 

Đại Ly-xa này! đến chỗ đức Phật và đại chúng nói như trên. 

Bấy giờ, Đạp-bà-ma-la Tử ngồi cách đức Phật không xa. Đức Phật 
biết mà vẫn hỏi Đạp-bà-ma-la Tử: “Ông có nghe Ly-xa này nói 
không?” 

Thưa: “Bạch Thế Tôn, con có nghe. Thế Tôn biết rõ việc đó.” 

Đức Phật nói với Đạp-bà-ma-la Tử: “Ông không nên trả lời như 
vậy. Thật thì nói là thật. Dôi thì nói là dôi.” 

Đạp-bà-ma-la Tử nghe đức Phật nói vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 


' Hán: chư đại Ly-xa 3# käÈ2#; bản Hán hiểu đại là danh từ chung. Nhưng, đại 
cũng có thể coi là dịch nghĩa tương đương Päli zđ4ha: (thịnh vượng, hay tăng 
trưởng). Do đó, Đại là tên người, một người Ly-xa tên là Đại, không phải hình 
dung từ. Pali: Vaddha-LicchavT. 


115 


Luật tứ phần 6 T22. 959a 


để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu châm đất, chấp tay bạch Phật 
răng: “Từ khi con sanh ra đên bây giờ, trong mộng cũng chưa từng 
phạm dâm, huông nữa là khi thức.” 

Đức Phật dạy: “Lành thay! Lành thay! Đạp-bà-ma-la Tử. Đây là 
câu trả lời hay.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Các thầy hỏi Đại Ly-xa 
kia, phải chăng đã vu không tỳ-kheo thanh tịnh Đạp-bà-ma-la Tử 
băng pháp bât tịnh hạnh không căn cứ?' Dùng pháp bât tịnh hạnh 
không cứ đê vu không tỳ-kheo thanh tịnh thì mắc tội nặng lớn.” 
Các tỳ-kheo vâng lời Thế Tôn, liền gạn hỏi Đại Ly-xa: “Ông hãy 
nói thật, việc này là thê nào? Đừng dùng pháp bât tịnh hạnh không 
căn cứ đê vu không Đạp-bà-ma-la Tử. Dùng pháp bât tịnh hạnh 
không căn cứ đê vu không tỳ-kheo thanh tịnh thì mặc tội nặng lớn.” 
Đại Ly-xa bị các tỳ-kheo cật vẫn liền nói như sau: “Đạp-bà-ma-la 
Tử thanh tịnh, không có sự bât tịnh hạnh. Việc này do tỳ-kheo Từ 
Địa bảo tôi nói như vậy.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách Đại Ly-xa răng: “Đạp-bà-ma- 
la Tử thật không làm bât tịnh hạnh, sao ông lại dùng vô căn bât tịnh 
hạnh đê vu không?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ sát chân, đem 
nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập 
họp tỳ-kheo Tăng dùng vô SỐ phương tiện quở trách Đại Ly-xa 
rằng: “Ông làm điều sai quấy, không phải hạnh tùy thuận, chắng 
phải hạnh thanh tịnh.? Tại sao dùng pháp vô căn bắt tịnh hạnh để vu 
khống Đạp-bà-ma-la Tử?” 


' Vô căn bất tịnh pháp #&‡# Z‡#¿%; ở đây được hiểu là pháp phi tịnh hạnh không 
căn cứ. Tội danh chính xác là “vu khống bằng ba-la-di không căn cứ.” 

* Văn thuật theo quán tính truyền khâu. Không thê khiển trách cư sĩ bằng những 
lời không phù hợp như vậy. 


116 


T22. 959b Chương 1I. Tạp sự 


Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay về sau, kết cho Đại Ly-xa pháp phúc bát,' không tới lui nói 
chuyện, băng pháp bạch nhị yêt-ma.” 

Nhà bạch y có năm pháp? nên° trao cho pháp phúc bát: Không hiểu 
thuận cha, không hiêu thuận mẹ, không kính sa-môn, không kính 
Bà-la-môn, không cung sự tỳ-kheo. Nêu ai phạm vào năm pháp 
như vậy thì nên trao cho pháp [959b] phúc bát. 

Và có năm pháp không nên trao cho pháp phúc bát: hiếu thuận cha, 
hiệu thuận mẹ, cung kính sa-môn, cung kính bà-la-môn, kính sự tỷ- 
kheo. Nêu aI có năm pháp như vậy thì không trao cho pháp phúc 
bát. 

Lại có mười pháp chúng Tăng nên trao cho pháp phúc bát: mắng 
chửi tỳ-kheo, làm cho tỳ-kheo bị tôn giảm, làm cho không lợi ích, 
phương tiện khiên cho không có trú xứ, gây xáo trộn cho tỳ-kheo, 
trước tỳ-kheo nói xâu Phật Pháp Tăng, dùng pháp vô căn bât tịnh 
vu không ty-kheo, phạm tỳ-kheo-nI. AI phạm vào mười pháp như 
vậy, thì Tăng nên trao cho pháp phúc bát. 


Như vậy, có chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một pháp! đà 
mắng chửi tỳ-kheo, nếu phạm vào một trong mười pháp, Tăng cần 
phải tác pháp phúc bát. Theo thê thức sau: Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc xảy ra như trên 
mà tác bạch: 


'_ Phúc bát jŸ#‡; úp bát. Pãli: paf#am nikkujjatum. 

? Luật Päli, Vin. ii. 125, có tám điều: khiến tỳ-kheo mắt lợi dưỡng (bhikkhinam 
aläbhäya), khiến tỳ-kheo mất lợi ích (zna#haya), khiến tỳ-kheo mất chỗ ở 
(avãsãya), mắng chửi tỳ-kheo (bhukkhñ akkosati paribhäsafi)), gây chia rễ tỳ- 
kheo (bhikkhi bhikkhnhi bhederi), huỷ báng Phật (buddhassa avafñfñam bhaãsafi), 
THẾ báng Pháp, huỷ báng Tăng. 

3 Đoạn trên, Phần II, Ch. XI. 4 (Hạ ý yết-ma), tỳ-kheo có 5 pháp giống như đây, 
Tăng không được tác yêt-ma hạ ý. Người có 5 pháp như vậy, ngoan cô, khó chịu 
phục tùng nên yết-ma không hiệu lực. Trên đây, bản Hán có thê chép sót. 

* Từ phạm cả 10 điều cho đến chỉ phạm I điều. 


117 


Luật tứ phần 6 T22. 959b 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đạp-bà-ma-la Tử thanh 
tịnh, mà Đại Ly-xa dùng pháp ba-la-di không căn cứ để vu 
không. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận. Nay Tăng vì Đụi Ly-xa tác pháp phúc bát, không lui 
tới quan hệ nữa. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đạp-bà-ma- la Tử thanh 
tịnh, mà Đại Ly-xa dùng pháp ba-la-di không căn cứ để vu 
khống. Nay Tăng tác pháp phúc bát, không lui tới quan hệ 
nữa. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng vì Đại Ly-xa tác 
pháp phúc bát, không quan hệ nữa, thì m lặng. 1i không 
đồng ý xin nói. 
“Tăng đã đồng ý vì Đại Ly-xa tác yễt-ma phúc bát, không 
Iui tới quan hệ nữa. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 
Cho phép, sai sứ giả đến chỗ Đại Ly-xa nói: “Tăng vì ông tác pháp 
phúc bát, không tới lui quan hệ,' bằng pháp bạch nhị yết-ma rồi.” 
Người có đủ tám pháp này nên sai đến: Có khả năng nghe, có khả 
năng nói, tự mình hiểu rõ, có khả năng khiến người khác hiểu rõ, 
có khả năng thọ giáo, có khả năng ghi nhớ, không nhằm lẫn, phân 
biệt được nghĩa tốt xấu. Người nào có tám pháp như vậy nên sai 
làm sứ giả cho Tăng. 
Phật nói kệ: 
Nếu ở trong đại chúng 
Tâm không có khiếp nhược, 
Lời nói cũng không thêm, 
Thọ giáo không thêm bới, 
Nói không có lẫn lộn, 
BỊ hỏi không dao động: 
T)-kheo có như vậy, 
Có thể được Tăng sai. 


! Pãli: asarnbhogan sanghena, không cộng sự với Tăng. 


118 


T22. 960a Chương 1I. Tạp sự 


Tôn giả A-nan có tám pháp như vậy. Cho phép bạch nhị yết-ma 
Tăng sai làm sứ giả, đên nói với [959c] Đại Ly-xa: “Nay Tăng đã 
trao cho ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ.” Trong chúng 
nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc trên 
tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng sai A-nan vì Tăng 
làm sứ giú, đên chô Đại Ly-xa nói: “Nay Tăng đã trao cho 
ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ.” |960a1] Đây là 
lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng sai Á-nan vì Tăng 
làm sứ giả đên chỗ Đại Ly-xa nói: “Nay Tăng đã trao cho 
ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ. ° Các Trưởng lão 
nào chấp thuận Tăng sai 1-nan vì Tăng làm sứ giả thì im 
lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. Tăng đã đồng ý sai Á- 
nan vì Tăng làm sứ giá, đên chô Đại Ly-xa nói: “Nay Tăng 
đã trao cho ông pháp phúc bát, không tới lui quan hệ. ° 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan khoác y bưng bát đến nhà Đại Ly-xa. Khi 
ây Đại Ly-xa đang đứng dưới cửa chải tóc. Từ xa ông thây A-nan 
đên, nên vội vàng thu dọn dụng cụ chải tóc, nghĩnh đón A-nan, 
bạch răng: “Lành thay Đại đức! Mời Đại đức vào nhà.” 
Tôn giả A-nan trả lời: '“Tôi không được vào nhà ông, nhận chỗ ngồi 
và thức ăn cúng dường.” 
Ly-xa thưa: “Tại sao vậy, thưa Đại đức A-nan?” 
Đáp: “Tăng đã vì ông tác pháp phúc bát, không tới lui quan hệ.” 
Ly-xa hỏi: “Vì lý do gì?” 
Tôn giả A-nan liền đem sự việc trình bày lại. Ly-xa liền thốt lên: 
“Đại đức A-nan ơi, như Miài là giết con rồi!” 
Ly-xa liền ngất xỉu, té xuống đất. Một hồi lâu mới tỉnh lại, lấy tay 
chùi nước mắt, bạch với tôn giả A-nan rằng: 
119 


Luật tứ phần 6 T22. 960a 


“Con phải làm sao để được giải yết-ma, được tới lui quan hệ?” 
Tôn giả A-nan nói: “Ông nên đến sám hối chúng Tăng.” 
Đại Ly-xa tùy thuận chúng Tăng, không dám trái nghịch, đến Tăng 
xin giải yêt-ma phúc bát, đê được tới lui. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 
“Nếu Đại Ly-xa đã tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, 
đên Tăng xi giải yêt-ma phúc bát, đê chư Tăng tới lui quan hệ, thì 
nên xả băng pháp bạch nhị yêt-ma.” Trong chúng nên sai một vị có 
khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng vì Đại Ly-xa giải 
pháp phúc bát không tới lui quan hệ, vì đã ty thuận chúng 
Tăng không dám trái nghịch, đến Tăng xin giải yễt-ma 
phúc bát không tới lui quan hệ. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng đã vì Đại Ly¬xa tác 
Jyêt-ma phúc bát không tới lui quan hệ. Nay người ây đã tùy 
thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, đên Tăng xin 
giải yễt-ma phúc bát không tới lui quan hệ. Nay Tăng vì 
Đại Ly-va giải yễt-ma phúc bát để tới lui quan hệ. Các 
Trưởng lão nào đồng ý, Tăng vì Đại Ly-xa giải pháp yễt-ma 
phúc bát để tới lui quan hệ thì im lặng. Vị nào không đồng 
ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận vì Đại Ly-xa giải yết-ma phúc bát để 
tới lui quan hệ rồi nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
28. Yết-ma trì gậy 
Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di ở tại a-lan-nhã, đốt cỏ nơi đường đi, ngọn 
lửa cháy mạnh lan ra cháy luôn cả khu vườn Lộc Uyền của vua Ba- 
tư-nặc, khiến cư sĩ cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, 
đoạn mạng chúng sanh, mà tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng 
như vậy có gì là chánh pháp, trong khi đốt vườn Lộc uyễn của 
vua?” Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức phật dạy: 
120 


T22. 960a Chương 1I. Tạp sự 


“Không được đốt như vậy.” 

Bấy giờ, có các tỳ-kheo trên đường đi có cỏ, các ngài đề phòng và 
e ngại, đức Phật cho phép dùng tre đẻ lên cỏ, hoặc đá hay cây đẻ 
lên trên. 

Khi ấy, bên ngoài Kỳ-hoàn lửa cháy rừng tràn lan. Các tỳ-kheo 
không biết làm cách nào, liền bạch Phật. Đức Phật cho phép dọn 
trồng một khoảng cỏ, hoặc đảo hầm làm cho gián đoạn, hay dùng 
đất dập cho tắt ngọn lửa. Trong khi lo toan lửa đốt có một tỳ-kheo 
già yêu không có cây gậy để đi, không có đãy đựng bát, vị ây tự 
nghĩ ta phải làm thế nào đây? Vị ấy liền bạch với các tỳ-kheo. 


Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: Cho phép Tăng vì tỳ-kheo 
già yêu kia cho sử dụng gậy và đãy đựng bát,' bằng pháp bạch nhị 
yết-ma như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết- 
ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... già 
yếu, không thể đi đâu nêu không có đấy đựng bát, không có 
gây. VỊ kia đến xin Tăng được sử dụng gậy và đãy dựng 
bát. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận 
cho phép tfỳ-kheo già yêu tên... này sử dụng gậy và đấy 
dựng bát. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... già yếu, 
không thể không đi đâu nếu không có gậy và đãy đựng bát. 
Nay đến Tăng xin sử dụng gậy và đấy đựng bát. Nay Tăng 
cho f)-kheo này sử dụng gậy và đấy dựng bát. Các Trưởng 
lão nào đồng ý Tăng cho tỳ-kheo già yếu tên... sử dụng gậy 
và đấy đựng bát thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì xin 
nói. 


' Đoạn này liên hệ với việc Bạt-nan-đà treo bát vào gậy rồi quảy đi, ở trước, mục 
19 (dù, gậy, quạt...). 


121 


Luật tứ phần 6 T22. 960b 


“Tăng đã chấp thuận cho t)-kheo... sử dụng gậy và đấy 
dựng bát rồi. Tăng cháp thuận nên Im lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận nh vậy. ” 
29. Mặc nhiên 
Bấy giờ, Xá-lợi-phất thấy khi chúng Tăng tác phi pháp yết-ma, có 
người không đông ý, nhưng muôn 1m lặng [960b] đê cho qua. Đức 
Phật dạy: “Cho phép im lặng.” 
Có năm pháp không nên im lặng: Như pháp yết-ma mà không đồng 
ý, im lặng cho qua. Có bạn tán thành sự đông ý, cũng im lặng cho 
qua. Thây tội nhỏ mà 1m lặng. Người tác biệt trụ mà 1m lặng. Trên 
giới trường mà 1m lặng. Năm pháp như vậy mà im lặng là phi pháp. 
Có năm pháp nên im lặng: Thấy người khác phi pháp nên im lặng. 
Không có đông bạn nên im lặng. Phạm trọng nên 1m lặng. Đồng trú 
nên 1m lặng. Tại phạm vi đông trú nên im lặng. Năm pháp như vậy 
nên 1m lặng. 
Có năm pháp nên hòa hợp: Nếu như pháp nên hòa hợp. Nếu im 
lặng cho qua. Nêu dữ dục. Nêu nghe từ người đáng tin cậy. Nêu 
trước đã ở trong im lặng mà ngôi. Năm việc như vậy nên hòa hợp. 
30. Chúc lành - Thẻ thốt 
1. Bấy giờ, đức Thế Tôn tại Kỳ-hoàn đang nói pháp cho vô số tỳ- 
kheo, bông nhiên Ngài nhảy mũi. Các tỳ-kheo liên chú nguyện: 
“Câu cho trường thọ!”" 
Các tỳ-kheo, tỳ-kheo-ml, ưu-bả-tắc, ưu-bà-di cũng đồng nói, “Cầu 
cho trường thọ!” Đại chúng trở thành náo nhiệt. Phật nói: 
“Không được chúc như vậy.” 


' Một tập quán mê tín phô biến, khi có chuyện bất thường, người ta cầu nguyện 
và chúc lành. 

“ C£f Vin.ii. 140: Phật nói, “Các ngươi chúc sống lâu, có ai chết hay sống vì vậy 
chăng?” 


122 


T22. 960b Chương 1I. Tạp sự 


Bấy giờ, có cư sĩ nhảy mũi, các tỳ-kheo e ngại không dám chúc 
lành “sông lâu.” Các cư sĩ đêu cơ hiêm nói: “Chúng tôi nhảy mũi 
mả các tỳ-kheo không chú nguyện cho sông lâu.” Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép chú nguyện sống lâu.”' 

Bấy giờ, các cư sĩ kính lễ tỳ-kheo. Tỳ-kheo e ngại không nói lời 
chúc lành sông lâu, vì đức Thê Tôn không cho phép tỳ-kheo chú 
nguyện. Các cư sĩ cơ hiêm nói: “Chúng tôi kính lê tỳ-kheo, tỳ-kheo 
không chú nguyện cho chúng tôi sông lâu.” Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Cho phép nói lên lời chú nguyện sống lâu.” 

2. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo vì một việc nhỏ mà thể rằng: “Nếu 
tôi làm như vậy sẽ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; không sanh 
trong Phật pháp. Nếu người khác làm như vậy, cũng sẽ đọa vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không sanh trong Phật pháp. ”” Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được thể như vậy. Cho phép nói như vầy: Nếu tôi có làm 
việc như vậy thì Nam-mô Phật. Nếu người kia có làm việc như vậy 
thì cũng Nam-mô Phật.” 

31. Dây nịt 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo chứa cất dây lưng mà ở đầu đặt tai 
nắm. Đức phật dạy: 

“Không được như vậy.” 


' Vin.ii. 140: gihï bhikkhave mangalikä, Này các tỳ-kheo, đó là sự chúc lành của 
người thế tục. 

? Xem tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 88. 

*C£ Vin. ii. 136, quy định về dây thắt lưng (kãyabandha): tỳ-kheo vào tụ lạc 
khất thực mà không có thắt lưng, phạm đột-kiết-la. Lục quần tỳ-kheo làm đây nịt 
bện (&ziãbu„ka), có hình đầu rắn nước (deddubhaka), có hình cái trống (muraja), 
gắn các khoen tai. 


123 


Luật tứ phần 6 T22. 960c 


Có vị chứa cất dây giày. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo lại chứa cất dây đai xà-đề-na.' Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy.” 

Có vị chứa cất dây đai tán diên.? Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy. Các ông là những người ngu sĩ, tránh những 
điêu ta câm chê, lại đi làm các việc khác. Từ nay về sau, [960c] tât 
cả các loại dây như vậy không được sử dụng.”” 


Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo lại cất chứa loại dây vừa dài vừa rộng. 
Đức Phật dạy: 


“Không được như vậy, cho phép làm dây lưng rộng ba ngón tay, 
đài đủ quân ba vòng vào lưng.” 


Nhóm sáu tỷỳ-kheo lại nhuộm dây lưng màu thật. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy.” 

Vị kia làm dây đai gẫm. Phật nói: 

“Không được như vậy.” 

Có vị làm dây lưng màu trắng. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy. Cho phép làm dây lưng bằng màu ca-sa.” 
32. Gốm 

Bấy giờ, có người thợ gốm sùng tín Phật pháp, làm các thứ đồ dùng 


cúng cho các tỳ-kheo. Tỳ-kheo không dám nhận, bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 


“Cho phép nhận.” 


' Xà-đề-na B‡‡ 5t. Skt. /a/ila: đai bện? Xem cht. 121 dưới. 

? Tán điên đái #k#@É*: đai có tua rẻo? 

3 Tham chiếu, Pãli, Vin.ii. 136: Phật cho phép hai loại đai, pa//ika: đai bằng giải 
dài; szkaranma: đai hình đuôi heo? Hoa dịch Nam truyền dịch là biên đái #Ä'%: 
đai bện. Bản Anh, bỏ trống, nói là không dịch được. 


124 


T22. 960c Chương 1I. Tạp sự 
Có ba loại đồ không nên cất chứa: giường ngồi bằng sành, hộc 
băng sành; thưng, đâu, khạp băng sành. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử đến nhà thợ đồ gốm, ngồi trên đồ 
sảnh, bị trượt té, làm vỡ đô, và năm ngửa lộ hình. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được ngồi trên đồ sành. Cũng không nên ngồi gấp đùi nơi 
nhà bạch y.” 

33. Chú thuật 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo tụng thư chú, bùa kiết hung của ngoại 
đạo để an trí nhà, chú chỉ tiết, chú sát-lợi, chú thi-bả-la, chú biết 
người sống chết tốt xấu, chú hiểu rõ các thứ âm thanh.' Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Phật bảo: 

“Không được tụng như vậy.” 

Có vị dạy người khác. Phật bảo: 

“Không được dạy như vậy.” 

Vị kia dùng nghề này đề nuôi sống. Đức Phật dạy: 

“Không được sống như vậy.”? 

34. Răng-lưỡi-tai 

1. Bấy giờ, các tỳ-kheo bị hôi miệng, đức Phật bảo nên xỉa răng. 
Không xỉa răng có năm điêu lôi: Miệng hôi, không phân biệt mùi 
vị, tăng thêm sức nóng, không dân thực, mắt không sáng. Đó là 
năm điêu lỗi của không xỉa răng. 

Xỉa răng có năm điều lợi ích: Miệng không hôi, phân biệt được mùi 
vị, tiêu sức nóng, dân thực, mắt sáng. Đó là năm điêu lợi của việc 
xỉa răng.” 


' Xem, Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 107 & 108. 
* Xem, Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 169 & 170. 
3 Vin. ii. 137, dantakattham khãdanii, nhăm cây tăm xỉa răng. 


125 


Luật tứ phần 6 T22. 96la 
Đức Thế Tôn cho phép xỉa răng. Vị kia dùng cây dài xỉa răng. Đức 
Phật dạy: “Không được như vậy, dài nhât là một gang tay.”' 

Có vị xỉa bằng tăm lạ.? Đức Phật dạy: 

“Không được xỉa như vậy.” 

Có vị xỉa bằng loại lá tạp. Đức Phật dạy: 

“Không được xỉa như vậy.” 

Có vị xỉa toàn bằng vỏ. Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 

Có tỳ-kheo xỉa bằng cây tăm ngắn, khi thấy đức Phật, vì cung kính 
nên nuôt vào, bị bệnh. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy. Ngắn nhất là bốn ngón tay. Có vị xỉa nơi 
chỗ nhiêu người, hoặc nơi nhà mát, nơi nhà ăn, nơi nhà kinh hành, 
các tỳ-kheo thây gớm bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy. Có ba việc nên làm nơi chỗ khuất: Đại tiện, 
tiêu tiện và xỉa răng. Ba việc này nên làm chỗ khuât.” 

2. Bấy giờ, [961a1] có các tỳ-kheo trên lưỡi có nhiều chất bản, đức 
Phật cho phép dùng cây nạo lưỡi đê nạo. Có vị dùng cây quí báu 
làm cây nạo lưỡi. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy, cho phép dùng sừng, xương, đồng, sắt, 
bạch lạp, thiết, kẽm, cỏ xá la, tre, trúc, cây để làm.” 

Có vị không rửa mà nạo, tỳ-kheo khác thấy gớm. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy.” 

Có vị rửa rồi không để khô, đem dùng nên bị hư. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy.” 


' PRli, Vin.ii. 138: dài nhất là 8 ngón tay. Ngắn nhất là 4 ngón tay. Thập tụng 3ð: 
tê nhất 12 lóng tay; ngắn nhất, 6 lóng. Xem thêm, Thập ứng 40, tr.289026. 

°“ Tước dương chỉ kỳ "33+. Chưa rõ nghĩa. Ngữ phần 27: 5 loại cây không 
#⁄% dùng làm tăm: cây sơn 3ˆ-#†, cây độc Z##†, cây xá-di 4# #†, cây ma-đầu ## 
5ñ1†, cây bồ-đề 3-4# 31. 


126 


T22. 961a Chương 1I. Tạp sự 
Các tỳ-kheo khi ăn, thức ăn nhét vào kẽ răng. Phật cho phép dùng 
vật gì đê móc ra. Có vị dùng đô quí đê làm. Đức Phật dạy: 


“Không được dùng vật quí báu để làm, nên dùng xương, sừng cho 
đến tre, trúc Sẻ, đề làm.” 


Có vị dùng rồi mà không rửa đem cất, các dỳ-kheo thấy gớm. Đức 
Phật dạy: hne được như vậy. Nên rửa rồi mới cất.” 


Có vị rửa rồi không để khô, đem cắt bị hư. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy. Phải để khô rồi mới cất.” 

3. Các tỳ-kheo lỗ tai bị bân. Phật cho phép dùng cái móc tai để 
móc. Có vị dùng vật quý báu đê làm. Đức Phật dạy: 


“Không được làm như vậy. Nên dùng xương, sừng, cho đến trúc, 
tre, cây, để làm.” Có vị dùng rồi không rửa đem cất, các tỳ-kheo 
khác thấy gớm. Đức Phật dạy: 


“Không được như vậy, nên rửa rồi mới cất.” Có vị không để khô 
mà đem cât bị hư. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy. Nên đề khô rồi mới cất.” 

35. Nuôi cầm thú 

1. Phật ở tại nước Xá-vệ. Khi ấy, các tỳ-kheo nuôi nhiều chim, két, 
sáo; đâu đêm, cuôi đêm kêu la ¡nh ỏi, náo loạn các tỳ-kheo ngôi 
thiên. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được nuôi các loài chìm như vậy.” 


2. Thế Tôn ở tại Câu-thiêm-di. Bạt-nan-đà Thích tử nuôi chó. Thấy 
các tỳ-kheo, nó sủa. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không được nuôi.” 


3. Thế Tôn ở tại nước Bà-kỳ-đề. Tỳ-kheo Tỳ-xá-ly Bà-xà Tử' nuôi 
một con gâu. Nó xé y, làm bê bát, rách tọa cụ, hư ông đựng kim, 


' Bà-xà Tử 3š PÑ-ƒ. Trước kia, phiên âm là Bạt-xà Tử. 


127 


Luật tứ phần 6 T22. 96lb 


thậm chí làm cho tỳ-kheo bị thương nơi thân thể. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Không được nuôi.” 

4. Thế Tôn ở tại nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có các Ly-xa cỡi voi, 
ngựa, Xe cỘ, cầm đao kiếm để ngoài cửa chùa, vào trong thăm hỏi 
đức Thế Tôn. Nhóm sáu tỳ-kheo ra ngoài chùa, cỡi voI, ngựa, xe cộ 
và lẫy gươm đao của họ cùng nhau vui đùa. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm 
nói: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, không biết yêm túc nên 
mỚI CỠI VOI, ngựa, xe cộ và cầm đao kiếm [961b] đùa giỡn như 
quốc vương đại thần.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“T-kheo không được cỡi voI, ngựa, xe cộ để đùa giỡn. Ty-kheo 
cũng không được cầm đao kiếm như vậy.” 

Bấy giờ, có các tỳ-kheo bậc thượng tọa già bệnh không thê từ trú 
xứ này đến trú xứ kia, nhưng vì e ngại không dám cỡi ngựa. Đức 
Phật dạy: “Cho phép đi bằng loại xe kéo, hoặc do đàn ông kéo hay 
do súc sanh loài đực kéo.” 

VỊ kia bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, e ngại không dám cỡi ngựa 
chạy trốn. Đức Phật dạy: “Nếu có những trường hợp như vậy, cho 
phép cỡi voi, ngựa đề trốn.” 


5. Bấy giờ, có bạch y đem đao kiếm đến gởi nhờ các tỳ-kheo cất. 
Các tỳ-kheo e ngại không dám nhận vì đức Thê Tôn không cho 
phép câm đao kiêm, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép, vì đàn-việt cần sự kiên cố nên nhận cắt.” 

36. Ưu-đà-diên 

Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm-di. Bấy giờ vua Ưu-đà-diên' là bạn 
thân quen với Tân-đâu-lô.ˆ Sớm chiêu vua thường hay đên thăm 
viêng. 

Khi Ấy, có một vị đại thần bà-la-môn bất tín, đến vua tâu: 

' Ưu-đà-diên &# 3é. Päli: Udena, vua nước Kosambï. Truyện kế trong Pháp cú 


truyện PälI, Dhp. 21 (Dhp.A.I. 161). 
? Pali, Pindola-Bhãradväja, con trai của vị bà-la-môn tư tế của vua Udena. 


128 


T22. 96I1b Chương 1I. Tạp sự 
“Tại sao Đại vương sớm chiều đến thăm viếng con người làm nghề 
hạ tiện ây? Thây vua không đứng dậy chảo.” 

Vua trả lời: 

“Sáng sớm ngày mai ta sẽ đến. Nếu vẫn không đứng dậy, ta sẽ 
giêt.” 

Sáng sớm ngày hôm sau, vua đến chỗ Tân-đầu-lô. Từ xa Tân-đầu- 
lô thây vua đên, liên nghĩ: “Hôm nay vua đên với ác tâm, nêu ta 
không đứng dậy thì vua sẽ giệt. Nêu ta đứng dậy thì vua sẽ mât 
vương vị. Không đứng dậy, ta bị mât mạng, vua đọa địa ngục. Ta 
có nên làm cho vua đọa vào địa ngục chăng? Ta chỉ làm cho vua 
mât cương vị thôi chăng? Ta quyêt định thà làm cho vua mât vương 
vị, còn hơn là làm cho vua phải đọa địa ngục.” Nghĩ xong, Tân- 
đâu-lô liên đứng dậy, ra ngoài xa đón chào và lên tiêng thăm hỏi 
trước: 

“Lành thay, Đại vương!” 

Vua liền hỏi: 

“Hôm nay sao thầy lại đứng dậy đón chào?” 

Tân-đầu-lô trả lời: 

“Tôi vì vua nên đứng dậy chào hỏi.” 

Vua hỏi: 

“Hôm qua, sao thầy lại không đứng dậy chào?” 

Tân-đầu-lô trả lời: 

“Hôm qua, tôi cũng vì vua nên không đứng dậy chảo.” 

Vua hỏi tiếp: 

“Tại sao vì trẫm?” 

Tân-đầu-lô nói: 

“Hôm qua, vua đến với thiện tâm. Ngày nay, vua đến với ác tâm. 


Nếu tôi không đứng dậy chào thì vua sẽ giết. Nếu vua giết tôi thì 
vua chắc chăn phải đọa vào địa ngục. Tôi nghĩ: Với ác tâm, vua 


129 


Luật tứ phần 6 T22. 96lc 


đến. Nếu tôi không đứng dậy, vua sẽ giết tÔI. Nếu tôi đứng dậy, vua 
ắt mất vương vỊ. Nếu để cho vua giết tôi thì ắt vua đọa vào địa 
ngục. Thà đề vua mất vương vị, chứ không để vua phải đọa địa 
ngục. Tôi nghĩ như vậy nên đứng dậy.” 

Vua [961c] hỏi: “Trẫm sẽ mất vương vị phải không?” 

Tân-đầu-lô trả lời: “Vua sẽ mắt.” 

Vua lại hỏi: “Bao lâu sẽ mất?? 

Đáp: “Trong vòng bảy ngày sẽ mất.” 

Vua liền trở về Câu-thiểm-di sửa chữa thành trì, tích trữ lương 
thực, củi đuôc; tập trung binh tướng, cảnh giác và đêm từng ngày. 
Nói, “Nay là ngày thứ nhất.” Như thế cho đến ngày thứ bảy. Vua 
nói: “Lời nói của sa-môn hư dối rồi!” vua liền cùng các thể nữ cỡi 
thuyền du hý trên Hằng thủy. 

Khi ấy, vương quốc Ủy-thiền' bảy năm không mưa. Vua nghe nước 
vua Bình-sa nước Ma-kiệt có ngọc xuất thủy. Nếu ngọc ấy được 
đưa ra thì trời sẽ mưa liền. Vua nước Ủy-thiền liền khởi bốn bộ 
binh đến bao vây thành Vương-xá. Nhưng thành kia kiên cỗ, không 
cách nào tân công được, trừ khi gạo nước trong thành hêt, mới có 
thê tân công được. 

Bấy giờ, trong thành có vị đại thần có nhiều phương tiện trí tuệ, 
dùng cọng lau căm dưới ao, đặt các bông sen vào trên ống lau. Rồi 
vị đại thần kia đến chỗ vua Bình-sa tâu: 


“Nay Đại vương có biết chăng? Thành Vương-xá rất kiên cố, 
không có phương tiện nào có thể tấn công được, chỉ có cách chờ 
khi lương thực hết thì mới có thể tấn công. Nay chúng ta nên cho 
sứ giả nói với vua Ba la-thù-đề rằng: Hiện tại, chúng ta có thể đình 
chỉ không dùng đến voi ngựa, xe cộ, đao kiếm để đánh nhau. Ngài 
có thê dùng các loại hoa ưu-bát-la, bát-đầu-ma, câu-đầu-ma, phân- 


' Ủy-thiền ###. Pali: Ujjenï. Xem chuyện Kỳ-bà chữa bệnh cho vua Ủy-thiền. 
Phần II, Ch. VI. Y. 


130 


T22. 962a Chương 1I. Tạp sự 


đà-lợi để giao đấu. Tôi cũng sẽ dùng các thứ hoa như vậy đề giao 
đấu, phân định thăng bại. Ngài có thể dùng vắt cơm để cùng đấu 
tranh, tôi cũng dùng vắt cơm đánh nhau.” 

Vua chấp thuận và cho sứ thần đến nói với vua Ba-la-thù-đề như 
trên. Vua nghĩ: “Thành Vương-xá kiên cô. Chỉ có khi nào lương 
thực khô cạn thì mới có thê tấn công. Mà trong thành lương thực 
hết sức phong phú.” vua kia liền trả lời với sứ thần rằng: 

“Tôi không vì chiếm thành mà đến đây. Vì trong nước ta, bảy năm 
nay không mưa. Tôi nghe nói trong nước của ông có ngọc thủy 
châu, nếu đưa ngọc ấy ra thì trời liền mưa, do vậy cho nên tôi đến 
đây.” 


Sứ thần nói: “Sao ngay lúc đầu Đại vương không nói cần ngọc 
châu? Nếu Đại vương nói cần ngọc châu thì chúng tôi trao cho liền. 
Nay vua có thê rút binh. Chúng tôi sẽ đưa ngọc châu đến.” 


Vua liền rút quân hướng về nước Câu-thiểm-di. Trên đường vua 
kia nghe tiêng cười giỡn của vua Ưu-đà-diên cùng thê nữ, liên hỏi 
người bên cạnh răng: “liêng vui đùa của ai đó?” 

Quan cận thần trả lời: 

“Đại vương biết chăng? Tiếng vui đùa đó là của vua Ưu-đà-diên 
cùng thê nữ vui chơi trên ghe thuyên nơi sông Hăng thủy.” 

Vua liền ra lệnh cho vị cận thần: 

“Đừng khua động! Thả con voi đến bờ Hằng thủy.” 

Người ây [962a1J liền thả một con bạch tượng đệ nhất. Người nài 
núp theo voi. VỊ đại thân vua Ưu-đà-diên đi ra, thây con bạch 
tượng, tâu với vua: “Có một con voi rừng.” 


Vua liền ra lệnh: “Đừng làm khua động. Cặp thuyền vào bờ!” 


Thuyên vừa cặp sát bờ, vua Ưu-đà-diên rành vê nghệ huân luyện 
voi, liên tụng chú thuật, gảy đàn câm, đên trước con voi đê bắt nó. 
Người nài liên bắt vua. Vua rât hoảng sợ. Người kia hỏi vua: 


“Vua sợ lắm phải không?” 


131 


Luật tứ phần 6 T22. 962a 


Vua đáp: “Sợ.” 

Người kia nói: “Vua chớ nên sợ. Vua Ba-la-thù-đề cần gặp vua.” 
Vua lại càng sợ: “Ba-la-thù-đề sẽ giết ta và tùy tùng của ta!” 

Vua liền bị trói, được hộ tống đến chỗ vua Ba-la-thù-đề. Vua được 
hỏi: “Ngài có sợ không?” 

Đáp: “Sợ.” 

Nói: “Ngài chớ nên sợ! Ngài hãy dạy thuật điều phục voi cho con 
trai tôi là Câu-ba-la, và dạy đàn câm cho con gái của tôi.” 

Vua được đưa về nước Uỷ-thiền, bị xích chân trong thời gian bảy 
năm. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử từ nước Câu-thiêm-di, chỗ của Xà-di- 
bạt-đê' phu nhân đến nước Uy-thiên chỗ Ưu-đà-diên. Rôi ông 
mang tin của Ưu-đà-diên đên chỗ phu nhân. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Tỳ-kheo không nên làm sứ giả cho người bạch y. Nếu làm thì 
phạm đột-kiêt-la.”” 

Khi Ấy, vua kia dạy nghệ thuật điều khiển voi cho con trai, và dạy 
đàn cho con gái của vua Ba-la-thù-đê. Sau đó một thời gian vua kia 
(Uu-đà-diên) lại cùng vương nữ tư thông với nhau. Vương tử Câu- 
ba-la biệt, nhưng lại nghĩ: “Nêu ta tâu với vua cha thì chắc chăn 
vua kia bị giệt. Vua kia là thây dạy ta một cách khô cực. Đây là 
vương nữ. Kia là vua. Cũng thích hợp thôi.” Bèn che dâu không 
cho ai biệt. 

Sau đó, vua Ưu-đà-diên muốn tâu thoát, nên tự trang bị cho mình 
một con voi cái chạy nhanh nhât. Câu-ba-la cũng biệt điêu đó, 
nhưng lại nghĩ: “Vua kia trang bị cho mình một con vo1 chạy nhanh 
nhât là muôn trôn thoát. Nêu ta báo cáo với vua cha thì chăc chăn 


' Xà-di-bạt-đề 4#Zz#‡È. Pali: Samävati, con gái của Ghosita, người đã cúng 
tinh xá Ghositarama (Cù-sư-la viên). 
* Xem, Tỳ-kheo, tăng-già-bà-thi-sa 5. 


132 


T22. 962b Chương 1I. Tạp sự 


vua này bị giết. Vua kia là thầy dạy ta một cách khổ sở.” Bèn dấu 
không cho ai biết. Vua kia để vương nữ lên trên voi, với thời gian 
nhanh nhất, như thời gian chén lưu ly trên lưng voi rơi xuống chưa 
tới đất, đã từ nước Ủy-thiền đến nước Câu-thiểm-di. Vua kia đi 
thăng đên chỗ Xa-di-bạt-đê phu nhân, nói như sau: 

“Trong khi ta bị bắt, có nguyện sẽ cúng dường cho tám bà-la-môn 
tất cả những thứ cần dùng, một cách đầy đủ. Nay ta muốn làm điều 
đó. Phu nhân hãy sắm sửa cho đủ.” 

Phu nhân trả lời: 

“Nếu như vậy thì cả voi ngựa, xe cộ, vàng bạc, bảy báu của vua và 
bản thân của thân thiệp, tât cả đêu đem dâng hệt cho một vị thôi. VỊ 
ây thọ nhận mà không bao giờ thây đủ. (Nói chi đên tám)” 

Vua nói: 

“Vậy [962b] nên làm thế thế nào ?” 

Phu nhân trả lời: 

“Ma-ha Ca-chiên-diên' này là đại Sa-môn. Nay ta có thê thỉnh ngài 
và thỉnh thêm bảy vị tỳ-kheo nguyên thuộc dòng dõi Bả-la-môn, 
như vua đã nguyện đê cúng dường. Pháp của tám vị này là không 
thọ nhận những thứ đó. Dâng cho, cũng không nhận.” 

Vua nói: “Như vậy là được.” 

Vua Ưu-đà-diên liền đến chỗ Ca-chiên-diên, đầu mặt kính lễ sát 
chân, rôi ngôi lui qua một bên. Ca-chiên-diên dùng mọi phương 
tiện nói pháp cho vua, khiên vua được hoan hỷ. Vua nghe pháp 
hoan hỷ rôi, bạch: 

“Xm thỉnh ngài và bảy vị nữa nhận lời mời thọ thực của tôi vào 
ngày mai.” 


' Ma-ha Ca-chiên-diên Ƒ# 3ƒ» 3†ƑZ#. PAli: Mahä-Kaccãyana. Sinh quán tại 
Ujjena, con trai một người Bà-la-môn, đại thần của vua Ujjena. Ngài nhận chỉ 
giáo của Phật, cùng 7 tỳ-kheo, đông là bạn cũ, vê hoăng pháp tại bản địa. 


133 


Luật tứ phần 6 T22. 962b 


Ca-chiên-diên im lặng nhận lời. Vua biết Ca-chiên-diên nhận lời 
băng cách Im lặng rôi, từ chỗ ngôi đứng dậy, đâu mặt kính lễ sát 
chân, hoan hỷ cáo lui. 

Vua trở về cung, chuẩn bị các thức ăn ngon bổ, sáng sớm ngày mai 
đên thỉnh Ca-chiên-diên và bảy vị đên thọ thực. 

Sáng sớm hôm â ấy, Ca-chiên-diên khoác y. bưng bát và bảy vị kia 
đến cung của vua Ưu-đà-diên, trải chỗ ngồi an tọa. 


Vua Ưu-đà-diên tự tay châm chước các thức ăn ngon bố cúng 
dường các vị cho được no đủ rồi; sau khi ăn xong, cất bát, lấy bình 
bằng vàng đựng nước dâng, vua đem voi ra hiến. Ca-chiên-diên 
nói: “Thôi, đủ rôi, Đại vương. Như thế là đã cúng dường. Chúng tôi 
không thích hợp đề thọ nhận những vật cúng dường như vậy.” 

Vua lại đem xe, ngựa, người, huỳnh kim, vàng bạc, lưu ly, pha lê, 
chân châu, xa cừ, mã não, bảy báu dâng cúng. Ca-chiên-diên nói: 


“Thôi, đủ rồi, Đại vương. Như thế là đã cúng dường. Chúng tôi 
không thích hợp đề thọ nhận những vật cúng dường như vậy.” 

Vua Ưu-đà-diên liền đảnh lễ Ca-chiên-diên rồi, lấy một chiếc ghế 
thâp đê ngôi. Ca-chiên-diên băng nhiêu phương tiện nói pháp cho 
vua nghe, khiên vua được hoan hỷ, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 
Khi về đến chùa, Ca-chiên-diên bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
bạch phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, vì 
các tỳ-kheo nói giới uân, gồm đủ chỉ tiết lớn nhỏ: 


“Như Lai xuất thế, là vị Ứng cúng, Chánh biết tri, Minh hạnh túc, 
Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên 


' Đại tiểu trì giới kiền-độ X:]*‡4‡#3#/#. Chỉ tiết quá trình tu tập giới của tỳ- 
kheo, từ khi mới xuất gia cho đến khi chứng quả A- la-hán. Tất cả những điều 
này tập hợp lại đưới một bộ môn gọi là giới thân, giới uân, hay giới kiền độ, hay 
gọi là Thánh giới tụ. Điền hình đầy đủ về quá trình tu tập Thánh giới này, có thê 
xem 77ng 4-hàm 36, kinh 146 “Tượng tích dụ.” Tương đương PalI, M. 27. 
Chịa-Hatthipadopama-suia. Tham chiếu các kinh, Trường A-hàm 14 (21. kinh 


134 


T22. 962c Chương 1I. Tạp sự 


nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ở giữa các chúng hội gồm chư thiên, nhân 
loại, Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên ma, Phạm Vương, Ngài đã tự giác 
ngộ chứng tri pháp, rồi nói pháp ấy cho mọi người. Pháp ây, 
khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, khoảng cuôi cũng thiện; có 
đây đủ văn nghĩa, phạm hạnh hiên hiện. 
“Nếu cư sĩ hay con cư sĩ nghe, hoặc người sanh trong chủng tánh 
khác, sau khi nghe chánh pháp â Ấy, liền sanh tịnh tín; do tâm tín lạc, 
người ấy nghĩ như vầy: "Nay ta sông trong gia đình vợ con [962c] 
trói buộc, không thể thuần tu phạm hạnh. Vậy ta nên cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, do tín tâm, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
“Rồi một thời gian sau, người ấy từ bỏ tiền tài, dù ít hay nhiều; từ 
giã thân thuộc, dù ít hay nhiều; cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, bỏ nhà 
Vào nơi không nhà. 
“Người ấy, cũng đồng với những người xuất gia khác, xả bỏ sự 
trang sức tốt đẹp, cùng các tỳ-kheo đồng giới. không sát sanh, 
buông bỏ dao gậy, thường có hồ thẹn, từ niệm đối với chúng sanh. 
Đó gọi là không sát sanh. 
Xả bỏ trộm cắp, của cho thì lấy, không cho không lấy, tâm vị ây 
thanh tịnh, không có tâm ý trộm cắp. Đó gọi là không trộm cắp. 
Xá bỏ dâm dục, bất tịnh hạnh, tu phạm hạnh, siêng năng tinh tấn, 
không đăm dục ái, sông trong sạch hương khiêt. Đó gọi là xả dâm 
dục, bât tịnh hạnh. 
Xả bỏ nói dối, nói như thật, không khi trá đối với đời. Đó gọi là 
không vọng ngữ. 
Xả bỏ hai lưỡi, nghe lời nói người này không chuyên đến người 
kia, nghe lời nói người kia không chuyên đến người này, không gây 
chia rẻ. Với những ai ly biệt thì khéo làm việc hòa hợp; những a1 đã 
hòa hợp thân ái thì thường khiên cho hoan hỷ, nói ra lời hòa hợp, 
nói đúng lúc. Đó gọi là không hai lưỡi. Xa lìa lời thô ác. 
Những lời nói nào là thô cộc, gây khổ não cho người khác, khiến 
họ sanh sân nhuê, không hỷ lạc; người ây trừ bỏ lời thô ác như vậy. 
135 


Luật tứ phần 6 T22. 963a 


Những lời nói nào mà nhẹ nhàng, không sanh oán hại, hay làm việc 
lợi ích, mọi người ái lạc, ưa nghe; người ây thường nói ra lời khéo 
nói lợi ích như vậy. Đó gọi là lời nói không thô ác. 

Xa lìa lời nói không lợi ích, biết nói đúng lúc, lời nói thật, lời nói 
lợi ích, lời nói như pháp, lời nói như luật, lời nói chấm dứt tranh 
cãi, có nhân duyên mới nói, nói lời đúng lúc. Đó gọi là xa lìa lời 
nói không lợi ích. Không uống rượu, xa lìa chỗ phóng dật. Không 
đắm hương hoa, anh lạc. Không ca múa xướng hát, cũng không đến 
xem nghe. Không ngồi trên giường cao rộng. Không ăn phi thời; 
mà ăn một bữa. Không cần nắm vàng bạc bảy báu. 


“Người ấy không nuôi chứa thê thiếp, đồng nữ; không nuôi chứa 
tôi tớ, vo1 ngựa, xe cộ, gà chó, heo dê, ruộng đất vườn tược, tích trữ 
dồn chứa các vật. Không lường gạt, cân già cân non. Không hòa 
hợp vật ác. Không buôn bán sinh lợi, chặt tay chân người, giết hại 
mạng sống, bắt nhốt người khác, xâm phạm tiền tài của người; làm 
người dịch sứ, làm các nghề nghiệp, lời nói hư trá, phát khởi kiện 
tụng, vất bỏ người khác. Người ấy đoạn trừ các việc bất thiện như 
vậy. 

“Người ấy, khi đi thì biết đúng lúc. Chẳng phải lúc, thì không đi. 
Ăn vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm, biết [963al] đủ mà thôi. Y bát tùy 
thân. Như chim bay, mang theo hai cánh; tỳ-kheo cũng vậy, đi đến 
chỗ nào, y bát tùy thân. 

“Không như sa-môn, bà-la-môn khác, ăn của tín thí, mà còn mong 
cầu tích chứa đủ các thứ, ầm thực, y phục, hương liệu, mỹ vị, xúc 
chạm, pháp. Người ấy xa lìa sự không biết chán đủ như vậy. 
“Không như các sa-môn, bà-la-môn khác, tuy ăn của tín thí, mà vẫn 


tụ tập các hạt giống, trồng trọt cây cối, ø1eo hạt mầm sông. ' Người 
ấy tránh xa những việc như vậy. 


' Nguyên Hán: quỷ thần thôn #.3}3‡. 


136 


T22. 963a Chương 1I. Tạp sự 


“Không như sa-môn, bà-lamôn khác, ăn của tín thí mà còn 
phương tiện tìm cầu các lợi dưỡng, ngà voi, tạp bảo, giường cao 
rộng lớn, các thứ chăn đệm thêu thùa, và vác loại da thú nhiều màu 
sắc. Người ấy xa lìa các lợi dưỡng như vậy. 

“Không như sa-môn, bà-la-môn khác ăn của tín thí, mà còn phương 
tiện tìm cầu sự nghiêm sức thân mình, chà xát thân mình băng dầu 
bơ, tắm rửa bằng nước thơm, xoa bột thơm vào mình, chải đầu 
thơm bóng, đeo tràng hoa, nhuộm con mắt xanh, trang điểm đầu và 
mặt bằng đủ các thứ, buộc dây tơ màu vào cánh tay, cầm gậy,' nắm 
cầm đao kiếm, cây lọng không tước, dùng ngọc châu làm quạt, soi 
gương, mang đép nhiều màu, mặc y màu trắng. Người ấy xa lìa 
những sự trang sức như vậy. 


“Không như sa-môn, bả-la-môn khác, ăn của tín thí, còn chuyên 
làm những việc vui đùa, đánh cờ bạc, cờ tám đường, cờ mười 
đường, các thứ ăn thua với nhau. Người ấy đoạn trừ các thứ vui 
chơi như vậy. 


“Không như sa-môn, bả-la-môn khác, ăn của tín thí, mà còn nói 
những câu chuyện chướng ngại đạo pháp, ° chuyện vua chúa, 
chuyện giặc cướp, chuyện chiến trận quân mã, chuyện đại thân, 
chuyện cỡi ngựa đánh xe, chuyện vườn cảnh, chuyện nằm ngồi,` 

chuyện nam nữ, chuyện y phục ăn uống, chuyện thôn xóm, chuyện 
quốc độ, chuyện nhớ thương, chuyện thế gian, chuyện ổi biển. 
Người ấy đoạn trừ những câu chuyện chướng ngại đạo như vậy. 


“Không như sa-môn, bả-la-môn khác, ăn của tín thí, mà còn dùng 
vô sô phương tiện nịnh hót, chải chuôt mỹ từ, hiện tướng dôi trá, 


' Thông trung trượng i8 'P‡+; trên kia dịch là không trung trượng (Xem ch.I, 
mục 19: Về gậy quạt). Dịch từ đz2ga(&a), Skt. & Päli: gậy, biêu hiện quyền uy. 

? Những câu chuyện chướng ngại đạo, Päli: #zacchãna-kathä, súc sanh luận, chỉ 
những câu chuyện vô ích, ngu s1. 

3 Ngoạ khởi sự ñX#### (2). Có lẽ Pãli senä-kafham, chuyện tướng quân, nhưng 
bản Hán đọc là senãsana-katham. 


137 


Luật tứ phần 6 T22. 963b 


khen chê dèm pha, lấy lợi cầu lợi. Người ấy xả bỏ những việc tà 
mạng siêm khúc như vậy. 


“Không như sa-môn bà-la-môn khác, ăn của tín thí, còn tranh cãi 
luận nghị với nhau, hoặc ở công viên, hoặc nơi ao tăm, hoặc tại 
giảng đường: nói răng, “Tôi biết pháp luật như vậy. Ông không biết 
gì. Ông đi theo tà đạo, tôi đi về chánh đạo. Lời nói trước thì ông đặt 
ra sau. Lời nói sau thì ông đặt ra trước. Tôi có thể nhẫn. Ông không 
thể nhẫn. Tôi thắng ông. Ông chỉ nói cuồng mà thôi. Cùng ông luận 
nghị, nay tôi đắc thắng. Hỏi được thì cứ hỏi.” Người ấy đoạn trừ tất 
cả những việc tranh cãi như vậy. 

“Không như sa-môn, bả-la-môn khác, ăn của tín thí, chỉ [963b] tìm 
cầu phương tiện làm sứ mạng cho vua, đại thần của vua, bà-la-môn, 
cư sĩ, đưa tin từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia lại chỗ này, đem tin 
người này đến người kia, đem tin người kia đến chỗ này, tự mình 
làm hay bảo người làm. Vị ấy xa lìa những việc làm sứ mạng như 
vậy. 

“Không như sa-môn bà-la-môn khác, ăn của tín thí, chỉ làm những 
việc đấu tranh hý luận, hoặc đấu bằng cung, hoặc đấu bằng đao, 
hoặc đấu bằng trượng, hoặc đấu bằng gà, hoặc đấu bằng chó, hoặc 
đầu bằng heo, hoặc đấu bằng dê đen, hoặc đấu bằng dê đực, hoặc 
đấu bằng nai, hoặc đấu bằng voi, hoặc đấu bằng ngựa, hoặc đấu 
bằng lạc đà, hoặc đấu bằng bò, hoặc đấu bằng bỏ rừng, hoặc đấu 
bằng trâu, hoặc đầu bằng người nữ, hoặc đấu băng người nam, hoặc 
đâu bằng đồng tử, hoặc đấu bằng đồng nữ. Vị ấy đoạn trừ các việc 
đấu tranh vui đùa như vậy. 

“Không như sa-môn, bà-la-môn khác ăn của tín thí mà làm những 
pháp tà mạng trở ngại đạo; tự mình xem tướng nam nữ tốt xấu, hay 
các loài súc sanh, tìm cầu lợi dưỡng. Vị ấy đoạn trừ các pháp trở 
ngại đạo như vậy. 

“Không như sa-môn bà-la-môn khác, ăn của tín thí mà làm các 
pháp tà mạng trở ngại đạo, tự mình nuôi sống như triệu gọi quỷ 


138 


T22. 963c Chương 1I. Tạp sự 


thần, hoặc sai khiến, thư ếm các loại. Vị ây đoạn trừ các pháp làm 
trở ngại đạo như vậy. 

“Không như sa-môn, bả-la-môn khác, ăn của tín thí mà làm những 
pháp tà mạng, trở ngại đạo pháp, sống tà mạng, hoặc vì người mà 
chú thuật bệnh, hoặc tụng ác thuật, hoặc tụng chú cầu may, hoặc trị 
bệnh đau lưng, hoặc làm cho xuất mồ hôi, hoặc trị bệnh bằng châm 
chích, hoặc trị lỗ mũi, hoặc trị hạ bộ. Vị ấy đoạn trừ các thứ tà 
mạng trở ngại đạo pháp như vậy. 

“Không như sa-môn, bà-la-môn khác, ăn của tín thí, làm những 
việc trở ngại đạo, sống tà mạng, làm thuốc trị bệnh, hoặc cho thô, 
hoặc cho hạ, trị nam, trị nữ. VỊ â ây đoạn trừ các pháp trở ngại đạo 
pháp như vậy. 

“Không như các sa-môn, bả-la-môn khác, ăn của tín thí, làm pháp 
trở ngại đạo, sông tà mạng, hoặc tụng chú lửa, hoặc tụng chú tới 
lui, khiến cho may mắn, hoặc tụng chú sát-lợi,” hoặc tụng chú 
chìm, hoặc tụng chú chi tiết,° hoặc dán bùa an trí nhà cửa, hoặc 
tụng chú trừ chuột căn, lửa cháy các vật, hoặc tụng sách phân biệt 
sông chết, hoặc tụng sách phân biệt giải mộng, hoặc coI tướng tay, 
tướng lưng, hoặc tụng thiên nhân vấn, hoặc tụng sách phân biệt âm 
thanh của loại cầm thú, chim quạ. Vị ấy đoạn trừ các pháp trở ngại 
đạo như vậy. 


“Không như sa-môn bà-la-môn khác, ăn của tín thí, sống tà mạng, 
coi tướng thiên thời, hoặc nói sẽ mưa, hoặc nói không mưa, hoặc 
nói mất mùa, hoặc nói [963c] được mùa, hoặc nói bệnh nhiều, hoặc 
nói bệnh ít, hoặc nói khủng bó, hoặc nói an ồn, hoặc nói đất động, 


' Chú hỏa 7Ÿ... Päli: aggi-homa, thờ cúng lửa. 

° Sát-lợi chú #Ì#l 7. Pãli: &a/a-vij/ã, chú thuật về quyền lực của vua chúa, tức 
khoa học chính trị. 

3 Chỉ tiết chú, chú về tay chân; khoa xem tướng tay chân. 

* Tụng thiên nhân vấn 3ä X ^_R]. Tham chiếu Päli, đoạn liên hệ (D. ¡. 9, 67): 
pakkajjhanan (dự báo vận mạng), sưrapari/taãnam (chú thuật phòng ngừa tên 
băn). 


139 


Luật tứ phần 6 T22. 963c 


hoặc nói sao chổi hiện, hoặc nói nguyệt thực, hoặc nói không 
nguyệt thực, hoặc nói nhật thực, hoặc nói không nhật thực, hoặc 
nói tinh thực, hoặc nói tinh không thực, hoặc nói nguyệt thực có 
báo ứng tốt như vậy, có báo ứng xấu như vậy. Nhật thực, tỉnh thực 
cũng như vậy. Vị ấy đoạn trừ các pháp tà mạng như vậy. 


“Không như sa-môn bả-la-môn khác, ăn của tín thí, hành pháp trở 
ngại đạo, sống tà mạng, hoặc nói nước này sẽ thắng, nước kia thua; 
hoặc nói nước kia thắng, nước này thua; hoặc nói người này hơn, 
người kia không bằng; hoặc nói người kia hơn, người này không 
băng; xem coi những việc tốt xâu lành dữ như vậy. Vị ấy đoạn trừ 
các pháp trở ngại đạo như trên. 


“Vị Ấy ở trong đây mà tu tập Thánh giới. Bên trong không có tham 
đăm, tự tâm an lạc. ' 


“Mắt tuy thấy sắc mà không thủ tướng, không bị nhãn sắc cướp 
đoạt.” VỊ ây an trú với nhãn căn kiên cô, tịch nhiên; không có gì đê 
tham dục, không có ưu lo, không bị chảy lọt bởi các pháp ác bât 


! Kết luận các đoạn trên, tỳ-kheo sau khi thành tựu Thánh giới uấn, đoạn tiếp 
theo nói về tỳ-kheo tu tập phòng hộ căn môn. Nhưng bản Hán ở đây lược bỏ 
đoạn nói về việc tỳ-kheo thành tựu giới uẫn bằng sự chấp trì ba-la-đề-mộc-xoa. 
Tham chiếu Pãli đoạn liên hệ, Samaññaphala-sutta, D. 1. 70: so /minã ariyena 
silakkhandhena samannagato ajjhattamn anavajja-sukham palsainvedeti. evam 
kho... bhikkhu silasampamno hofi, “vị ây do thành tựu Thánh giới uẫn này mà nội 
tâm cảm thọ sự an lạc không cấu uế. Như vậy, ty-kheo thành tựu giới.” Kinh 
Tượng tích dụ (7zung A-hàm 146), sau Thánh giới uẫn là tri túc. Tiếp sau đó, thủ 
hộ căn môn. 

? Từ đây trở xuống, tỳ-kheo tu tập bằng sự thủ hộ căn môn. Bản Hán lược bỏ 
đoạn giới thiệu. Tham chiếu đoạn Päli liên hệ: ka/hañ ca... bhikkhu indriyesu 
guttadvaro hoti? idha..., “Thê nào là tỳ-kheo thủ hộ căn môn? Ở đây...” 

Ỷ Tham chiếu Päli (D.i. 70): cakkhunã ripam disvã na nữnmifaggahï hoii 
nãnuvyafjanaggahi, “sau khi mắt thấy sắc, vị ấy không chấp thủ tổng tướng, 
không chấp thủ biệt tướng (của sắc).” 


140 


T22. 963c Chương 1I. Tạp sự 


thiện, kiên trì giới phẩm, khéo hộ trì căn con mất.' Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng như vậy. 

“Như vậy, ở nơi sáu xúc xứ, vị ấy khéo léo học hộ trì điều phục, 
khiến đạt đến tịch tĩnh. Cũng như nơi đất bằng, chỗ đầu đường ngã 
tư, mà cỡi voi, ngựa, xe cộ, người khéo điều khiển, tay bên tả cầm 
cương, tay bên hữu cầm roi, khéo léo học hộ trì, khéo léo học chế 
ngự, khéo léo học tịch tĩnh. Ty-kheo cũng như vậy, ở nơi sáu xúc 
xứ, khéo léo học hộ trì điều phục, khiến đạt đến tịch tĩnh. 


“Vị ấy sau khi thành tựu Thánh giới, đắc Thánh nhãn căn như vậy, 
ăn biết vừa đủ,` cũng không tham mùi vị; chỉ để nuôi thân, chứ 
không vì cống cao kiêu mạn; chỉ ăn vì mục đích duy trì thân, khiến 
không lo bệnh khổ, đề có thể tu tịnh hạnh; khổ trước được tiêu trừ, 
khổ mới không phát sanh, không có tăng giảm, có đủ sức lực, vô 
sự, khiến thân an lạc. Cũng như con trai, con gái, trong thân bị 
nhọt, dùng thuốc xoa trị, khiến cho nhọt đặng lành. Tỳ-kheo ăn biết 
tri túc, chỉ cốt thân an, cũng lại như vậy. Ví như có người dùng mở 
dầu bôi nơi chiếc xe vì để chuyên chở đồ vật đến chỗ nào đó; tỳ- 
kheo khi ăn biết chỉ túc, chỉ để nuôi thân, cũng lại như vậy. 


! Tham chiếu đoạn Päli (nt.) liên hệ: ya/vãdhikaranam enam cakkhundriyam 
asamvutam viharanam abhjjhadomanassa pãpakã akusala dhamma 
anVãssaVeyyM, tassa sainvaraya pafipajjaii... “Nguyên nhân gì mà vị ấy sống 
với căn con mắt không được phòng hộ khiến cho những tham và ưu, cùng những 
pháp ác bất thiện chảy lọt vào, vị ấy tu tập để chế ngự nguyên nhân ấy...” Tham 
chiếu, Hán, các 4-hàzn, định cú tổng hợp: “Do nguyên nhân gì mà khi nhãn căn 
không được thủ hộ thì trong tâm sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp, hãy 
hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý biết 
pháp, không chấp thủ tướng của pháp, không đắm nhiễm vị của pháp.” 

“ Nguyên Hán: xúc nhập #3 ^.. 

3 Trở xuống, tỳ-kheo sống tri túc. Đoạn Päli (nt.) liên hệ, tiếp theo phòng hộ căn 
môn là tỳ-kheo tu tập chánh niệm chánh tri (safi-sampajañfñena). Bản Hán nhảy 
qua đoạn này mà đưa xuống sau. Từ đây trở xuống, tỳ-kheo tu tập chánh niệm 
chánh tri. Thứ tự tu tập trong bản dịch này có đảo lộn. Trong các kinh, tu tập bốn 
niệm xứ sau khi tỳ-kheo đã có chánh niệm. 


141 


Luật tứ phần 6 T22. 964a 


“Tỳ-kheo đã có Thánh giới, đạt được các căn của Thánh như vậy, 
trong sự ăn, biết vừa đủ như vậy, đầu đêm cuối đêm, tỉnh tấn tỉnh 
giác, hoặc lúc ban ngày, khi đi, khi đứng, thường như vậy nhất tâm 
Hi niệm, [964a1] đoạn trừ các triền cái. 

“Vị ấy, đầu đêm, khi đi khi ngồi, thường như vậy nhất tâm chuyên 
niệm, đoạn trừ các triền cái. Giữa đêm, vị ấy nằm nghiêng bên hữu, 
hai chân chồng lên nhau, nghĩ tưởng sẽ chỗi dậy ngay, buộc tư 
tưởng vào ánh sáng, tâm không rôi loạn. Cho đến cuôi đêm, vị ấy 
liền thức dậy tư duy, hoặc đi hoặc ngồi, thường như vậy nhất tâm 
chuyên niệm, đoạn trừ các triền cái. 


“Tỳ-kheo như vậy thành tựu Thánh giới, thành tựu các căn của 
Thánh, ăn biết vừa đủ, đầu đêm cuối đêm tinh tấn tỉnh giác, thường 
như vậy nhất tâm chuyên niệm, không tán loạn. 

“Thế nào là tỳ-kheo chuyên niệm không tán loạn? 

“Tỳ-kheo tu tập niệm xứ quán thân trên nội thân, tỉnh tấn không 
biếng nhác, niệm không tán loạn, điều phục xan tham, ưu não của 
thế gian. Tu tập thân niệm xứ quán thân trên ngoại thân, tỉnh tấn, 
không biếng nhác, niệm không tán loạn, điều phục xan tham, ưu 
não của thế gian. Quán thân niệm xứ trên nội ngoại thân, tinh tấn, 
không biếng nhác, niệm không tán loạn, điều phục xan tham, ưu 
não của thế gian. Thọ, tâm, pháp cũng như vậy. Đó là tỳ-kheo 
chánh niệm không tán loạn. 

“Thế nào là tỳ-kheo nhất tâm?! 

“Đi đứng ra vào, nhìn ngó bên tả bên hữu, khom mình, cúi ngước, 
cầm nắm y bát, nhận lấy thức ăn, đại tiểu tiện lợi, ngủ nghỉ thức 
dậy, khi ngồi lúc đứng, nói năng im lặng, tất cả như vậy đều 
thường chuyên niệm nhất tâm. Đó gọi là nhất tâm. Thí như có 
người cùng đại chúng cùng đi, hoặc trước hoặc sau hay chính giữa, 


' Đây nên hiểu là chánh niệm. Từ đây trở xuống, tỳ-kheo tu tập chánh niệm 
chánh tri. Thứ tự tu tập trong bản dịch này có đảo lộn. Trong các kinh, bôn niệm 
xứ được nói sau chánh niệm. 


142 


T22. 964b Chương 1I. Tạp sự 


thường được an lạc,' không hề có sợ sệt. Tỳ-kheo cũng lại như vậy, 
đi đứng ra vào, cho đến im lặng, thường chuyên niệm nhất tâm. 
“Tỳ-kheo như vậy thành tựu Thánh giới, đạt được căn của Thánh, 
ăn biết vừa đủ, đầu đêm sau đêm tỉnh tấn tỉnh giác, thường nhất 
tâm chuyên niệm, không có tán loạn, vui thú nơi a-lan-nhã, dưới 
gốc cây, trong hang núi, chỗ đất trồng, bên đồng phân, tại bãi tha 
ma, nơi bờ sông, bến nước. Vị kia khất thực rồi, trở về, rửa chân, 
dọn cất y bát, kiết già phu tọa, ngay mình thắng ý, buộc niệm trước 
mặt, đoạn trừ tâm xan tham, không cùng tương ưng; đoạn trừ sân 
nhuế, không có oán hận tật đó, tâm an trụ vô sân, thanh tịnh, không 
nhuế, thường có lòng từ mẫn; dứt bỏ ngủ nghỉ, không cùng tương 
ưng; buộc tư tưởng nơi ánh sáng, chánh niệm không tán loạn, đoạn 
trừ trạo hối, không cùng nó tương ưng; nội tâm tịch diệt, tâm trạo 
hối đã tịnh, đoạn trừ nghi hối, đã vượt qua nghi, tâm một mực ở 
trong pháp thiện.” 


“Thí như có người tôi tớ được chủ nhà ban cho tộc họ, an ồn thoát 
khỏi nô lệ. Người tớ kia tự [964b] nghĩ rằng: Trước kia ta là tôi tớ, 
nay được giải thoát an ôn, đã được tự tại, không còn bị lệ thuộc 
người. Do nhân duyên như vây nên được hoan hỷ, trong tâm an lạc. 


“Lại như có người mượn vốn của người để mưu sinh, thu lợi tức trả 
lại vốn xong rồi, lại còn dư đủ để nuôi sống vợ con. Người kia tự 
nghĩ: Trước đây ta mượn vốn của người để mưu sinh, thu lợi tức trả 
lại vốn xong tôi, lại còn thừa đề nuôi vợ con. Nay ta được tự tại, 
không sợ ai nữa. Do nhân duyên ấy mà được hoan hỷ, tâm an lạc. 

“Như người mắc bệnh từ lâu, nay được chữa lành, ăn uống tiêu 
hóa, cơ thê hồng hào. VỊ kia tự nghĩ: Trước đây ta bệnh, nay được 


' Biết rõ vị trí của mình giữa đoàn người trong lúc đang đi. 

“ Quá trình đoạn năm triền cái (Pãli: pañca nữaranani: tham dục 
(kãmacchanda), sân nhuễ (abhijjhãvwyäpäda), hôn trầm-thụy miên (/hữma- 
middha), trạo hỗi (uddhacca-kukkueca), nghỉ (vicikicchä). 

3 Dữ tánh ##2#, cho trở thành người tự do trong bốn giai cấp hay chủng tánh. 


143 


Luật tứ phần 6 T22. 964b 


lành rồi, ăn uống tiêu hóa cơ thể hồng hào. Do nhân duyên ấy ta 
được hoan hỷ, tâm an lạc. 

“Như có người bị tù đày lâu ngày, được thoát khỏi lao ngục. Người 
kia tự nghĩ: trước đây ta bị trói nhốt, nay được giải thoát, không 
còn lo sợ. Do nhân duyên ấy ta được hoan hỷ, tâm an ôn. 


“Lại như có người mang nhiều tiền của vượt qua hoang mạc không 
bị giặc cướp, an toàn tới nơi. VỊ kia nghĩ: Trước đây ta mang nhiều 
tiền của châu báu vượt qua sa mạc được an toàn, nay không còn sợ 
sệt. Do nhân duyên ây ta được hoan hỷ, tâm an lạc. 

“1-kheo có năm triền cái cũng lại như vậy, như kẻ tôi tớ, người 
mắc nợ, kẻ bệnh trầm kha, người bị tù đày, kẻ qua hoang mạc, tự 
thấy mình chưa đoạn được triền cái, khiến tâm nhiễm ô, huệ lực 
không sáng tỏ. 


“Vị kia liền ly dục, xả pháp ác bất thiện, có giác có quán,' cảm thọ 
hỷ lạc,” đắc sơ thiền. Vị kia do hỷ lạc thấm nhuần khắp thân một 
cách tràn đầy, không chỗ nào không cùng khắp. Như người khéo 
tắm, dùng đồ đựng đầy nước, bỏ thuốc bột mịn vào, ngâm nước 
cho hòa tan, nước ấy thắm nhuằn thân, không chỗ nào không thắm 
nhuần, cũng không bị rơi vãi. Tỳ-kheo chứng nhập sơ thiền cũng 
lại như vậy; hỷ lạc tràn khắp cả thân, không chỗ nào trống không. 
Đây là hiện pháp lạc trú) thứ nhất. Vì sao vậy? Do tâm không 
phóng dật, tinh tân không giải đãi, chuyên niệm không tán loạn, ưa 
ở chỗ tịch tĩnh vậy. 


' Nguyên Hán: đữ giác quán câu ##J#ÿ#⁄#!; chính xác phải nói: hữu giác hữu 
quán, tức hữu tầm hữu tứ hai chi đầu của sơ thiền. Päli: saviakkam, savicãäraim. 
? Hán dịch thiếu nghĩa: “có hỷ lạc phát sanh do sự viễn ly. Päli: vivwekajam 
pilisukham. 
Nguyên Hán: hiện thân đắc lạc #4 ‡#. Bốn thiền sắc giới được gọi là bốn 
hiện pháp lạc trú, an lạc ngay trong hiện tại. P4lI: điƒ/hadhamưnasukhavihara. 


144 


T22. 9ó64c Chương 1I. Tạp sự 


“Vị kia xả giác quán, phát sinh nội tín,' tâm chuyên nhất cảnh,? 
không giác không quán, tâm định với hỷ lạc, nhập đệ nhị thiền. Vị 
kia do tâm định hỷ lạc, thắm nhuần nơi thân, tràn đầy giáp khắp, 
không chỗ nào không biến mãn. Cũng như suối nước từ trên đỉnh 
cao tuôn ra, cũng không từ đông tây nam bắc hay từ [964c] trên đồ 
xuống, mà nước phát xuất từ chính trong ao này, trong sạch mát 
mẻ, thâm nhuần cả ao, biến mãn tràn đầy, không có chỗ nào trống 
không. Tỳ-kheo chứng nhập đệ nhị thiền cũng lại như vậy, tâm 
định hỷ lạc, biến mãn tràn đây. Đây là hiện pháp lạc trú bậc thứ hai. 
“VỊ kia dứt bỏ tâm hỉ, an trú xả, chánh niệm, chánh trí, thân thọ 
khoái lạc, như điều mà Thánh nói là, xả, chánh niệm, an trú lạc, 
nhập đệ tam thiền. Vị kia với thân không hỷ, mà lạc thấm nhuần 
tràn đầy khắp cả, không có chỗ nào không có. Thí như hoa ưu-bát- 
la, hoa câu- đầu-ma, phân-đà-lợi, tuy sanh trong ao mà chưa ra khỏi 
nước; gốc, cọng, bông, lá, lịm mình trong nước, không có chỗ nào 
không thắm nước. Tỳ-kheo chứng nhập đệ tam thiền cũng lại như 
vậy, lìa hỷ, an trú lạc, thấm nhuần cả thân, không chỗ nào không 
có. Đây là thành tựu hiện pháp lạc trú với đệ tam thiên. 

“Vị kia xả bỏ khổ lạc, ưu hỷ đã đoạn từ trước, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh,” chứng nhập đệ tứ thiền, thân tâm thanh 


Nội tín 4š. Huyền Trang: nội đẳng tịnh, trạng thái bình lặng, quân bình của 
nội tâm khi nhập đệ nhị thiền. Päli: gj/hattamn sampasadanam. 

? Hán: tâm tại nhất xứ +> # —/ÈŠ. Pãli: cefaso ekodibhävam 

3 Trú hộ niệm lạc ‡k#‡Â#š. Hán hiểu từ nguyên của Skt. peksa (Pli: upekkha) 
là “nhìn bên trên” (do #a-ikga/ ua-ikkha) nên dịch là “hộ” thay vì dịch là “xả”. 
Päli: pifiyã ca virägã ca upekkhako ca viharati, “vị ây ly hỷ, an trú xả.” 

* Trú hộ niệm lạc ‡È#Ý 4#. Hán hiểu từ nguyên của Skt. peksa (Pãli: upekkha) 
là “nhìn bên trên” (do #a-ikga/ upa-ikkha) nên dịch là “hộ” thay vì dịch là “xả”. 
Päli: pifiyã ca virägã ca upekkhako ca viharati, “vị ây ly hỷ, an trú xả.” 

* Hán: hộ niệm khoái lạc #‡Â'#+##. Xem cht. 159 trên. Päli: pekkhako satimä 
sukhaviharï, an trú lạc cùng ` vo xả và niệm. 

® Hán: hộ niệm thanh tịnh 3Ý 4:?Äš#. PAli: upekkha-safi-parisuddhim, xả và niệm 
thanh tịnh, trạng thái thuần tịnh, trong suốt, đo chỉ còn xả và niệm. 


145 


Luật tứ phần 6 T22. 965a 


tịnh tràn ngập khắp cả, không chỗ nào không có. Cũng như người 
nam hay người nữ tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới trắng sạch tinh, 
không chỗ nào không trùm kín. Tỳ-kheo vào đệ tứ thiền cũng lại 
như vậy, tâm vị kia thanh tịnh biến mãn khắp cả thân, không chỗ 
nào không giáp khắp. Vị kia vào đệ tứ thiền tâm không trạo động, 
cũng không giải đãi, không tương ưng với ái nhuế, trụ vô động địa. 
Thí như ngôi nhà kín, trong ngoài đêu trét bùn, đóng cửa kỹ, gió 
bụi không vào được, bên trong thắp ngọn đèn, không có nhân hay 
phi nhân thôi, hoặc chim bay khua động, thì ngọn đèn kia cháy 
thắng, không có chao động, lặng lẽ chiếu soi. Tỳ-kheo vào đệ tứ 
thiền cũng lại như vậy, không có xao động, tâm không giải đãi, 
không cùng ái nhuế tương ưng, trụ vô động địa. Đây là sự thành 
tựu hiện pháp lạc trú với đệ tứ thiền. Vì sao vậy? Do không phóng 
dật, tỉnh tấn không biếng nhác, chuyên niệm không thác loạn, ưa ở 
chỗ tịch tĩnh. 


“Vị kia được định tâm thanh tịnh, không có cấu uế, nhu nhuyễn 
điều phục, trụ vô động địa, chính trong tự thân, sinh khởi tâm có 
thể biến hóa làm thân khác, đầy đủ tay chân, các căn không thiếu. 
Khi ấy quán sát sắc của thân này, do bốn đại hiệp thành; sắc của 
thân kia do sự biến hoá mà có. Sắc của thân do bốn đại này khác 
với sắc gồm bốn đại của thân được biến hoá kia. Từ trong sắc của 
thân do bốn đại này, được biến hoá bởi tâm, thân kia đầy đủ các 
căn, cùng với tay chân. 

“Thí như có người rút con dao từ trong bao dao ra, nghĩ rằng: đây 
là [965a1lcái bao, đây là dao; dao khác bao khác; con dao được rút 
ra từ bao này. Cũng như có người từ trong giỏ tre lôi ra một con 
rắn, nghĩ rằng: Đây là cái giỏ, đây là con rắn; giỏ khác rắn khác; từ 
nơi giỏ con rắn được lôi ra từ giỏ. Thí như có người từ cái hòm 
mây lấy ra chiếc áo, nghĩ rằng: đây là cái hòm, đây là áo; áo khác 
hòm khác; áo từ hòm lấy ra. Tỳ-kheo lại cũng như vậy. Đây là 
thắng pháp tối sơ của tỳ-kheo. 

Vì sao vậy? Do không phóng dật, tỉnh tấn không giải đãi, chuyên 
niệm không thác loạn, ưa chỗ tịch tĩnh. 


146 


T22. 965b Chương 1I. Tạp sự 


“Vị kia do định tâm thanh tịnh, cho đến nhập bất động địa. Từ 
trong đại thân do bởi sắc gồm bốn đại của mình sanh khởi tâm biến 
hóa thành một hóa thân, đầy đủ tất cả các căn, cùng với tay chân. 
Vị kia nghĩ: Thân này là bốn đại hiệp thành, thân kia từ biến hóa 
mà có. Thân do bởi sắc gồm bốn đại này khác với thân do bởi sắc 
gồm bốn đại được biến hoá kia. Tâm này ở nơi thân này, trên thân 
này, được buộc vào thân này. Thí như hạt châu ma-ni, lưu ly, được 
đánh bóng, thật trong sáng không cấu uế. Rồi dùng một dây tơ xanh 
vàng đó xâu qua. Có người đàn ông với đôi mắt sáng, để nó trên 
lòng bàn tay mà nhìn, thấy rõ đây là ngọc, đây là sợi tơ. Tơ khác 
ngọc khác, hạt châu này được xâu bởi dây tơ. Ty-kheo cũng như 
vậy, thân này là bốn đại hiệp thành, thân kia từ biến hóa mà có. 
Thân do bởi sắc gồm bốn đại này khác với thân do bởi sắc gồm bốn 
đại được biến hoá kia. Tâm này ở nơi thân này, trên thân này, được 
buộc vào thân này. Đây là thắng pháp thứ hai của tỳ-kheo. Tại sao 
vậy? 

“Do không phóng dật, tỉnh tấn không biếng nhác, chuyên niệm 
không thác loạn, ưa ở chỗ tịch tĩnh. 

“Vị kia do định tâm thanh tịnh, cho đến nhập vô động địa, tâm 
chuyên nhất tu tập thần thông trí chứng. Vị kia có thể làm các thứ 
biến hóa, do một thân làm thành vô số thân, từ vô số thân trở lại 
một thân; thân có thể bay đi, xuyên qua tường đá không có gì trở 
ngại như đi vào chỗ hư không; đi đứng trong hư không như loài 
chìm không khác; ra vào trong đất, như nước thâm thấu; hoặc biến 
thành khói hoặc biến thành lửa, hay thành đống lửa to; tay có thể sờ 
chạm mặt trời, mặt trăng, thân cao đến Phạm thiên. Thí như người 
thợ đồ gốm, khéo điều hòa bùn đất, tùy ý làm ra đồ dùng, tất cả đều 
thành tựu, mà có lợi ích. Thí như người thợ mộc, khéo hay bảo 
miếng gỗ, đề rồi làm các đồ dùng theo ý mình, đều thành tựu và lợi 
ích. Thí như thợ ngà voi khéo hay trau chuốt ngà voi [965b[ theo ý 
muốn của mình, đều thành tựu và đem lại lợi ích. Thí như người 
thợ vàng khéo hay luyện chân kim để rồi làm thành các dụng cụ 
theo ý muốn của mình, đều thành tựu, đem lại lợi ích. Ty-kheo 


147 


Luật tứ phần 6 T22. 965b 


cũng như vậy, định tâm thanh tịnh, đạt đến vô động địa, biến hóa 
theo ý muôn, cho đến Phạm thiên. Đây là thăng pháp thứ ba của tỳ- 
kheo. 


“Vị kia do định tâm thanh tịnh, cho đến nhập vô động địa, tâm 
chuyên nhất tu tập, chứng thiên nhĩ trí. Thiên nhĩ của vị kia thanh 
tịnh vượt hăn tai của người thường, nghe được hai loại âm thanh 
của nhân và phi nhân. Thí như trong thành đô quốc ấp có giảng 
đường cao rộng khoảng khoát, người với tai thông tỏ ở tại nơi đó, 
khỏi phải dùng sức để nghe một cách nhọc mệt mà có thể nghe 
được các thứ âm thanh. Ty-kheo cũng như vậy, do tâm định nên 
thiên nhĩ thanh tịnh, nghe được tiếng nói của nhân vả phi nhân. 
Đây là thăng pháp thứ tư của tỳ-kheo. 

“Vị kia do định tâm thanh tịnh, cho đến nhập vô động địa, nhất tâm 
tu tập chứng tha tâm trí. VỊ kia biết được tâm của chúng sanh ngoài 
mình, tâm ấy có dục không có dục, có cấu không có cấu, có sỉ 
không có sĩ, tâm rộng hay tâm hẹp, tâm nhỏ hay tâm lớn, tâm định 
hay tâm loạn, tâm bị trói buộc hay tâm được giải thoát, tâm cao 
thượng hay tâm không cao thượng, tất cả đều biết hết. Thí như kẻ 
nam người nữ tự làm cho mình vui, dùng gương soi mặt, đâu có bộ 
phận nào nơi mặt mà không thấy. Tỳ-kheo cũng như vậy, do định 
tâm thanh tịnh nên biết được ý nghĩ của tất cả chúng sinh bên 
ngoài. Đây là thắng pháp thứ năm. 


“Vị kia do định tâm thanh tịnh, cho đến nhập vô động địa, tâm 
chuyên nhất tu tập chứng túc mạng trí, bèn có thể nhớ biết vô số 
đời sống trước, với nhiều sự việc khác nhau; có thể nhớ một đời, 
mười đời, một trăm đời, một ngàn đời, vô số một trăm, ngàn đời, 
cho đến thời kiếp tận hỏa thiêu, quốc độ bị đốt cháy toàn bộ rồi 
sanh trở lại. Ta sanh nơi đây tên họ như vậy, chủng loại như vậy, 
tộc tánh như vậy, ăn uống như vậy, thọ mạng như vậy, ở đời như 
vậy, tuổi thọ hết như vậy, thọ khổ vui như vậy. Từ nơi kia mạng 
chung lại sanh nơi kia, lần lượt như vậy thọ sanh. Nơi đây hình sắc 
tướng mạo vô số các thứ sai khác như vậy, đều nhớ biết rõ ràng. 
Thí như có người từ nơi thôn xóm của mình lưu lạc đến nước khác, 


148 


T22. 965c Chương 1I. Tạp sự 


thời gian ở tại đó, đi đứng, nói năng, 1m lặng như thế nào; rồi từ 
nước đó lại đến nước khác, đi đứng, nói năng, im lặng như thế nào; 
lần lượt trở lại nước kia, khỏi phải dụng lực một cách nhọc nhăn 
mà có thể nhớ biết hành trình các nước. Ta từ nước này đến nước 
kia, khi ở nước kia, đi như vậy, đứng như vậy, [965e{ nói năng như 
vậy, im lặng như vậy; từ nước kia đến nước kế tiếp, khi ở nước đó, 
đi như vậy, đứng như vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy, lần 
lượt trở lại bốn quốc. Tỳ-kheo cũng như vậy, với định tâm thanh 
tịnh, cho đến nhập vô động địa, bằng trí túc mạng đã chứng có thể 
nhớ vô số trăm ngàn kiếp tất cả các sự việc. Đây là tỳ-kheo chứng 
đắc minh thứ nhất, vô minh diệt, minh pháp sanh, bóng tối tiêu 
mất, pháp sáng tỏ hiện. Đây là tỳ-kheo chứng đắc túc mạng trí 
minh. Tại sao vậy? Do tâm không phóng dật, siêng năng không 
biếng nhác, tâm không thác loạn, ưa ở chỗ tịch tĩnh. 
“Vị kia do định tâm thanh tịnh, cho đến nhập vô động địa, nhất tâm 
tu tập, chứng sanh tử trí, trí chứng thiên nhãn kia thanh tịnh, thấy 
chúng sanh chết nơi đây sanh nơi kia, hình sắc đẹp xấu, các nẻo 
lành dữ, tôn quý ti tiện, tùy theo nghiệp chúng sanh tạo, tất cả nhân 
duyên nghiệp báo đều biết hết. Như người này, thân tạo ác hành, 
khẩu tạo ác hành, tâm tạo ác hành, phỉ báng Hiền Thánh, tà mạng. 
Do quả báo tả kiến, nên đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như 
chúng sanh này thân hành thiện, khâu hành thiện, tâm niệm thiện, 
không phi báng Hiền Thánh, chánh kiến, tu tập chánh nghiệp, khi 
chết được sanh trong cõi trời người. Thiên nhãn thanh tịnh như vậy, 
thấy chúng sanh chết nơi đây sanh nơi kia, tùy theo nghiệp đã tạo, 
tất cả nghiệp nhân đều biết. Thí như nơi chỗ đất rộng lớn bằng 
phẳng tại đầu đường ngã tư, có một chỗ ngồi nhà cao vút, một 
người với đôi mắt sáng ở nơi đó. Thấy chúng sanh từ phương đông 
đến phương tây, từ phương tây đến phương đông, từ phương nam 
đến phương bắc, từ phương bắc đến phương nam. Cũng như vậy, 
tỳ-kheo dùng định tâm thanh tịnh, cho đến vô động địa, thấy chúng 
sanh chết nơi đây sanh nơi kia, cho đến tùy theo chỗ tạo nghiệp của 
chúng sanh, tất cả nhân duyên nghiệp báo đều biết. Đây là tỳ-kheo 
chứng được minh thứ hai, vô minh đoạn, minh pháp sanh, bóng tối 
149 


Luật tứ phần 6 T22. 966a 


tiêu mất, ánh sáng xuất hiện. Đây là chứng sanh tử trí minh, thấy 
chúng sanh chết nơi này sinh nơi kia. Tại sao vậy? Do không phóng 
dật, siêng năng không biếng nhác, tâm không thác loạn, ưa sống 
chỗ tịch tĩnh. 


“Vị kia do định tâm thanh tịnh, cho đến vô động địa, nhất tâm tu 
tập chứng vô lậu trí. Vị kia như thật biết Khổ thánh đế, Tập-Tận- 
Đạo đề; như thật biết hữu lậu, lậu tập, lậu tận, như thật biết con 
đường đưa đến lậu tận Đạo thánh đế. Vị kia biết như vậy, thấy như 
vậy, [966a1[ tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu; sau 
khi đã giải thoát, biết rằng, “sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc 
cần đã làm xong, không còn tái sanh.” Thí như trong ao nước trong 
có cây, đá, cá trạnh, các loài thủy tộc, đông tây du hành; người có 
mắt sáng thấy rõ cây, đá, cá trạnh: đây là cây đá, đây là cá trạnh du 
hành đây đó. Ty-kheo cũng như vậy, do định tâm thanh tịnh, cho 
đến vô động địa, đặng vô lậu trí chứng, cho đến không trở lại tái 
sanh. Đây là tỳ-kheo chứng đắc minh thứ ba, vô minh đoạn, minh 
pháp sanh, bóng tối tiêu mắt, ánh sáng hiện, gọi là vô lậu trí minh. 
Tại sao vậy? Do không phóng dật, tinh tắn không biếng nhác, niệm 
không thác loạn, ưa ở chỗ tịch tịnh.”! 


' Bản Hán, hết quyên 53. 


150 


h CHUƠNG HH 
NGŨ BÁCH KÉT TẬP 
I. DUYÊN KHỞI 


[966a19] Sau khi đức Thế Tôn Bát-niết-bàn giữa rừng Sa-la,' trong 
khu vườn của người Mạt-la,” thành Câu-thi,° những người Mạt-la 
rửa xá-lợi của Phật xong, dùng kiếp-bối sạch gói lại, lẫy năm trăm 
trương điệp theo thứ tự quấn lại, để trong kim quan bằng sắt, rồi đồ 
đầy dầu thơm vào; sau đó đề xá-lợi vào giữa và đậy nắp lại. Rồi lại 
làm cái quách bằng gỗ, đặt kim quan vào giữa. Bên dưới chất một 
đống củi bằng loại gỗ thơm. Khi ấy, thủ lĩnh của người Mạt-la cầm 
lửa đốt. Bấy giờ, chư Thiên liền làm cho lửa tắt. Các Đại Mạt-la Tử 
khác lần lượt cầm cây đuốc lớn để đốt. Chư Thiên cũng đều dập tắt 
ngọn lửa. A-na-luật nói với những người Mạt-la rằng: 

“Không cần phải khổ nhọc như vậy. Chư Thiên dập tắt lửa của các 
ông.” 

Họ hỏi A-na-luật: 

“Thưa Đại đức, vì sao chư Thiên lại dập tắt lửa?” 


' Sa-la lâm 3###‡. Tăng kỳ 32: kiên cố lâm ñ#l]3k. Thập tụng 60: sa-la song 
thọ 3+ 3# ®# #†. Päli: sã/avana. Khu rừng của những cây sa-la, chỗ Phật nhập niết- 
bàn. Cây mọc từng cặp, nên gọi là sa-la song thọ 3£ š ®Š #†; PälI: yamaka-sãlä. 

“ Mạt-la ® #Ÿ. Tên của một bộ tộc lớn thời Phật. 7ăng kỳ, Thập tụng: Lực sỹ ? 
+. PAlI: maia. Bộ tộc này chia làm hai nhánh. Một đóng thủ phủ ở Pävä (Ba- 
hòa hay Ba-bà) và một ở Kusinara (Câu-thi-na). 

3 Câu-thi thành 39 3%. Ngũ phân: Câu-di thành 3) Š 3Ä. Tăng-kỳ: Câu-thi-na 
thành 49 Ƒ 3Ä33⁄,. PAli: Kusinara (Skt. Kuésinagard/ Kusinagari/Kusigramaka, 3% 
Ƒ Ö#Ê?5: Câu-thi-na-kiệt). Thủ phủ của người Mạt-la. 

* Xá-lợi 4-4; Päli: sariza, thân thể, nhục thê. Đây nói nhục thân của Phật trước 
khi hỏa thiêu; không phải xá-lợi sau khi hỏa thiêu. 


Luật tứ phần 6 T22. 966b 


A-na-luật trả lời: 

“Vì Trưởng lão Ma-ha Ca-diếp cùng đại tỳ-kheo gồm năm trăm vị 
hiện trên lộ trình đên đây, còn đang ở giữa hai nước Ba-bả và Câu- 
thi. [966b][ Trưởng lão nghĩ răng, “Fa có thê thây được xá-lợi Phật, 
khi chưa thiêu hay chăng? Chư Thiên biệt tâm niệm của Ca-diệp 
như vậy, cho nên đã dập tắt lửa.” 

Những người Mạt-la nói: 

“Đại đức A-na-luật, nay tạm đình hoãn, chiều theo ý chư Thiên 
vậy.” 

Bấy giờ, Ma-ha Ca-diếp cùng đại tỳ-kheo Tăng gồm năm trăm vị 
đang trên đường đi giữa hai nước kia, gặp một người Ni-kiên' cầm 
cành hoa mạn-đà-la” từ chỗ đức Thê Tôn Niêt-bàn ngược chiêu đi 
đên. Ca-diêp thây, bèn hỏi: 

“Ông từ đâu đến đây?” 

Người ấy trả lời: “Tôi từ thành Câu-thi đến.” 

Ca-diếp lại hỏi: “Có biết đức Thế Tôn của chúng tôi không?” 

Trả lời: “Biết.” 

Lại hỏi: “Nay Ngài còn tại thế chăng?” 

Trả lời: “Không còn tại thế. Nhập Niết-bàn trước đây bảy ngày rồi. 
Tôi từ đó câm nhánh hoa này đên đây.” 

Ca-diếp nghe tồi, không vui. Trong số đó, có những tỳ-kheo chưa 
ly dục, nghe đức Thế Tôn đã Niết- bàn, liền gieo mình xuống đất. 
Cũng như cây bị chặt gốc ngã xuống: các vị chưa ly dục này cũng 
lại như vậy. Khóc than răng: “Oi! Đức Thiện thệ Niêt-bàn sao quá 
sớm vậy? Ôi! Con mặt sáng của thê gian sao tắt nhanh vậy? Ôi! 
Chánh pháp mà chúng ta tuân thừa sao có thê diệt tận?” 


' C£. Vin. ii. 184: một người ãjïvaka, tà mạng ngoại đạo. 
? Mạn-đà-la hoa 3 Fš ÄŠ #; Päli: mandãrava, loại hoa được coi là chỉ có ở trên 
Trời, không có trong thê gian này. 


152 


T22. 966b Chương iii. Ngũ bách kết tập 


Có vị lăn tròn dưới đất. Cũng như khúc cây, các tỳ-kheo chưa ly 
dục này cũng lại như vậy. Than khóc sầu não rằng: 


“Ôi! Đức Thiện thệ sao Niết-bàn quá sớm vậy?” 


Khi ấy Bạt-nan-đà Thích tử' cũng ở trong chúng, nói với các tỳ- 
kheo: 


“Thôi đủ rồi! Các Trưởng lão, đừng khóc nữa, đừng quá ưu sầu. 
Chúng ta nay đã thoát khỏi vị Ma-ha- la? ấy rồi. Lão ấy khi còn 
sông thường dạy chúng ta: “Cái này nên; cái này không nên. Phải 
làm điều này, không được làm điều này.” Nay chúng ta được tự do 
làm theo ý muốn của mình. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì 
thôi.” 

Đại Ca-diếp nghe như vậy không vui, liền bảo các tỳ-kheo rằng: 


“Hãy đứng lên! Nhanh chóng cầm y bát để kịp thời thấy xá-lợi của 
đức Thê Tôn trước khi chưa thiêu.” 


Các tỳ-kheo nghe Ca-diếp nói liền vội vã ôm cầm y bát đề đi. Đại 
Ca-diêp cùng năm trăm vị đên thành Câu-thi rôi, ra khỏi thành, 
vượt qua sông Hê-lan-nhã,` đên chùa Thiên quan,” chô tôn giả A- 
nan, nói: 


“Này A-nan, tôi muốn kịp thấy xá-lợi Thế Tôn khi chưa thiêu.” 


' Bạt-nan-đà Thích tử, người được đề cập rất nhiều trong các nhân duyên Phật 
chế giới. Nhưng, Vin.ii. 184 nói: Subhadda, một tỳ-kheo xuất gia khi tuổi đã già, 
nói lên điều này. Đây không phải là Subhadda (Tu-bạt), người Bà-la-môn được 
Phật độ cuối cùng, mả nguyên là một người thợ hớt tóc. Một số điều luật Phật 
chế đo việc làm sai trái của ông này. 

? Ma-ha-la ##*%J 3Š; Phiên dịch danh nghĩa 5 (tr.1137c16): “Đây gọi là vô trí #& 
#$e.” Phiên âm từ Skt. mahlla: người già yếu, già lão, vô tri. 

3 Hê-lan-nhã ñš ñj 3?. PAli: HiraññavatT (Skt. Hiranyavati). 7ăng-kỳ: Hi-liên-thiền 
#$ ¡Š #Ÿ. (Kim hà). Con sông ở bìa rừng Sa-la, chỗ Phật nhập niết-bàn. 

* Thiên quan tự XÑŸ. Trường A-hàm, đã dẫn: % 3š-Ÿ. “Sau khi qua sông Hi- 
liên-thiền, đến chùa Thiên quan thì hoả thiêu.” PI.: Makufa-(bandhana)-cetiya, 
đền thờ phía đông ngoài thị trấn Kusinagara. 


153 


Luật tứ phần 6 T22. 966c 


Tôn giả A-nan trả lời: “Muốn kịp thấy xá-lợi của đức Thế Tôn khi 
chưa thiêu, thật là khó. Vì sao vậy? Xá-lợi đức Thế Tôn đã được 
tắm rửa, được bọc bằng kiếp-bối mới, rồi dùng năm trăm [966c] 
trương điệp tuần tự quân lại, để trong kim quan bằng sắt, đỗ đầy 
bằng dầu thơm, rồi để vào trong một cái quách bằng gỖ. Dưới cái 
quách chất một đóng củi bằng cây thơm. Nay sắp sửa đốt. Cho nên 
khó có thể thấy được.” 

Bấy giờ, Đại Ca-diếp từ từ bước đến chỗ kim quan đựng xá-lợi của 
Phật. Khi ấy cái quan và cái quách liền tự mở ra, chân đức Thế Tôn 
hiện ra. Đại Ca-diếp thấy dấu bánh xe dưới bàn chân Thế Tôn có 
vết bản, liền hỏi Tôn giả A-nan: “Nhan dung của đức Thế Tôn đoan 
chánh, thân thê bằng sắc vàng, ai làm bân dấu bánh xe dưới chân?” 
Tôn giả A-nan trả lời với Đại Ca-diếp: 

“Bạch Đại đức Ca-diếp, tâm người nữ' mềm yếu. Khi kính lễ đức 
Thế Tôn, người ấy khóc. Nước mắt rớt xuống đó, rồi lấy tay nắm 
nên làm bắn chân đức Thế Tôn.” 

Đại Ca-diếp nghe nói, không vui, rồi kính lễ dưới chân đức Thế 
Tôn. Tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bả-di, chư Thiên, đại 
chúng cũng đều kính lễ chân đức Thế Tôn. Bấy giờ, chân đức Thế 
Tôn hoàn lại trong kim quan, không còn hiện nữa. Đại Ca-diếp 
buồn than, nói kệ, nhiễu quanh kim quan bảy vòng, rồi lửa không 
châm mà tự nhiên cháy. 

Đại Ca-diếp, sau khi lễ hỏa thiêu xá-lợi rồi, vì nhân duyên này tập 
hợp tỳ-kheo Tăng, kể lại rằng: 

“Trên đường đi về đây, tôi nghe Bạt-nan-đà nói với các tỳ-kheo 
như sau: “Thôi đủ rồi! Các Trưởng lão, đừng khóc nữa, đừng quá 
ưu sầu. Chúng ta nay đã thoát khỏi vị Ma-ha-la ấy rồi. Lão ấy khi 
còn sông thường dạy chúng ta: Cái này nên, cái này không nên; 
phải làm điều này, không được làm điều này. Nay chúng ta được tự 


' Trường A-hàm, đd., “có một lão mẫu.” 


154 


T22. 967a Chương iii. Ngũ bách kết tập 


do làm theo ý muốn của mình. Muốn làm thì làm, không muốn làm 
thì thôi. ”” 

Đại Ca-diếp nói: “Nay, chúng ta hãy cùng nhau luận Pháp, Tỳ-mI. 
Chớ đề cho ngoại đạo nói thêm nhiều điều, biếm nhẽ răng, 'Pháp 
và Luật của Sa-môn Củ-đàm như khói. Khi Thế Tôn ấy còn sông, 
mọi người cùng học giới. Nay người ấy mất rồi, không còn ai học 
giới nữa.” Các Trưởng lão, nay hãy lựa chọn các tỳ-kheo đa văn, trí 
tuệ, là những vị A-la-hán.” 


H. A-NAN 

Bấy giờ, chọn được bón trăm chín mươi chín vị đều là A-la-hán, đa 
văn trí tuệ. Các ty-kheo đê nghị: 

“Nên chọn tôn giả A-nan ở trong số này.” 

Đại Ca-diếp nói: “Chớ chọn A-nan vào trong số đó.” 

Hỏi: “Vì sao vậy?” 

Đáp: “Vì A-nan còn có ái, nhuế, bố, sĩ. Người có ái nhuế bố sĩ thì 
không nên chọn vào trong sô đó.” 

Khi ấy, các tỳ-kheo lại nói: “Tôn giả A-nan là người cúng đường! 
Phật, thường đi theo Phật, đích thân thọ nhận giáo pháp từ đức Thê 
Tôn. Đây đó, những chỗ nghi vấn, chắc chắn tôn giá đã thưa hỏi 
đức Thế Tôn. Vậy nên cần được chọn vào trong số đó.” 

Rồi Tôn giả được chọn vào trong số. 

Các tỳ-kheo đều nghĩ, “Chúng ta nên chọn chỗ nào mà tập hội để 
luận [967a1|Pháp và Tỳ-ni, chô mà âm thực và ngọa cụ được đây 
đủ không thiếu?” Tất cả đều nói, “Chỉ có thành Vương-xá là nơi 
mà phòng xá, âm thực và ngọa cụ được đầy đủ dồi dào. Nay chúng 
ta nên đến đó tập hợp đề luận Pháp và Tỳ-ni.” 


' Cũng dường $‡#*; chỉ (người) phục vụ, hay thị giả. Päli: „›z//häka; xem Phần 
II, Ch.IH, An cư. 


155 


Luật tứ phần 6 T22. 967a 


Bấy giờ, Đại Ca-diếp liền tác bạch: 
Bê đức Tăng, xin lắng nghe! Các t)-kheo này được Tă ăng 
.Ô Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
NHÓM nay Tăng đến thành Vương-xá tập hội để luận Pháp 
và Tỳ-ni. Đáy là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi, tất cả đều đến Tỳ-xá-ly. 
Khi ấy, A-nan đang trên đường đi, nơi chỗ thanh vắng, tâm tự suy 
nghĩ răng, “Ví như con nghé mới sanh còn bú sữa, cùng năm trăm 
con bò lớn đông đi. Nay ta cũng như vậy. Là hàng hữu học, còn có 
việc phải làm, ' mà cùng ổi với năm trăm vị A-la-hán!” 
Bấy giờ, các Trưởng lão đều đến Tỳ-xá-ly. A-nan cũng đang trụ tại 
Tỳ-xá-ly. Các ty-kheo, tỳ-kheo-m, ưu-bà-tắc, ưu-bả-di, quôc 
vương, đại thân, các bả-la-môn, ngoại đạo đêu đên thăm hỏi. Mọi 
người tụ hội đông đảo. 
Bấy giờ, có tỳ-kheo Bạt-xà Tử” có đại thần lực, đã đặng thiên nhãn, 
biệt được tâm trí của người khác, suy nghĩ: “Hiện nay, A-nan cũng 
đang ở tại Tỳ-xá-ly. Tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quôc 
vương đại thân, các bà-la-môn ngoại đạo đêu đên thăm hỏi. Mọi 
người tụ hội đông đảo. Nay ta nên quán sát xem A-nan là người 
hữu dục hay vô dục?” Sau khi quán sát biệt A-nan là người hữu dục 
chứ chẳng phải vô dục. Tỷ-kheo lại nghĩ, “Nay ta nên khiến cho A- 
nan sanh tâm yêm ly.” Vì muốn khiến tôn giả A-nan sanh tâm yêm 
ly, nên Bạt-xà Tử liên nói bài kệ: 
Dưới gốc cây chỗ khuấi, 
Tam tư hướng Niêt-bàn. 
Tọa thiên đừng buông lung. 
Nói nhiêu đề làm gì? 
! Hữu tác Ä# 1£. Vì còn phải tu tập. Khi một vị chứng quả A-la-hán, vị ấy được 
nói là “Đã làm những điều cần làm” (Päli: ka/am karaniyain: sở tác đĩ biện). 


° Bạt-xà Tử #* B]-ƒ; Pali: Vajjiputta. Vị tỳ-kheo này thuộc vương tộc Licchav1, 
dòng họ ValjI. 


156 


T22. 967b Chương iii. Ngũ bách kết tập 


Tôn giả A-nan nghe tỳ-kheo Bạt-xà Tử nói pháp yêm ly rồi, liền ở 
riêng một mình, tinh tấn không buông lung, tịch nhiên, không loạn 
động. 
Đây là pháp vị tằng hữu! của A-nan: Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở chỗ 
đất trống, trải giường dây, hầu hết suốt đêm đi kinh hành, đến lúc 
gần sáng, khi tướng bình minh sắp xuất hiện, thân mỏi mệt, nghĩ 
răng, “Nay ta quá mỏi mệt, cần ngồi một chút.” Nghĩ xong, liền 
ngôi; rồi nghiêng mình muốn nằm. Trong khoảnh khắc, khi đầu 
chưa đến gối, bỗng nhiên tâm đắc vô lậu giải thoát. Đây là pháp vị 
tằng hữu của tôn giả A-nan. 
A-nan đắc A-la-hán rồi, liền nói kệ: 

Đa văn, nói rất nhiễu. 

Thường hấu hạ Thế Tôn. 

|967bJ Đã đoạn sanh tử xong. 
Nay Cù-đàm” muốn năm. 


HI. TẬP TĂNG 

Các tỳ-kheo từ Tỳ-xá-ly đến thành Vương-xá, nói: 

“Trước khi luận Pháp và Tỳ-ni, chúng ta cần làm việc gì? Sửa soạn 
phòng xá, ngọa cụ trước, hay luận Pháp, Tỳ-mI trước?” 

Tất cả đều nói, tu bổ phòng xá, ngọa cụ trước. 

Bấy giờ, Đại Ca-diếp vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng. 
Trong sô này, Đà-hê-la Ca-diệp làm Thượng tọa. Trưởng lão Bà- 
bà-na là Thượng tọa thứ hai. Đại Ca-diệp là Thượng tọa thứ ba. 
Trưởng lão Đại Châu-na là Thượng tọa thứ tư. 


' Pháp đặc biệt duy chỉ A-nan có. Xem 7zng A-hàm 8, kinh 33 “Thị giả”. 
Trường A-hàm 4, (tr.25c21): Phật nói 4 pháp kỳ đặc của A-nan. CẾ D.1. 145: 
cattãrome bhikkhave acchariyã abbhutã dhamma anande. 

? A-nan thuộc 'Vương tộc họ Thích, nên tự gọi mình là Cù-đàm. 

3 Đà-hê-la Ca-diếp FÈ ñ&## ‡h 3#, Bà-bà-na 3È3#Z, và Đại Châu-na +& #3 5ÿ. 
Tăng k 32 (tr.490c21): ba vị Thượng thủ, thứ tự: Đại Ca-diếp k‡»#, Na-đầu- 


157 


Luật tứ phần 6 T22. 967b 


Bấy giờ, Đại Ca-diếp biết rành Tăng sự, liền tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúp thuận, nay Tăng tập hợp đê luận 
Pháp T)-ni. Đây là lời tác bạch. ” 
Khi Ấy, tôn giả A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đề trồng vai bên 
hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp tay, bạch Đại Ca-diêp: 
“Tôi trực tiếp nghe từ đức Phật, ghi nhớ lời Phật có dạy rằng, “Từ 
nay vỀ sau, vì các tỳ-kheo bỏ các giới nhỏ tiêu tiệt.””" 
Ca-diếp hỏi A-nan: 
“Ông có hỏi đức Thế Tôn, giới nào là giới nhỏ tiểu tiết hay 
không?” 
Tôn giả A-nan trả lời: 
“Lúc ấy tôi sầu ưu nên quên, không hỏi điều đó.” 
Các tỳ-kheo đều nói: 
“Đến đây. Tôi sẽ nói với ông, trong giới nhỏ tiểu tiết.” 
Hoặc có vị nói, trừ bốn ba-la-di, ngoài ra là giới nhỏ tiểu tiết. 
Hoặc nói, trừ bốn ba-la-di và mười ba sự, ngoài ra là giới nhỏ tiểu 
tiết. Hoặc nói, trừ bốn ba-la-di, mười ba sự, và hai bất định, ngoài 
ra là giới nhỏ tiểu tiết. Hoặc nói, trừ bốn ba-la-di, mười ba sự, hai 
bất định, và ba mươi sự, ngoài ra là giới nhỏ tiêu tiết. Hoặc nói, trừ 
bốn ba-la-di, cho đến chín mươi sự, ngoài ra là giới nhỏ tiểu tiết. 
Đại Ca-diếp bảo các tỳ-kheo: 


lô 3É 5ñ /#, Uu-ba-na-đầu-lô 4# 3š 3§ 5Ã Jš. Thập tụng 60 (tr. 446a4), bốn vị 
Thượng thủ của Diêm-phù-đề: đệ nhất Thượng tọa, trưởng lão A-nhã Kiều-trần- 
như; đệ nhị Thượng tọa, trưởng lão Quân-đà; đệ tam Thượng tọa, trưởng lão 
Thập Lực Ca-diếp; đệ tứ Thượng tọa, trưởng lão Ma-ha Ca-diếp. 
' Tạp toái giới 3ÈZ#zöÄ. Trường A-hàm 4 (tr.26a 29): tiêu tiểu giới. Pãli: khudã- 
nukhudakami sikhapadari, các học xứ nhỏ, và không quan trọng. 


158 


T22. 967c Chương iii. Ngũ bách kết tập 


“Các Trưởng lão! Nay, trong chúng mỗi vị nói một cách, không 
biết giới nào là giới nhỏ tiêu tiệt. Từ nay vê sau, nên cùng nhau lập 
ước chê: “Nêu trước đây, những gì đức Phật không chê câm thì nay 
không nên chê câm. Trước đây những gì đức Phật chê câm thì nay 
không nên hủy bỏ. Nên tùy thuận học tập những gì mà đức Phật đã 
quy định.” 

Đại chúng đều lập chế hạn như vậy. 

Đại Ca-diếp' nói với A-nan: 

“Ông là người đầu tiên thỉnh cầu Phật độ người nữ xuất gia ở trong 
Phật Pháp, mắc tội đột-kiêt-la. Nay nên sám hôi.” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Bạch Đại đức, điều này tôi không cố ý làm. Ma-ha Ba-xà-ba-đề có 
đại ân đôi với đức Phật. [967c| Phật mẫu qua đời, nuôi nâng Thê 
Tôn. Bạch Đại đức, nay tôi đôi với việc này, không tự thây có tội. 
Nhưng vì kính tín Đại đức nên xin sám hôi.”” 

Đại đức Ca-diếp lại nói: 

“Ông khiến Thế Tôn phải ba lần yêu cầu ông làm thị giả, mà ông 
nói không làm, phạm đột-kiêt-la tội. Nay ông nên sám hôi.” 

Tôn giả A-nan trả lời với Đại Ca-diếp: 

“Điều này, tôi không cố ý làm. Bởi vì làm thị giả Phật là việc rất 
khó, nên tôi nói là tôi không thê. Nay, tôi đôi với việc này, không 
tự thây có tội. Nhưng vì kính tín Đại đức nên xin sám hôi.” 

Đại đức Ca-diếp lại nói: 

“Ông vá y tăng-giả-lê cho đức Phật, dùng chân đạp để vá, mắc tội 
đột-kiêt-la. Nay phải sám hôi.” 


' Luật Päli, Vin. ii. 189, các tỳ-kheo trưởng lão nêu tội, không phải chỉ một mình 
Đại Ca-diếp. Trong đây, chỉ luận 5 tội đột-kiết-la của A-nan. 7ï hập tụng 60, đã 
dẫn, 6 đột-kiết-1a. 

? Thập tụng 60: A-nan trả lời: “Quá khứ chư Phật đều có đủ bốn chúng. Thế Tôn 
của chúng ta hiện tại sao lại không? Vì vậy tôi ba lần thỉnh cầu.” 


159 


Luật tứ phần 6 T22. 967c 


A-nan trả lời Đại đức Ca-diếp: 
“Điều này, tôi không cô ý làm. Chăng phải tôi có tâm khinh mạn 
mà làm như vậy. Vì không có ai câm nên tôi phải làm như vậy. 
Nay, tôi đôi với việc này, không tự thây có tội. Nhưng vì kính tín 
Đại đức nên xIn sảm hôi.” 
Ca-diễp nói: 
“Đức Thế Tôn muốn Niết-bàn, ba phen nói với ông. Ông không 
thỉnh đức Thế Tôn ở lại thế gian một kiếp hay hơn một kiếp, để cho 
vô số người được lợi ích, vì thương tưởng thế gian, vì sự an lạc cho 
chư thiên, nhân loại. Ông mắc tội đột-kiết-la. Nay phải sám hồi.” 
Tôn giả A-nan thưa: 
“Bạch Đại đức Ca-diếp, điều này không phải tôi cố làm, mà do Ma 
ám tâm tôi, khiên tôi không thỉnh Phật ở đời thêm nữa. Trong đây, 
tôi không tự thây có tội, nhưng vì kính tín Đại đức, nên xin sám 
hôi.” 
Ca- diếp lại nói: “Đức Thế Tôn bảo ông lấy nước, ông không lấy, 
mắc tội đột-kiết-la. Nay phải sám hồi.” 
A-nan thưa: 
“Điều này không phải tôi cô ý làm. Nhưng vì lúc ấy có năm trăm 
chiêc xe đi ngang qua phía trên dòng nước, nên nước bị đục. Sợ 
đức Thê Tôn uông bị bệnh, nên tôi không lây.” 
Ca-diễp nói: 
“Khi ấy ông lấy thì hoặc do oai thần của Phật, hoặc chư Thiên 
khiên cho nước được trong.” 
A-nan nói: 
“Trong đây, tôi không tự thấy có tội. Nhưng vì kính tín Đại đức 
nên xin sám hôi.” 
Ca-diếp lại nói: 
“Ông không thưa hỏi đức Thế Tôn, giới nhỏ tiểu tiết, là những giới 
nào, mặc tội đột-kiêt-la. Nay nên sám hôi.” 

160 


T22. 968a Chương iii. Ngũ bách kết tập 


Ông A-nan thưa: 

“Điều này, chẳng phải tôi có ý làm, mà vì lúc ấy tôi sầu ưu, không 
nhớ đê thưa hỏi đức Thê Tôn giới nào là giới nhỏ, tiêu tiệt. Trong 
đây, tôi không tự thây có tội. Nhưng vì kính tín Đại đức nên xin 
sám hôi.” 

Ca-diếp lại nói: 

“Ông không ngăn người nữ, để cho họ làm bân chân đức Phật. Mắc 
tội đột-kiêt-la. Nay phải sám hôi.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Điều này chẳng phải tôi cố làm, mà là do người nữ tâm mềm yếu 
nên khi kính lễ chân Phật, [968a1] khóc chảy nước mắt, lẫy tay lau, 
làm bân chân đức Phật. Trong đây tôi không tự thây có tội. Nhưng 
vì kính tín Đại đức nên nay xin sám hồi.” 


IV. TẬP LUẬT TẠNG 
Khi ấy, Đại Ca-diếp liền tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 


với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng hỏi Uu-ba-ly pháp 
Tỳ-ni. Đáy là lời tác bạch. ” 


Khi ấy Ưu-ba-ly liền tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng khiên Thượng tọa 
Ca-diêp hỏi, tôi đáp. Đây là lời tác bạch. ” 

Đại Ca-diếp liền đặt câu hỏi: 

“Giới ba-la-di thứ nhất, duyên khởi tại chỗ nào? Ai là người phạm 

đâu tiên?” 

Ưu-ba-ly trả lời: 

“Duyên khởi, đầu tiên tại Tỳ-xá-ly. Tu-đề-na Ca-lan-đà Tử là 

người phạm đầu tiên.” 


lóI 


Luật tứ phần 6 T22. 968a 


“Giới thứ hai, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 

“Tại thành Vương-xá. Tỳ-kheo Đà-ni-già,' con ông thợ đồ gốm, 
phạm đâu tiên.” 

Lại hỏi: “Giới thứ ba, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 

“Tại Tỳ-xá-ly. Tỳ-kheo bên sông Bà-cầu phạm đầu tiên.” 

Lại hỏi: “Giới thứ tư, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 

“Tại Tỳ-xá-ly. Tỳ-kheo bên sông Bà-cầu phạm đầu tiên.” 

Lại hỏi: “Giới thứ nhất của tăng tàn, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 
“Tại nước Xá-vệ. Ca-lưu-đà-di là người phạm đầu tiên.” 

Như vậy, lần lượt tùy theo chỗ phát khởi đầu tiên như phần đầu đã 
HÓI. 

Lại hỏi: “Giới thứ nhất, bất định pháp, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 
“Tại nước Xá-vệ. Người phạm đầu tiên là Ca-lưu-đà-di.” 

Giới thứ hai cũng vậy. 

Lại hỏi: “Ni-tát-kỳ ba-dật-đề, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 

“Tại nước Xá-vệ. Nhóm sáu tỳ-kheo phạm đầu tiên.” 

Như vậy, lần lượt, như phần đầu đã nói. 

Lại hỏi: “Ba-dật-đề, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 

“Tại Thích-sí-sẫu. Ty-kheo Tượng Lực Thích tử là người phạm đầu 
tiên.” 

Như vậy, lần lượt, như phần đầu đã nói. 

Lại hỏi: “Ba-la-đề-đề-xá-ni duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 

“Tại nước Xá-vệ. Tỳ-kheo-mi Liên Hoa Sắc là duyên khởi.” 

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, như phần đầu đã nói. 

Lại hỏi: “Thứ nhất, chúng học pháp, duyên khởi đầu tiên ở đâu?” 


' Đà-ni-già FÈ /É,ir. Trên kia, phiên âm là Đàn-nj-ca. 


162 


T22. 968b Chương iii. Ngũ bách kết tập 


° 


“Tại nước Xá-vệ. Nhóm sáu tỳ-kheo phạm đầu tiên.” 
Như vậy, lần lượt, như phần đầu đã nói. 

Giới riêng của tỳ-kheo-nI, như luật đã nói. 

Lại hỏi: “Đầu tiên cho phép thọ đại giới, duyên khởi ở chỗ nào?” 
“Tại Ba-la-nại, năm tỳ-kheo.” 

Lại hỏi: “Đầu tiên cho phép thuyết giới ở đâu?” 

“Tại thành Vương-xá, vì các niên thiếu tỳ-kheo.” 

Lại hỏi: “Đầu tiên cho phép an cư ở đâu?” 

“Tại nước Xá-vệ. Nhóm sáu tỳ-kheo là duyên khởi.” 

Lại hỏi: “Ban đầu duyên khởi tự tứ ở đâu?” 

[968b| “Tại nước Xá-vệ. Nhóm sáu tỳ-kheo là duyên khởi.” 

Như vậy, lần lượt hỏi cho đến Tỳ-ni tăng nhất.' 

Bấy giờ, các vị tập hợp tất cả phần việc của tỳ-kheo thành một 
nhóm gọi là “Luật tỳ-kheo.” Phân việc của tỳ-kheo-ni thành một 
nhóm gọi là “Luật tỳ-kheo-mI.” 

Tất cả các pháp liên hệ thọ giới thành một nhóm gọi là “Kiền độ 
Thọ giới.” Tât cả các pháp bô-tát thành một nhóm gọi là “Kiên độ 
Bô-tát.” 

Tất cả các pháp an cư thành một nhóm gọi là “Kiền-độ An cư.” Tất 
cả các pháp tự tứ thành một nhóm gọi là “Kiên độ Tự tứ.” 

Tất cả các pháp liên hệ sử dụng da thuộc thành một nhóm gọi là 
“Kiên-độ Da thuộc.” Tât cả các pháp liên hệ y phục thành một 
nhóm gọi là “Kiên độ Y.” 

Tất cả các pháp liên hệ sự dùng thuốc thành một nhóm gọi là “Kiền 
độ Dược.” Tât cả các pháp liên hệ Ca-thi-na y thành một nhóm gọi 
là “Kiên độ Ca-thi-na y.” Hai bộ luật, tât cả những Kiên độ, Điêu 
bộ, Tỳ-ni Tăng nhât, tập hợp lại gọi là “Ey-m tạng.” 


''Tỳ-ni tăng nhất, chương VI, phần IV, luật Tứ phần. 


163 


Luật tứ phần 6 T22. 968b 


V. TẬP KINH TẠNG 

Bấy giờ, Đại Ca-diếp liền tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng hỏi Á-nan pháp T}- 
ni. Đáy là lời tác bạch. ” 


Khi ấy, Tôn giả A-nan liền tác bạch: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tùng khiến Đại Ca-diếp 
hỏi, tôi trả lời. Đây là lời tác bạch. ” 


Đại đức Ca-diếp liền hỏi A-nan: 

“Kinh Phạm động' được nói ở chỗ nào? Tăng nhất, nói ở đâu? 
Tăng thập,” nói tại chỗ nào? Kinh nói vê việc thê giới thành bại, 
nói ở đâu? Kinh Tăng-kỳ-đà,” nói ở chô nào? Kinh Đại nhân 
duyên,” nói ở đâu? Kinh Thiên đê Thích hỏi, nói ở đâu?” 

Tôn giả A-nan đều trả lời như được nói trong Kinh Trường A-hàm. 


Các vị liền tập hợp tất cả các kinh dài lại gọi là “Trường A-hàm”, 
tầt cả kinh trung gọi là “Trung A-hàm.” Từ một sự, cho đên mười 


' Kinh Phạm động 3È Š##. Trường A-hàm 14, kinh số 21, Phạm động, No 101). 
Tương đương Päli, D.I. BrahmaJala-suttanta. 

“ Kinh Tăng nhất *ý —##. Trường A-hàm 9, kinh số I1, Tăng nhất, No (11). 
Tương đương PälI, không có. Như kinh Thập thượng, No 1(10) 

Ỷ Kinh Tăng thập 3ý-Ƒ ##. Trường A-hàm 9, kinh số 10, Thập thượng, No 1(10). 
Tương đương PälI, D. 34. Dasuttara-suttanta. 

* Kinh Thế giới thành bại †+ZÈL 3Ä #4#£. Trường A-hàm 18-22, kinh số 30, Thế 
ký, No 1(30). Không có Päli tương đương. 

Ÿ Kinh Tăng-kỳ-đà ‡É ‡X⁄FÈ##. Trường A-hàm 8, kinh số 9, Chúng tập, No 1(9). 
Tương đương Päli, D. 33. SangTti-suttanta. 

° Kinh Đại nhân duyên % W####. Trường A-hàm 10, kinh số 13, Đại duyên 
phương tiện, No 1(13). Tương đương PalI, D. 15. MahaNidana-suttanta. 

Kinh Thiên để Thích vấn X”###R|##. Trường A-hàm 10, kinh số 14, Thích 
Đề-hoàn Nhân vấn, No (14). Tương đương Päli, D. 21. Sakkapañha-suttanta. 


164 


T22. 968b Chương iii. Ngũ bách kết tập 


sự; từ mười sự cho đến mười một sự gọi là “lăng nhất.” Nhặt 
lượm' những điêu liên quan đên tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tặc, ưu- 
bà-di, chư Thiên, Đê Thích, Ma, Phạm vương, tập lại gọi là “Tạp 
A-hàm.” 


Như thị sanh kinh,? Bổn kinh,' Thiện nhân duyên kinh, Phương 
đẳng kinh," Vị tằng hữu kinh,° Thí dụ kinh,” Ưu-bà-đề-xá kinh, Cú 
nghĩa kinh,? Pháp cú kinh, '° Ba-la-diên kinh,'' Tạp nan kinh, ” 
Thánh kệ kinh”: các kinh như vậy tập hợp lại thành Tạp tạng. Có 
nạn không nạn ràng buộc tương ưng với nhau, tập hợp lại thành A- 


' Tạp 3; được hiểu là “nhặt lượm những điều tạp toái, linh tinh”, sát nghĩa Skt. 
samykta (PÄli: samyufra): liên kết những sự kiện có liên hệ nhau: tương ưng. 

°“ Như thị sanh kinh 3øz# + ##£. Skt. /fivyfaka/ ityukta, PÄli: ifivuita, ] trong 9 
hay 12 phần giáo; phiên âm là y-đế-mục-đa-già, cũng dịch là bản sự, gồm những 
chuyện cô không thuộc bản sanh. 

* Bốn kinh &##. Skt. Päli: /Z/zka, chỉ bản sanh truyện, những chuyện về tiền 
thân của Phật. 

* Thiện nhân duyên kinh -É- H] ####. Skt. „iđãna, tập họp những giải đáp của Phật 
do các đệ tử hỏi trong nhiều nhân duyên khác nhau. 

” Phương đẳng kinh 23 #Ÿ##. Skt. vzizziya, âm là tỳ-phật-lược, dịch là phương 
đẳng hay phương quảng, xiển dương nghĩa lý quảng đại bình đẳng, tức diễn rộng 
nhưng ẩn ý vi mật trong các lời dạy của Phật. 

° Vị tằng hữu kinh ý 3ï ##. Skt. adbhuta-dharma, âm a-phù-đa-đạt-ma, tập 
họp những điều ly kỳ, hiếm có trên đời. 

Thí dụ kinh #Š%##. Skt. avzđãna, âm a-ba-đà-na, gồm những chuyện ngụ 
ngôn để răn dạy đạo đức. 

Š Ưu-bà-đề-xá kinh ‡#3#È‡‡4-#£. Skt. „padeýa, dịch là luận nghị, giải thích và 
biện luận ý nghĩa lời Phật. 

? Cú nghĩa kinh 4J Ấ ##. Skt. padãr:ha, không có Hán. 

'° Pháp cú kinh 3 đJ ##. Skt. đharmapada, tuyên tập những bài kệ của Phật. 

'! Ba-la-diên kinh 3š ÄŸ3£ ##. Tương đương Päli: Pãrãyana-vagga (phẩm đáo bỉ 
ngạn), phâm thứ năm của Suttanipäta, Tiêu bộ Pãli (Khuddaka-Nikãya). 

'* Tạp nan kinh #È###4#. Không có Hán. 

'3 Thánh kệ kinh #43#4#. Tương đương Päli: 7»eragaihä (Trưởng lão kệ) và 
Therigathä (Trưởng lão ni kệ), tuyển tập những bài kệ của các Thánh đệ tử, 
thuộc Tiêu bộ Päli (Khuddaka-Nikãya). 


165 


Luật tứ phần 6 T22. 968c 


tỳ-đàm tạng. Bấy giờ, những lời dạy của đức Phật được tập hợp lại 
thành Ba tạng. 


VI. PHÚ-LÂU-NA 


Bấy giờ, Trưởng lão Phú-la-na' nghe tại thành Vương-xá, có năm 
trăm vị A-la-hán cùng nhau tập hợp Pháp Tỳ-ni, liền cùng năm 
trăm vị tỳ-kheo, đến thành Vương-xá, chỗ Đại Ca-diếp nói: 

“Tôi nghe Đại đức cùng năm trăm vị A-la-hán cùng nhau tập hợp 
[968c] Pháp Tỳ-mi, tôi cũng muôn dự nghe pháp.” 

Đại Ca-diếp, vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng vì số tỳ-kheo 
này hỏi lại Ưu-ba-ly, cho đên tập hợp thành ba Tạng như trên đã 
nÓI. 

Phú-la-na thưa Đại đức Ca-diếp rằng: 

“Tôi nhất trí tất cả, chỉ trừ tám việc. Thưa Đại đức, chính tôi nghe 
từ đức Phật và nhớ kỹ không quên, đức Phật cho phép: ngủ với 
thức ăn, nấu thức ăn trong giới, tự mình nấu thức ăn, tự mình lấy 
thức ăn, thọ thực lúc sáng sớm, từ người kia mang thức ăn đến, nếu 
có tạp quả hoặc nước trong ao chảy ra mà có vật có thê ăn được thì 
được ăn.” Tám trường hợp trên Phật đêu cho phép không làm pháp 
dư thực mà được ăn.” 

Đại Ca-diếp trả lời: 

“Thật đúng như lời thầy nói. Đức Thế Tôn vì lúc mất mùa, lúc gạo 
khan hiêm, nhân dân đói khô, khât thực khó, đã từ mân đôi với tÿ- 
kheo nên cho phép tám việc như vậy. Khi nào được mùa lúa gạo 


' Phú-la-na 3 3Š 3Ƒ. Vin. ii. 2§9: bấy giờ, Trưởng lão Puräna cùng với 500 tỳ- 
kheo từ Nam sơn (Dakkhinägiri) về Vương-xá để tham dự kết tập. Vị Trưởng lão 
này không được đồng nhất với Tôn giả Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử, cũng gọi là 
Mãn Từ Tử (Skt. Pũrna-maitrayani-putra, PälI: Punna-Mantäni-pufta), I trong 10 
Đại đệ tử. Wgñ phần 30 (tr.191c19). 

“ Xem Phần III, ch. VII. Thuốc, 9. Tám sự cho phép. Xem đoạn sau, phần IV, 
chương VI. Tì-ni tăng nhất, mục bốn pháp. 


1ó6 


T22. 96§c Chương iv. Thất bách kết tập 
đầy đủ thức ăn nhiều thì Phật liền chế cấm, không cho phép làm 
như vậy.” 

Phú-la-na lại nói: 

“Thưa Đại đức Ca-diếp, đức Thế Tôn là bậc Nhất thiết tri kiến, 
không bao giờ câm rôi lại mở; mở rôi lại cầm.” 

Đại Ca-diếp trả lời: 

“Vì đức Thế Tôn là bậc Nhất thiết trí kiến nên mới cắm rồi lại mở, 
mở rôi lại cầm. Này Phú-la-na, chúng ta nên lập chê ước như vây: 
Những gì đức Phật không câm thì không nên câm. Những gì đức 
Phật chê câm thì không nên hủy bỏ. Nên tùy thuận học tập những 
chê giới của đức Phật.”' 

Tại thành Vương-xá, năm trăm vị A-la-hán, cùng nhau kiết tập 
Pháp Tỳ-nmi, cho nên gọi là: “Tập Pháp Tỳ-ni ngũ bách nhân.” 


' Ngũ phân, và Cũ|avagga còn kết thêm pháp phạm-đàn (bzahmadanda). 


167 


CHƯƠNG IV 


THÁT BÁCH KÉT TẬP 


IL.DUYÊN KHỞI 


[968e19] Sau khi đức Thế Tôn Bát-Niết-bàn một trăm năm, tại Tỳ- 
xá-ly, các tỳ-kheo người Bạt-xà Tử' thi hành mười việc, nói là pháp 
thanh tịnh, được đức Phật cho phép: được phép dùng hai ngón tay 
lấy thức ăn, được phép giữa xóm làng, được phép trong chùa, được 
phép về sau hứa khả, được phép thường pháp, được hòa, được phép 
muôi ngủ chung, được phép uông rượu xà-lâu-la, được phép chứa 
ngọa cụ không cắt rọc, được nhận vàng bạc.? Ngày bố-tát, đàn-việt 
cúng vàng bạc, họ chia cho nhau. 

Bấy giờ, có Da-xá Ca-na Tử nghe tỳ-kheo Tỳ-xá-ly làm việc như 
vậy, liền đến chỗ tỳ-kheo người Bạt-xà, thì thấy họ khuyên đàn-việt 
khi bố-tát cúng dường vàng bạc cho chúng Tăng. Giữa Tăng, họ 
xướng, chia phân cho tỳ-kheo Già-na Tử. Tỳ-kheo liền nói: 


“Tôi không nhận.” 
“Tai sao vậy?” 


“Sa-môn Thích tử không được thọ nhận và cất giữ vàng bạc. Sa- 
môn Thích tử xả bỏ châu báu, không đăm nơi sự trang sức đẹp.” 


Vào một ngày khác, họ phân chia xong, mang đến cho tỳ-kheo 
[969a1] Già-na Tử. Già-na Tử nói: 


' Bạt-xà Tử #* Bl-Ÿ. Ngũ phần 30: Bạt-kỳ 3# #. Tăng kỳ 33: các tỳ-kheo Trưởng 
lão tại Tăng-già-lam Sa đôi, Tỳ-xá-ly <-*#bứ # §4äÊš}y3Ê Jú im. PAHI: 
vesaliRã vajjiputtaka. 

? Ngũ phần 30 (tr.192a2§). Thập tụng 60 (tr. 450a30). Vin.ii. 294. Xem giải thích 
ở đoạn sau. 

3 Da-xá ca(già)-na Tử ñ§$+*h(4m)5Ä-†. Ngũ phân: Da-xá Ca-lan-đà Từ ÄK@-#z 
li FÈ-ƒ. Tăng kỳ: Trì luật Da-xá ‡‡###2+. Thập tụng: Da-xá-đà-ca-lan-đề Tử 
J4 Fờ š Bị 3# -Ý PAli: Yasa-Käkandakaputta, đệ tử của A-nan. 


Luật tứ phần 6 T22. 969a 


“Tôi không cần. Trước đây tôi đã nói Sa-môn Thích tử xả bỏ châu 
báu, không trang sức đẹp đẽ.” 

Họ liền nói: 

“Ưu-bà-tắc nơi Tỳ-xá-ly giận. Thầy đến giáo hóa khiến cho họ 
hoan hỷ.” 

Rồi sai người cùng đi. Tỳ-kheo Da-xá Già-na Tử đến Tỳ-xá-ly, chỗ 
ưu-bà-tăc, nói: 

“Thật sự các người giận lời nói của tôi phải không? Tôi nói: Sa- 
môn Thích tử không được nhận lấy vàng bạc, xả bỏ trân bảo, không 
trang sức đẹp đẽ. Này ưu-bà-tắc, khi đức Thế Tôn ở tại thành 
Vương-xá, bấy giờ trong cung, quần thần của vua tập họp nói: Sa- 
môn Thích tử được nhận vàng bạc, không xả bỏ châu báu, trang 
sức đẹp. Bấy giờ, trong nhóm quần thần kia có đại trưởng giả Châu 
Kế! nói với các đại thần rằng: “Không được nói Sa-môn Thích tử 
được nhận lấy vàng bạc, không xả bỏ châu báu, đắm Say vào VIỆC 
trang sức cho đẹp. Tại sao vậy? Vì Sa-môn Thích tử không những 
không được phép nhận vàng bạc, mà còn xả bỏ châu báu, không 
đắm say vào việc trang sức đẹp.” Bấy giờ, trưởng giả Châu Kế vì 
các đại thần giải thích nói rõ ràng, khiến họ hiểu và hoan hỷ. Sau 
đó, một thời gian Trưởng giả Châu Kế đến chỗ đức Thế Tôn, đầu 
mặt kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên 
trước kia bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ, rồi thưa: “Con 
giải thích rõ ràng, khiến họ hoan hỷ. Bạch đức Thế Tôn, con nói 
như vậy có trái với Thánh chỉ, không như pháp đã dạy sao?* Đức 
Phật dạy ông trưởng giả: “Như lời ông nói là đúng pháp, đúng sự 
thật, không trái với giáo pháp đức Thế Tôn. Tại sao vậy? Vì Sa- 
môn Thích tử không được phép nhận lây vàng bạc; xả bỏ châu báu, 
' Châu Kế Zk#. Thập tụng 60: Ma-ni Châu-la tụ lạc chủ JỆ BI +. 
Xem, Phân L, Ch. Iv. Ni-tát-kỳ ba-dật-đê 18. Pali: Manicilaka, một người thôn 
trưởng. Vm.1I. 296; §. 1v. 325. 


170 


T22. 969b Chương iv. Thất bách kết tập 


không trang sức cho đẹp. Người nào nhận lẫy vàng bạc tức là thụ 
hưởng ngũ dục. Thọ ngũ dục thì không phải Sa-môn Thích tử. Này 
ông Trưởng giả, nếu thấy Sa-môn Thích tử nào cầm nắm vàng bạc, 
quyết định người ấy không phải là sa- môn Thích tử. Ta có nói, cho 
phép, ai cần tre, lau, cỏ, cây, được phép cầu xin; nhưng không bao 
giờ được phép tự mình nhận lấy vàng bạc." Này Li-xa,' vì nhân 
duyên trên nên sa-môn Thích tử không được phép nhận lây vàng 
bạc, xả bỏ châu báu, không trang sức cho đẹp. 
“Này Lê-xa, lại có một hôm, khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ-hoàn. Thế 
Tôn nói với các tỳ-kheo, có bốn trường hợp khiến cho mặt trời, mặt 
trăng không sáng tỏ, đó là A-tu-la, khói mây, sương và bụi. Bốn 
trường hợp này khiến cho mặt trời, mặt trăng không sáng tỏ. Sa- 
môn, bà-la-môn cũng có bốn việc ô nhiễm bụi bẩn [969b] khiến 
cho sa-môn bả-la-môn không chói sáng. Đó là, nếu sa-môn, bà-la- 
môn nào không thể trừ bỏ việc uống rượu, thì đây là bụi bẩn thứ 
nhất. Hoặc có sa-môn bả-la-môn nào làm pháp ái dục, không thể xả 
ly, thì đây là bụi bần thứ hai. Hoặc có sa-môn bà-la-môn nào nhận 
lấy vàng bạc, không xả bỏ sự trang sức cho đẹp, thì đây là bụi bân 
thứ ba. Hay có sa-môn, bả-la-môn nào dùng tà mạng để nuôi sống, 
không thể đoạn trừ, thì đây là bụi bân thứ tư, đó gọi là bốn việc. Vì 
bốn việc này cho nên khiến sa-môn bà-la-môn ô uế không sáng tỏ, 
không có sự sáng chói. Đức Thế Tôn nói kệ: 

Sa-môn, bả-la-môn 

Cáu bản bởi tham dục, 

BỊ ngu sỉ che lấp 

Ái trước nơi sắc đẹp. 


Uống rượu, tâm tán loạn; 
Rồi làm pháp ái dục; 
Nhận láy vật quý báu; 


' Những người Li-xa (Licchavi), tức các cư sĩ ở Tỳ-xá-ly. 


171 


Luật tứ phần 6 T22. 969b 
Đây là kẻ vô trí. 
Sa-môn bà-la-môn 
Nuôi sông băng tà mạng. 
Phát nói đây là xáu. 
Như mặt trời bị che, 
Ảnh sáng không chiếu soi, 
Ô uê không tỉnh sạch. 
Bị che bởi bóng tối, 
Người bị ái dục sử, 
Tạo ác, không thiện nghiệp, 
Người sỉ đâu hành đạo? 
Oán tăng lại càng thêm 
Lại thọ thân đời sau. 
“Này Li-xa, vì những nhân duyên như vậy, các người nên biết, Sa- 
môn Thích tử không được thọ nhận vàng bạc, trừ bỏ sự trang sức. 
Các người không tin lời nói của tôi hay sao?” 
LI-xa nói: 
“Không phải tôi không tin. Tôi rất kính tín Ngài. Ngài có thể cư 


trú tại Tỳ-xá-ly này. Chúng tôi sẽ cung cấp y phục âm thực y được, 
và tất cả thứ cần dùng.” 


Bấy giờ, tỳ-kheo Già-na tử giải bày cho các Li-xa khiến họ được 
hoan hỷ rôi, cùng tỳ-kheo sứ giả kia trở vê chỗ tỳ-kheo Bảà-xà Tử.' 
Từ xa thây tỳ-kheo Già-na Tử đên, Bà-xà Tử liên hỏi tỳ-kheo sứ 
Ø1ả răng: 

“Tỳ-kheo Già-na Tử đã giải thích khuyến dụ các Li-xa khiến họ tin 
tưởng rôi phải không?” 

Tỳ-kheo sứ giả trả lời: “Vâng. Họ đã kính tín Già-na Tử. Chúng ta 
chăng phải Sa-môn Thích tử.” 


' Bà-xà Tử; trên kia, âm là Bạt-xà Tử. 


172 


T22. 969c Chương iv. Thất bách kết tập 


Tỳ-kheo Bà-xà Tử hỏi: “Tại sao vậy?” 

Sứ giả liền đem nhân duyên trước trình bày đầy đủ. Tỳ-kheo Tỳ- 
xá-ly nói với tỳ-kheo Già-na tử răng: 

[969e] “Thầy mắng chửi chúng Tăng trước. Thầy có thấy tội hay 
chăng?” 

Già-na Tử trả lời: “Tôi không mắng chửi chúng Tăng.” 


Vị kia liền tập chúng đề cử tội. 
H. LI-BÀ-ĐA 


Tỳ-kheo Già-na Tử liền nghĩ: “Tránh sự này nếu được Trưởng lão 
Ly-bà-đa' trợ bạn ta thì có thể chấm dứt như pháp.” 

Già-na tử liền hỏi thăm người khác để biết Ly-bà-đa hiện ở đâu. 
Người được hỏi trả lời: “Nghe nói ở bên bờ sông Bà-kha.”” Già-na 
Tử liền đến bên Sông Bà-kha. Ly-bà-đa lúc ấy không có ở đó. Già- 
na Tử hỏi: “Ly-bà-đa hiện ở đâu?” Người ở tại đó trả lời: “Nghe 
nói hiện ở nước Già-na-ủy-xà.` Già-na Tử liền đến nước đó, nhưng 
cũng không gặp Ly-bà-đa. Hỏi, được biết Ly-bà-đa hiện ở tại nước 
A-già-lâu-la.* Già-na Tử đến nước đó, lại cũng không có Ly-bà-đa, 
và hỏi tiếp được biết Ly-bà-đa hiện ở nước Tăng-già-xa.Š Già-na 
Tử liền đến đó, gặp được Ly-bà-đa hiện đang ở tại đó. 

Bấy giờ, chúng đang tập hợp, Già-na Tử hỏi vị đệ tử thị giả của Ly- 
bà-đa rằng: 


' Ly-bà-đa äÊ3# ?. PAli: Revata, vị trưởng lão này sống ở Soreyya, “thông bác, 
tinh thông A-hàm, Luật, Mattika...”, Vin.ii. 299. Trùng tên với Revata, vị trưởng 
lão em út của ngài Xá-lợi-phất. 

? Bà-kha 3#“. Pali: Payäga. Lộ trình từ Payäga đến Soreyya của Revata, phỏng 
lại lộ trình Phật đi từ Verañja (Tì-lan-nhã, chỗ Xá-lợi-phất thỉnh Phật chế giới 
cho tỳ-kheo) đến Bãrãnasĩ, ngang qua Soreyya, Sañkassa và Kannakujja. 

3 Già-na-ủy-xà in 5# BỊ. PAli: Kannakujja. Xem chí. § trên. 

* A-già-lâu-la [4i»‡###. PAli: Aggalapura, Vin.ii. 299. 

” Tăng-già-xa 4É Jin. Päli: Sahkassa. Xem cht. 8 trên. 


173 


Luật tứ phần 6 T22. 969c 


“Đại đức Trưởng lão Ly-bà-đa của thầy có đến trong chúng 
không?” 

Vị thị giả trả lời: “Ngài sẽ đến.” 

Khi Ấy, Ly-bà-đa đến thuyết pháp cho chúng nghe xong, quá nửa 
đêm, câm nmi-sư-đàn trở về lại thât. 

Da-xá Giả-na Tử cũng ở trong chúng nghe pháp, sau đó quá nửa 
đêm cầm ni-sư-đàn đến chỗ Ly-bà-đa, nghĩ răng: “Bây giờ là thời 


gian thích hợp. Ta sẽ trình bày đầy đủ nhân duyên để Ly-bà-đa 
nghe.” 


Già-na tử liền hỏi Ly-bà-đa: “Kính thưa Đại đức Thượng tọa, được 
phép hai ngón tay lây thức ăn' hay không?” 

Ly-bà-đa hỏi lại: “Hai ngón tay lấy thức ăn là thế nào?” 

Già-na Tử thưa: “Bạch Đại đức Trưởng lão, ăn đủ rỒi, xả Oal nghị, 
không làm pháp dư thực, được dùng hai ngón tay lây thức ăn đê ăn 
không?” 

Ly-bà-đa nói: “Không được làm như vậy.” 

Già-na tử hỏi: “Điều này đức Phật chế cắm tại chỗ nào?”? 

Ly-bà-đa trả lời: “Tại nước Xá-vệ. Nhân có vị không làm phép dư 
thực mà ăn, cho nên Phật chê cầm. Già-na Tử lại hỏi: 

“Thưa Đại đức Trưởng lão, được giữa xóm làng” hay không?” 
Ly-bà-đa hỏi lại: “Được giữa xóm làng là thế nào?” 

Già-na Tử nói: “Thưa Đại đức Trưởng lão, ăn đủ rỒi, xả oai nghi, 
không làm pháp dư thực, đi đên khoảng giữa hai thôn, được ăn.” 


2Ø — 


' Đắc nhị chỉ sao #‡-—3#3}. Päli: dvangulakappa, nhị chỉ tịnh, được giải thích: 
dvangulaya chãyãya viivattaya, (được phép ăn quá trưa) khi bóng chưa quá hai 
ngón tay. Liên hệ điều luật phi thời thực. Vin.ii. 230. 

ˆ Xem Phần I, Ch. V. Ba-dật-đề 35. 
3 Đắc thôn gian #Ÿ34†l. Päli, ibid. : gãmamfarakappo. thôn gian tịnh; như 7⁄ 
phán. 


174 


T22. 970a Chương iv. Thất bách kết tập 


Ly-bà-đa nói: “Không được làm như vậy.” 

Già-na Tử hỏi: “Điều này đức Phật chế cắm ở chỗ nào?” 

“Tại nước Xá-vệ. Nhân có vị không làm pháp dư thực mà ăn, cho 
nên đức Phật chê câm.” 

Già-na Tử hỏi: “Bạch Đại đức Trưởng lão, được trong chùa' hay 
không?” 

Ly-bà-đa hỏi: “Được trong chùa là thế nào?” 

Già-na Tử trả lời: “Bạch Đại đức Trưởng lão, nghĩa là ở trong chùa 
được biệt chúng yêt-ma.” 

Ly-bà-đa nói: “Không [970a1| được làm như vậy.” 

Già-na Tử hỏi: “Đức Phật chế cắm điều này ở đâu?” 

“Tại thành Vương-xá. Chế cắm trong Kiền độ Bồ-tát.” 


Già-na Tử hỏi: “Kính Đại đức Trưởng lão, được phép hứa khả sau” 
hay không?” 


Ly-bà-đa hỏi lại: “Thế nào là được phép hứa khả sau?” 

GiIà-na Tử thưa: “Bạch Đại đức Trưởng lão, tại nội giới, được phép 
biệt chúng yêt-ma nêu sau đó được hứa khả.” 

Ly-bà-đa nói: “Không được làm như vậy.” 

Già-na Tử hỏi: “Điều này đức Phật chế cắm ở chỗ nào?” 

“Tại thành Vương-xá. Cấm chế thuộc trong Kiền độ Bồ-tát.” 
Già-na Tử lại hỏi: “Được thường pháp” hay không?” 


' Đắc tự nội f#-Ÿ É. Päli: vãsakappo, trú xứ tịnh. 

? Đắc hậu thính khả ƒŸ# #4 ##"Ƒ. PRli: amumafikappo, tùy hỷ tịnh; giải thích: 
kappati bhanfe vageena sanghena kammam katum, ãgate bhikkhi anumesamaii, 
được phép tác yết-ma biệt chúng, nếu các tỳ-kheo đến sau nói, “chúng tôi tuỳ 
hỷ.” 

3 Đắc thường pháp #Ÿ##‡k. Päli: Zcinpakappo, thường hành tịnh, “Được phép 
làm, vì Hoà thượng của tôi, A-xà-lê của tôi đã làm như thế.” Vin.ii. 301. 


175 


Luật tứ phần 6 T22. 970a 


Ly-bà-đa lại hỏi: “Thế nào gọi là được thường pháp?” 

Già-na Tử thưa: “Bạch Đại đức Trưởng lão, việc này làm như vậy 
rôi, nói như vậy, xưa nay làm như vậy.” 

Ly-bà-đa nói: “Tỳ-kheo biết chăng? Nên quán sát Tu-đa-la, Tỳ-ni, 
nghiệm xét Pháp Luật. Nêu không quán sát Tỳ-ni, không nghiệm 
xét Pháp Luật, mà trái nghịch Pháp thì, nêu đã làm không nên làm, 
chưa làm cũng không nên làm. Nêu quán sát Tu-đa-la, Tỳ-ni, kiêm 
xét Pháp Luật, cùng Tu-đa-la mà cùng pháp luật tương ưng, không 
trái với pháp săn có, thì những điêu đã làm hay chưa làm đêu nên 
làm.” 

Già-na tử hỏi: “Bạch Đại đức Trưởng lão, được hòa' hay không?” 
Ly-bà-đa hỏi: “Thế nào là được hòa?” 

“Bạch Đại đức Trưởng lão, ăn đủ TỒi, xả oai nghi, dùng tô du, mật, 
sanh tô, thạch mật, tô, hòa chung lại, được ăn không?” 

Ly-bà-đa nói: “Không được làm như vậy.” 

Già-na Tử lại hỏi: “Điều này được đức Phật chế cắm ở đâu?” 

“Tại nước Xá-vệ. Nhân có vị không tác pháp dư thực mà ăn, nên 
Phật đã chê câm.” 

Già-na tử lại hỏi: “Bạch Đại đức Trưởng lão, muối ngủ chung? 
được phép không?” 

Ly-bà-đa hỏi lại: “Muối ngủ chung được phép là thế nào?” 

“Bạch Đại đức Trưởng lão, dùng muối ngủ chung nêm trong thức 
ăn rôi ăn.” 


Ly-bà-đa nói: “Không được làm như vậy.” 


' Đắc hoà fŸ#z. Päli: amathirakappa, được phép nếu chưa ngưng kết: đã ăn xong 
(túc thực), được phép uống sữa (&#za), nếu sữa chưa thành sữa đông (lạc). Vin. 
H, 301. 

? Diêm cộng túc #ỗ 373, chỉ muối để dành cách đêm. Päli: siigilonakappo, giác 
diêm tịnh, được phép mang muối theo trong cái sừng, khi ăn, lấy ra dùng. 


176 


T22. 970a Chương iv. Thất bách kết tập 


Già-na Tử hỏi: “Điều này được đức Phật chế ở đâu?” 

“Tại nước Xá-vệ. Trong Kiền độ Dược đã chế cắm.” 

Già-na Tử lại hỏi: 

“Bạch Trưởng lão Đại đức, được uống ruợu xà-lâu-la' hay không?” 
Ly-bà-đa nói: 

“Không được uống như vậy.” 

Già-na Tử hỏi: 

“Điều này được đức Phật chế cắm ở đâu?” 

“Tại nước Câu-thiêm-di. Vì Trưởng lão tỳ-kheo Sa-già-đà? nên 
Phật đã chê câm.” 

Già-na Tử lại hỏi: 

“Bạch Đại đức Trưởng lão, được phép cất chứa tọa cụ không cắt 
rọc” hay không?” 

Ly-bà-đa nói: 

“Không được cất chứa như vậy.” 

Già-na tử hỏi: 

“Điều này đức Phật chế cắm tại chỗ nào?” 

“Tại nước Xá-vệ. Vì nhóm sáu tỳ-kheo nên chế cắm.” 

Già-na Tử lại hỏi: 

“Bạch Đại đức Trưởng lão, được phép nhận vàng bạc” hay không?” 
Ly-bà-đa nói: “Không được thọ nhận như vậy.” 

' Xà-lâu-la tửu PÑ‡#‡##‡J. PAli: kappaii jalogin pãtưn, được phép uống rượu 
pha. Rượu /aiogi (xà-lâu-la), chỉ rượu loãng, hay nước trái cây đề lâu mà chưa 
lên men thành rượu. Wgỡ phán 30 (tr. I92b01): rượu cât mà chưa chín. 

” Xem Phần I, Ch. V, Ba-dật-đẻ 51. 

3 Bất cát tiệt tọa cụ #lZÄ 4+. Ngũ phần 30 (tr.192b01): làm tọa cụ tuỳ ý lớn 


nhỏ. PälI: adasakam nisidanam, tọa cụ không làm viền. 
* PÄli: kappati jãtariparajam. Như Tứ phân. 


177 


Luật tứ phần 6 T22. 970b 


Già-na Tử hỏi: “Điều này được đức Phật chế cắm ở đâu?” 

“Tại thành Vương-xá, vì Bạt-nan-đà Thích Tử nên đã chế cắm.” 
Già-na tử thưa: “Bạch Đại đức Trưởng lão, tại Tỳ-xá-ly, tỳ-kheo 
Bà-xà Tử thi hành mười điêu này [970b] mà nói là như pháp thanh 
tịnh, là Phật cho phép. Ngày bô-tát họ khuyên khích đàn-việt cúng 
dường vàng bạc cho chúng Tăng, rôi sai người phân chia.” 
Ly-bà-đa nói: “Thầy đừng nói với người khác.” 

“Tại sao vậy?” 

“Sợ các tỳ-kheo chỗ hiểu biết không đồng nhau, đưa đến tỳ-kheo 
không hòa hợp. Tỳ-kheo, thây có thê đên trong núi A-vu-hăng hà,' 
nơi đó có tỳ-kheo Tam-phù-đà” là đông Hoà thượng với tôi, cùng 
với sáu mươi tỳ-kheo Ba-la-ly Tử” chung. sống. Các vị Ấy, đều là 
những người dũng mãnh tinh tấn, không hè CÓ SỰ SỢ SỆt, Thầy đem 
nhân duyên ấy trình bày đầy đủ với các vị ấy đó, rồi cùng hẹn đến 
bên bờ sông Bà-kha, tôi cũng sẽ đến đó.” 

Khi ấy tỳ-kheo Da-xá Già-na Tử liền đến núi kia, chỗ ở của Tam- 
phù-đà và đem nhân duyên ây trình bày đây đủ với các vị ây, và 
hẹn đên bờ sông Bà-kha, sẽ gặp Đại đức Ly-bà-đa cũng đên đó. 


II. VẬN ĐỘNG 


Bấy giờ, tỳ-kheo Bà-xà Tử ở Tỳ-xá-ly nghe tỳ-kheo Da-xá Giả-na 
Tử đi các nơi tìm trợ bạn, liền đem chiếc y tốt nhất ở Tỳ-xá-ly đến 
chỗ người đệ tử của Ly-bà-đa! nói: 


' A-vu-hằng hà sơn #[*†‡#Z J»h. Ngũ phần: A-phù sơn #T*#Ù;. Päli: Ahoganga, 
tên một ngọn núi ở Bắc Ấn, nằm bên thượng lưu sông Hằng (uđdham Gangäya). 

“ Tam-phù-đà Z#fè. Ngữ phẩn: Tam-phù-đà ZšŸlš. Thập tụng: Tam-bồ-già 
= iu. PAli: Sambhita. 

3 Ba-la-ly Tử 3» ÄÈäÈ-ƒ. Pãli: Pãtheyyakã (Pãveyyakä), các tỳ-kheo người Pãva 
(Bà-ba hay Ba-hòa, xem trước), một thủ phủ của người Vajjï. Trong kết tập này, 
họ đứng về phía Revata. Họ được gọi là Di người phương Tây. 

* Ngũ phần: tỳ-kheo thị giả tên Đạt-ma :‡ Ƒ#. 


178 


T22. 970b Chương iv. Thất bách kết tập 
“Tôi đem chiếc y tốt nhất này đến đây đề cúng cho Đại đức Ly-bà- 
đa. Nhưng thôi, nay không cúng nữa mà xin cúng cho Thây. Thây 
nhận cho.” 

VỊ đệ tử của Ly-bà-đa nói: “Thôi! thôi! Tôi không nhận.” 

Tỳ-kheo Bà-xà Tử ân cần khuyên, có tánh cách bắt ép khiến cho vị 
kia nhận. Khi vị kia nhận rôi Bà-xà Tử nói: 

“Thưa Trưởng lão, tỳ-kheo hai nước Ba-di-na' và Ba-lê” cùng nhau 
tranh cãi. Đức Thê Tôn xuât thê tại Ba-di-na. Lành thay! Trưởng 
lão bạch giùm tôi lên Đại đức Thượng tọa răng, “Iy-kheo hai nước 
Ba-di-na và Ba-lê cùng nhau tranh cãi. Đức Thê Tôn xuât thê tại 
Ba-di-na. Lành thay! Đại đức hãy trợ tỳ-kheo Ba-di-na.” 

Vị kia liền trả lời: “Đại đức Trưởng lão Ly-bà-đa được nhiều người 
tôn kính. Tôi không dám thưa.” 

Vị kia bị cưỡng bức quá, liền đến chỗ Ly-bà-đa bạch: 

“Kính bạch Đại đức, tỳ-kheo hai nước Ba-di-na và Ba-lê cùng nhau 
tranh cãi. Đức Thê Tôn xuât thê tại Ba-di-na. Nguyện xin Đại đức 
hãy trợ ty-kheo Ba-di-na.” 


Ly-bà-đa liền trả lời: “Ngươi ngu si, muốn kéo ta vào trong bộ 
chúng bắt tịnh chăng? Ngươi hãy đi! Ta không cần ngươi.” 


Vị kia bị đuổi rồi liền đến Tỳ-xá-ly, chỗ tỳ-kheo Bà-xà Tử thưa: 
“Trưởng lão, trước đây tôi nói với thầy, Đại đức Ly-bà-đa được 
nhiêu người tôn kính. Tôi không dám nói. Nay tôi bị khiên trách.” 
Vị kia hỏi, bị khiển trách thế nào? 

“Ngài khiến trách, đuôi tôi đi.” 

VỊ kia lại hỏi: “Thầy bao nhiêu hạ?” 

“*“Tôi mười hai hạ.” 

' Ba-di-na 3 % 5ÿ. Pãcinakã, các tỳ-kheo phương Đông, những người ủng hội 10 


điểm của Vajjiputtaka. 
? Ba-lê 3t #!. Trước phiên âm là Ba-la-ly Tử; xem cht. 26. 


179 


Luật tứ phần 6 T22. 970c 


“Thầy đã mười hai hạ mà còn sợ [970e] bị đuổi hay sao?” 


“Ngài ấy không chịu tôi làm thị giả, làm sao không sợ?” 


IV. CÁC THƯỢNG TỌA 

Bấy giờ, Ly-bà-đa cùng các tỳ-kheo nói: 

“Nay chúng ta hãy đến ngay chỗ đã phát sinh tránh sự.” 

Các vị ấy đi bằng thuyền theo sông Hằng đến đó. Gặp lúc trời 
nóng, mệt mỏi, nên ghé thuyên vào bờ đê nghỉ khỏe nơi bóng mát. 
Lúc ấy, tại thôn Bà-sưu' có Trưởng lão đang trên đường đi, suy 
nghĩ: “Trong việc tranh cãi này, nay ta nên xem xét Tu-đa-la, Tỷ-ni 
đê biết ai là pháp ngữ, ai là phi pháp ngữ.” VỊ kia liên xem xét Tu- 
đa-la, Tỳ-nI; nghiệm xét Pháp Luật, nên biệt tỷ-kheo nước Ba-lê là 
pháp ngữ; ty-kheo nước Ba-di-na là phi pháp ngữ. 

Bấy giờ, có vị trời không hiện hình, khen ngợi: 

“Lành thay, thiện nam tử, như người quan sát biết tỳ-kheo Ba-lê là 
như pháp ngữ, tỳ-kheo Ba-di-na là phi pháp ngữ.” 

Bấy giờ, các Trưởng lão liền cùng nhau đến Tỳ-xá-ly. Tại Tỳ-xá-ly 
có Trưởng lão là Nhứt Thiệt Khứ” là bậc tôi thượng tọa trong 
Diêm-phù-đê. Khi ây, Tam-phù-đà nói với Ly-bà-đa răng: 

“Nay, ta nên đến trong thất thượng tọa Nhất Thiết Khứ nghỉ đêm, 
đê nói việc này cho Thương tọa nghe.” 

Hai người cùng đến đó. Ban đêm Trưởng lão Nhất Thiết Khứ tọa 
thiền tư duy đã trải qua một thời gian lâu, Ly-bà-đa suy nghĩ: 
“Thượng tọa này, tuôi đã già, khí lực suy yếu, mà còn tọa thiền lâu 


thế này huống là ta, tại sao không ngồi như vậy?” Ly-bà-đa liền 
cũng ngồi tư duy trong một thời gian lâu. Trưởng lão Nhất Thiết 


' Bà-sưu thôn 3š3#3‡}. Päli: Sahajãti, tên một thị trấn, chỗ của Sãlha. Ngữ phân 
30: Sa-lan š} ñï]. 
* Nhất Thiết Khứ —‡3+. Päli: Sabbakãmi. 


180 


T22. 971a Chương iv. Thất bách kết tập 
Khứ lại nghĩ: “Tỳ-kheo khách này đi đường xa mỏi mệt còn tọa 
thiên tư duy như thê này, huông là ta mà không ngôi lâu.” Vì vậy 
Trưởng lão kia lại ngôi tư duy một thời gian lâu nữa. Khi trời đã 
sáng hăn, Trưởng lão Nhât Thiệt Khứ nói với Ly-bà-đa răng: 

“Thưa Trưởng lão, đêm nay ngài tư duy pháp gì?” 

Ly-bà-đa trả lời: “Irườc kia tôi còn là bạch y, thường tập từ tâm. 
Đêm nay tôi tư duy và nhập vào tam muội từ.” 

Vị kia liền nói: “Như vậy là đêm nay ngài nhập tiêu định.” 

“ “lại sao vậy?” 

“Từ tâm tam muội là tiểu định.” 

Ly-bà-đa hỏi lại Đại đức Nhất Thiết Khứ: 

“Đêm nay Ngài tư duy pháp gì?” 

Nhất Thiết Khứ nói: “Trước đây, khi tôi còn là bạch y, tập pháp 
Không. Đêm nay phân nhiêu tôi nhập vào tam muội Không.” 
Ly-bà-đa nói: “Như thế là đêm nay Đại đức tư duy pháp đại nhân.” 
“Tại sao vậy?” 

“Pháp đại nhân là nhập tam muội Không.” 

Ly-bà-đa liền nghĩ: “Bây giờ, chính là lúc ta có thể đem nhân 
duyên trước đây nói cho Đại đức Nhât Thiệt Khứ biệt.” 

VỊ kia hỏi: “Kính thưa Đại đức Trưởng lão, được phép dùng hai 
ngón tay đê lây thức ăn hay không?” 

“Thể nào là dùng hai ngón tay lấy thức ăn?” 

“Thưa Đại đức, ăn đủ rồi, [971a1| xả oai nghị, không làm pháp dư 
thực, được phép dùng hai ngón tay đê lầy thức ăn?” 

Đáp: “Không được làm như vậy.” 

“Điều này được đức Phật chế chỗ nào?” 

“Tại nước Xá-vệ. Nhân có vị không làm pháp dư thực mà ăn nên 
đức Phật đã chê câm.” 


181 


Luật tứ phần 6 T22. 971a 
Trình bảy từng điều một như trên, cho đến ngày bố-tát thọ nhận 
vàng bạc rôi sai người phân chia, như trên. 

Vị kia liền nói: “Đừng nên nói với người khác. Sợ nhân tâm không 
đông, đưa đên việc không hòa hợp.” 

V. TẬP TĂNG 


Thượng tọa Nhất Thiết Khứ là đệ nhất Thượng tọa. Tam-phù-đà là 
đệ nhị Thượng tọa. Ly-bà-đa là đệ tam Thượng tọa. Bả-sưu Thôn là 
đệ tứ Thượng tọa. Tôn giả A-nan là Hòa thượng của các vị đó. 
Trưởng lão Nhất Thiết Khứ là người hiểu biết Tăng sự, nên bấy giờ 
Thượng tọa liên tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúáp thuận, nay Tăng luận Pháp Tỳ-Hi. 
Đáy là lời tác bạch. ” 
Khi ấy, tỳ-kheo Ba-di-na nói tỳ-kheo Ba-lê rằng: 
“Các thầy có thể mời người bình đáng. '” 
Tỳ-kheo Ba-lê liền nói: 
“Thượng tọa Nhất Thiết Khứ, Ly-bà-đa, Da-xá, Tô-mạn-na? là 
người bình đáng của chúng tôi.” 
Tỳ-kheo Ba-lê nói với tỳ-kheo Ba-di-na rằng: 
“Các thầy cũng nên mời người bình đáng.” 
Tỳ-kheo kia liền nói: 
“Trưởng lão Tam-phù-đà, Ba-sưu Thôn, Trưởng lão Sa-lưu,` Bất- 
xà-tô-ma" là người bình đáng của chúng tôi.” 


' Bình đáng nhân “Ƒ'#^.. Ngã phần (tr.193c21): đoán sự chủ Ếƒ®* 3. Päli: 
ubbähikãya, bồi thâm đoàn. 

? Tô-mạn-na #‡ # 5E. Pãli: Sumana. 

3 Sa-lưu 3} #. PaII: Salha. Tức trên kia nói Trưởng lão người Bả-sưu thôn. 

* Bất-xà-tô-ma 7E R] ###. Ngũ phần: Bắt-xà-tông ZE BÄ| 7#. Päli: Khujjasobhita. 


182 


T22. 97Ib Chương v. Điều bộ 


Trong số đó có tỳ-kheo A-di-đầu' có khả năng làm người khuyến 
hoá.” Các tỳ-kheo kia nói: “Nên ghi tên tỳ-kheo này vào trong túc 
sô. Tại sao vậy? Ở tại chỗ này, vị kia khuyên hóa cho chúng ta.” 
Do vậy, vị kia được ghi vào túc SỐ. 
Các Thượng tọa liền nghĩ: “Nếu chúng ta hỏi sự việc này ở trong 
chúng thì sợ sanh ra tránh sự khác, không biệt ai nói đúng, ai nói 
sai. Nay chúng ta nên lựa chọn, rôi bình luận nơi chỗ riêng biệt.” 
Rôi các Trưởng lão lại nghĩ, “Chúng ta nên bình nghị sự việc nơi 
nào cho thích hợp?” Sau cùng quyêt định, “Trong rừng Bả-lê?.” 
Bấy giờ, Trưởng lão Nhất Thiết Khứ liền tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Đây là tỳ-kheo đã được 
Tăng cứ. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng cháp 
thuận trong rừng Bà-lê, luận Pháp T)ỳ-ni. Các t)-kheo khác 
không được có mặt. Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy rồi nên yết-ma Tăng sai hai, ba tỳ-kheo lấy dục 
của các tỳ-kheo khác đên trong rừng Bà-lê. 


VI. BÌNH NGHỊ 


Khi ấy, Thượng tọa Nhất Thiết Khứ vì nhân duyên này tập hợp tỳ- 
kheo Tăng. Các Thượng tọa đều tập hợp. Thượng tọa Nhất Thiết 
Khứ liền tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúp thuận, nay Tăng luận Pháp T)-ni. 
j971bJĐâáy là lời tác bạch . ” 
Khi ấy, Ly-bà-đa liền tác bạch: 


' A-di-đầu T Š #ã. PAli: Ajita, bấy giờ mới 10 hạ, nhưng được tham dự, làm 
người phu tòa (Zsana-pafññäpaka) sắp chỗ cho bồi thâm đoàn. 

? Khuyến hóa ŠJ4t. Ngũ phẩn: phu toà $#k È. Päli: Zsana-pañfñapaka, xem cht. 
36 trên. 

3 Bà-lê lâm 3È #!3k. Pali: Vãlikãrãma, Tăng viện Vãlika ở Vesäli. 


183 


Luật tứ phần 6 T22. 97Ib 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng hỏi Thượng tọa Nhất 
Thiết Khứ Pháp Tỳ-ni. Đây là lời tác bạch. ” 


Thượng tọa Nhất Thiết Khứ lại liền tác bạch: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng khiến Ly-bà-đa hỏi, 
tôi trả lời Pháp T)ỳ-ni. Đáy là lời tác bạch. ” 


Ly-bà-đa hỏi: 

“Thưa Đại đức Thượng tọa, được dùng hai ngón tay tịnh hay 
không?” 

Vị được hỏi liền hỏi lại: 

“Hai ngón tay tịnh là thế nào?” 

“Thưa đại Trưởng lão, ăn đủ rồi, xả oai nghi, được dùng hai ngón 
tay lây thức ăn đê ăn?” 

VỊ được hỏi trả lời: 

“Không được làm như vậy.” 

“Điều này được đức Phật chế cắm ở đâu?” 

“Tại nước Xá-vệ. Vì có vị không tác pháp dư thực mà ăn, cho nên 
Phật đã chê câm.” 

Đây là việc thứ nhất phi pháp, phi Tỳ-ni, phi lời Phật dạy. 

Sau khi đồng thuận nơi chỗ riêng rồi, liền bỏ xuống một xá-a. 
Kiêm xét như vậy từng việc một, cho đên việc thứ mười, tât cả đêu 
là phi pháp, phi tỳ-mi, phi lời Phật dạy. Cứ một việc như vậy là bỏ 
xuống một xá-la. Sau đó, các Trưởng lão kia nói như vây: 


“Nay chúng ta đã đồng thuận nơi chỗ riêng biệt bình nghị mười 
VIỆC này TÔI, bây giờ chúng ta ở giữa Tăng kiểm nghiệm như vậy. 
Vì sao? Để mọi người đều được biết.” 
Các Trưởng lão đều đến Tỳ-xá-ly. 
Thượng tọa Nhất Thiết Khứ tập hợp tỳ-kheo Tăng rồi tác bạch: 

184 


T22. 97Ib Chương v. Điều bộ 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúáp thuận, nay Tăng luận Pháp Tỳ-Hi. 
Đáy là lời tác bạch. ” 

Trưởng lão Ly-bà-đa liền tác bạch: 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 


với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng hỏi Thượng tọa Nhất 
Thiết Khứ pháp này. Đây là lời tác bạch. ” 


Khi ấy, Thượng tọa Nhất Thiết Khứ liền tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 


với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng khiến Ly-bà-ấa hỏi 
Pháp Tỳ-mi, tôi trả lời. Đây là lời tác bạch. ” 


Ly-bà-đa liền hỏi: “Bạch Đại đức Trưởng lão, dùng hai ngón tay, 
tịnh hay không?” 

Nhất Thiết Khứ hỏi lại: “Hai ngón tay tịnh, là thế nào?” 

“Thưa Đại đức Trưởng lão, ăn đủ rồi, xả oai nghi, không làm pháp 
dư thực, dùng hai ngón tay lây thức ăn đê ăn.” 

Thương tọa Nhất Thiết Khứ nói: “Không được làm như vậy.” 
“Điều này được đức Phật chế cắm ở đâu?” 

“Tại nước Xá-vệ. Nhân có vị không làm pháp dư thực mà ăn nên 
Phật đã chê câm.” 

Đây là việc thứ nhất phi pháp, phi tỳ-ni, phi lời Phật dạy. 

Kiểm nghiệm giữa Tăng xong, bỏ xuống một xá-la. Như vậy tuần 
tự kiêm xét cho đên việc thứ mười, tât cả đêu phi pháp, phi tỳ-n1, 
phi lời Phật dạy . 

Mỗi việc kiểm nghiệm giữa Tăng xong, đều bỏ xuống một xá-la. 
Tại Ty-xá-ly, bảy trăm vị A-la-hán tập hợp đề luận Pháp Tỳ-n1, cho 
nên gọi là “Thât bách tập Pháp Tỳ-mI.”' 


' Bản Hán, hết quyên 54. 


185 


CHƯƠNG V 


ĐIÊU BỘ 
A.BA-LA-DI 


I. BÁT TỊNH HẠNH 

1. Ưu-ba-ly thỉnh vấn 

[971e11] 1. Thế Tôn ở tại Tỳ-xá- ly. 

Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngôi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu 
gối bên hữu châm đất, chắp tay thưa: 

“Bạch đức Thế Tôn, Tu-đề-na Ca-lan-đà Tử! cùng vợ cũ làm bất 
tịnh hạnh, như vậy có phạm Ba-la-di hay không?” 

Đức Phật dạy: 

“Ưu-ba-ly, lúc ban đầu chưa chế giới, nên không phạm.” 

Tỳ-kheo Bà-xà Tử ưu sầu không vui, không thích sông đời tịnh 
hạnh liên trở vê nhà cùng vợ cũ làm bât tịnh hạnh. Ty-kheo ây 
nghĩ: “Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo chế giới: “Nếu tỳ-kheo phạm 
bất tịnh hạnh, làm pháp dâm dục, phạm Ba-la-di, không được sông 
chung.” Ta sầu ưu không vui, không thích sống đời tịnh hạnh, cùng 


vợ cũ làm bất tịnh hạnh, như vậy có phạm ba-la-di chăng?” Không 
biết việc này thế nào, ông liền nói với tỳ-kheo đồng bạn như sau: 


“Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo chế giới: “Nếu tỳ-kheo phạm bắt tịnh 
hạnh, làm pháp dâm dục, phạm ba-la-di, không được sống chung. 
Tôi sầu ưu không vui, không thích sống tịnh hạnh, trở về nhà cùng 
với vợ cũ làm bất tịnh hạnh. Tôi có phạm ba-la-di? Lành thay, 
Trưởng lão có thể vì tôi bạch với Phật. Tùy theo lời Phật dạy, tôi sẽ 


' Xem Phần I Chương I, Ba-la-di 1, ch. 30. 
? Bà-xà Tử 3#ñÄ-ƒ. Trên kia dịch là Bạt-xà Tử. Xem Phần I. Chương I, Ba-la-di 
1. 


Luật tứ phần 6 T22. 972a 


phụng hành. Nếu tôi còn được phép ở trong Phật pháp tu phạm 
hạnh thì tôi sẽ tiêp tục tu.” 

Tỳ-kheo kia liền đến chỗ đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân rồi 
ngôi lui qua một bên, đem nhân duyên trên bạch đây đủ lên đức 
Phật. Đức Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Ty kheo Tăng, 
dùng vô sô phương tiện quở trách tỳ-kheo Bà-xà Tử: 

“Ngươi làm điều phi pháp, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải 
tịnh hạnh, [972a1] chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
làm. Ngươi ngu sĩ, vì sao không vui sông với tịnh hạnh, lại trở vê 
nhà cùng với vợ cũ làm bât tịnh hạnh? Nêu đã vào thì phạm ba-la- 
di, không được sông chung. Nêu các tỷ-kheo khác sâu ưu không 
VUI, không. thích sông tịnh hạnh, cho phép xả giới đê về nhà. Nêu 
sau đó muôn trở lại trong Phật pháp tu hạnh thanh tịnh thì cho phép 
xuât gia, thọ đại giới lại.” 

2. Bấy giờ Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trồng vai bên hữu, 
đâu gôi bên hữu châm đât, chặp tay bạch Phật: 

“Là đạo,' tưởng là đạo. Có phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: “Là đạo, nghi là đạo. Có phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: “Là đạo, tưởng phi đạo có bị phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: “Chẳng phải đạo, tưởng là đạo. Có phạm hay 
không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá. ” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: “Chẳng phải đạo mà nghi. Có phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá. ” 


! Chỉ sinh dục đạo. 


188 


T22. 972a Chương v. Điều bộ 


UƯu-ba-ly lại hỏi: “Là nam mà tưởng là nữ, làm bắt tịnh hạnh. Có 

phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

UƯu-ba-ly lại hỏi: “Là nữ mà tưởng là nam, làm bất tịnh hạnh. Có 

phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

UƯu-ba-ly lại hỏi: “Với người nữ này tưởng cũng đồng như người 

nữ kia, cùng làm bât tịnh hạnh. Có phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

“Đối với người nam này tưởng là người nam kia, cùng làm bất tịnh 

hạnh. Có phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di “ 

2. Cộng súc sanh 

1. Khi ây có tỳ-kheo cùng với con voi cái làm bất tịnh hạnh, nghĩ 

không biêt có phạm ba-la-di hay không? 

Đức Phật dạy: “Phạm.” 

Cũng vậy, các: loài cái như bò, ngựa, lạc đà, nai, lừa, dê, heo, chó, 

chìm nhạn, không tước, gà... Tât cả đêu phạm ba-la-dI. 

2. Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có một tỳ-kheo khất thực trú ở 

trong rừng. Có một con khi cái sông trong khu rừng ây. Tỳ-kheo 

nảy vào trong nhân gian khât thực đem vê rừng ăn, thức ăn còn dư 

cho con khi cái ây. Do đó, con khi cái kia ngày càng thân cận, 

thường đi theo tỳ-kheo, cho đên tỳ-kheo dùng tay bắt nó, nó vân 

không chạy. Khi ây, tỳ-kheo cùng nó làm bât tịnh hạnh. 

Bấy giờ chúng tỳ-kheo đi xem xét phòng xá, ngọa cụ, lần lượt đến 

trong rừng kia. Con khỉ cái đên chỗ các tỳ-kheo đứng đưa cái đuôi 

lên, hiện tướng. Các tỳ-kheo kia nghĩ: “Con khỉ cái này trước mặt 

ta hiện tướng như vậy, đâu không phải có tỳ-kheo khác đã phạm 

đên con khỉ cái này?” Các tỳ-kheo liên ân trong chỗ khuât đê rình. 

Khi tỳ-kheo khât thực kia trở về lại trong rừng, ăn xong, cho khỉ 
189 


Luật tứ phần 6 T22. 972b 


ăn, khỉ ăn xong, cùng nó làm bất tịnh hạnh. Các tỳ-kheo thấy sự 
việc như vậy, [972b| bèn hỏi: 

“Này Trưởng lão, há không phải đức Phật không chế cấm tỳ-kheo 
không được làm bât tịnh hạnh hay sao?” 

Vị ấy trả lời: “Đức phật cắm đối với người nữ chứ đâu cắm đối với 
súc sanh.” 

Các tỳ-kheo về lại chỗ đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân rồi ngồi 
lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Phật. 
Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, quở trách tỷ- 
kheo khất thực rằng: “Ngươi làm việc sai quấy, chẳng phải oai 
nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao ngươi cùng con 
khỉ cái làm bât tịnh hạnh. Nêu vào, tức là phạm ba-la-di. Ngươi là 
người s1, không được sông chung.” 

SÃ Bấy giờ Uu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trồng vai bên hữu, 
đâu gôi bên hữu châm đât, chặp tay thưa đức Thê Tôn: 


“Bạch Đại đức, nếu tỳ-kheo cùng với loài súc sanh khác làm bất 
tịnh hạnh. Có phạm ba-la-di hay không? Đức Phật dạy: “Phạm.” 

3. Dữ học giới 

1. Bấy giờ đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Tỳ-kheo Nan-đề' 
ngồi thiền, đạt được tâm giải thoát thuộc thế tục, từ đệ tứ thiền giác 
tỉnh. Khi ấy có Ma thiên nữ đứng trước mặt. Tỳ-kheo năm lẫy 
muốn phạm Ma nữ. Ma nữ bèn ra ngoài, tỳ-kheo cũng theo ra 
ngoài. Ma ra ngoài hành lang của thất, tỳ-kheo cũng theo ra ngoài 
hành lang của thất. Ma ra giữa sân, tỳ-kheo cũng ra giữa sân. Ma ra 
ngoải chùa, tỳ-kheo cũng ra ngoài chùa. Bên ngoài chùa, lúc â ấy có 
một con ngựa cái đã chết. Nơi xác chết của con ngựa Ma nữ ân 
hình, biến mắt. Khi ấy tỳ-kheo Nan-đề bèn làm bất tịnh hạnh với 
con ngựa chết. Làm bất tịnh hạnh xong, tỳ-kheo hoàn toàn không 


' Xem Phần II, ch. I: Thọ giới, dữ học giới. Ngã phần 34 (tr.809a14). 


190 


T22. 972c Chương v. Điều bộ 


có tâm che giấu, tức thì suy nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn vì các tỳ- 
kheo chế giới không được làm bắt tịnh hạnh, nếu làm bất tịnh hạnh 
phạm ba-la-di, không được sống chung. Nay ta làm bất tịnh hạnh 
hoàn toàn không có tâm che dấu. Ta há không phạm ba-la-di, ta 
nên làm thế nào?” Nan-đề liền nói với tỳ-kheo đồng bạn: “Đức Thế 
Tôn vì các tỳ-kheo chế giới, nếu tỳ-kheo làm bắt tịnh hạnh, phạm 
ba-la-di, không được sống chung. Nay tôi phạm bắt tịnh, hoàn toàn 
không có tâm che dấu, há không phạm ba-la-di? Lành thay, Trưởng 
lão vì tôi bạch Phật. Tùy theo lời dạy của đức Phật, tôi sẽ phụng 
hành.” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đầu mặt đảnh lễ sát chân rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, bảo 
rằng:“Nay Tăng nên trao cho tỳ-kheo Nan-đề giới ba-la-di bằng 
pháp bạch tứ yết-ma.” 

Pháp thức như sau: tỳ-kheo phạm nên đến trong Tăng, [972c]| cởi 


bỏ đép, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là f)-kheo Nan-đề phạm 
pháp dâm, hoàn toàn không có tâm che dâu. Nay đền trong 
Tăng xin Tăng giới ba-la-di. Nguyện Tăng từ mắn trao cho 
tôi giới ba-la-di. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. 

Trong Tăng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 

trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo Nan-đề này phạm 
pháp dâm, hoàn toàn không có tâm che dâu. Nay đền trong 
Tăng xin giới ba-la-di Nêu thời gian thích hợp đôi với 
Tăng, Tăng chúp thuận, nay Tăng trao cho t)-kheo Nan-đề 
giới ba-la-di. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo Nan-đề này phạm 
pháp dâm, hoàn toàn không có tâm che dâu. Nay đên trong 


191 


Luật tứ phần 6 T22. 973a 


Tăng xin giới ba-la-di, nay Tăng trao cho tỳ-kheo Nan-đề 

này giới ba-la-di. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho 

t)-kheo Nan-đề giới ba-la-di thì im lặng, vị nào không đồng 

ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

“Tăng đã trao cho tỳ-kheo Nan-đề giới ba-la-di rồi. Tăng 

đông ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỳ-kheo phạm được trao cho giới ba-la-di rồi, nên làm hạnh tùy 
thuận. Tùy thuận pháp gồm có: không được trao đại giới cho người 
và cho người y chỉ; không được nuôi sa-di; không được nhận giáo 
thọ tỳ-kheo-ni, dù có sai cũng không được đến giáo thọ; không 
được vì Tăng nói giới; không được giữa Tăng vấn đáp Tỳ-ni; 
không được nhận Tăng sai làm người tri sự; không được nhận Tăng 
sai làm bình đoán sự; không được nhận Tăng sai làm sứ mạng; 
không được vào xóm làng sớm đến sẫm tối mới về; nên gần gũi tỳ- 
kheo, không được gần gũi ngoại đạo, bạch y; nên tùy thuận pháp 
của tỳ-kheo; không nói lời của thế tục; không được phạm trở lại tội 
này; tội khác cũng không được, hoặc tương tợ, hoặc từ tội này 
sanh, hoặc nặng hơn đối với tội này; không được ngăn yết-ma, 
ngăn người làm yết-ma; không được để cho tỳ-kheo thanh tịnh trải 
chỗ ngôi ngồi, rửa chân, lấy đồ đựng nước, lau đép, xoa bóp thân 
thể, lễ bái, nghĩnh đón, hỏi chào; không được để cho tỳ-kheo thanh 
tịnh cầm y bát; không được cử tội tỳ-kheo thanh tịnh, tác ức niệm, 
tác tự ngôn; không được tán trợ thuyết của người khác; không được 
ngăn thuyết giới, tự tứ; không được cùng tỳ-kheo thanh tịnh tranh 
cãi. 
Tỳ-kheo được trao giới ba-la-di rồi, khi Tăng thuyết giới và yết-ma, 
[973a1] đến hay không đến, Tăng không phạm. 
Các ty-kheo thưa: 
“Tỳ-kheo được trao giới ba-la-di rồi, phạm trở lại, được trao gIới 
ba-la-di nữa hay không?” 
Đức Phật dạy: “Không được trao mà nên diệt tẫn.” 

192 


T22. 973a Chương v. Điều bộ 


4. Phi đạo 

1. Bấy giờ, có tỳ-kheo cơ thể mềm mại, dùng nam căn để vào 
miệng. VỊ ây nghi không biệt có phạm ba-la-di hay không. 

Đức Phật dạy: “Phạm.” 

2. Có tỳ-kheo tên là Lam-bả-na, nam căn dài, nắm để vào đường 
đại tiện. VỊ ây nghi không biệt có phạm ba-la-di hay không? 

Đức Phật dạy: “Phạm.” 

3. Khi ấy có tỳ-kheo nam căn khởi. Tỳ-kheo khác liền nắm, để vào 
trong miệng mình. Ty-kheo này không cảm thây khoái lạc, bỏ đi, 
không thọ. Nhưng sanh nghi: như vậy mình có phạm ba-la-di? 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Tỳ-kheo kia phạm.” 


4. Có tỳ-kheo khất thực buổi sáng, khoác y, bưng bát đến nhà bạch 
y. Nhà bạch y có đứa nhỏ nam căn khởi. Tỳ-kheo liền cầm, để vào 
trong miệng mình; rồi nghỉ: mình có phạm ba-la-di? Đức Phật dạy: 


“Phạm.” 

5. Cưỡng dâm 

1. Có tỳ-kheo bắt ép tỳ-kheo khác cùng hành dâm. Vị kia nghỉ: Ta 
có phạm ba-la-di? đức Phật hỏi: “Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia trả lời: “Có.” 

Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm ba-la-di.” 

Có ty-kheo cùng với sa-di hành dâm, rồi nghi, ta có phạm? 

Đức Phật : “Ngươi sa-di có thọ lạc không?” 

Sa-di thưa: “ Có.” 

Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm.” 

Có sa-di bắt ép đại tỷy-kheo cùng hành dâm, rồi nghi, đức Phật hỏi 
tỳ-kheo: “y-kheo, ngươi có thọ lạc không?” 


Tỳ-kheo thưa: “Có.” 
Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm.” 
193 


Luật tứ phần 6 T22. 973b 


Có sa-di cùng với sa-di hành dâm, rồi nghi, đức Phật hỏi: 

“Ngươi có thọ lạc không?” 

Sa-di thưa: “Có.” 

Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm.” 

Có tỳ-kheo bị cưỡng bức cùng tỳ-kheo hành dâm, không thọ lạc; 
lây ra rôi nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi có thọ lạc không?” 

Tỳ-kheo kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người nào để vào thì phạm.” 
Có tỳ-kheo cưỡng bức bắt ép sa-di hành dâm, không thọ lạc; lấy ra, 
vị kia nghi. Đức Phật hỏi ông sa-di: 

“Ngươi có thọ lạc không?” 

Sa-di thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người đề vào thì phạm.” 

Có sa-di cưỡng bức bắt ép tỳ-kheo hành dâm, không thọ lạc; lấy ra 
rôi nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi có thọ lạc không?” 

Sa-di thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người nào đề vào thì phạm.” 


Có sa-di cưỡng bức bắt sa-di hành dâm, không thọ lạc. Lấy ra rồi 
nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi có thọ lạc không?” 


Sa-di thưa: “Không thọ lạc.” 
Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người nào đề vào thì phạm.” 
Có tỳ-kheo [973b] thân căn bị hư hoại, không có cảm giác. Vị ấy 
có ý nghĩ: “Fa không có cảm giác, hành dâm không phạm.” 
Vị ấy hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy: 
“Ngươi phạm ba-la-di.” 
Có tỷ-kheo nam căn không khởi, nghĩ rằng mình hành dâm không 
phạm. VỊ ây bèn hành dâm, rôi nghi. Đức Phật dạy: 
“Ngươi phạm ba-la-di.” 

194 


T22. 973b Chương v. Điều bộ 


Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta cùng với người nữ đang ngủ hành dâm. 
Nó không biệt khoái lạc. Ta không phạm.” VỊ kia bèn hành dâm, 
rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-di.” 
Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Cùng với người nữ say hành dâm. Người 
kia không biệt khoái lạc. Ta không phạm.” VỊ kia bèn hành dâm, 
rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-di.” 
Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta cùng người nữ điên cuông hành dâm. 
Người kia không biệt cảm giác lạc. Ta không phạm.” Vị kia bèn 
hành dâm, rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-di.” 
Có tỷ-kheo có ý nghĩ: “Ta cùng người nữ đang sân hận hành dâm. 
Người kia không thọ lạc, không phạm.” VỊ kia hành dâm, rôi nghi. 
Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-dI.” 
Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta cùng người nữ đang đau nhức khổ hành 
dâm. Người kia không thọ lạc. Ta không phạm.” VỊ kia hành dâm 
rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-d.” 
Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Fa cùng người nữ thân căn bị hư hoại hành 
dâm. Người kia không biệt lạc. Ta không phạm.” VỊ kia hành dâm 
rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-d.” 
Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta cưỡng bức bắt buộc người nữ hành dâm. 
Người kia không thọ lạc. Ta không phạm.” VỊ kia bèn hành dâm, 
rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-d.” 
Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta cưỡng bức bắt buộc huỳnh môn hành 
dâm. Nó không thọ lạc. Ta không phạm.” VỊ kia liên hành dâm rôi 
nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-d.” 
Có tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta cưỡng bức bắt buộc nam tử hành dâm. 
Nó không thọ lạc. Ta không phạm.” VỊ kia liên hành dâm, rôi nghi. 
Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-dI.” 
Bấy giờ, có người nữ cưỡng bức bắt tỳ-kheo hành dâm. Tỳ-kheo 
không thọ lạc; lây ra rôi nghi. Phật hỏi tỳ-kheo: “Ngươi có thọ lạc 
không?” 
VỊ đó thưa: “Không thọ lạc.” 

195 


Luật tứ phần 6 T22. 973c 


Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm.” 

Có huỳnh môn cưỡng bức bắt tỳ-kheo hành dâm, nghi. Đức Phật 

hỏi tỳ-kheo: “Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm.” 

Có nam tử cưỡng bức bắt tỳ-kheo cùng hành dâm. Tỳ-kheo không 

thọ lạc, lây ra, rôi nghi, đức Phật hỏi tỳ-kheo: “Ngươi có thọ lạc 

không?” 

Ty-kheo trả lời: “Không thọ lạc.” 

[973c] Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm.” 

Bấy giờ, có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã bắt ép tỳ-kheo để vào 

đường đại tiện, hoặc nơi miệng hành dâm. Thân vị kia thọ lạc. Khi 

lây ra, nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia trả lời: “Có thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm ba-la-di.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã bắt ép tỳ-kheo-ni, sa-di, sa-di 

ni, thức-xoa-ma-na đê vào đường đại tiêu tiện hoặc trong miệng 

hành dâm. VỊ kia thọ lạc. Khi lây ra nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia trả lời: “Có thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã bắt ép tỳ-kheo để vào đường 

đại tiện, trong miệng hành dâm. VỊ kia không thọ lạc, nghi. Đức 

Phật hỏi tỳ-kheo: “Ngươi tỳ-kheo có thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người kia phạm.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã bắt ép tỳ-kheo-ni, thức-xoa- 

ma-na, sa-di, sa-di ni đê vào đường đại tiêu tiện, trong miệng hành 

dâm. VỊ kia không thọ lạc. Khi lây ra, nghi. Đức Phật hỏi sa-di mĩ: 
196 


T22. 973c Chương v. Điều bộ 


“Có thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người kia phạm.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã bắt ép tỳ-kheo đang ngủ để 
vào đường đại tiêu tiện, trong miệng hành dâm. VỊ đang ngủ kia 
không biệt, khi thức dậy cũng không biệt. VỊ kia nghi. Đức Phật 
hỏi: “Người có biệt hay không?” 

Vị kia thưa: “Không biết.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người kia phạm.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã bắt ép tỳ-kheo-ni, thức-xoa- 
ma-na, sa-di, sa-di-n đang ngủ đê vào đường đại tiêu tiện, trong 
miệng hành dâm. VỊ đang ngủ kia không biệt, khi thức dậy cũng 
không biệt. VỊ kia nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi có biệt không?” 

Vị kia trả lời: “Không biết.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi sa-di-ni' không phạm. Người kia phạm.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã đối với tỳ-kheo đang ngủ để 
vào nơi đại tiện, trong miệng hành dâm. VỊ ngủ kia tỉnh giâc, 
nhưng không thọ lạc. Khi lây ra, vị kia nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi sa-di-ni không phạm. Người để vào phạm.” 
Có ác tỳ-kheo, ác sa-dI, ác a-lan-nhã VỚI tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma- 
na, sa-di, sa-di ni đang ngủ đê vào đường đại tiêu tiện, trong miệng 
hành dâm. VỊ đang ngủ kia không biệt. Khi tỉnh giâc, không thọ 
lạc, nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia trả lời: “Không thọ lạc.” 


' Đề bản: “Ngươi sa-di-ni...”” Các bản TNM lược bỏ. Đây kể luôn cả tỳ-kheo 
V.V... 


197 


Luật tứ phần 6 T22. 974a 


Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người đề vào kia phạm.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã với tỳ-kheo đang ngủ để vào 

đường đại tiện, trong miệng hành dâm. VỊ ngủ kia không biệt, 

[974a1| khi tỉnh giâc thì biệt, thọ lạc. Khi lây ra, nghị. Đức Phật 

hỏi: “Ngươi có thọ lạc không? 

VỊ kia nói: “Có thọ.” 

Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm.” 

Có ác tỳ-kheo, ác sa-di, ác a-lan-nhã, với tỳ-kheo-mi, thức-xoa-ma- 

na, sa-di, sa-di mi đang ngủ, đê vào trong đường đại tiêu tiện, trong 

miệng hành dâm. VỊ ngủ kia không biệt, tỉnh giâc mới biệt, thọ lạc. 

Đức Phật hỏi: 

“Ngươi có thọ lạc hay không?” 

VỊ kia thưa: “Có thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Cả hai đều phạm.” 

2. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc, ban ngày không đóng cửa mà 

ngủ. Giặc vào nhà hành dâm, rồi đi. Tỳ-kheo-ni không biết. Thức 

dậy rồi, thấy đồ bất tịnh bẩn người, bèn nghĩ: “Thân ta có đồ bất 

tịnh dơ dáy thế này, có người phạm dâm ta sao?” Nghi. Đức Phật 

nói: “Không phạm. Nhưng tỳ-kheo-ni ban ngày không được không 

đóng cửa mà ngủ.” 

Tỳ-kheo-ni Nan-đà, ban ngày ngồi dưới gốc cây hoa, chỗ nhiều 

người vui đùa, bọn cướp băt ép phạm dâm. Tỳ-kheo-nI nghi. Đức 

Phật hỏi: “Này Nan-đà, ngươi có thọ lạc hay không?” 

Ty-kheo-ni thưa: “Bạch Đại đức, cảm thọ như bị sắt nóng áp vào 

người con.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng tỳ-kheo-ni không được ở chỗ 

như vậy.” 

3. Có tỳ-kheo trì khất thực. Buổi sáng, khoác y, bưng bát, đến nhà 

bạch y, bên dưới cửa của nhà kia có cột một con chó. Thây tỳ-kheo 

nó sủa, tỳ-kheo rủ lòng thương đôi với nó nên mở thả nó ra. Tỳ- 
198 


T22. 974b Chương v. Điều bộ 


kheo lại đến chỗ khác. Vợ cũ thấy, gọi vào làm bất tịnh hạnh. Vị 
kia tự nghĩ: “Ta mở thả con chó của người khác, đã phạm ba-la-di 
rôi.” Bèn cùng vợ cũ làm bât tịnh hạnh. Các tỳ-kheo nghĩ: “Tỳ- 
kheo này, việc làm trước phạm, hay việc làm sau phạm?” 
Đức Phật dạy: “Việc trước không phạm, việc sau phạm. Nhưng 
không được thả chó của người ta.” 
Có tỳ-kheo, buồi sáng, khoác y, bưng bát đến nhà bạch y, thấy con 
heo con bị chìm xuống nước. Thây tỳ-kheo, nó kêu. Tỷ-kheo 
thương xót, vớt nó lên và thả nó đi. Tỳ-kheo đến chỗ khác thấy 
người nữ tư thông trước kia, rủ làm bât tịnh hạnh. Tỳ-kheo nghĩ: 
“Ta thả con heo của người đi, đã phạm ba-la-di rôi.” Bèn làm bât 
tịnh hạnh. Tỳ-kheo khác nghĩ: “Iy-kheo này, việc làm trước phạm 
hay việc làm sau phạm?” Đức Phật dạy: 
“Việc làm trước không phạm. Việc làm sau phạm. Nhưng không 
được làm việc như vậy.” 
Có một người đàn bà đến chỗ bán thịt bò, mua thịt mang đi. Có con 
quạ đớp lây miếng thịt bay đi. Nhưng sơ ý, rơi xuông trong bình 
bát của tỳ-kheo khât thực. Người đàn bà kia thây vậy kêu: 
“Đại đức, miếng thịt đó của tôi, đừng mang đi!” 
Tỳ-kheo trả lời: 
“Nó rơi vào bát của tôi, [974b] chắng phải thịt của bà.” 
Tỳ-kheo nói như vậy rồi cứ mang đi. 
Trên đường đi, sau đó, có dâm nữ rủ tỳ-kheo cùng hành bất tịnh 
hạnh. Vị kia có ý nghĩ: “Vừa rôi ta lây thịt của người, đã phạm ba- 
la-di rô1.” Bèn cùng người nữ làm bât tịnh hạnh. Các tỳ-kheo nghĩ: 
“T-kheo kia, việc làm trước phạm, hay việc làm sau phạm?” Đức 
Phật dạy: 
“Việc làm trước không phạm. Việc làm sau phạm. Nhưng không 
được lây thịt như vậy.” 
Có tỳ-kheo hành đâm vào miệng con chó rồi nghi. Đức Phật nói: 
“Phạm ba-la-d1.” 

199 


Luật tứ phần 6 T22. 974b 


4. Có tỳ-kheo vén y tiểu tiện, có con chó đến liếm nước tiêu, rồi lại 
ngậm nam căn của tỳ-kheo. VỊ kia không thọ lạc; lây ra, nghi. Đức 
Phật hỏi tỳ-kheo: “Ngươi có thọ lạc không?” 

Ty-kheo thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức phật dạy: “Không phạm.” 

Có tỳ-kheo vén y để tiểu tiện, con chó liếm nước tiểu rồi lại ngậm 
nam căn của tỳ-kheo, tỳ-kheo thọ lạc; lây ra, nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi có thọ lạc hay chăng?” 

Ty-kheo thưa: “Có thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-d1.” 

Có tỳ-kheo vén y lội qua sông Y-la-bà-đề. Cá ngậm nam căn tỳ- 
kheo. Ty-kheo không thọ lạc; lây ra, nghi. Đức Phật hỏi tỳ-kheo: 
“Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm.” 

Có tỳ-kheo vén y lội qua sông Y-la-bà-đề. Cá ngậm nam căn. Tỳ- 
kheo thọ lạc; lây ra, nghi. Đức Phật hỏi tỳ-kheo: 

“Ngươi có thọ lạc hay không? 

VỊ kia thưa: “Thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-dI.” 

5. Có tỳ-kheo hành dâm giữa đường đại tiện và tiêu tiện rồi nghỉ. 
Đức Phật nói: “Phạm thâu-lan-giá.” 


Nơi khuỷu chân, nách, lỗ tai, nơi mụt ghẻ lở, giữa giường dây, 
giường cây, nơi nạm lớn nạm nhỏ, nơi gÔI, nơi lỗ bùn, nơi miệng 
bình, hoặc tưởng đạo, hoặc nghị, tất cả đều phạm thâu-lan-giá. 

Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm, khoác y, bưng bát đến nhà bạch y. 
Có bé gái nằm ngữa ngủ bên trong cửa. Tỳ-kheo nghĩ: “Nếu ta 
dùng nam căn đề vào thì phạm tội ba-la-di.” Tỳ-kheo lấy ngón chân 
cái để vào nữ căn, rồi nghi. Đức Phật dạy: “Phạm tăng-tàn.” 

200 


T22. 974c Chương v. Điều bộ 


Có tỳ-kheo đang ngáp. Tỳ-kheo khác dùng nam căn để vào trong 
miệng. Tỳ-kheo ngáp không thọ lạc. Sau khi được lây ra, Ty-kheo 
ngáp nghi. Đức phật hỏi: “Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ ây trả lời: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người nào để vào thì phạm. 
Từ nay vê sau khi ngáp, nên dùng tay che miệng lại.” 

Có tỷ-kheo ở trong nhà tắm, xoa mình cho vị tỳ-kheo khác. Tỳ- 
kheo xoa thân hình mêm mại, nên Ty-kheo được xoa liên khởi tâm 
dâm, [974c] bèn làm bât tịnh hạnh. Tỳ-kheo xoa không thọ lạc. 

Sau khi Tỳ-kheo kia lấy ấy ra, Tỳ-kheo xoa nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Người kia để vào là phạm.” 

6. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo, ban ngày không 
đóng cửa mà ngủ, nam căn khởi. Lúc đó có một số đông người nữ 
đến tham quan nơi Tăng phòng, chỗ tỳ-kheo kia ngủ. Thấy tỳ-kheo 
nằm ngửa ngủ, nam căn khởi, họ hồ thẹn đi ra gấp. Trong số đó có 
một tặc nữ cùng đi. Tặc nữ vảo trong nhà, hành dâm bên trên thân 
của tỳ-kheo. Hành dâm xong, lấy tràng hoa quàng lên đầu nam căn, 
rồi đi. Tỳ-kheo kia ngủ không biết. Khi thức dậy, thấy đồ bất tịnh 
bân thân; nam căn lại có quảng tràng hoa; bèn nghĩ: “Có vật bất 
tịnh bân thân, nam căn lại có quàng tràng hoa. Có người nữ hành 
dâm ta ư?” Sinh nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi có biết hay không?” 
Vị kia thưa: “Không biết.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được ban ngày không 
đóng cửa mả ngủ.” 

7. Bấy giờ tại nước Xá-vệ có tỳ-kheo cùng tỳ-kheo-ni, là mẹ con, 
an cư mùa hạ. Mẹ con thường gặp nhau. Vì việc thường thấy nhau 
nên đều sanh dục tâm. Người mẹ nói với con: 


201 


Luật tứ phần 6 T22. 975a 
“Ông từ nơi đây mà ra, nay trở lại vào nơi đây, có thể được, không 
phạm.” 

Người con liền làm theo lời của mẹ, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Phạm ba-la-d1.” 

8. Có tỳ-kheo hành dâm trên xác chết của người nữ rồi nghi. Đức 
Phật dạy: 

“Ngươi phạm ba-la-di.” 

Nếu xác chết kia đa phần không hư hoại thì phạm ba-la-di. Nếu hư 
hoại phân nửa thì phạm thâu-lan-giá. Đa phân hư hoại, hoặc tât cả 
đêu bị hư hoại, cũng phạm thâu-lan-giá. Nêu là bộ xương, cũng 
phạm thâu-lan-giá. 

9. Bấy giờ ưu-bà-di Tô-tỳ nói với tỳ-kheo: “Nam căn, nữ căn đều 
có vật ngăn che, hành dâm có thê được, không phạm.” 

Tỳ-kheo liền như lời nói đó hành dâm, rồi nghi. Đức Phật nói: 
“Phạm ba-la-d1.” 

UƯu-bà-di Tô-tỳ nói với tỳ-kheo, “Thầy cùng tôi hành dâm, nhưng 
đê tính xuât ra ngoài, có thê được, không phạm.” 

Tỳ-kheo liền như lời nói đó, hành dâm; rồi nghi. Đức Phật nói: 
“Ngươi phạm ba-la-di.” 

Có dâm nữ nói với tỳ-kheo, “Thầy dùng lá cây bao nam căn, hành 
dâm có thê được, không phạm.” Tỳ-kheo như lời nói kia hành dâm; 
rôi nghi. Đức Phật dạy: 

“Ngươi phạm ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo đi nơi bãi thây ma, thấy thân người nữ chết, y phục còn 
trang nghiêm, hành dâm rôi nghi. Đức Phật dạy: 

“Ngươi phạm ba-la-di.” 

Tỳ-kheo giữ phòng, có bé gái đến báo giờ ăn. Tỳ-kheo liền bắt ép 
hành [975a1|dâm. Nữ căn của đứa nhỏ bị vỡ, cùng đường đại tiện 
thông qua, đứa nhỏ mạng chung. VỊ kia nghi. Đức Phật hỏi: 


202 


T22. 975a Chương v. Điều bộ 


Ngươi với tâm niệm thế nào? Vị đó thưa: 

“Con không có tâm giết nó.” 

Đức phật dạy: “Không phạm sát mà phạm dâm, ba-la-dI.” 

10. Có Tỳ-kheo hành dâm nơi tượng gỗ của người nữ rồi nghi. Đức 
Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá.” 

Hành dâm với hình tượng nữ nơi vách. Đức Phật dạy: 

“Phạm thâu-lan-giá.” 

Có tỳ-kheo cùng thiên nữ hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Phạm ba-la-d1.” 

Hành dâm cùng a-tu-la nữ, long nữ, dạ-xoa nữ, ngạ quỷ nữ hoặc 
súc sanh cái có thê biên hóa, tât cả đêu phạm ba-la-dI. 

Có tỳ-kheo, buổi sáng khoác y, bưng bát đến nhà bạch y khất thực. 
Gặp lúc trời mưa lớn, có người nữ cúi người xuông đê khơi thông 
nước ngập nên lộ hình. Vị kia nghĩ: “Ta không xúc chạm nơi thân 
người nữ, mà chỉ dùng nam căn đề vảo, có lẽ không phạm.” Nghĩ 
rôi hành dâm, và nghi. Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

11. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Có tỳ-kheo đến nơi a-lan-nhã, ngủ 
ngày. Bấy giờ, có người nữ hái củi hành dâm bên trê thân của tỳ- 
kheo, rồi bỏ đi. Cách tỳ-kheo không xa, đứng lại. Tỳ-kheo thức 
dậy, thấy thân mình bất tịnh dơ bản, nghĩ: “Chắc người nữ này 
hành dâm bên trên thân của ta.” Sanh nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi có biết không?” 

Vị kia thưa: “Không biết.” 

Đức Phật dạy không phạm. Nhưng tỷ-kheo không được ban ngày 
mả ngủ chỗ khuât như vậy. 

Thế Tôn ở tại nước Bà-kỳ-đề. Bấy giờ có tỳ-kheo trụ nơi a-lan-nhã, 
ngủ ngày. Có người nữ gánh cỏ, hành dâm bên trên thân của tỳ- 
kheo. Ty-kheo bât ngờ biệt, nhưng không thọ lạc; liên đuôi đánh 
người nữ. Tỳ-kheo nghị, đức phật hỏi: 


203 


Luật tứ phần 6 T22. 975b 


“Ngươi có thọ lạc hay không?” 

VỊ kia thưa: “Không thọ lạc.” 

Đức Phật dạy: 

“Ngươi không phạm. Nhưng đánh người nữ, phạm đột-kiết-la.” 

12. Thế Tôn ở tại nước Chiêm-bà. Có tỳ-kheo đến chỗ a-lan-nhã, 
ban ngày tư duy, buộc niệm trước mặt. Tỳ-kheo này là bậc A-la- 
hán. Bị gió gắt, nam căn khởi. Bấy giờ, có tặc nữ cưỡng bức tỳ- 
kheo hành dâm. Các tỳ-kheo nói như vây: “A la hán còn có dục, 
nên nam căn khởi chăng? ”” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Có năm nhân duyên khiến cho nam căn khởi: đại tiện thúc bách, 
tiểu tiện thúc bách, gió gắt, trùng ủy-châu-lăng-già' căn, có dục 
tâm. Đó là năm nhân duyên khiên cho nam căn khởi. Không có 
trường hợp A-la-hán nam căn khởi do có dục tâm.” 

13. [975b]| Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. 

Bấy giờ nam căn của vương tử Vô Úy bị bệnh, khiến người nữ 
ngậm, sau đó được lành. Được lành rôi, vương tử lại hành dâm nơi 
miệng người nữ này. Người nữ này ưu sâu không vui nên nghĩ: 
“Nêu khi nào vua Bình-sa đên, ta sẽ trùm đâu, đê lộ hình, đứng 
trước mặt người. Nêu vua hỏi: “Ngươi điên hay sao? Tại sao làm 
như vậy?” Khi ây ta sẽ trả lời: “Tôi không điên. Nhưng vì vương tử 
cân nên tôi phải trùm đâu lại đê giữ. Tại sao vậy? vương tử thường 
hành dâm nơi miệng tôi, nên tôi phải trùm đâu lại đê giữ miệng.”” 
Sau đó vua Bình-sa đến chỗ Vô Úy. Người nữ kia làm như đã nghĩ 
trước mặt vua. Vua hỏi: 

“Ngươi điện phải không? Tại sao làm như vậy?” 

Người nữ trả lời: “Tôi không điên. Nhưng vì vương tử cần nên tôi 
phải trùm đâu lại đê giữ.” 


' Ủy-châu-lăng-già trùng #‡ #] Eš 4m +. PAIi. Vin.iii. 58: „ccäliga, “sâu gặm.” 


204 


T22. 975b Chương v. Điều bộ 


Vua liền gọi Vô Úy đến hỏi: 

“Tại sao con lại hành dâm nơi miệng của thị nữ?” 

Vô Úy nghe như vậy rất hồ thẹn. Sau đó vương tử Vô Úy nói người 
nữ này có tội, cho mặc áo đen, đê đứng bên ngoài cửa thành, với 
lời rao: “Nêu ai có mắc bệnh như vậy thì hành dâm nơi miệng 
người nữ này sẽ được lành bệnh.” 

Các tỳ-kheo nghĩ: “Nếu cần trị bệnh thì nên đem nam căn để vào 
trong miệng người nữ bảo họ ngậm lại thì không phạm phải 
không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

14. Bấy giờ có một thị trấn tên là Bà-lâu-việt-xa,' vua tự là Hải. Có 
một dâm nữ bị tội, vua truyên lệnh: “Lóc thịt hai bên nữ căn của 
người ấy để trị phạt.” Lệnh ấy được thi hành. Các tỳ-kheo nói: 
“Nêu đôi với người còn sông mà hành dâm giữa hai đôt xương, có 
bị phạm hay không?” Đức Phật dạy: 


“Phạm thâu-lan-giá. ” 


II. BÁT DỮ THỦ 

1. Ưu-ba-ly thỉnh vấn 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp tay 
thưa: 


“Kính bạch đức Thế Tôn, Đại đức Đà-mr-giả, con ông thợ gốm, lấy 
cây gô của vua. Không cho mà lây như vậy có phạm không?” 


Đức Phật dạy: 
“Mới ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 
UƯu-ba-ly lại bạch Phật: 


' Bà-lâu-việt-xa 3#‡#4h 2. Pali: Bharukaccha (9), Vin.iii. 39. 


205 


Luật tứ phần 6 T22. 975c 
“Bạch Đại đức, nếu chỗ rừng vắng, lấy vật có người thủ hộ, giá trị 
năm tiên hoặc hơn năm tiên. Có phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

“Vật của người khác tưởng là vật của người khác, giá trị năm tiền 
hoặc hơn năm tiên, không được cho mà lầy, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-d1.” 

“Vật của người khác mà nghị, giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiền, 
không cho mà lây. Có phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-g1á.” 


[975c| “Chăng phải vật của người khác, tưởng là vật của người 
khác, giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiền, lẫy, phạm thâu-lan-giá. 
Chẳng. phải vật của người khác, nghi, giá trị năm tiền hoặc hơn 
năm tiền, không cho mà lấy, phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá. ” 

“Vật của người tưởng là vật của người, giá trị dưới năm tiền, không 
cho mà lây, phạm hay chăng?” 

Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá. ” 

“Vật của người, nghi, dưới năm tiền, không cho mà lẫy phạm hay 
không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm đột-kiết-la.” 

Chăng phải vật của người, tưởng là vật của người, dưới năm tiền, 
không cho mà lây, phạm hay không? Đức Phật dạy: 

“Phạm đột-kiết-la.” 


“Chẳng phải vật của người mà nghỉ, đưới năm tiền, không cho mà 
lây, phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: “Phạm đột-kiết-la.” 


“Nêu lây vật của người nam mả tưởng là người nữ, năm tiên hay 
hơn năm tiên, không cho mà lây, phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 
206 


T22. 975c Chương v. Điều bộ 


“Nếu lây vật của người nữ mà tưởng là người nam, năm tiền hoặc 
trên năm tiên, không cho mà lây, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 
“Nếu lấy vật của người nữ kia mà tưởng là người nữ này, phạm hay 
không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 
“Nếu lấy vật của người nam này mà tưởng là người nam kia, phạm 
hay không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 
2. Vật gia dụng 
1. Thế Tôn ở tại Ba-la-nai. Gặp lúc mất mùa nhân dân đói khát, 
khất thực khó được. Bấy giờ, có tỳ-kheo khất thực, buổi sáng khoác 
y, bưng bát đên nhà bạch y. Nơi đó có người nữ dùng đô đựng đây 
thức ăn để dưới đất rồi vào nhà trong. Tỳ-kheo kia nhìn quanh thấy 
không có ai, bèn nghĩ: “Ta lây thức ăn này. Có ích cho ta.” Nghĩ 
như vậy rồi lấy đi. Vị kia nghi, đức Phật hỏi: 
“Với tâm niệm như thế nào khi lây?” 
VỊ kia thưa: “Lấy với tâm ăn trộm.” 
Đức Phật dạy: 
“Nếu trị giá đủ năm tiền, lấy khỏi chỗ cũ, phạm ba-la-di. Bột bánh, 
cơm, cá, thịt, khư-xà-mI, tât cả các thứ như trên mà trị giá năm tiên, 
lây khỏi chỗ cũ, phạm ba-la-di.” 
2. Có tỳ-kheo khất thực, buổi sáng khoác y, bưng bát đến nhà bạch 
y, thây có cái bôn băng đồng. Nhìn chung quanh không thây ai, tự 
nghĩ: “Cái này đôi với ta có ích.” Nghĩ như vậy rôi lây đi, nhưng 
nghi. Đức Phật hỏi: “Với tâm niệm thê nào khi ngươi lây?” 
Vị đó thưa: “Với tâm trộm cắp.” 
Đức Phật dạy: 
“Nếu trị giá năm tiền, lấy khỏi chỗ cũ, phạm ba-la-di.” 

207 


Luật tứ phần 6 T22. 976a 


3. Có tỷ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà cư sĩ 
thấy có chiếc ghế đơn.' Tỳ-kheo nhìn chung quanh không thấy a1, 
liền nghĩ: “Chiếc ghế này có ích cho ta.” Nghĩ như vậy rồi lấy đi, 
nhưng nghi. Đức Phật hỏi: 


“Ngươi lấy với tâm như thế nào?” 

VỊ đó thưa: 

“Với tâm trộm cắp.” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu trị giá đủ năm tiền, lấy khỏi chỗ cũ, phạm ba-la-di.” 
3. Y phục 

1. Có tỳ-kheo đến chỗ giặt y, lấy y của người khác đi, nhưng nghi. 
Đức Phật hỏi: 

“Ngươi lấy với ý nghĩ như thế nào?” 

Vị đó nói: “Lấy với tâm trộm cắp.” 

[976a1|Đức Phật dạy: 

“Nếu trị giá đủ năm tiền, lấy khỏi chỗ cũ, phạm ba-la-di.” 


2. Có tỳ-kheo đi cách chỗ giặt y không xa, thấy có chiếc y quý giá 
phơi, đê ý, với ý nghĩ sẽ trở lại lây, sanh nghi. Đức Phật hỏi: 

“Khi ngươi muốn lẫy với tâm niệm như thế nào?” 

VỊ đó thưa: “Với tâm ăn trộm.” 

Đức Phật dạy: 

“Phương tiện tìm cầu năm tiền, chưa lấy khỏi chỗ cũ, phạm thâu- 
lan-giá.” 

3. Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm đắp y mang bát đến nhà bạch y, 
thây bên dưới cửa có phơi một chiêc y quý giá, lây chân lật qua đê 
xem, rôi nghi. Đức Phật hỏi: 


' Độc tọa sáp đắng 3l 1#. 


208 


T22. 976a Chương v. Điều bộ 


“Với ý nghĩ như thế nào trong khi làm như vậy?” 

VỊ đó thưa: “Với tâm niệm kẻ trộm.” 

Đức Phật dạy: “Phương tiện tìm cầu năm tiền, chưa dời khỏi chỗ 
cũ, phạm thâu-lan-g1á.” 

4. Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà bạch 
y, thây có cái giường đơn. Nhìn chung quanh không thây ai, tự 
nghĩ: “Cái này đôi với ta có ích.” Bèn lây đi; rôi nghi. Đức Phật 
hỏi: “Với ý nghĩ như thê nào khi ngươi lây?” 

VỊ đó thưa: “Với tâm ăn trộm.” 

Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 

5. Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà thế 
gian, thấy có cái ølường ngồi một người và y. Nhìn chung quanh 
không thấy ai, tự nghĩ: “Đối với ta cái này có ích.” Bèn lấy đi; rồi 
nghi. Đức Phật hỏi: 

“Khi ngươi lây với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ đó thưa: “Với tâm của kẻ trộm.” 

Đức Phật dạy: “Trị giá năm tiền, lấy khỏi chỗ cũ, phạm ba-la-di.” 


6. Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà bạch 
y, thấy chiếc ghế ngồi một người, tạm lấy để dùng, nhưng nghỉ. 


Đức Phật hỏi: “Với ý nghĩ thế nào khi ngươi lấy?” 
Vị đó thưa: “Với ý nghĩ lẫy tạm chứ không có tâm trộm cắp.” 


Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được không hỏi chủ 
mà lây như vậy.” 

7. Có tỳ-kheo lấy y trong tháp miếu của người khác rồi nghi. Đức 
Phật hỏi: “Với tâm niệm thê nào khi ngươi lây nó?” 

Vị đó thưa: “Nghĩ là y phấn tảo nên con lấy.” 


Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được lấy y trang sức 
trong tháp miêu của người.” 


209 


Luật tứ phần 6 T22. 976b 


4. Trốn thuế 

Có ty-kheo cùng đi với người bán tơ lụa. VỊ đó nói với tỳ-kheo: 
“Thưa Trưởng lão, các ngài đi qua chỗ quan thuế, khỏi phải đóng 
thuê. Tôi muôn gởi tơ lụa này cho các ngải mang qua khỏi chỗ 
quan thuê.” 

Tỳ-kheo liền vì họ mang qua, nhưng nghi. Đức Phật hỏi: 

“Với ý nghĩ thế nào khi thầy làm việc ấy?” 

VỊ đó thưa: “Với tâm trộm cắp.” 

Đức Phật dạy: 

“Trị giá thuế đủ năm tiền thì phạm ba-la-di.” 

5. Trộm có tổ chức 

1. Có số đông tỳ-kheo phương tiện sai một TREƯỜI lấy vật của người 
khác đáng giá năm tiền hay hơn năm tiền, rồi nghi. Đức Phật nói: 
“Tất cả đều phạm ba-la-di.” 

2. Có số đông tỳ-kheo phương tiện sai một người lấy vật của người. 
Trong SỐ đó có người nghỉ mà [976b| không ngăn. Vật ây đáng 
năm tiên hoặc hơn năm tiên được lây. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: 
“Tất cả đều phạm ba-la-di.” 


3. Có số đông tỳ-kheo phương tiện sai một người lấy vật của người. 
Trong sô đó có người nghĩ liền ngăn. Nhưng người kia vẫn cô đi 
lấy được năm tiền hoặc hơn năm tiên. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: 


“Người ngăn phạm thâu-lan-giá. Người không ngăn phạm ba-la- 
dị.” 
4. Có số đông tỳ-kheo phương tiện sai một người lẫy trộm vật của 
người khác. Người kia đên tìm câu năm tiên hay hơn năm tiên, 
nhưng lây được dưới năm tiên. VỊ kia nghĩ, “Chúng ta được dưới 
năm tiên, không phạm ba-la-d.” 
Đức Phật dạy: “Căn cứ theo chỗ vật vốn định lấy, đủ năm tiền thì 
phạm ba-la-dI.” 

210 


T22. 976b Chương v. Điều bộ 


5. Có số đông tỳ-kheo phương tiện khiến một người lấy năm tiền 
hoặc hơn năm tiền, trở về cùng nhau chia, mỗi phần đều dưới năm 
tiền. Vị kia nghĩ: “Chúng ta được dưới năm tiền không phạm ba-la- 
d1.” 

Đức Phật dạy: “Chung lại thành một phần, đều phạm ba-la-di.” 


6. Có số đông tỳ-kheo phương tiện khiến một người lấy vật của kẻ 
khác, đi lấy vật dưới năm tiền. Nhưng đem về vật giá trị năm tiền. 
Vị kia nghĩ: “Chúng ta lấy được năm tiền, phạm ba-la-di.” 


Đức Phật dạy: “Căn cứ theo chỗ vật vốn định lây, phạm thâu-lan- 
giá.” 

6. Sở hữu tụ lạc 

Bấy giờ, có tỳ-kheo lấy vật của tụ lạc kia, rồi mang vào thành. Vị 
ây nghi. Đức Phật dạy: “Khi ngươi lây, với tâm ý thê nào?” 

VỊ kia thưa: “Với tâm ăn trộm.” 

Đức Phật dạy: “Lấy năm tiền rời khỏi chỗ, phạm ba-la-di.” 

7. Trộm kinh 

Có tỳ-kheo lẫy trộm kinh của người khác với ý nghĩ: “Lời của đức 
Phật thì vô giá. Chỉ nên căn cứ giây mực đê định giá trị.” 

Vị kia nghi. Đức Phật dạy: “Ngươi lẫy với tâm thế nào?” 

VỊ kia thưa: “Với tâm kẻ trộm.” 

Đức Phật dạy: “Lấy năm tiền, rời khỏi chỗ, phạm ba-la-dI.” 

8. Đồng lõa 

Bấy giờ, có người lính' của vương thất, do tín lạc nên theo Phật 
xuât gia. Có tỳ-kheo phá giới khác đên dụ dõ dôi gạt răng: “Trưởng 
lão, nơi thôn kia, trong đó có nhiêu của cải, cũng có người khỏe 
nhưng không khỏe hơn ngài. Bây giờ chúng ta cùng đi lây.” VỊ kia 


' Hán: dũng kiện nhân j $‡ ^.. 


211 


Luật tứ phần 6 T22. 976c 


đồng ý. Tỳ-kheo kia nói xong rồi đi. Đi một đoạn đường không xa, 
tỳ-kheo này khởi lên ý nghĩ: “Với tín tâm, ta xuât gia, không được 
làm việc ác thê này.” 

Một thời gian sau, tỳ-kheo phá giới kia lại đến nói: “Bây giờ chúng 
ta hãy cùng đi lây tài vật đó.” VỊ kia nói: “Tôi không đi.” “Tại sao 
vậy?” VỊ kia trả lời: “Sau khi thây đi, tôi suy nghĩ: “Ta vì tín tâm 
xuât gia không được làm việc ác như vậy.” Vì vậy tôi không đi.” 
Sau đó một thời gian, tỳ-kheo phá giới kia đến thôn đó lấy trộm 
[976c| của cải của người, chia cho nhau rôi, còn một phân đem đên 
cho tỳ-kheo này. Tỳ-kheo này nói: “Fôi không nhận phân này. 
Trước đây tôi đã nói, “Ta vì tín tâm xuât gia không được làm việc 
ác như vậy.”” Nhưng vị ây lại nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ý nghĩ của ngươi như thế nào?” 

Vị kia liền đem nhân duyên trình bày rõ ràng với đức Phật. Đức 
Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng trước có hứa khả nên mắc đột-kiết-a.” 

9. Trộm nhằm 

1. Có tỳ-kheo muốn ăn trộm y của người khác mà nhằm lẫy y của 
mình, rôi nghi. Đức Phật dạy: 

“Ngươi phạm thâu-lan-g1á.” 

2. Có tỳ-kheo lấy trộm y của người luôn cả y của mình, rồi nghi. 
Đức Phật dạy: 

*Y của mình phạm thâu-lan-giá. Y của người phạm ba-la-di.” 

3. Có tỳ-kheo trộm đồ vật vốn là đồ ăn trộm của người khác; rồi 
nghi. Đức Phật dạy: 

“Phạm ba-la-d1.” 

4. Có số đông bạch y, tại bãi tha ma, cởi y để một chỗ đề chôn 
người chết. Có tỳ-kheo trì y phấn tảo tưởng là y phấn tảo nên mang 


đi. Các bạch y thấy, nói: “Đại đức, chớ lấy y của chúng tôi đi.” VỊ 
kia trả lời: “Tôi tưởng là y phấn tảo.” Nói như vậy rồi để y xuống 


212 


T22. 976c Chương v. Điều bộ 
mà đi. Nhưng nghỉ. Đức Phật hỏi: “Ngươi lấy với ý nghĩ như thế 
nào?” 

Vị kia thưa: “Con tưởng là y phấn tảo chứ không có tâm ăn trộm.” 
Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng nếu có đống y như vậy, 
không được gọi là y phân tảo đê lây.” 

5. Có tỳ-kheo đi cách bãi tha ma không xa, thấy có nhiều y phấn 
tảo, liên tập trung lại rồi đi, nghĩ răng đê trở vê lại sẽ lây. Sau đó có 
tỳ-kheo trì y phân tảo thây, tưởng là y phân tảo liên mang đi. Tỳ- 
kheo kia khi trở lại không thây y, vê đên chùa lại thây có tỳ-kheo 
đang giặt y, liên nói: 

“Thây lây y của tôi, phạm tội ăn trộm.” 

Vị kia trả lời: “Tôi không lấy trộm mà chỉ lấy y phần tảo.” 

VỊ kia nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi lấy với ý nghĩ thế nào?” 

Vị kia trả lời: “Con nghĩ là y phân tảo nên lấy.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được lấy y phấn tảo mà tập trung 
thành đông như vậy.” 


6. Có cư sĩ đi cách bãi tha ma không xa, thấy có y phân tảo rất quý 
giá, liền lấy đề trong đám cỏ rồi đi, với ý định trở lại sẽ lấy để cúng 
cho tỳ-kheo. Vào lúc đó có tỳ-kheo trì y phân tảo thấy, liền lấy đem 
đi. Cư sĩ kia khi trở lại không thây chiêc y, lúc đên chùa thây tỳ- 
kheo đang giặt, nói: “Thây lây trộm y của tôi.” 

Tỳ-kheo trả lời: “Tôi không lẫy trộm y của người. Tôi chỉ lượm y 
phân tảo.” Nhưng rôi nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi với ý nghĩ thế nào khi lấy?” 

Tỳ-kheo kia thưa: “Con nghĩ là y phần tảo nên lấy.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được lấy y phân tảo để chỗ như vậy.” 


213 


Luật tứ phần 6 T22. 977a 
7. Có người chăn bò cởi y để trên đầu nằm ngủ. Có tỳ-kheo trì y 
phân tảo thây tưởng là người chêt, [977al| nên nghĩ. “Đức Thê 
Tôn không cho phép tỳ-kheo lây y của người chêt còn nguyên 
hình.” Bèn lây tay người chêt đánh vào đầu người chêt. Đứa chăn 
bò hoảng hôt thức dậy hỏi: “Tại sao Đại đức lại đánh tôi?” Tỳ-kheo 
trả lời: “Tôi tưởng ngươi là người chêt.” Đứa chăn bò kia giận nói: 
“Ông không thê phân biệt được người chết với người sống hay 
sao?” Nói xong liên đánh tỳ-kheo nhừ tử. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Không được đánh người chết khiến cho rã thây để lấy y.” 

8. Có số đông trẻ nhỏ cởi y để một chỗ rồi cùng nhau nô đùa. Tỳ- 
kheo trì y phân tảo thây, liên muôn lây y. Mây đứa nhỏ thây, nói: 
“Đừng lẫy y của chúng tôi đi.” Tỳ-kheo nói: “Tôi tưởng là y phấn 
tảo.” Tỳ-kheo đê y lại rôi đi, nhưng nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi nghĩ thế nào khi lấy?” 

Tỳ-kheo thưa: “Con nghĩ là y phấn tảo nên lẫy.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được lấy y phân tảo 
tập trung thành đông như vậy.” 

10. Di chuyển vật 

1. Nhóm sáu tỳ-kheo dùng mật mía khuyến dụ con nít để dẫn đi 
bán. Cha mẹ nó thấy, hỏi tỳ-kheo: “Đại đức nói gì với nó vậy?” 
Tỳ-kheo nhóm sáu nói: “Có nói gì đâu.” Nhóm sáu để trẻ nít lại rồi 
đi; nhưng nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi dẫn chúng nó đi với ý nghĩ thế nào?” 

Nhóm sáu thưa: “Dẫn đi với tâm trộm.” 

Đức Phật dạy: “IrỊ giá năm tiền dời khỏi chỗ, phạm ba-la-dI.” 

2. Có tỳ-kheo với tâm ăn trộm, đảo ngược và đời chỗ thẻ chia phần 
của người khác, rôi nghi. Đức Phật dạy: 

“Khi đời liền thành ba-la-di.” 


214 


T22. 977b Chương v. Điều bộ 
3. Có tỳ-kheo ăn trộm thẻ chia vật của người khác, rồi nghi. Đức 
Phật dạy: 

“Trị giá năm tiền, lìa khỏi chỗ cũ phạm ba-la-di.” 

4. Có tỳ-kheo lật nghiêng thẻ chia phần của người khác, rồi nghi. 
Đức Phật dạy: 

“Phương tiện lấy năm tiền, chưa rời khỏi chỗ cũ, phạm thâu-lan- 
giá.” 

5. Có tỷ kheo ăn trộm lần thứ hai, lấy vật không đủ năm tiền, nghĩ 


rằng: “Ta lấy hai lần, trước sau (mỗi lần) không đủ năm tiền, không 
phạm ba-la-di.” Đức Phật dạy: 


“Trước sau (cộng lại) đủ năm tiền, phạm ba-la-di.” 

6. Cách Kỳ-hoàn không xa có cư sĩ cày đất. Tỳ-kheo khách thấy, 
nói răng, “Đât này của Tăng. Chớ cày.” Cư sĩ nói, “Chăng phải đât 
của Tăng mà là đât của tôi.” Tỳ-kheo lại nói, “Đây là đât của Tăng. 
Chớ cày.” Cư sĩ liên thả bò đi, và nói răng, “Đât của ta mà không 
được cày!” Tỳ-kheo khách kia vào trong Kỳ-hoàn hỏi cựu tỳ-kheo: 
“Có cư sĩ cày khoảnh đất cách đây không xa. Vậy đất đó của ai?” 
Cựu trú tỳ-kheo nói: “Đó là đất của cư sĩ.” 

VỊ cựu trú tỳ-kheo hỏi vị khách tỳ-kheo: 

“Tại sao thầy hỏi điều đó?” 

Khách tỳ-kheo đem nhân duyên kia nói lại đầy đủ, rồi nghi. Đức 
Phật hỏi: “Ngươi nghĩ như thê nào?” 

Vị đó trình bày đầy đủ nhân duyên, đức Phật dạy: 

“Ngươi không phạm. Nhưng không được nói như vậy.” 

7. [977b| Bây ĐIỜ, u-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên 
hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, bạch Phật: 


“Nếu tác ý làm hao hụt, lấy năm tiền hoặc hơn năm tiền, tự mình 
lây hoặc dạy người lây, tự đoạn hoại hoặc dạy người đoạn hoại, tự 


215 


Luật tứ phần 6 T22. 977b 
phá hoặc dạy người phá, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc làm hoại sắc, 
như vậy có phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Tất cả đều phạm ba-la-dI.” 

§. Có tỳ-kheo chia đất, dời cột mốc của người khác; rồi nghi. Đức 
Phật hỏi: 

“Ngươi nghĩ thế nào khi dời?” 

VỊ kia thưa: “Với tâm ăn trộm.” 

Đức Phật dạy: “Dời cột mốc, nếu trị giá năm tiền, ' phạm ba-la-d1.” 
11. Nguồn nước 

1. Bấy giờ trong vườn của chúng Tăng không có nước nên bị căn 
côi. Nhóm sáu tỳ-kheo tháo nước từ ruộng của người khác vào 
trong vườn của Tăng, rồi nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi tháo nước với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ kia thưa: “Với tâm của kẻ trộm.” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

Ruộng của nhà đàn-việt không có nước nên bị cằn cỗi. Tỳ-kheo kia 
tháo nước của người khác vào ruộng của đàn-việt, rôi nghi. Đức 
Phật dạy: “Ba-la-di.” 

2. Có tỳ-kheo cùng nhà bạch y oán cừu nhau, bẻn tháo nước ruộng 
của người đó rôi bỏ đó, khiên cho ruộng bị phê. Tỳ-kheo nghi. Đức 
Phật dạy: “Ba-la-di.” 

3. Có tỳ-kheo ăn trộm nước của người khác, rồi nghi. Đức Phật 
dạy: “Tính đủ năm tiên phạm ba-la-d1.” 

Các tỳ-kheo nghi, không dám lấy nước nơi kênh, nơi suối, nơi ao 
hô. Đức Phật dạy: “Không phải sở hữu của người nào đó thì không 
phạm.” 


' Giá trị của phần điền thổ thêm hay bớt sau khi đời cột mốc. Không phải giá trị 
bản thân cột môc. 


216 


T22. 977c Chương v. Điều bộ 


12. Chiếm dụng 

1. Tỳ-kheo Chiên-đà-la có việc tranh chấp. Vị ấy có chiếc bát quý 
giá của nước Tô-ma. Vì việc tranh châp nên vị kia thường ôm lòng 
ưu sâu, nói, “Nêu aI có thê châm dứt việc tranh châp của tôi thì sẽ 
lây chiệc bát này.” Bây giờ, có tỳ-kheo A-di-đâu thông minh, 
chuyên môn giải quyêt việc tránh sự, liên vì vị kia giải quyêt việc 
đầu tranh rôi lây chiệc bát đi. Tỳ-kheo này nghĩ răng chiệc bát bị 
mât nên đi tìm. Thây tỳ-kheo A-di-đâu bưng nơi tay liên nói, “Thây 
lây trộm chiệc bát của tôi.” VỊ kia liền trả lời, “Tôi không lấy trộm 
bát của thầy. Thầy đã có giao ước, nếu người nào có thê châm dứt 
việc tranh đấu của tôi thì sẽ lấy chiếc bát này. Vì vậy nên tôi lẫy 
chiêc bát.” VỊ kia nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi lấy với ý nghĩ thế nào?” Vị kia trình bày đầy đủ nhân 
duyên. Đức Phật dạy: “Ngươi không phạm. Nhưng không được 
nhận vật như vậy.” 

2. Tỳ-kheo tên Da-thâu-già có y tăng-g1à-lê. Tỷ-kheo tên Bà-tu-đạt- 
đa không nói mà lây mặc vào trong xóm khât thực. VỊ kia tưởng là 
y bị mât đi tìm. Thây Bà-tu-đạt-đa mặc, liên năm lây nói, “Thây 
phạm tội ăn trộm.” VỊ kia trả lời, “Tôi không trộm y của thây, tôi 
lây mặc với ý thân tình.” Nói xong, nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi lấy với [977e] tâm thế nào?” 

Vị kia thưa: “Lấy với ý thân tình chứ không lấy với tâm ăn trộm.” 
Đức Phật nói: “Không phạm. Nhưng không được không phải thân 
tình mà tác ý thân tình đề lấy.” 


3. Ty-kheo tự Thanh Tịnh có y tăng-giả-lê. Tỳ-kheo Tu-đảà-di 
không hỏi chủ mà tự tiện lấy mặc rồi vào tụ lạc khất thực. Người 
chủ tưởng y bị mắt nên đi tìm. Thấy Tu-đà-di mặc, liền nắm lấy và 

¡, “Thầy lấy y tôi, phạm giới trộm.” Tỳ-kheo kia trả lời, “Tôi 
không ăn trộm mà mượn để dùng.” VỊ kia nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi lẫy y với tâm nghĩ thế nào?” 
VỊ kia thưa: “Với tâm mượn chứ không phải với tâm ăn trộm.” 

217 


Luật tứ phần 6 T22. 977c 
Đức Phật dạy: “Không phạm. Không được không hỏi chủ mà vội 
lây mặc vào tụ lạc như vậy.” 

13. Hoa quả 

1. Có tỳ-kheo lấy trái lê của người khác, nghi. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền, dời khỏi chỗ cũ phạm ba-la-di.” 

Trái diêm-bà, trái ba-lê-bà, các loại trái bồ đào, nếu trị giá năm 
tiên, tât cả đêu phạm ba-la-d. 


2. Có tỳ-kheo rung trái lê của người khác cho rụng, với ý muốn làm 
cho ít bớt. Đức Phật dạy: “Tính đủ năm tiên, ba-la-dI.” 


Nếu rung cho rụng trái diêm-bà, trái ba-lê-bà, các loại trái bồ đào, 
cũng với ý muốn khiến cho ít bớt, tất cả đều ba-la-di. 


3. Có ty-kheo ăn trộm dưa của người. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền phạm ba-la-di.” 

Có ty-kheo ăn trộm mía, nghi. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền, phạm ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo lẫy rau của người, nghi. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo lây bông sen của người, nghi. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền ba-la-di.” 

Hoa bát-đầu-ma, câu-đầu-ma, phân-đà-lợi, tính đủ năm tiền, tất cả 
đêu ba-la-di. Nêu bẻ phá, làm hư hoại, hao hụt của người khác, tính 
đủ năm tiên tât cả đêu ba-la-dI. 

Có người canh giữ cho kẻ khác, và cho giặc. Người ấy mang thức 
ăn khư-đà-n! cho tỳ-kheo. Ty-kheo nghĩ đây không phải là của 
người này nên không nhận.' Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


LC£ Päli, Vin. iii. 66: Người giữ vườn (cho người khác) mang trái cây cho tỳ- 
kheo. Ty-kheo không dám nhận, vì không phải của người mang cho. 


218 


T22. 978a Chương v. Điều bộ 
“Đây tức là thức ăn của đàn-việt, cho phép tác tịnh,' rửa tay, rồi thọ 
nhận và ăn.” 

Có tỳ-kheo lẫy ngó sen của người, nghi. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền, ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo lẫy gỗ trong rừng do người khác bảo vệ, nghi. Đức Phật 
dạy: “Ba-la-dI.” 

Có tỳ-kheo với tâm trộm cắp, không duyên cớ lấy thức ăn của 
người, rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo không duyên cớ lấy thức ăn của người, rồi nghi, đức 
Phật hỏi: “Ngươi với tâm niệm như thê nào khi lây?” 

VỊ kia nói: “Không có tâm trộm.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng vì vọng ngữ nên phạm ba-dật-đè.” 

Có tỳ-kheo sai tỳ-kheo lấy trộm giường dây, giường cây. Tỳ-kheo 
được sai tưởng là không phải ăn trộm nên lây đem đên, rôi nghi. 
[978a1] Đức Phật dạy: 

“Phương tiện dạy người phạm ba-la-di. VỊ bị sai không phạm.” 

Có tỳ-kheo sai tỳ-kheo lấy, giường dây. VỊ được sai kia tưởng là 
bảo lây trộm liên lây đem đên, rôi nghi, đức Phật nói: 

“Người lẫy phạm ba-la-di. Người bảo không phạm.” 

14. Xe - thuyền 

1. Số đông tỳ-kheo có chiếc xe, cho nhóm sáu tỳ-kheo cùng đi. 
Nhóm sáu tỳ-kheo có ý muốn, trước khi đến trú xứ đó, sẽ lấy chiếc 
xe này. Đức Phật dạy: 

“Nếu lấy trộm tại đây, phạm ba-la-di. Nếu lẫy giữa đường hay đến 
trú xứ đó cũng phạm ba-la-di.” 


' Năm cách tác tịnh đối với trái cây. Phần III, Ch. VII “Thuốc”. 


219 


Luật tứ phần 6 T22. 97§8a 


2. Nhóm sáu tỳ-kheo thấy trên sông, Hằng có chiếc thuyền, bèn 
nghĩ, “Chúng ta có thê trộm lây chiêc thuyên này mà không lao 
nhọc chi cả.” Nhưng nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi nghĩ như thế nào?” 

Nhóm sáu liền trình bày đầy đủ nhân duyên. Đức Phật dạy: 

“Chỉ có ý nghĩ thì không phạm. Nhưng không được sanh ý nghĩ 
như vậy.” 


3. Có tỳ-kheo trộm lấy thuyền của người từ bờ này đem đến bờ kia, 
nghi. Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 

Từ bờ kia qua bờ này, xuôi dòng nước, ngược dòng nước, nhận 
chìm hay kéo đi đem lên bờ, dời địa điêm, tât cả đêu phạm ba-la-d1. 
Nêu phương tiện muôn mở ra mà chưa rời khỏi chỗ cũ thì phạm 
thâu-lan-giá. 

4. Có hai tỳ-kheo đến sông A-di-la-bạt-đề tắm, thấy cái giỏ tre 
đựng y quý giá trôi theo dòng nước. Một tỳ-kheo thây bèn nói: 
“Cái giỏ tre này thuộc về của tôi.” Tỳ-kheo thứ hai nói: “Vật dụng 
trong giỏ tre thuộc về của tôi.” Hai vị cùng lấy được y quý giá, bèn 
nghỉ. Đức Phật dạy: “Ngươi nghĩ thế nào?” 

Vị kia thưa: “Tưởng là y phấn tảo.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được lây y phân tảo trong nước.” 

15. Vật từ thú vật 

1. Có tỳ-kheo trộm tràng hoa bằng vàng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 
“Ba-la-di.” 

2. Trong Kỳ-hoàn có nhiều tổ chim. Cuối đêm' chúng kêu inh ỏi, 
náo loạn các tỳ-kheo ngôi thiền. Tỳ-kheo cựu trú sai người giữ 


: Khuya, cho đến trước khi mặt trời mọc, được gọi là cuôi đêm. 


220 


T22. 978b Chương v. Điều bộ 


vườn đuổi chúng đi. Người giữ vườn thấy trong tô chim có vàng và 
lụa vụn, lây đem đưa cho cựu tỳ-kheo, VỊ kia nghị. Đức Phật dạy: 
“Các thứ đó vô dụng đối với loài chim nên không phạm. Nhưng 
không được nhận vật như vậy.” 

3. Trong Kỳ-hoàn có ổ chuột. Tỳ-kheo sai người giữ vườn phá ô 
chuột. Trong ô chuột có thuốc uống và lụa vụn, người giữ vườn lây 
đem đưa tỳ-kheo, tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: 

“Các thứ đó vô dụng đối với súc sanh nên không phạm. Nhưng 
không được nhận vật như vậy.” 


4. Cách chùa không xa, có những con chuột tha trái bồ đào từ thôn 
đem đến trong chùa, dồn lần thành một đồng lớn. Nhóm sáu tỳ- 
kheo với tâm trộm lấy ăn, rồi nghi. Đức Phật dạy: 
“Phạm ba-la-di.” 
5. Cách Kỳ-hoàn không xa có người thợ săn [978b| gài bẫy đề bắt 
nai, trong bây có con nai chêt. Nhóm sáu tỳ-kheo với tâm trộm lây 
ăn, rôi nghi. Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 
16. Giải phóng súc vật 
1. Có tỳ-kheo ban ngày đi vào chỗ a-lan-nhã, nơi đó có cướp, buộc 
con bò dưới gôc cây. Thây tỳ-kheo nó khóc. Tỳ-kheo từ niệm nên 
mở thả, rôi nghi, đức Phật hỏi: “Khi mở thả nó, ngươi nghĩ thê 
nào?” 
VỊ kia thưa: “Vì lòng thương chứ không phải với tâm trộm.” 
Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được làm việc như 
vậy.” 
2. Có tỳ-kheo ban ngày đến chỗ a-lan-nhã, nơi đó kẻ cướp cột con 
bò trong nhà trạm. Tỳ-kheo nhìn quanh không thấy ai, có ý nghĩ: 
“Con vật này có ích cho ta.” Bèn mở con bò dắt đi. Dắt đi không 
xa, tỳ-kheo lại nghĩ: “Ta cần gì con bò này?” Vì vậy thả nó đi. Rồi 
tỳ-kheo nghi, Đức Phật hỏi: “Khi dắt đi ngươi nghĩ thế nào?” 

221 


Luật tứ phần 6 T22. 978§b 


Tỳ-kheo trả lời: “Khi dắt với tâm trộm.” 
Đức Phật dạy: “Tính đủ năm tiền dời khỏi chỗ cũ, phạm ba-la-d1.” 


3. Con beo rượt bắt con nai. Nai bị thương chạy vào chùa, rồi chết. 
Các ty-kheo đem làm thịt ăn; rôi nghi. Đức Phật dạy: 


“Không phạm.” 


Ông thợ săn, săn con nai. Nai chạy vào chùa. Thợ săn tìm nai, đến 
hỏi các ty-kheo: “ Thây có con nai như vậy, như vậy hay không?” 


Các tỳ-kheo không thấy nên trả lời là không thấy. Người thợ săn 
tìm khắp nơi trong chùa, bắt gặp được con nai, nỗi giận cơ hiềm 
nói các ty-kheo răng: 


“Sa-môn Thích tử không biết hỗ thẹn, nói dối không thật, tự xưng 
là tôi biêt chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong 
khi thây con nai mà nói là không thây?” 

Các ty-kheo nghi, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không phạm.” 

17. Vật dụng của tỳ-kheo 


Có tỳ-kheo ăn trộm lấy y ba-lj-ca-la, nghỉ, rời khỏi chỗ cũ. Đức 
Phật dạy: 

“Ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo với tâm trộm lấy y ba-lj-ca-la của người, đem đến chỗ 
khác rôi nghi. Đức Phật nói: 

“Phạm ba-la-d1.” 

Có tỳ-kheo với tâm trộm di chuyên y ba-lị-ca-la sang một bên rồi 
nghi. Đức Phật dạy: 

“Phương tiện tìm cầu năm tiền, chưa dời khỏi chỗ cũ phạm thâu- 
lan-giá.” 

Có tỳ-kheo với tâm trộm lấy giường dây, giường cây, nệm lớn, 
nệm nhỏ, gôi, mên giạ, bình nước, bình tưới, gậy, quạt. Đức Phật 
dạy: “Tính đủ năm tiên, tât cả đêu phạm ba-la-di.” 


222 


T22. 978c Chương v. Điều bộ 
Có tỳ-kheo trao đổi giường dây, giường cây, nói đây cũng là Tăng, 
kia cũng là Tăng. Đức Phật dạy: “Không được trao đôi như vậy.” 
Có tỳ-kheo trao đổi giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, hoặc gối, nói 
đây cũng là Tăng kia cũng là Tăng. Và mên giạ, bình tưới nước, 
gậy, quạt, cũng nói đây là Tăng, kia cũng là Tăng. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy.” 

Có tỳ-kheo ăn trộm đá của người, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền, [978c] thành ba-la-di.” 

Trộm ao, hào, cây gỗ, tre trúc, cỏ văn-nhã,' cỏ bà-bà, vỏ cây, hoặc 
cây lá, hoa trái có người bảo vệ, rôi nghi. Đức Phật dạy: 

“Tính đủ năm tiền, tất cả đều ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo từ trên giá y của người khác lấy trộm y rồi nghỉ. Đức 
Phật dạy: “Ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo với tâm trộm lây chiếc y trên giá, lìa khỏi giá rồi nghi. 
Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 

Có tỳ-kheo với tâm trộm, chuyển đổi y của người từ trên giá, rồi 
nghi. Đức Phật dạy: 

“Phương tiện tìm cầu năm tiền, chưa dời khỏi chỗ, phạm thâu-lan- 
giá.” 

Có tỳ-kheo lẫy cái dây lưng trên giá y của người khác, và lấy luôn 
cái giá, rôi nghị, đức Phật hỏi: “Ngươi nghĩ thê nào khi lây?” 

VỊ kia thưa: “Với tâm trộm.” 

Đức Phật dạy: “Tính đủ năm tiền, đời khỏi chỗ cũ, thành ba-la-di.” 
Khi ấy có số đông tỳ-kheo cùng nhóm sáu tỳ-kheo ngồi ăn trong 
nhà bạch y. Bạch y dùng chiệc y đại giá trải làm chỗ ngôi. Một 
trong nhóm sáu tỳ-kheo với tâm trộm dùng chân cuốn lại, rồi nghi. 
Đức Phật hỏi: “Với ý nghĩ thế nào khi ngươi cuỗn?” 


' Văn-nhã . Päli, Skt. muñja % 3, một loại cỏ, loại đây leo. 


223 


Luật tứ phần 6 T22. 979a 


VỊ kia thưa: “Với tâm trộm.” 

Đức Phật dạy: “Phương tiện cầu năm tiền, chưa đời khỏi chỗ, phạm 
thâu-lan-giá.”" 

18. Phần của người khác 

[978c22[ 1. Bấy giờ, tÿ-kheo-ni Sai-ma có nhà đàn-việt. Đệ tử của 
tỳ-kheo-ni đên nhà người đàn-việt đó nói: 

“A-di Sai-ma cần năm đấu vừng.” 

Người đàn-việt kia nói: “Có thê được.” 

Người đàn-việt đưa cho. Cô đệ tử kia nhận được vừng rồi, ăn hết. 


Sau đó vào một buổi sáng, tỷ-kheo- -_ni Sai-ma khoác y, bưng bát 
đến nhà đàn-việt kia, trải chỗ ngồi mà ngồi, người đàn-việt hỏi: 


“Vừng có tốt hay không?” 

Sai-ma hỏi lại: “Vừng gì?” 

Người đàn-việt thuật lại đầu đuôi. Tỳ-kheo-ni Sai-ma khi về chùa 
nói với người đệ tử răng: 

“Cô ăn trộm của tôi năm đấu vừng (mè).” 

Người đệ tử trả lời: 

“Con không ăn trộm. Con nghĩ thân tình nên ăn.” 

[979a] Sau đó nghi. Đức Phật hỏi: “Cô dùng với ý gì?” 

Cô đệ tử thưa:“Con dùng với ý thân tình.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được không phải thân tình mà tác ý 
thân hậu đề lây dùng. Vì nói dôi nên mắc tội ba-dật-đê. ” 

2. Tỳ-kheo-mi Sai-ma có nhà đàn-việt. Đệ tử của cô đến nhà đàn- 
việt đó nói: “A-di Sai-ma cân cháo ba món thuôc.” 


' Bản Hán, hết quyền 55. 


224 


T22. 979a Chương v. Điều bộ 


Người đàn-việt nói: “Có thể được.” 
Rồi đưa cho. Cô đệ tử nhận được, ăn hết. 


Sau đó, vào buổi sáng sớm, tỷ-kheo- -nI Sa-ma khoác y, bưng bát 
đến nhà đàn-việt kia, trải chỗ ngồi an tọa. Người đàn-việt thưa hỏi: 


“Thưa A di, cháo ba món thuốc có khá hay không?” 

Sai-ma hỏi lại: “Cháo ba món thuốc gì?” 

Người đàn-việt liên thuật lại đầu đuôi. Khi trở về chùa, Sai-ma nói 
với người đệ tử răng: “Cô lây trộm của tôi cháo ba món thuôc.” 
Người đệ tử trả lời: “Con không lấy trộm. Con lấy với ý thân tình.” 
Cô đệ tử nói như vậy rồi nghi. Đức Phật hỏi: “Cô lẫy với ý gì?” 
“Con lấy với ý thân tình.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được chẳng phải thân 
tình mà tác ý thân tình đê lây. Vì nói dôi nên phạm ba-dật-đê.” 

3. Có tỳ-kheo lấy phần khư-xà-ni của Hòa thượng. Hòa thượng nói: 
“Ông ăn phần của tôi, phạm tội trộm.” 

Tỳ-kheo thưa: “Con không ăn trộm. Con lấy với ý thân tình.” 

Vị kia nghỉ, đức Phật hỏi: “Ông lấy với tâm gì?” 

“Con lấy với ý nghĩ là thân tình.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được, chắng phải thân 
tình mà tác ý thân tình đề lây.” 


19. CẦm nhầm 
1. Có người thợ gốm là đàn-việt của một tỳ-kheo. Người đàn-việt 
nói: “Đại đức cân đô gì cứ nói.” 
Ty-kheo nói: “Lành thay!” 
Người đàn-việt nói xong, đứng dậy đi vào nhà. Có một người khác 
đên chỗ bán hàng đê bán. Sau đó, tỳ-kheo câm (nhâm) cái bình của 
người bán hàng đi. Người ây nói với tỳ-kheo: 
“Thưa Đại đức, chớ lấy cái bình của tôi đi.” 

225 


Luật tứ phần 6 T22. 979b 
Tỳ-kheo nói: “Cái bình này là cái bình của ai? Ông thợ gốm trước 
đây có nói với tôi, nêu cân đô gì thì cứ lây, cho nên tôi lây.” 

Người bán hàng nói: “Cái đó không phải là đồ của người ấy.” 
Tỳ-kheo liền để cái bình xuống mà đi. Nhưng rồi nghi. Đức Phật 
hỏi: “Ngươi lây với ý nghĩ thê nào?” 

Ty-kheo kia thuật lại đầy đủ nhân duyên với đức Phật. Đức Phật 
dạy: “Không phạm. Nhưng không được không hỏi chủ mà lây.” 

2. Có nhà bán rượu là đàn-việt của một tỳ-kheo. Người đàn-việt nói 
với tỳ-kheo: “Đại đức cân cái vò thì cứ lây.” 

Tỳ-kheo nói: “Lành thay!” 

Người đàn-việt nói xong trở về nhà. Có một người khác đến đứng 
chỗ bán rượu. Sau đó, tỷ-kheo cân cái vò nên đên lây (nhâm) đi. 
Người kia nói: “Đại đức đừng lây cái vò của tôi đi.” 

Tỳ-kheo nói: “Cái vò này của ai? Người bán rượu trước đây có nói 
với tôi, cân [979b] cái vò thì cứ lây. Cho nên tôi lây.” 

“Đó không phải cái vò của người ấy.” 

Tỳ-kheo để cái vò xuống rồi đi. Nhưng rồi nghi, đức Phật hỏi: 
“Ngươi lấy với ý gì?” 

Tỳ-kheo trình bày rõ nhân duyên với đức Phật. Đức Phật dạy: 
“Không phạm. Nhưng không được không nói với chủ mà lây vật 
Của người.” 

3. Có người lái buôn là đàn-việt của tỳ-kheo. Người đàn-viỆt nói: 
“Đại đức cần gì cứ lấy.” 

Tỳ-kheo nói: “Lành thay!” 


Lái buôn kia trở về nhà. Có một người khác đến chỗ bán hàng. Sau 
đó, tỳ-kheo cân gạo, bèn đên lây (nhâm) gạo đi. Người kia nói: 
“Đại đức đừng lây gạo của tôi đi.” 

Tỳ-kheo nói: “Gạo này là của a1? Người lái buôn trước đây có nói 
với tôi là cân gì thì cứ lây, nên tôi mới lây.” 


226 


T22. 979b Chương v. Điều bộ 


Người kia nói: “Đây không phải là gạo của ông lái buôn.” 
Tỳ-kheo liền để gạo xuống mà đi. Nhưng nghỉ. Đức Phật nói: 
“Ngươi lấy với tâm gì? 
Tỳ-kheo trả lời thuật lại đầy đủ nhân duyên với đức Phật. Đức Phật 
dạy: “Không phạm. Nhưng không được không hỏi chủ mà lây.” 
4. Bấy giờ, có người bán y là đàn-việt. Đàn-việt thưa: 
“Đại đức cần gì thì cứ lấy.” 
Tỳ-kheo nói: “Lành thay!” 
Người đàn-việt kia qua đời. Còn một đứa con nhỏ. Tỳ-kheo cần y, 
liên lầy y đi. Đứa nhỏ nói: “Đại đức đừng lây y của con đi.” 
T-kheo nói: “Y này của ai? Người bán y trước đây có nói với tôi 
cân y cứ lây.” 
Đứa nhỏ nói: “Người bán y ấy chết rồi.” 
Tỳ-kheo liền bỏ y mà đi, nhưng nghi. Đức Phật nói: 
“Ngươi lấy với ý gì?” 
Tỳ-kheo trình bày đầy đủ nhân duyên. Đức Phật dạy: “Không 
phạm. Nhưng không được không hỏi chủ mà lây.” 
20. Vật vô chủ 
1. Thế Tôn ở tại Tỳ-xá- ly. Có một Ly-xa không có tín tâm, dùng 
một miếng giẻ rách gói năm tiền, để trong đống rác, sai người rình, 
nếu thấy ai ¡ lấy thì bắt. Bấy giờ có tỳ-kheo trì y phấn tảo tưởng là y 
phân tảo, liên lây bỏ trong đãy. Sứ giả kia thây, nói: 
“Ông Ly-xa gọi tỳ-kheo.” 
Tỳ-kheo nói: “Gọi đi đâu?” 
Khi tỳ-kheo đi đến chỗ Ly-xa, Ly-xa hỏi: 
“Đại đức được phép cầm tiền bạc của báu chăng?” 
Tỳ-kheo nói: “Điều đó không được.” 
Ly-xa nói: “Không được, sao thầy lấy?” 

227 


Luật tứ phần 6 T22. 979c 


Tỳ-kheo nói: “Tôi đâu có lấy.” 

Ly-xa bảo đưa chiếc đãy xem. Ly-xa liền lẫy gói tiền từ trong đấy 
của tỳ-kheo ra. Tỳ-kheo này hô thẹn, và tỳ-kheo khác cũng vậy. 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn nói với các tỳ-kheo: 

“Các ngươi lắng nghe. Nếu có tỳ-kheo nào muốn lấy y phấn tảo 
như vậy, thì nên dùng ngón chân bên tả kẹp, ngón chân bên hữu 
kéo ra để xem. Cái gì bất tịnh thì gỡ nó ra, cái gì tịnh thì lấy mang 
đi.” 

2. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Ca-lưu-đà-di cùng nhóm sáu tỳ-kheo 
tắm [979e] tại sông A-di-bà-đề. Ca-lưu-đà-di tắm xong lên bờ 
trước, mặc lộn y của nhóm sáu tỳ-kheo, rồi đi. Nhóm sáu tỳ-kheo 
tắm rồi sau lên bờ không thấy y của mình mà lại thấy y của Ca-lưu- 
đà-di, bèn nói: 

“Ca-lưu-đà-di ăn trộm y của chúng ta.” Liền tác pháp diệt tẫn, 
trong lúc văng mặt Ca-lưu-đà-dI. 

Ca-lưu-đà-di nghe như vậy sanh nghị, đến chỗ đức Thế Tôn đầu 
mặt đánh lễ sát chân, rôi ngôi lui qua một bên, đem nhân duyên 
trên trình bày đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn hỏi: 

“Với ý nghĩ thế nào, khi ngươi lấy?” 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

“Con tưởng là y của mình nên lấy, chứ không có tâm ăn trộm.” 
Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được không xem kỹ y mà vội lấy. 
Cũng không được không có mặt người mà tác pháp ha trách, tẫn, y 
chỉ, ngăn không cho đến nhà bạch y,' cử tội, hay yết-ma diệt tẫn. 
Nếu làm thì không thành lại mắc tội đột-kiết-la.” 


' Hạ ý yết-ma. 


228 


T22. 979c Chương v. Điều bộ 


3. Có tỳ-kheo lượm được cái y do gió thối bay, nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi lẫy với tâm gì?” 
VỊ ẫy thưa: “Với ý nghĩ là y phân tảo, chứ không có tâm ăn trộm.” 
Đức Phật dạy: 
“Không phạm. Nhưng không được lấy y phân tảo do gió thôi bay.” 
4. Có cư sĩ giặt y rồi phơi trên tường. Khi â ấy, có tỳ-kheo trì y phấn 
tảo thấy, tưởng là y phấn tảo, nên lấy đi. Cư sĩ kia thấy, nói: 
“Đại đức đừng mang y của tôi đi.” 
Tỳ-kheo nói: “Tôi tưởng là y phấn tảo.” 
Nói rồi liền bỏ y mà đi; rồi nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi lấy với ý nghĩ thế nào?” 
Tỳ-kheo thưa: “Con lấy với ý nghĩ là y phấn tảo.” 
Đức Phật dạy: 
“Không phạm. Nhưng không được lấy y phấn tảo từ trên tường, 
trên rào, hay trong hào.” 
Có cư sĩ giặt y rồi phơi trên nia. Một vị trong nhóm sáu tỷỳ-kheo, 
với tâm trộm lây đi, rôi nghi. Đức Phật dạy: 
“Phạm ba-la-di.” 
5. Có số đông bọn cướp đi ra khỏi thành Xá-vệ, cách Kỳ-hoàn 
không xa, ban ngày uông rượu xong, còn dư, chúng đê giữa gôc 
cây, rôi vào thành Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo ra ngoài Kỳ- 
hoàn, với tâm trộm, lây uông. Đức Phật nói: 
“Phạm ba-la-di.” 
6. Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà đàn- 
việt, gặp lúc trời mưa to, nước trôi các loại mỡ lạng. VỊị kia nghĩ 
đây là vật không câu mà được, có thê dùng làm thuôc, liên lây 
uông, rôi nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi lấy, với ý nghĩ thế nào?” 

229 


Luật tứ phần 6 T22. 980a 
Vị kia thưa: “Tưởng là vật phấn tảo, cho nên lấy, chứ không với 
tâm trộm.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được lấy vật phấn tảo 
trong nước. Không thọ mà dùng phạm ba-dật-đê.”” 

21. Mượn tiếng lấy 

Tỳ-kheo có nhà đàn-việt. Tỳ-kheo khác hỏi tỳ-kheo này rằng: 

“Tôi muốn đến nhà đàn-việt của thầy. [980a1| Thầy có muốn nói 
gì?” VỊ kia nói: “Tùy ý thây. Nói gì cũng được.” 

Tỳ-kheo này cần năm mươi lượng mật mía, nên khi đến nhà đàn- 
việt nói: ““Tỳ-kheo kia cân năm mươi lượng mật mía.” 

Người đàn-việt thưa: “Có thê được.” 

Nói xong, liền lấy cho. Tỳ-kheo này nhận được mật mía rồi dùng 
hêt không đưa cho tỳ-kheo kia. Một thời gian sau, tỳ-kheo kia đên 
nhà đàn-việt. Người đàn-việt ây hỏi: 

“Thưa Đại đức, mật mía có khá không?” 

Tỳ-kheo kia hỏi lại: “Mật mía gì? Cho a1?” 

Người đàn-việt thuật rõ đầu đuôi. Tỳ-kheo kia khi về chùa nói với 
tỳ-kheo này răng: “Thây lây mật mía của tôi, phạm giới trộm.” 
Tỳ-kheo này nói: “Tôi không phạm giới trộm. Vì thầy bảo tôi tùy ý 
muôn nói gì thì nói.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được nói như vậy. 
Phải bảo, “Nên nói như vầy. Nên bảo như vây.” 

Có tỳ-kheo trộm xe của người khác, rồi nghi. Đức Phật nói: 

“Phạm ba-la-d1.” 

Có ty-kheo trộm củi của người khác, rồi nghi. Đức Phật dạy: 


“Tính đủ năm tiền, phạm ba-la-di.” 


' Tỳ-kheo, ba-dật-đề 40. 


230 


T22. 980a Chương v. Điều bộ 


22. Bắt cóc trẻ 

Người đàn-việt của Tắt-lăng-già-bà-ta' có hai đứa nhỏ, thông tuệ 
sáng sủa, không sợ người. Mỗi lần Tất-lăng-già-bà-ta đến nhà, 
chúng nó liên ôm chân và chạy quanh vui chơi. Sau đó một thời 
gian, hai đứa nhỏ này bị cướp bắt. Bấy giờ, vào buổi sáng sớm Tất- 
lăng-già-bà-ta khoác y, bưng bát đến nhà đàn-việt, trải chỗ ngồi an 
tọa, cha mẹ tiêu nhi đên khóc sướt mướt nói: “Con của con cướp 
bắt mật rôi. Nêu chúng nó còn ở nhà thì đã đên ôm chân Đại đức, 
vui vẻ biết bao!” 

Tất-lăng-già-bà-ta nói: 

“Nên tìm khắp trong nhà, xem thử chúng nó ở đâu?” 

Cha mẹ tiêu nhỉ nói: “Tìm khắp rồi mà không có.” 
Tất-lăng-già-bà-ta trở về chùa, vào trong phòng, tư duy nhập định, 
đặt niệm trên thân, dùng thiên nhãn thanh tịnh vượt hăn người 
thường, thấy tiểu nhi bị giặc bắt, để trong. chiếc thuyền nơi dòng 
sông Hằng. Thấy rồi, trong khoảnh khắc bằng khi người lực sĩ co 
duỗi cánh tay, Tất-lăng-già-bà-ta biến mất khỏi chùa, xuất hiện 
đứng trong chiêc thuyên của cướp trên dòng sông Hăng. Tiêu nhì 
thây liên vui vẻ đên ôm chân. Tât-lăng-già-bà-ta dùng thân túc 
khiến tiểu nhi trở về, và đem chúng để trên phòng gác, rồi đến nhà 
chỗ đàn-việt, trải chỗ ngồi an tọa. Bấy giò, cha mẹ chúng cũng 
khóc kể và nói: “Con của con nếu còn chúng sẽ đến ôm chân Đại 
đức thì vui biết bao!” 

Tất-lăng-già-bà-ta nói: “Có thể tìm các phòng trên gác xem sao!” 
Cha mẹ nó nói: “Đã tìm rồi mà không có.” 

Tất-lăng-già-bà-ta nói: “Nên tìm lại.” 

Cha mẹ chúng nó tìm lại ở trên phòng gác thì bắt gặp hai đứa nhỏ. 
Cha mẹ nó rât vui mừng nói: 


' Tất-lăng-già-bà-ta ##fš im›È#š. Pali, Pilindavaccha. Truyện kể, Vin.iii. 67. 


231 


Luật tứ phần 6 T22. 980b 


“Con của tôi bị giặc băt mật, Tât-lăng-già-bà-ta vì tôi bắt nó đem 
Ầ Lb2 


vê. 

Các tỳ-kheo nghe, [980b] trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
khô hạnh, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách Tât-lăng-già-bà-ta: 
“Tại sao giặc băt con người ta rôi đoạt lại?” 

Tất-lăng- -già-bà-ta nghe rồi nghi, đến chỗ đức Phật, đầu mặt kính lễ 
sát chân, ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi: 

“Với ý nghĩ thế nào khi ông bắt thiếu nhi lại?” 

“Bạch Thế Tôn với lòng từ con bắt thiếu nhi lại, chứ không có tâm 
trộm.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được làm việc như vậy.” 

23. Nhận di chúc 

Có tỳ-kheo tự là Cao Thắng, có người đàn-việt. Người đàn-việt 
bệnh, tỳ-kheo đến thăm. Đàn-việt có hai tiểu nhi thông tuệ sáng 
sủa. Bấy giờ, người đàn-việt chỉ chỗ chôn của quý cho tỳ-kheo và 
nÓI: 

“Hai đứa con của con, khi nó lớn lên, đứa nào giỏi hơn” thì chỉ chỗ 
chôn của quý này cho nó.” 

Sau khi người đàn-việt qua đời, tỳ-kheo Cao Thắng chỉ chỗ chôn 
của quý cho đứa tôt hơn. Tiêu nhi kia khóc kê, đên trong chùa nói 
VỚI A-nan: 


' Pãli, ibid., Phật nói: “Không phạm, hiện thần thông đối với ai khi cần hiện thần 
thông.” (anapafti bhikkhave iddhipadamassa iddhavisaye). 

? Cao Thắng t1. Ngũ phân 26: A-thù. 7T5áp fung 5đ: Trực Tín, đệ tử cộng hành 
của A-nan. Pãli, Vin.II. 66: AJJu. 

ở Päli, ibid., “cho đứa nảo có tín tâm.” 


232 


T22. 980b Chương v. Điều bộ 


“Thưa Đại đức, tài sản cha con để lại cho hai đứa con. Tỳ-kheo 
Cao Thăng này lại giao hêt cho một người.” 

A-nan nói với tỳ-kheo Cao Thắng: 

“Tại sao tài sản cha mẹ người ta để lại cho hai người, thầy lại đem 
giao hệt cho một người? Này Cao Thăng, ông hãy đi đi. Tôi không 
đông bô-tát với ông.” 

Trải qua sáu lần bố-tát, A-nan không bố-tát chung. 

Tỳ-kheo Cao Thắng là bạn hữu với La-hầu-la.' Bấy giờ, La-hầu-la 


vào buôi sáng, khoác y, bưng bát đến nước Ca-duy-la-vệ chỗ các bà 
Xá-di, bảo các bà Câu-lê: 


“Các bà hãy bồng con của các bà đến để trước Ngài A-nan. Con 
của các bả khóc. Ngài A-nan sẽ bảo các bà bông nó lên. Các bà sẽ 
nói như vây: “Chúng con sẽ không bông con của chúng con lên, 
đên khi nào Tôn giả A-nan chịu nghe tỳ-kheo Cao Thăng nói.” 

Các bà nghe theo lời La-hầu-la, đem con mình để trước mặt Tôn 
giả A-nan. Khi ây, các thiêu nhì khóc; Tôn giả A-nan bảo các bà: 
“Bồng các con lên.” 

Bấy giờ, các bà nói: 

“Chúng con không bồng chúng nó lên, cho đến khi nào Tôn giả 
chịu nghe tỳ-kheo Cao Thăng nói.” 

Tôn giả A-nan động lòng từ liền nói với Cao Thắng: 

“Sự việc của thầy thế nào?” 

Cao Thắng liền trình bày đầy đủ nhân duyên với A-nan. Tôn giả A- 
nan nói: 


“Như thế là thầy không phạm, dù chỉ là tội đột-kiết-la.”” 


' Ngũ phản 28, Tăng chia thành hai bộ, tán trợ A-thù (Cao Thắng) và A-nan; sáu 
năm không bố-tát. Do đó, La-hầu-la phải can thiệp, vận động các bà họ Thích 
yêu cầu A-nan hoà hiệp với A-thù. 

? Pali, ibid., do chính päli can thiệp. 


233 


Luật tứ phần 6 T22. 980c 


II. ĐOẠN NHÂN MẠNG 
1. Uu-ba-ly thỉnh hỏi 
Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp tay thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, các tỳ-kheo [980c| ở bên sông Bả-cầu, 
quán bât tịnh, nhàm chán thân, tự sát, như vậy có phạm hay 
không?” 
Đức Phật dạy: 
“Ban đầu chưa chế giới không phạm.” 
“Người, tưởng là người, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 
“Là người mà nghi, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Thâu-lan-giá.” 
“Người mà tưởng là phi nhân, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Thâu-lan-giá.” 
“Phi nhân, mà tưởng là người, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Thâu-lan-giá.” 
“Phi nhân mà nghi, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Thâu-lan-giá.” 
“Bạch Đại đức, nếu đoạn mạng người nam mà tưởng đó là người 
nữ, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-dI.” 
“Bạch Đại đức, nếu đoạn mạng người nữ mà tưởng là người nam, 
phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 
“Nếu đoạn mạng người nữ kia mà tưởng là người nữ này, phạm 
hay không?” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 
234 


T22. 980c Chương v. Điều bộ 
“Bạch Đại đức, nếu đoạn mạng người nam kia mà tưởng là người 
nam này, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 
“Nếu tìm kiếm người cầm dao, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Nếu mạng bị dứt thì phạm.” 
2. Khuyến khích chết 
Có tỳ-kheo đến thăm đàn-việt bệnh. Vợ của người đàn-việt nhan 
sắc xinh đẹp. Tỳ-kheo thây, tâm dục đăm trước. Ty-kheo nói với 
người vợ của đàn-vIỆt: 
“Cùng tôi làm việc như vậy, như vậy.” 
Người vợ đàn-vIiỆt nói: 
“Đại đức đừng nói như vậy! Chồng của con còn sống, con không 
muôn làm việc ác như vậy.” 
Tỳ-kheo liền đến nơi người chồng khen ngợi sự chết. Người chồng 
liên chêt. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật hỏi: 
Ngươi khen với ý nghĩ thế nào? Tỳ-kheo thưa: 
“Con khen với tâm sát.” 
Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-dI.” 
3. Phương tiện giết 
1. Có tỳ-kheo đến thăm đàn-việt bệnh. Vợ của đàn-việt xinh đẹp. 
Tỳ-kheo thây, tâm dục mê đăm, nói: 
“Cùng tôi làm việc như vậy, như vậy.” 
Vợ của đàn-viỆt nói: 
“Chồng con còn sống, con không muốn làm việc như vậy.” 
Tỳ-kheo liền cho người chồng uống thuốc khiến cho chết. Tỳ-kheo 
nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi cho uống thuốc, với ý nghĩ thế nào?” 
Ty-kheo thưa: “Với tâm sát.” 

235 


Luật tứ phần 6 T22. 98l1a 


Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-di.” 


2. Có tỳ-kheo đến thăm đàn-việt bệnh. Vợ của đàn-việt xinh đẹp. 
Tỳ-kheo thây, tâm dục mê đăm, nói: 


“Cùng tôi làm việc như vậy, như vậy.” 

Vợ của đàn-viỆt nói: 

“Chồng của con còn sống, con không muốn làm việc như vậy.” 
Tỳ-kheo liền cho người chồng thuốc xổ khiến cho dứt mạng. Tỳ- 
kheo nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi với ý nghĩ thế nào khi cho uống thuốc?” 

Tỳ-kheo thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-di.” 


3. Có ty-kheo tới thăm đàn-việt bệnh. Vợ của đàn-việt xinh đẹp. 
Tỳ-kheo thây, dục tâm tham đăm, nói: 


“Cùng tôi làm việc như vậy.” 

Vợ đàn-việt nói: 

“Chồng con còn sống, con không muốn làm việc như vậy.” 
Tỳ-kheo liên cho người chồng ăn thức ăn không được phép ăn, 
khiên cho chêt; rôi nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi với ý nghĩ thế nào [981a1] khi cho ăn thức ăn đó?” 
Tỳ-kheo thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-dI.” 


4. Có tỳ-kheo đến thăm đàn-việt bệnh. Vợ của đàn-việt xinh đẹp. 
Tỳ-kheo thây, dục tâm mê đăm, nói: 
“Cùng tôi làm việc như vậy.” 
Vợ của đàn-viỆt nói: 
“Chồng con còn sống, con không muốn làm việc như vậy.” 
Tỳ-kheo liền cho người chồng uống thuốc độc, khiến cho dứt 
mạng, rôi nghi. Đức Phật hỏi: 

236 


T22. 981a Chương v. Điều bộ 


“Với ý nghĩ thế nào, khi thầy cho uống thuốc ấy?” 
Tỳ-kheo thưa: 

“Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Ngươi phạm ba-la-di.” 


5. Có ty-kheo đến thăm đàn-việt bệnh. Hình mạo của tỳ-kheo đoan 

chánh. Vợ của đàn-việt thây, tâm dục tham đăm, ngỏ ý với tỳ-kheo: 

“Đại đức có thê cùng tôi làm việc như vậy.” 

Tỳ-kheo nói: 

“Này chị, không được nói như vậy. Việc đó tôi không được làm. 

Chông của chị còn, tại sao làm việc xâu như vậy?” 

Vợ của đàn-viỆt nói: 

“Khi mà chồng tôi chưa chết, thì không thể hòa hiệp với thầy 

được.” 

Người vợ liền cho chồng uống thuốc cho chết. Chồng chết rồi, 

người vợ nói với tỳ-kheo: 

“Chỗng tôi đã chết, có thể cùng tôi làm việc như vậy.” 

Tỳ-kheo nói: 

“Đại tỷ chớ nên nói như vậy. Việc đó, tôi không được làm.” 

Vợ của đàn-viỆt nói: 

“Tôi vì thầy nên đã giết chồng tôi rồi, tại sao thầy không chịu làm 

việc như vậy?” 

Ty-kheo nghe sanh nghi, bạch Phật, Phật hỏi: 

“Ngươi nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo liền thuật lại đầy đủ nhân duyên với đức phật. Đức Phật 

dạy: 

“Không phạm.” 

Thuốc xổ, thức ăn không đúng, thuốc không đúng, cũng như vậy. 
237 


Luật tứ phần 6 T22. 98Ib 


4. Phá thai 

1. Bấy giờ, có người đàn bà chồng đi vắng, người đàn ông bên cạnh 
làm cho có thai. Cô liên đên vị tỳ-kheo mà gia đình thường cúng 
dường thưa: 

“Chồng con đi vắng, người đàn ông bên cạnh làm cho con có 
mang. Thây cho con thuôc trụy thai.” 

Ty-kheo liền chú nguyện nơi thức ăn rồi cho ăn, khiến cho người 
kia thai bị sây. Tỳ-kheo nghi, đức Phật hỏi: 

“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 

Ty-kheo thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Ngươi phạm ba-la-dI.” 

2. Có người đàn bà chồng đi vắng, bèn có thai với người khác. Cô 
liên đên vị tỳ-kheo mà gia đình thường cúng dường, nói: 

“Thưa Đại đức! Chồng con đi văng, con có thai với người khác. 
Thây cho con thuôc đề cho thai sây.” 

Tỳ-kheo liền chú nguyện nơi thuốc, đưa cho uống, khiến cho thai 
bị sây. Tỳ-kheo nghi, đức Phật hỏi: 

“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

Chú thuật nơi thuốc bột mịn, chú thuật nơi tràng hoa, chú thuật nơi 
hương xông y phục, chú thuật nơi thai cũng như vậy. Tât cả đêu 
phạm ba-la-dI. 

3. Bấy giờ, có người phụ nữ, chồng đi vắng, bèn có thai với người 
khác. Cô liên đên vị tỳ-kheo- ni mà gia đình thường cúng dường, 
thưa: “Kính thưa A-di, chồng con đi văng, người đàn ông bên cạnh 
làm con mang thai. Sư cô cho con thuốc làm sẩy thai.” 


Tỳ-kheo-ni [981b] nói: “Này chị, tôi không rành về thuốc. Chị đến 
đây, tôi sẽ đè nơi bụng của chị.” 


238 


T22. 98Ib Chương v. Điều bộ 
Tỳ-kheo-ni đè nơi bụng, khiến cho thai bị sây; rồi nghi. Đức Phật 
hỏi: “Cô làm với ý nghĩ như thê nào?” 

Tỳ-kheo-ni thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-dI.” 

4. Có người phụ nữ, chồng đi vắng, bèn có thai với người khác. Cô 
liên đên vị tỳ-kheo-nIi mà gia đình thường cúng dường, thưa: 

“Kính thưa A-di, chồng con đi vắng, người đàn ông bên cạnh làm 
cho con có mang. Sư cô cho con thuôc uông thai sây.” 

Tỳ-kheo-ni nói: “Tôi không rành về thuốc, đại tỷ đến đây, tôi sẽ vì 
đại tỷ căn nơi đó.” 

Cô ni liền căn nơi bụng, chỗ có thai, khiến cho thai bị đọa, rồi nghi. 
Đức Phật hỏi: 

“Cô làm với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo-ni thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

5. Có người phụ nữ chồng đi vắng, bèn có thai với người khác. Cô 
liên đên chỗ tỳ-kheo mà cô thường cúng dường thưa: 

“Đại đức, chồng con đi vắng, người bên cạnh làm cho con có 
mang. Thây cho con thuôc đê phá thai.” 

Tỳ-kheo cho thuốc thổ hạ quá độ làm cho bà mẹ chết mà con còn 
sông. VỊ kia nghi. Đức Phật dạy: 

“Bà mẹ chết không phạm. Phương tiện muốn đọa thai mà thai 
không chêt, phạm thâu-lan-giá. ” 

6. Có tỳ-kheo đỡ người bệnh đứng dậy. Người bệnh qua đời, nghi. 
Đức phật dạy: 

“Không phạm.” 

Nếu đỡ ngồi dậy mà qua đời, không phạm. 

Nếu vì bệnh nhân tắm mà họ qua đời, không phạm. 


Nếu khi uống thuốc mà họ qua đời, không phạm. 
239 


Luật tứ phần 6 T22. 98Ib 


5. Cho bệnh chết sớm 

1. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh lâu ngày. Người nuôi bệnh mỏi một, 
cho ăn thức ăn không thích hợp, khiên cho bệnh nhân đoạn mạng; 
rôi nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi với ý nghĩ thê nào?” 

VỊ nuôi bệnh thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

2. Có tỳ-kheo bệnh lâu ngày. Người nuôi bệnh mỏi mệt, cho uống 
phi dược', khiên cho bệnh nhân đoạn mạng; rôi nghi. Đức Phật hỏi: 
“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ nuôi bệnh thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

3. Có tỳ-kheo bị bệnh lâu ngày, mà tỳ-kheo này có nhiều vật sở 
hữu. VỊ nuôi bệnh với tâm tham của lợi, liên cho ăn thức ăn không 
thích hợp, khiên cho qua đời; rôi nghi. Đức phật hỏi: 

“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ nuôi bệnh thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

4. Có tỳ-kheo bệnh lâu ngày, mà tỳ-kheo này có nhiều tài vật. Vị 
nuôi bệnh với tâm tham lợi, cho uông phi dược, khiên cho qua đời; 
rôi nghi. Đức phật hỏi: “Ngươi với ý nghĩ thê nào?” 

VỊ nuôi bệnh thưa: “Với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 


5. Có ty-kheo dưới nách có mụt nhọt, một tỳ-kheo nặn giùm. Tỳ- 
kheo kia nói: “Đừng nặn, đừng nặn nữa!” Ty-kheo này vẫn cứ nặn, 
không chịu thôi. Tỳ-kheo kia chêt. Tỳ-kheo này nghi, Đức phật hỏi: 


“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 


' Thuốc không trúng bệnh. 


240 


T22. 98lc Chương v. Điều bộ 


Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được nặn mạnh như vậy.” 

6. Có tỳ-kheo bị sưng cả mình, một tỳ-kheo dùng thuốc cấp tháo! 
thoa. Tỷ-kheo kia nói: “Thôi, thôi đừng thoa nữa. Đau nhức và 
nóng quá.” Tỳ-kheo này nói, “Găng chịu đau một chút đi, [981c] sẽ 
khỏi.” Tỳ-kheo này không chịu ngưng thoa thuộc. Tỳ-kheo kia 
chêt. Tỳ-kheo này nghi, đức Phật hỏi: 

“Ngươi làm với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được cưỡng ép xoa như vậy.” 

7. Có tỳ-kheo đời tỳ-kheo bệnh từ chỗ bóng mát đến chỗ năng. Tỳ- 
kheo bệnh qua đời. Tỳ-kheo kia nghi. Đức Phật dạy: 

“Không phạm.” 

Dời từ chỗ nắng đến chỗ bóng mát cũng như vậy, không phạm. 
Ty-kheo bệnh tự ý muốn đời từ chỗ bóng mát đến chỗ nắng, từ chỗ 
năng đên chỗ bóng mát. Người bệnh qua đời; người dìu nghi. Đức 
Phật nói: “Không phạm.” 

Dìu người bệnh ra khỏi nhà hoặc vào nhà, rồi người bệnh qua đời. 
Người dìu nghi. Đức Phật dạy: “Không phạm.” 

Người bệnh tự ý muốn ra khỏi phòng, dìu ra khỏi phòng; muốn vào 
phòng, dìu vào phòng, rôi qua đời. Người dìu không phạm. Dìu 
người bệnh đên chô đại tiện, rôi qua đời, hoặc dìu trở lại trong 
phòng. rồi qua đời, người dìu đều không phạm. Dìu người bệnh đến 
chỗ tiêu tiện, rồi qua đời, hoặc dìu trở lại phòng, rồi qua đời, đều 
không phạm. 


' Cấp tháo dược .Š-ð# 3ˆ; không hiểu thuốc gì. 


241 


Luật tứ phần 6 T22. 98lc 
§. Có tỳ-kheo bị sốt rét. Một tỳ-kheo cưỡng bức đè xuống. Tỳ-kheo 
bệnh nói: “Chớ đè, chớ đẻ!” Tỳ-kheo kia cứ đè không thôi. Tỳ- 
kheo bệnh chêt. Tỳ-kheo kia nghi, đức Phật hỏi: 

“Ngươi làm với ý gì?” 

Tỳ-kheo kia thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được cưỡng bức đè như vậy.” 

9. Có tỳ-kheo bệnh, tỳ-kheo khác đến thăm, lật ngược cái khăn để 
xem mặt và hỏi: “I[rưởng lão có bớt chút nào không?” 

Tỳ-kheo bệnh nói: 

“Đừng lật, đừng lật!” VỊ kia cứ lật, không nghe. Tỳ-kheo bệnh 
chêt. Tỳ-kheo kia nghi, đức Phật hỏi: 

“Ngươi làm với ý nghĩ thế nào?” 

Ty-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được cưỡng mà lật như vậy. ” 

6. Sai bảo giết 

1. Có số đông tỳ-kheo, phương tiện sai một người đi giết người kia. 
Người được sai bèn đi giêt; rôi nghi. Đức Phật dạy: 

“Tất cả đều phạm ba-la-di.” 

2. Có số đông tỳ-kheo phương tiện sai một người đi giết người 
khác. Trong sô đó có một người nghi, mà không ngăn. 

Người được sai liền đi giết. Người kia nghỉ. Đức Phật dạy: 

“Tất cả đều phạm ba-la-di.” 


3. Có số đông tỳ-kheo, phương tiện cùng giết người khác. Trong số 
đó có một người nghị, liền ngăn. Nhưng người được sai kia vẫn đi 
giết. Người kia nghi. Đức Phật dạy: “Người ngăn phạm thâu-lan- 
giá. Người không ngăn phạm ba-la-dI.” 


242 


T22. 982a Chương v. Điều bộ 


7. Ngộ sát và cố sát 

1. Có kẻ trộm lấy y bát, ống đựng kim, tọa cụ của tỳ-kheo. Ty-kheo 
bắt kẻ trộm đẻ xuông trị. Kẻ trộm chêt. Tỳ-kheo nghi, đức Phật hỏi: 
“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được đè xuống để trị như vậy.” 


2. Có kẻ trộm lấy y, bát, tọa cụ, ông đựng kim của tỳ-kheo. Tỷ- 
kheo bắt kẻ trộm bỏ dưới cái hầm. [982a1] Kẻ trộm chết, tỳ-kheo 
nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi làm với tâm gì?” 

Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được làm như vậy.” 

3. Có ác tỳ-kheo lấy trộm y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ-kheo. 
Ty-kheo khác nói: “Ác tỳ-kheo này trộm lây y, bát, tọa cụ, ông 
đựng kim của tỳ-kheo. Cân phải bắt mà dạy cho biệt pháp.” Bèn 
bắt đánh một trận quá tay. Sau đó, tỳ-kheo kia qua đời. Tỳ-kheo kia 
nghi, đức Phật hỏi: 

“Ngươi đánh với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng đánh người thọ đại giới, 
phạm tội ba-dật-đê.”" 

4. Có ty-kheo cùng bạch y cãi nhau. Tỳ-kheo đến quan kiện. Vị đại 
thân ra lệnh băt nhôt bạch y vào ngục. Bạch y qua đời. Tỳ-kheo 
nghi. Đức Phật hỏi: “Ngươi với ý nghĩ thê nào?” 

Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng kiện người mắc tội đột-kiết-la.” 


' Tỳ-kheo, ba-dật-đề 78. 


243 


Luật tứ phần 6 T22. 982a 


5. Có tỳ-kheo giết con khi; rồi nghi rằng: “Mình đã đoạn mạng 
người, phạm ba-la-di.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không phạm. Đoạn mạng súc sanh, phạm ba-dật-đê.” 
6. Có tỳ-kheo cùng với tỳ-kheo kia tranh cãi. Tỳ-kheo kia bệnh, tỳ- 
kheo này đến thăm. Tỳ-kheo khác xét thấy, tỳ-kheo này cùng tỳ- 
kheo bệnh trước có sự oán thù nhau, nay đến thăm ắt có việc gì 
khác. Tỳ-kheo này liền cho người bệnh dùng phi dược. Tỳ-kheo 
bệnh qua đời. Tỳ-kheo này nghi, đức Phật hỏi: 
“Ngươi làm với ý nghĩ thế nào?” 
Tỳ-kheo thưa: “Với tâm sát.” 
Đức Phật dạy: 
“Phạm ba-la-di.” 
7. Có tỷ-kheo cùng tỳ-kheo tranh cãi. Tỳ-kheo kia du hành trong 
nhân gian, rôi mặc bệnh. Tỳ-kheo này nói: “Dù ngươi có đi đâu, 
cũng không thoát.” Liền đến thăm hỏi. Tỳ-kheo khác xét thấy, tỳ- 
kheo này trước đây cùng tỳ-kheo bệnh có sự oán thù, nay đến thăm 
hỏi, chắc có việc gì khác. Tỳ-kheo này liền cho tỳ-kheo bệnh phi 
dược. Tỳ-kheo bệnh qua đời. Tỳ-kheo này nghi, đức Phật hỏi: 
“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 
Ty-kheo thưa: “Với tâm sát.” 
Đức phật dạy: “Ba-la-dI.” 
Cho phi thực, có hai loại, cũng như vậy. 
§. Bấy ĐIỜ, Vào buổi sáng, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, khoác y, 
bưng bát đến nhà bạch y. Có một đứa bé đang ngủ trong nhà giã 
gạo. Thâu-la-nan-đà đến mó vào cái chày giã. Chày rơi nhằm đứa 
nhỏ, nó chết. Thâu-la-nan-đà nghi, đức Phật hỏi: 
“Cô làm với tâm niệm thế nào?” 
Tỳ-kheo-ni thưa: “Không có tâm sát.” 
Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được sờ mó chày giã 
của người ta.” 

244 


T22. 982b Chương v. Điều bộ 


9. Ty-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, vào buổi sáng, khoác y, bưng bát 
đến nhà bạch y. Có một đứa nhỏ nằm ngủ bên cái côi giã gạo. 
Thâu-la-nan-đà đụng cái cối. [982b] Cái côi bị lật, đè chết đứa nhỏ. 
Thâu-la-nan-đà nghi. Đức Phật hỏi: “Cô làm với ý nghĩ thê nào?” 
Tỳ-kheo-nI thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được đụng chạm cái 
côi của người ta như vậy.” 

10. Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà, vào buổi sáng, khoác y, bưng bát 
đên nhà bạch y. Trên giường có đứa nhỏ đang ngủ. Thâu-la-nan-đà 
không nhìn mà ngôi lên. Vợ người đàn-vIỆt nói: 

“A-di chớ ngồi lên đứa nhỏ!” 

Cô không nghe nên ngồi lên. Đứa nhỏ liền chết. Cô ni nghỉ, đức 
Phật hỏi: “Cô với ý nghĩ thê nào?” 

Tỳ-kheo-nI thưa: “Không có tâm sát. Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được, nơi nhà bạch y không xem nơi 
chỗ ngôi mà ngồi.” 

11. Bấy giờ, nước Xá-vệ có đàn-việt thỉnh Phật và Tăng thọ thực 
vào sáng hôm sau. Đêm đó, sửa soạn các thức ăn ngon bô xong, 
sáng sớm đên thỉnh Thê Tôn thọ thực. Đức Thê Tôn khoác y, bưng 
bát cùng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo đêu đên nhà đàn- 
việt, an tọa nơi chỗ ngôi. Theo thường pháp của chư Phật là, chúng 
chưa tập hợp đủ thì không thọ thực. 

Bấy giờ, có một tỳ-kheo xuất gia khi tuổi muộn, dẫn theo đứa con 
cho xuât gia luôn. Tỳ-kheo, cha của đứa bé, khi tiêu thực, đi đên 
nhà bạch y khác. Các ty-kheo hỏi đứa bé: 

“Bồ chú đi đâu, để đức Thế Tôn đợi mà không ăn?” 

Đứa bé thưa: “Con không biết.” 

Các tỳ-kheo bảo đứa bé đi tìm. Nó đi tìm gặp được tỳ-kheo bố. Nó 
nói: “Bô đi đâu mà đê đức Phật và chúng Tăng phải chờ bô, không 
thọ thực?” 


245 


Luật tứ phần 6 T22. 982c 


Tỳ-kheo giận, năm lấy đứa con. Đứa nhỏ vì tìm cách đề chạy thoát 
khỏi nên xô tỳ-kheo cha té xuông đât. Bô nó bị chêt, nó nghi. Đức 
Phật hỏi: “Ngươi làm với ý nghĩ thê nào, khi xô bô ngươi?” 

Nó thưa: “Con không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được xô như vậy.” 


12. Có bà mẹ bắt tỳ-kheo. Tỳ-kheo tìm cách thoát, nên xô bà mẹ té 
xuông đât chêt. VỊ kia nghị. Đức Phật hỏi: 


“Ngươi làm với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ kia thưa:“Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được xô đây mẹ như vậy.” 

13. Có người cha bắt tỳ-kheo. Tỳ-kheo tìm cách thoát, nên xô cha 
té xuông đât chết, rôi nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi làm với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ kia thưa: “Không với tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được xô cha như vậy.” 

Anh bắt tỳ-kheo, chị bắt tỳ-kheo, vợ cũ bắt tỳ-kheo cũng như vậy. 
14. Bấy giờ, có chị của vợ cũ nói với người em mình rằng: 

“Sao em không đến tỳ-kheo đòi y thực?” 

Người em nói: 

“Vì ông ấy đã xuất gia, em không muốn đòi cái gì cả.” 

Người chị nói: 

“Chỉ chỗ của tỳ-kheo cho chị. Chị sẽ sẽ đòi cho.” 

Cô em liền chỉ chỗ. Người chị đến nói với [982c] tỳ-kheo rằng: 
“Sao ông không cấp dưỡng y thực cho em gái tôi?” 


246 


T22. 982c Chương v. Điều bộ 
Cô chị này năm tỳ-kheo. Tỳ-kheo xô để thoát. Cô té xuống đất, 
chêt. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được xô như vậy.” 


lộn Có nam nữ bắt tỳ-kheo, tỳ-kheo xô để thoát, nam nữ bị té 
xuông đât chêt. Tỳ-kheo nghi, đức Phật hỏi: 


“Ngươi với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được xô như vậy.” 


16. Bấy giờ, cách chùa ni không xa có người đàn ông bị chặt tay 
chặt chân. Tỳ-kheo-ni bưng nước tô-ty-la' đi qua, cách nam tử 
không xa. Nam tử thây, hỏi xin: 


*A-di cho con nước uông.” 


Tỳ-kheo-ni đưa cho người đàn ông uống. Uống rồi, người ấy chết. 
Tỳ-kheo-nmi nghi. Đức Phật hỏi: 


“Cô cho với ý nghĩ thế nào?” 

Tỳ-kheo-nI thưa: “Con không có ý nghĩ sát sanh.” 
Đức Phật dạy: 

“Không phạm.” 


17. Cách chùa tỳ-kheo-ni không xa, có người bị chặt tay, chặt chân. 
Tỳ-kheo-ni bưng nước đi qua cách người đó không xa. Người đó 
thây cô, hỏi xin: “A-di cho con uông nước.” 

' Tô-tỳ-la tương #£ # 3Ÿ 3Ÿ. Pãli: sưwiraka, cháo chua. Cf.Vin. iii. 86: cho uống 
takka, sữa bò tinh luyện, sữa bơ. Tham chiếu 7ï s tụng MÓ) (tư. 436a23): có phạm 


chí bệnh ghẻ ngứa, xin thuốc nước tô-tỳ-la #‡ ⁄# #Š 3š. Người ấy uống và chết. 


247 


Luật tứ phần 6 T22. 982c 


Tỳ-kheo-ni cho người đó uống. Uống rồi, người ấy chết. Tỳ-kheo- 
ni nghi. Đức Phật hỏi: “Cô cho với ý nghĩ thê nào?” 
Tỳ-kheo-nI thưa: “Con không có tâm sát.” 
Đức Phật dạy: “Không phạm.” 
18. Cách chùa tỳ-kheo-ni không xa, có người bị chặt tay, chặt chân. 
Tỳ-kheo-ni bưng nước tô-tỳ-la đi qua cách người đó không xa. 
Người đó thấy cô, nói: “A-di, tôi cần tô-tỳ-la để rửa vết thương cho 
bớt nhức.” 
Tỳ-kheo-ni liền cho để rửa. Rửa tồi, người ấy chết. Tỳ-kheo-ni 
nghi. Đức Phật hỏi: “Cô cho với ý nghĩ thê nào?” 
Tỳ-kheo-nI thưa: “Con không có tâm sát.” 
Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được cho rửa như 
vậy.” 
Bưng nước đi cũng thê. 
19. Cách chùa tỳ-kheo-ni không xa, có người bị chặt chân, chặt tay. 
Tỳ-kheo-ni bưng nước tô-ty-la đi qua cách đó không xa. Tỳ-kheo- 
ni nghĩ: “Nêu cho tô-tỳ-la đê rửa vêt thương, may ra có thê chêt 
sớm.” Nghĩ rôi liên cho. Người đó rửa xong thì chêt. Tỳ-kheo-ni 
nghi. Đức Phật hỏi: “Cô cho với ý nghĩ thê nào?” 
Tỳ-kheo-nI thưa: “Con cho với tâm sát.” 
Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 
Bưng nước cho để rửa cũng như vậy. 
20. Có số đông tỳ-kheo cùng nhóm sáu tỳ-kheo ở tại núi Kỷ-xà- 
quật, cùng nhau xẻ cây để lợp nhà. Một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo 
câm một khúc cây nhọn, ném thắng trúng nhằm một người. Khúc 
cây xuyên qua mình, người kia chết liền. Vị này nghi. Đức Phật 
hỏi: “Ngươi làm với ý nghĩ thê nào?” 
Tỳ-kheo thưa: “Không có tâm sát.” 
Đức Phật dạy: “Không phạm. Nhưng không được ném thắng như 
vậy mà nên liệng ngang.” 

248 


T22. 983a Chương v. Điều bộ 
21. Tỳ-kheo tri sự [983a1l| làm phòng mới. Đá rơi, trúng tỳ-kheo 
chêt. VỊ kia nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi làm với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ kia thưa: “Con không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm.” 

Ngói rơi, cây rơi, kèo rơi, xà rơi, đòn dông rơi, gỗ rơi, trúng người; 
cũng như vậy. 

22. Bấy giờ, tại núi Kỳ-xà-quật, có người chăn bò thả bò ăn cỏ. 
Một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo lây hòn đá đập vào sừng bò. Đá 
văng trúng người chăn bò. Người ây chêt. VỊ ây nghi. Đức Phật 
hỏi: “Ngươi làm với ý nghĩ thê nào?” 

Vị ây thưa: “Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 


“Không phạm. Nhưng đánh súc sanh không thê biến hóa thì mắc 
tội đột-kiêt-la.” 


23. Có tỳ-kheo ở trong núi Kỳ-xà-quật cạy đá rơi, trúng người đi 
đường chêt; nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi làm với ý nghĩ thế nào?” 

Vị kia thưa: “Con không có ý nghĩ giết người.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được cạy đá. Nếu có nhân duyên cần 
lây đá thì nên bảo người đi tránh xa nơi đó.” 

24. Có tỳ-kheo muốn xả giới, làm nghề hạ tiện. Vị ấy nghĩ: “Ta đã 
từng xuât gia trong Phật pháp thì không thê lại làm ác sự như vậy.” 
Nghĩ như vậy xong, vị ây liên lên trên đỉnh núi Ma-đâu tự gieo 


' Hạ nghiệp 'F Š; nghề nghiệp thấp hèn, thường chỉ nghề giết chó của Chiên-đà- 
la. Skt. nica-karma. 


249 


Luật tứ phần 6 T22. 983a 


mình xuống đề tự tử. Nhưng rơi trúng người đốn tre. Tỳ-kheo sống, 
người kia chêt. Tỳ-kheo nghi, đức Phật nói: 

“Người kia chết, (tỳ-kheo) không phạm. Nhưng phương tiện muốn 
tự sát, phạm thâu-lan-giá.” 

25. Có tỷ-kheo muốn thôi tu, làm nghề hạ tiện. Nhưng nghĩ: “Ta đã 
từng xuất gia trong Phật pháp thì không thể lại làm ác sự như vậy.” 
Vị kia liền leo lên đỉnh núi Ba-la-ha-na, tự gieo mình xuống đề 
chết, nhưng rơi trúng trên người chặt trúc. Người kia chết, tỳ-kheo 
sông. VỊ tỳ-kheo nghi, đức Phật nói: 

“Người kia chết, (tỳ-kheo) không phạm. Nhưng phương tiện muốn 
tự sát mắc tội thâu-lan-giá. ” 

26. Có tỳ-kheo bưng nước tô-tỳ-la đi cách bãi tha ma không xa. 
[Theo phép nước, trị người có tội, lây cọc nhọn xiên người rôi đem 
vât.]' Một người bị bêu trên cọc nhọn, nói, “Cho tôi uông nước.” 
Tỳ-kheo cho uông. Rồi người ấy liền chết. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật 
hỏi: “Ngươi cho uống với ý tưởng thế nào?” 

Tỳ-kheo thưa: 

“Không có tâm sát.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm.” 


27. Có tỳ-kheo bưng nước đi cách bãi tha ma không xa. Một người 
bị bêu trên cọc nhọn nói, “Cho tôi uống nước.” Tỳ-kheo cho uống. 
Rồi người ấy chết. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật nói: 


“Không phạm.” 

28. Có tỳ-kheo điên cuồng giết người, sau khi tỉnh lại thì biết, bèn 
nghi. Đức Phật nói: 

“Không phạm. Nếu tâm thác loạn, bị thống khổ bức bách, tất cả 
đêu không phạm.” 


' Đoạn trong ngoặc, có trong TNM, nhưng không có trong Để bản. 


250 


T22. 983b Chương v. Điều bộ 


IV. ĐẠI VỌNG NGỮ 
1. Ưu-ba-ly thỉnh vấn 
1. Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay bạch đức 
Thê Tôn: 
“Kính bạch Đại đức, tỳ-kheo ở bên sông Bà-cầu, sự thật mình 
không có, nhưng vì miêng ăn, [983b]| trước mặt bạch y tự khen 
mình, nói là được pháp thượng nhân. Như vậy có phạm hay 
không?” 
Đức Phật dạy: 
“Ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 
2. Có tỳ-kheo tăng thượng mạn, tự bảo là đã đắc đạo, sau, đó tinh 
cần không biếng nhác, chứng tăng thượng thắng pháp. Vị ấy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo chế giới, nếu tỳ-kheo nào không tự tri 
kiến mà tự xưng là đắc pháp thượng nhân, nói rằng: “Tôi biết như 
vậy, tôi thây như vậy. Sau thời gian khác, hoặc có người hỏi, hoặc 
không có người hỏi, vì mong câu sự thanh tịnh, cho nên nói: “Tôi 
thật sự không biệt, không thây mà tự nói là biệt là thây.` Tỳ-kheo 
nói hư vọng, phạm ba-la-di, không được sông chung. Tôi do tăng 
thượng mạn, tự bảo là đã đặc đạo. Sau đó, tính tân không biêng 
nhác, đặng tăng thượng thăng pháp. Ta nên làm thê nào?” 
Vị ấy, liền đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với các tỳ-kheo 
đông tâm ý, nói: 
“Lành thay, Trưởng lão vì tôi bạch đức Thế Tôn. Tùy theo lời dạy 
của đức Thê Tôn, tôi sẽ y theo đó mà thực hành.” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đem 
nhân duyên này bạch lên đức Phật một cách đây đủ. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng, tùy thuận 
nói pháp, dùng vô sô phương tiện khen ngợi trang nghiêm hạnh 
đâu-đà là điêu khó làm, thiêu dục tri túc, ưa xuât ly, và bảo các tỳ- 
kheo: “Nêu là tăng thượng mạn thì không phạm.” 

251 


Luật tứ phần 6 T22. 983b 


Các tỳ-kheo bạch Phật: “Bạch Đại Đức, nếu đối trước loài súc sanh 
không thê biên hóa, tự xưng là đắc pháp thượng nhân thì phạm hay 
không?” Đức Phật dạy: “Phạm đột-kiêt-la.” 

“Bạch Đại Đức, người tưởng là người, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm ba-la-di.” 

“Người mà nghi, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá. ” 

“Người mà khởi ý tưởng chăng phải người, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá. ” 

“Chẳng phải người mà tưởng là người, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Thâu-lan-giá.” 

“Chẳng phải người mà nghỉ, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Thâu-lan-giá.” 

“Bạch Đại Đức, nếu trước người nam mà khởi ý tưởng là nữ, phạm 
hay không?” 

Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 

“Trước người nữ mà tưởng là nam, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Ba-la-di.” 

“Nếu đối với trước người nữ này mà khởi ý tưởng là người nữ kia, 
phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Nếu nói rõ ràng thì phạm ba-la-di. Nói không rõ 
ràng phạm thâu-lan-giá. ” 

“Đối trước người nam này mà khởi ý tưởng người nam kia, phạm 
hay không?” 

Đức Phật dạy: “Nếu nói rõ ràng thì phạm ba-la-di. Nói không rõ 
ràng phạm thâu-lan-giá. ” 

Nếu bằng ấn tín, hoặc sai người, hay viết thư, ra dâu hiệu khiến cho 
họ biệt rõ ràng thì phạm ba-la-di; không rõ ràng phạm thâu-lan-giá. 


BÁ»6/ 


T22. 983c Chương v. Điều bộ 


“Kính bạch Đại Đức, nếu đối trước trời rồng, a-tu-la, càn-thát-bà, 
dạ-xoa, ngạ quỷ, súc sanh có thê biên hóa được, tự xưng đắc pháp 
thượng nhân, phạm hay không?” 

[983c] Đức Phật dạy: “Nói rõ ràng thì phạm thâu-lan-giá; không rõ 
ràng phạm đột-kiết-la.” 

Bằng ấn tín, sai sứ, viết thư, ra dấu hiệu khiến cho họ biết rõ ràng 
thì phạm thâu-lan-giá; không rõ ràng phạm đột-klIêt-la. 

2. Tự xưng 

1. Có tỳ-kheo trước người khác tự xưng là đắc pháp thượng nhân, 
rôi nghi. Đức Phật dạy: “Nêu nói rõ ràng thì phạm ba-la-di. Không 
rõ ràng, phạm thâu-lan-g1á.” 

Muốn nói với người này, lại nói với người kia, tất cả đều phạm ba- 
la-dI. 

2. Có số đông tỳ-kheo du hành tại nước Câu-tát-la. Khi ấy, có bà- 
la-môn tin Phật, giỏi xem tướng. Ong gặp các tỳ-kheo, nói: 

“Đại đức A-la-hán đến.” 

Tỳ-kheo hỏi: “Ông nói gì?” 

Đáp: “Đại đức xứng đáng nhận y phục, thuốc men, những gì cần 
thiệt.” 

“Có lý đó.” 

Ty-kheo nói rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Không phạm.” 

3. Có tỳ-kheo tự nói chứng đắc căn, lực, giác ý, thiền định, giải 
thoát, tam muội, chánh thọ. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: 

“Phạm ba-la-d1.” 

4. Có tỳ-kheo giảng cho người về căn lực, giác ý, thiền định, giải 
thoát tam muội, chánh thọ. Nhưng không tự nói là đã đạt được. Tỳ- 
kheo nghi. Đức Phật dạy: 


“Không phạm.” 
253 


Luật tứ phần 6 


3. Tự ám chỉ 


1. Bấy giờ, tỳ-kheo có đàn-việt. Tỳ-kheo nói rằng: 


“Người thường nói pháp cho thí chủ đây là vị A-la-hán.' 


Đàn-việt liền hỏi: “Đại đức vừa nói gì?” 

Tỳ-kheo im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá.” 

2. Bấy giờ, tỳ-kheo có đàn-việt. Tỳ-kheo nói rằng: 
“Người thường đến nhà thí chủ đây là A-la-hán.” 
Đàn-việt liền hỏi: “Đại đức vừa nói gì?” 

Tỳ-kheo không trả lời, rồi nghi. Đức Phật dạy: 
“Nói không rõ ràng phạm thâu-lan-g1á.” 

3. Tỳ-kheo có đàn-việt. Tỳ-kheo nói: 

“Người thường đến ngồi chỗ ngồi đây là A-la-hán.” 
Đàn-việt liền hỏi: “Đại đức vừa nói gì?” 

Tỳ-kheo im lặng: rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá.” 

4. Tỳ-kheo có đàn-việt. Tỳ-kheo nói người: 
“Thường nhận thức ăn của ngươi là A-la-hán.” 
Đàn-việt liền hỏi: “Đại đức vừa nói gì?” 

VỊ kia im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng phạm thâu-lan-giá. ˆ 


4. Tự hiện tướng 


° 


T22. 98%c 


1. Bấy giờ, đàn-việt nói với tỳ-kheo mà mình thường cúng dường 


rằng: “Nếu Đại đức là A-la-hán thì cởi tăng-già-lê ra.” 


Tỳ-kheo liên cởi y, ra dâu hiệu mà không nói; nhưng rôi nghi. Đức 


Phật dạy: 
“Phạm thâu-lan-giá. ” 
254 


T22. 984a Chương v. Điều bộ 


2. Đàn-việt nói với tỳ-kheo mà mình thường cúng dường rằng: 
“Nếu Đại đức là A-la-hán thì [984a1] có thể ngồi trên giường dây.” 


Vị kia liền ngồi, ra dấu hiệu mà không nói; nhưng rồi nghi. Đức 
Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá.” 

3. Đàn-việt nói với tỳ-kheo mà mình thường cúng dường răng: 
“Nếu Đại đức là A-la-hán thì đứng dậy.” 

Vị kia liền đứng dậy, ra dấu hiệu mà không nói; nhưng rồi nghi. 
Đức Phật dạy: “Phạm thâu-lan-giá. ” 


4. Đàn-việt nói với tỳ-kheo mà mình thường cúng dường rằng: 
“Nếu Đại đức là A-la-hán, thì lên trên tầng gác.” 

Tỳ-kheo đi lên, ra dấu hiệu mà không nói. Nhưng rồi nghỉ. Phật 
nói: “Phạm thâu-lan-giá. ” 

5. Đàn-việt nói với tỳ-kheo mà mình thường cúng dường răng: 
“Nếu Đại đức là A-la-hán thì có thể bước xuống.” 

Tỳ-kheo liền bước xuống, ra dấu hiệu mà không nói rồi nghi. Đức 
Phật dạy: “Phạm thâu-lan-g1á.” 

6. Ty-kheo có đàn-việt. Tỳ-kheo nói: 

“Người thường nói pháp cho thí chủ đây là Thanh văn đệ tử Phật.” 
Đàn-việt hỏi: “Đại đức nói gì?” 

VỊ kia im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: “Nói không rõ ràng, phạm 
thâu-lan-giá.” Thường vào nhà đàn-việt, nhận chỗ ngôi, nhận thức 
ăn, cũng như vậy. 

7. Có đàn-việt nói với tỳ-kheo mà mình thường cúng dường răng: 
“Nếu Đại đức là Thanh văn đệ tử Phật thì cởi tăng-già-lê.” 

Vị kia liền cởi, ra dấu hiệu mà không nói nhưng rồi nghi. Đức Phật 
dạy: “Phạm thâu-lan-giá.” 

Khoác tăng-già-lê, ngồi, đứng dậy, leo lên nhà gác, leo xuống cũng 
như vậy. 


255 


Luật tứ phần 6 T22. 984a 


5. Mục-liên tự thuyết 

1. Bấy giờ, tôn giả Mục-liên nói với các tỳ-kheo, về nghiệp báo 
nhân duyên, đạt được thân túc. Các ty-kheo nói với tôn giả: 

“Tôn giả nói có nghiệp báo, nhân duyên, đạt được thần túc. Việc 
không thê có. Dôi xưng đạt được pháp thượng nhân, phạm ba-la-dh, 
chăng phải tỳ-kheo.”" 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Có nghiệp báo, nhân duyên, và có thể đạt được thần túc như vậy. 
Mục-liên không phạm.” 

2. Mục-liên bảo các tỳ-kheo là có nghiệp báo, nhân duyên, đạt 
được thiên nhĩ, biệt túc mạng, biệt được tâm của kẻ khác, thiên 
nhãn. Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: 

“Tôn giả nói có nghiệp báo nhân duyên đạt được thiên nhĩ, cho đến 
thiên nhãn, là điêu không thê có. Dôi xưng đạt được pháp thượng 
nhân, mắc tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Có nghiệp báo, nhân duyên, có thể đạt được thiên nhĩ, cho đến đạt 
được thiên nhãn. Mục-liên không phạm.” 

3. Mục-liên bảo các tỳ-kheo rằng: “ 

Này các Trưởng lão, có chúng sanh như vậy, từ hự không bay qua. 
Tôi nghe tiếng xúc chạm nhau của xương cốt nó.” 

Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: “Đại đức, thầy nói có chúng sanh 
như vậy từ hư không bay qua, nghe tiêng xương côt nó xúc chạm 
nau. Đó là điêu không thê có. Dôi xưng đạt được pháp thượng 
nhân, mắc tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 

Các ty-kheo bạch Phật, đức Phật day: “Có chúng sanh như vậy. 
Mục-liên không phạm.” 


' Xem Tạp 4A-hàm, Tương ưng Mục-kiền-liên, các kinh 508-534. 


256 


T22. 984b Chương v. Điều bộ 


4. Mục-liên nói với [984b| các tỳ-kheo: 

“Tôi thấy có chúng sanh toàn lông trong người của nó đều bằng 

kim, khi rút ra, khi đâm vào, nhận lây vô lượng khô. Nó kêu lớn 

tiêng vừa khóc vừa la.” 

Các tỳy-kheo nói với Mục-liên: 

“Tôn giả nói có chúng sanh như vậy. Đó là điều không, thể có. Dối 

xưng đạt được pháp thượng nhân, mặc tội ba-la-di, chăng phải tỳ- 

kheo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Trước đây Ta cũng thấy chúng sanh như vậy, mà Ta không nói. 

Tại sao vậy? Vì sợ mọi người không tin. Người không tin sẽ chịu 

khô lâu dài. Chúng sanh ở trong thành Vương-xá này ưa nói hai 

lưỡi, đâu tranh. Ác nghiệp nhân duyên này phải đọa vào trong địa 

ngục trải qua trăm ngàn vạn năm, thọ các khô não. Đây là nhân 

duyên tội còn sót lại, nên thọ lây hình trạng như vậy. Do đó Mục- 

liên không phạm.” 

5. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“lôi thấy có chúng sanh lặn hụp trong hầm xí, chịu đại khổ thống, 

rên khóc kêu la.” 

Các ty-kheo nói với Mục-liên: 

“Tôn giả tự nói thấy có chúng sanh lặn hụp trong hầm cầu, chịu đại 

khô thông kêu la rên khóc như vậy. Đó là điêu không thê có. Dôi 

xưng đạt được pháp thượng nhân, mặc tội ba-la-di, chăng phải tỳ- 

kheo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Trước đây, Ta cũng thấy chúng sanh như vậy mà không nói. Tại 

sao vậy? Vì sợ mọi người không tin. Người không tin phải chịu 

khô lâu đài. Chúng sanh ở trong nước Ba-la-nại này, thời đức Phật 

Ca-diêp, làm bả-la-môn, khi ây thỉnh Phật và Tăng thọ thực, rôi 

dùng cái máng đựng đây phân, sai người đên bạch: “Đên giờ.” Khi 

Phật và Tăng đên, bà-la-môn thưa: “Chư Đại đức, các Ngài có thê 
257 


Luật tứ phần 6 T22. 984c 


dùng thức ăn này theo ý muốn của mình, và tùy ý mang đi.” Do ác 
nghiệp nhân duyên này mà đọa trong nê-lê, thọ khô trăm ngàn vạn 
năm. Vì tội ác nhân duyên còn sót lại, phải lặn trong hâm câu tiêu. 
Cho nên Mục-liên không phạm.” 

6. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Tôi thấy có chúng sanh ngồi trên giường bằng sắt. Lửa từ 8iường 
sất tuôn ra đôt cháy cả thân, y bát tọa cụ, ông đựng kim cũng đều bị 
đôt cháy.” 

Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: “Tôn giả nói thấy chúng sanh như 
vậy, thọ khổ như vậy, là điều không thể có. Dối xưng đạt được 
pháp thượng nhân, mắc tội ba-la-di, chẳng phải tỳ-kheo.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Trước đây Ta cũng thấy chúng sanh như vậy mà không nói. Tại 
sao vậy? Vì sợ mọi người không tin. Người không tin phải thọ khô 
lâu dài. Chúng sanh ở nước Ba-la-nại này, trong quá khứ, thời đức 
Phật Ca-diệp, đã làm tỳ-kheo ác. Do nhân duyên này đọa vào địa 
ngục trăm ngàn vạn năm [984c]| thọ các khô thông. Vì ác nghiệp 
nhân duyên còn sót lại nên thọ thân như vậy. Do đó Mục-liên 
không phạm.” 

Ty-kheo-ni ác, thức-xoa-ma-na ác, sa-di, sa-di-ni thọ khổ cũng như 
vậy. 

7. Mục-liên bảo các ty-kheo: 


“Tôi thấy có chúng sanh, thân hình của nó bị chín nhừ, các con ruồi 
bao quanh rúc rỉa, đau khô kêu la” 


Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: 

“Tôn giả nói thấy có chúng sanh như vậy, thọ khổ như vậy, là điều 
không thê có. Dôi xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba-la- 
dị, chăng phải tỳ-kheo.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Trước đây Ta cũng 
thây chúng sanh như vậy mà không nỒI. Tại sao vậy? Vì sợ mọi 
người không tin. Người không tin thọ khô lâu dài. Chúng sanh này 

258 


T22. 984c Chương v. Điều bộ 


là đệ nhất phu nhân của vua Ca-lăng-già, vì tâm tật đó, nên lây dầu 
và nước sôi rót vào đâu của đệ nhị phu nhân đang ngủ. Do nghiệp 
báo nhân duyên này phải đọa vào địa ngục trăm ngàn vạn năm chịu 
các sự đau khô. Vì nghiệp báo nhân duyên còn dư nên thọ thân này 
như vậy. Do đó Mục-liên không phạm.” 

8. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Tôi thấy cung điện thành quách của A-tu-la ở dưới đáy biển mà 
nước treo bên trên, không vào trong cung thành của họ.” 

Các ty-kheo nói với Mục-liên: 

“Tôn giả tự nói là thấy cung thành của A-tu-la ở đưới đáy biển, bốn 
bên và trên đêu không có nước vào, là điêu không thê có. Dôi xưng 
đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Có sự việc như vậy. Cung thành của a-tu-la, bốn phía và trên có 
bôn loại gió đê giữ nước lại:' trụ phong, trì phong, bât diệt phong, 
lao hệ phong. Cho nên Mục- liên không phạm.” 

9. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Tôi thấy có chúng sanh như vầy: Không xương, không da, không 
thịt, không máu, không có bât tịnh cũng không có nhọc mệt, vả 
người nữ mà không sanh sản.” 

Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: 

“Tôn giả tự nói có chúng sanh như vậy, cho đến có người nữ mà 
không sanh sản, là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp 
thượng nhân, mắc tội ba-la-di, chẳng phải tỳ-kheo.” 


Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Có chúng sanh như vậy, 
Mục-liên không phạm.” 


' Bốn thứ gió: trụ phong 4È, trì phong 3#‡Ö#Ä, bất diệt phong 3#, lao hệ 
phong 2 ## #4. Xem Trường A-hàm 20 (tr.130a25): trụ phong š, trì phong ‡‡, 
bât động phong Z3, kiên cô phong Í# E]. 


259 


Luật tứ phần 6 T22. 985a 


10. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ, đại Mục-liên bảo các 
tỳ-kheo: 

“Các Trưởng lão, tôi nhập định không huệ,' nghe có tiếng nước khi 
voi chúa Y-la-bà-ni” đi xuông ao Nan-đà.”” 

Các tỳ-kheo nói với Đại đức Mục-liên rằng: 

“Đại đức nói nhập định không huệ, nghe tiếng có nước khi voi 
chúa Y-la-bà-ni đi xuống ao Nan-đà. Đại đức [985a] nhập định 
không huệ mà nghe âm thanh là điều không thể có. Dối xưng đạt 
được pháp thượng nhân, mắc tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 

Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Có loại định như vậy nhưng 
mà không thanh tịnh. Mục-liên không phạm.” 

11. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Tôi nhập định không huệ, nghe tiếng nước khua động của tám 
mươi bôn ngàn con voI vảo trong ao Mạn-đả-diên.” 

Các tỳy-kheo nói với Mục-liên: 

“Đại đức tự nói nhập định không huệ mà nghe tiếng khua động của 
nước do các con voi kia vào trong ao Mạn-đà-diên. ”° 

“Đại đức, vào định không huệ mà cón nghe âm thinh là điều không 
thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba-la-di, 
chẳng phải tỳ-kheo.” 


' Đây chỉ không vô biên xứ định. Định thuộc thế gian, hữu lậu. Cf. Vin.iii. 108: 
Nghe đàn voi đang qua sông khi nhập bất động tam muội (đnefjai samädhim). 

? Y-la-bà-ni tượng vương 1#? ##Ê3š J## # #. Päli: erävana (Skt. airZvapa), con voi 
sáu ngà của Thiên đế Thích. Xem, 7?zưởng A-hàm 20, kinh số 30: Thế ký 
(tr.132a19): Y-la-bát Long vương {# §š 5}, +.. 

3 Nan-đà trì ‡#fÈšb,. Päli: NandapokkharanT, ao sen trong vườn Nanda trên trời 
Đao-lợi (Tãvatimsa). Xem 7rưởng A-hàm 20, kinh số 30: Thế ký (tr.132a1l): 
Đại hỷ trì X-#-*t. 

*“ Mạn-đà-diên Š FÈ#é. Päli: Mandäkinï, một trong bảy hồ lớn trên Himälaya. CÝ. 
A.Iv. I0I. 


260 


T22. 985a Chương v. Điều bộ 


Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Có loại định như vậy, 
nhưng không thanh tịnh. Mục-liên không phạm.” 

12. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Tôi nhập định không huệ, nghe tiếng nước khua động của voi 
chúa nọ vào trong ao Tô.” 

Các tỳ-kheo nói với Mục-liên rằng: 

“Tự nói, nhập định không tuệ mà nghe tiếng khua động của nước 
do voi chúa nọ vào trong ao Tô. Làm sao nhập vào định không huệ 
nảo mà còn nghe âm thanh? Điêu này không thê có. Dôi xưng đạt 
được pháp thượng nhân, mặc tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo. ” 

Các ty-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

“Có loại định như vậy, nhưng chẳng phải là thanh tịnh. Mục-liên 
không phạm.” 

Thức không huệ xứ, vô sở huệ không xứ' cũng như vậy. 

13. Bấy giờ, Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Các Trưởng lão, phương, bắc có ao tên là A-nậu-đạt. “ Nước trong 
ao thanh tịnh không có cấu uê. Trong ao có hoa phân-đà-lợi,` lớn 


như bánh xe, gôc của nó như cái trục xe. Bẻ nó, thì có một loại 
nước màu trăng tiêt ra như sữa, vị của nó như mật.” 
Các tỳ-kheo nói: “Tôn giả tự nói phương bắc có cái ao như vậy, đó 


là điều không thể có. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội 
ba-la-di, chẳng phải tỳ-kheo.” 


Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Phương bắc có cái ao như Mục-liên đã nói. Mục-liên không 
phạm.” 


! Tức thức vô biên xứ định, và vô sở hữu xứ định. 

? A-nậu-đạt #[3#‡Ÿ. Päli: Anotatta. Xem Phần III. ch. I. Thọ giới, mục Uất-ti-la 
Ca-diếp. 

3 Phân-đà-lợi 2 Fš#l. Pãli: pudarika, hoa sen trắng. 


261 


Luật tứ phần 6 T22. 985b 


14. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Phương bắc có ao tên là A-nậu-đạt. Cách ao ấy không xa, lại CÓ 
một ao tên là Mạn-đà-diên, ' ngang dọc năm mươi do- tuần. Nước 
trong ao thanh tịnh, không có cấu uế. Trong ao có bông sen sắc 
vàng, lớn như bánh xe.” 

Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: “Như lời thầy nói có cái ao như 
vậy, đó là điêu không thê có.” 

Đại Mục-liên bèn dùng sức thần lực đi đến nơi đó, hái một bông 
sen đem về chùa đê trong phòng, rôi gọi các ty-kheo đên nói: 
“Phương bắc có ao tên là A-nậu-đạt, cách ao đó không xa có ao tên 
là Man-đả-diên, trong ao [98Sb] có hoa sen sắc vàng, lớn như bánh 
xe.” Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: 

“Không có điều đó. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội 
ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 

Bấy giờ, Mục-liên trở về trong phòng lẫy hoa sen đem ra chỉ cho 
các tỳ-kheo và nói: “Các Trưởng lão, hoa sen này là thật chăng?” 
Các tỳ-kheo lại nói: 

“Tôn giả là A-la-hán có sức thần thông, có thể biến hóa ra chứ 
chẳng phải là chân thật. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc 
tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo. ” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Mục-liên nói đúng sự thật. Không phạm.” 

15. Mục-liên bảo các ty-kheo: 

“Phương bắc có ao tên là A-nậu-đạt. Nước từ trong ao ấy chảy đến 
đây; trào vọt ra ở đây.”” 


' Xem cht. 35 trước. 
: A-nậu-đạt được xem là phát nguyên của bôn sông lớn: Hằng hà, Tín độ, Đô-đa, 
Phược-xô. Xem Câu-xá T]. 


262 


T22. 985b Chương v. Điều bộ 


Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: “Tôn giá nói phương bắc có ao tên 
là A-nậu-đạt. Nước từ trong ao ấy chảy đến đây; trào vọt ra ở đây. 
Đức Thế Tôn đã dạy như vây: “Dựa vào gốc để biết.” Nước trong 
ao kia trong mà mát, mà nước này nóng vả bắn đục. Sự việc này 
không phù hợp. Dôi xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba- 
la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Mục-liên nói đúng vì nước 
nảy chảy qua tiêu địa ngục rôi mới tuôn ra nơi thành Vương-xá, 
cho nên mới nóng và bân. Mục-liên không phạm.” 

16. Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Ở chỗ xuất xứ của dòng nước này, bên dưới đó có ao nước trong 
mát. Nước từ đó chảy đên đây.” 

Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: “Mục-liên nói như vậy. Nhưng Thế 
Tôn dạy: “Dựa vào gôc đê biệt.” Nước này nóng sôi, mà nước bên 
dưới lại trong mát. Điêu này không phù hợp. Dôi xưng đạt được 
pháp thượng nhân, mắc tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Này các tỳ-kheo, như Mục-liên nói. Chỗ xuất xứ của dòng nước 
sôi này, bên dưới có ao nước trong mát, không có bân đục. Nước từ 
đó chảy qua tiêu địa ngục rôi tuôn ra nơi thành Vương-xá, cho nên 
nóng sôi, có bân đục. Mục-liên không phạm.” 

17. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, và vua A-xà-thế nước 
Ma-kiệt, đánh nhau ở biên giới giữa hai nước. Vua Ba-tư-nặc phá 
vỡ quân của vua A-xà-thê. Lúc ây, Mục-liên bảo các tỳ-kheo: 

“Vua Ba-tư-nặc, và vua A-xà-thế đánh nhau ở biên giới giữa hai 
nước. Vua Ba-tư-nặc đã thăng.” 


Sau đó, vua A-xà-thế cất quân đánh lại. Vua A-xà-thế thắng. 
' Xem 7ï ạp A-hàm, Tương ưng Câu-tát-la, kinh 1236: trận đầu A-xà-thế thắng. 


Trận thứ hai, Ba-tư-nặc thắng, bắt sống A-xà-thế, dẫn đến Phật. Đoạn kể trên 
ngược với kinh. CẾ. PälI, S. 3. 14: Sañgama. 


263 


Luật tứ phần 6 T22. 985c 
Bấy giờ, thành Vương-xá công bố cho quốc nội được biết, vua A- 
xả-thê phá quân của vua Ba-tư-nặc. Các tỳ-kheo nói với Mục-liên: 
“Thầy nói, vua Ba-tư-nặc cùng vua A-xà-thê đánh nhau, vua Ba-tư- 
nặc phá quân của A-xà-thê. [985c| Nhưng nay trong nước Ma-kiệt 
công bố vua A-xà-thế phá quân của vua Ba-tư-nặc. Mục-liên, dôi 
xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc tội ba-la-di, chăng phải tỷỳ- 
kheo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Có sự việc như vậy. Vua Ba-tư-nặc phá quân vua A-xà-thế. Vua 
A-xà-thế, sau đó lại cất quân phá quân của vua Ba-tư-nặc trở lại. 
Mục-liên thấy việc trước mà không thấy việc sau cho nên Mục-liên 
không phạm.” 


Vua A Xà Thế cùng Tỳ-xá-ly đánh nhau cũng như vậy. 
18. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Mục-liên: 


“Thôi, đủ rồi, ông đừng nói nữa. Tại sao vậy? Các tỳ-kheo không 
tin lời ông. Đừng khiến cho các tỳ-kheo không tin mà phải mắc 
nhiều tội.” 


Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 
“Các ngươi nên tin tỳ-kheo A-la-hán có đại thần lực này. Chớ có 
nghi ngờ mà không tin, đê rôi phải chịu khô lâu dài.” 
19. Trong số đó có tỳ-kheo tên là Nghiêm Hảo,' bảo các tỳ-kheo: 
“Các Trưởng lão, tôi nhớ sự việc của năm trắm kiếp.” 
Các tỳ-kheo nói: 

“Đức Thế Tôn chưa từng tự nói là nhớ sự việc của năm trăm kiếp, 


mà thầy tự nói như vậy. Dối xưng đạt được pháp thượng nhân, mắc 
tội ba-la-di, chăng phải tỳ-kheo.” 


' Nghiêm Hảo ##3Ÿ. Vin. iii. 109: Sobhita. Được Phật công nhận là có thể nhớ 
nhiều tiền kiếp (pubbenfyäsãnussafa). 


264 


T22. 986óa Chương v. Điều bộ 


Các tỳ-kheo bạch Phật. Phê Phật dạy: “Iỳ-kheo Nghiêm Hảo nhớ 
sự việc của một đời sống. ' Ta còn nhớ sự việc của vô số đời sống 
khác nhau, cho đến việc thọ hình tướng mạo, những gì đã nói năng 
thảy đêu nhớ hết.” 

Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo Nghiêm Hảo không phạm.” 


B. TĂNG-GIÀ-BÀ-THI-SA 


I.LỘNG ÂM 


1. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đề trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất chắp tay, bạch 
Phật: “Bạch Đại Đức, Ca-lưu-đà-di cố ý lộng âm xuất bất tịnh, 
phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: “Ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 

2. Có tỳ-kheo ngủ với tâm tán loạn, trong mộng xuất bất tịnh, biết 
rõ. VỊ kia nghĩ: “Đức Thê Tôn vì các tỳ-kheo chê giới, “Cô ý lộng 
âm xuất bất tịnh, phạm Tăng-già-bà-thi-sa.' Ta ngủ với tâm tán 
loạn, trong mộng xuât bât tịnh, tự nhớ biệt rõ, vậy ta có phạm 
không?” Không biết nên thế nào, vị ấy đem nhân duyên này thưa 
với các tỳ-kheo: “Lành thay, Trưởng lão, vì tôi bạch với đức Phật. 
Nếu đức Phật dạy thế nào thì tôi phụng hành thế ấy.” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đem 
nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì 
nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo Tăng và bảo các tỳ-kheo rằng: 
“Ngủ với tâm tán loạn có năm điều tai hại: I. Mộng thấy việc ác. 2. 
Chư thiên không hộ vệ. 3. Tâm không nhớ pháp. [986a1| 4. Không 
buộc tư tưởng nơi ánh sáng. 5. Trong mộng bị xuất tỉnh. Ngủ với 
tâm tán loạn có năm điều tai hại như vậy. 


' Chỉ nhớ được đời sống của một người (trải qua nhiều kiếp). C£. ibid., sẽ ca kho 
ckãyeva jãti. 


265 


Luật tứ phần 6 T22. 986a 


“Ngủ trụ tâm có năm điều công đức: 1. Không thấy ác mộng. 2. 
Chư thiên hộ vệ. 3. Tâm tư vui nơi pháp. 4. Buộc tư tưởng nơi ánh 
sáng. 5. Không xuất bất tịnh. Ngủ trụ tâm có năm điều công đức 
như vậy. “Trong mộng xuất bất tịnh, không phạm.” 
3. Có tỳ-kheo, trong mộng hồi tưởng rồi lộng âm xuất bất tịnh. Vị 
kia nghi. Đức Phật dạy: Không phạm. 
Có tỳ-kheo hồi tưởng tà vạy, xuất bát tịnh. Đức Phật dạy: 
“Không phạm. Nếu thấy sắc đẹp, không xúc chạm mà xuất bất tịnh 
thì không phạm.” 
Có tỳ-kheo hồi tưởng, rồi lộng âm xuất bắt tịnh, vị kia nghi. Đức 
Phật dạy: Phạm tăng-già-bà-thi-sa. 
Có tỳ-kheo hồi tưởng, lộng âm mà không xuất, nghi. Phật dạy: 
Phạm thâu-lan-giá. 
4. Có người nữ nắm phía trước tỳ-kheo. Tỳ-kheo động thân, xuất 
bât tịnh, nghi. Đức Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-th1-sa. 
Có người nữ nắm phía trước tỳ-kheo, không động thân mà xuất bất 
tịnh, nghi. Đức Phật dạy: Phạm đột-kiêt-la. 
Nắm sau tỳ-kheo có ba trường hợp, cũng như vậy. 
5. Có người nữ cầm chân tỳ-kheo kính lễ. Vị ấy động thân, xuất bất 
tịnh, nghi. Đức Phật dạy: Phạm tăng-già-bà-th1-sa. 
Có người nữ cầm chân tỳ-kheo kính lễ, không động thân, mà xuất 
bât tịnh, nghi. Đức Phật dạy: Phạm đột-kiêt-la. 
Có người nữ kính lễ sát chân Nan-đà. Nan-đà đa dục, xuất bắt tịnh, 
rơi trên đầu người nữ. Người nữ hô thẹn. Nan-đà cũng xâu hô. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép Nan-đà săm chiệc y 
đê ngăn thân.” 
6. Có tỳ-kheo khi đi, nam căn chạm vào niết-bàn-tăng, xuất bất 
tịnh. Đức Phật dạy: Không phạm. 
Nếu khi đại tiểu tiện xuất bất tịnh, không phạm. Nếu tắm rửa trong 
nước lạnh, nước nóng, bị xuât bât tịnh, không phạm. 

266 


T22. 986b Chương v. Điều bộ 


7. Có tỳ-kheo đem nam căn để ngược nước, tưởng tượng, thân 
động xuât bât tịnh, nghi. Đức Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Có tỳ-kheo dùng nam căn để xuôi nước, tưởng tượng, thân động 
xuât bât tịnh, nghị. Đức Phật dạy: Tăng-già-bả-thi-sa. 

Có tỳ-kheo dùng nước rưới nam căn, tưởng tượng, động thân xuất 
bât tịnh, nghi. Đức Phật dạy: Tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Có tỳ-kheo dùng nam căn để ngược gió, tưởng tượng, động thân 
xuât bât tịnh, nghị. Đức Phật dạy: Tăng-già-bà-thi-sa. 

Trường hợp để xuôi gió, dùng miệng thôi nam căn, tưởng tượng, 
động thân xuât bât tịnh, tưởng tượng không động thân, xuât bât 
tịnh, nghi. Đức Phật dạy: 

“Tất cả các trường hợp trên đều phạm tăng-già-bà-thi-sa.” 

Có bà mẹ nắm con là tỳ-kheo. [986b| Tỳ-kheo thân không động, 
xuât bât tịnh, nghị. Đức Phật dạy: Phạm đột-kiêt-la. 

Người chị năm tỳ-kheo, vợ cũ, người tình cũ, dâm nữ năm tỳ-kheo 
cũng như vậy. 

§. Có tỳ-kheo tưởng tượng rồi vọc kẽ giữa của xương, xuất bất tịnh, 
nghi. Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 

Có tỳ-kheo tắm trong nhà tắm, dùng thuốc bột mịn hoặc bùn xoa 
chà nơi thân, xúc chạm nhâm, xuât bât tịnh, nghi. Đức Phật dạy: 
Không phạm. 

Khi kêu lớn tiếng, hoặc khi dụng sức để làm việc, xuất bất tịnh, 
không phạm. 

Có tỳ-kheo tưởng tượng, vọc ở khoảng giữa đường đại tiểu tiện, 
xuât bât tịnh, nghi. Đức Phật dạy: 

“Nếu tưởng là đạo hoặc nghi, phạm thâu-lan-giá. Nếu tưởng phi 
đạo mà không nghi, phạm tăng-g1à-bà-thi-sa.” 

Cũng vậy, nơi bắp về, eo bàn chân, eo đầu gối, bên nách, kẽ vú, nơi 
nách, lỗ mũi, lỗ tai, nơi mụt ghẻ, nơi kẽ giường dây, giường cây, 
hoặc nơi nệm lớn, nệm nhỏ, nơi gối, nơi đất, nơi bùn, nơi gạch, 


267 


Luật tứ phần 6 T22. 986c 


trong miệng bình, tất cả những trường hợp như vậy, nếu tưởng là 
đạo hoặc nghi, đêu phạm thâu-lan-giá; nêu tưởng là phi đạo, không 
nghị, phạm tăng-già-bà-thi-sa. 

Ty-kheo vì mục đích khoái lạc, nên tưởng tượng và vọc âm, xuất 
bât tịnh, nghi. Đức Phật dạy: Tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Vì mục đích khoái lạc, vì để thử nghiệm, vì phúc đức, vì thờ tự, vì 
thiện đạo, vì bô thí, vì lây giông, vì vui đùa, vì sức lực, vì nhan săc, 
nên thâm định mà làm, tât cả đêu phạm tăng-già-bà-thi-sa. ` 


I. XÚC NỮ 

1. Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Bây giờ u-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đê trồng vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp tay, bạch 
Phật răng: “Kính bạch Đại Đức, Ca-lưu-đả-di cùng người nữ, hai 
thân xúc chạm nhau, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: 

“Ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 


Thưa: “Bạch Đại Đức, nếu cùng đàn ông, thân xúc chạm nhau, 
phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: [986c] Phạm đột-kiết-]a. 


Thưa: “Bạch Đại Đức, nếu cùng huỳnh môn, thân xúc chạm nhau 
phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 


Thưa: “Bạch Đại Đức, nếu cùng người hai căn, thân xúc chạm 
nhau, phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 
Thưa: “Bạch Đại Đức, nếu cùng súc sanh không thể biến hóa, thân 
xúc chạm nhau, phạm hay không?” 


' Bản Hán, hết quyên 56. 


268 


T22. 98óc Chương v. Điều bộ 


Đức Phật dạy: Đột-kiết-la. 

Thưa: “Nữ loài người, tưởng là nữ loài người, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Tăng-già-bà-thi-sa. 

Thưa: “Nữ loài người, mà nghi, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 


Thưa: “Nữ loài người, tưởng nữ loài phi nhân, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 

Thưa: “Nữ loài phi nhân, tưởng là nữ loài người, phạm hay 
không?” 

Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 

Thưa: “Nữ loài phi nhân, nghi, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 


Thưa: “Bạch Đại Đức, nếu khởi tưởng là người nữ, nhưng xúc 
chạm thân người nam, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 

Thưa: “Nếu khởi tưởng là người nam nhưng xúc chạm người nữ, 
phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 

Thưa: “Xúc chạm thân người nữ này nhưng khởi ý tưởng là thân 
người nữ khác, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Tăng-già-bà-thi-sa. 

Thưa: “Xúc chạm thân người nam này, nhưng khởi ý tưởng là thân 
người nam khác, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Đột-kiết-la. 

Thưa:“Cùng thiên nữ, long nữ, a-tu-la nữ, dạ-xoa nữ, ngạ qui nữ, 
súc sanh cái có thê biên hóa, thân xúc chạm nhau, phạm hay 
không?” 

Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 


269 


Luật tứ phần 6 T22. 987a 


2. Có người nữ nắm chân tỳ-kheo kính lễ. Khi cảm giác được xúc 
chạm, vị ây cảm thọ lạc, động thân; sinh nghi. Đức Phật dạy: Tăng- 
giả-bả-thi-sa. 
Có người nữ nắm chân tỳ-kheo kính lễ. Khi cảm giác được xúc 
chạm, vị ây cảm thọ lạc, không động thân; sinh nghi. Đức Phật dạy: 
Phạm đột-kiêt-la. Có người nữ năm chân tỳ-kheo kính lễ. Khi cảm 
giác được xúc chạm, vị ây cảm thọ lạc, động ngón chân cái; sinh 
nghi. Đức Phật dạy: Tăng-già-bà-thi-sa. 
Có người nữ giỡn, nắm tỳ-kheo. Tỳ-kheo nghi. Đức Phật hỏi tỳ- 
kheo: 
“Khi biết được xúc chạm, ngươi có cảm giác thọ lạc không?” 
VỊ kia thưa: Không. 
Đức Phật dạy: Không phạm. 
Tỳ-kheo giỡn, nắm tay người nữ; cũng như vậy. 
3. Có tỳ-kheo năm đuôi con bò cái lội qua sông. Lội qua rồi mới 
biết là con bò cái. Tỳ-kheo nghị. Đức Phật nói: 
“Không phạm. Nhưng không được nắm đuôi con bò cái để lội qua 
sông.” 
Có tỳ-kheo vì dục tâm năm chéo y người nữ, rồi nghi. Đức Phật 
dạy: Phạm thâu-lan-giá. 
Có tỷ-kheo vì dục tâm nên nắm lấy đồ trang sức phần trên thân 
người nữ, rôi nghi. Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 
4.Có tỳ-kheo vì tâm dục sờ đốt xương cùng của người nữ rồi nghi. 
Đức Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 
5. Có người mẹ nắm tỳ-kheo. Tỳ-kheo khi cảm giác được xúc chạm 
thì cảm thọ lạc, không động thân; nghi. Đức Phật dạy: Phạm đột- 
kiêt-la. 
Chị, vợ cũ, dâm nữ; cũng như vậy. 
6. Có tỳ-kheo vì dục[987a1] tâm nắm tóc người nữ, rồi nghi. Đức 
Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

270 


T22. 987a Chương v. Điều bộ 
7. Có người đàn bà chưa chồng bị nước trôi. Tỳ-kheo thấy, khởi từ 
tâm liên vớt lên, rôi nghi, đức Phật hỏi tỳ-kheo: 

“Khi biết được xúc chạm, ngươi có cảm giác thọ lạc không?” 
Tỳ-kheo thưa: Không. 

Đức Phật dạy: Không phạm. 

Có người nữ ma-hương' bị nước trôi, tỳ-kheo thấy khởi từ tâm liền 
vớt lên, rôi nghi, đức Phật hỏi tỳ-kheo: 

“Khi biết được xúc chạm, ngươi có cảm giác thọ lạc không?” 
Tỳ-kheo thưa: Không. 

Đức Phật dạy: Không phạm. 

Có tỳ-kheo xúc chạm thân người nữ chết mà chưa rã, rồi nghỉ. Đức 
Phật dạy: Phạm tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu xúc chạm với thân mà đa phần chưa hư hoại, cũng phạm tăng- 
giả-bả-thi-sa. Nêu xúc chạm với thân hư hoại phân nửa, phạm thâu- 
lan-giá. Nêu xúc chạm với thân phân nhiêu bị hư hoại, hoặc tât cả 
đều hư hoại, đêu phạm thâu-lan-g1á. 

8. Có người nữ dựa vào giường. Tỳ-kheo vì dục tâm động vào 
giường, rôi nghi. Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Có tỳ-kheo vì dục tâm nắm tay người nữ, rồi nghi. Đức Phật dạy: 
Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Có tỳ-kheo vì dục tâm nắm chân người nữ, rồi nghi. Đức Phật dạy: 
Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Có người nữ năm tay tỳ-kheo. Tỳ-kheo khi cảm giác được xúc 
chạm, có cảm thọ lạc, bèn động thân, rôi nghi. Đức Phật hỏi tỳ- 
kheo: “Khi biệt được xúc chạm, ngươi có cảm giác thọ lạc không?” 


Đáp: Có. 


Ma hương nữ nhân /š#-Ÿ4^. Có lẽ phiên âm từ một dạng hỗn chủng giữa 
vafjjiha (Pä]I) và vandhya (Skt.): thạch nữ, người đàn bà không sinh đẻ. 


271 


Luật tứ phần 6 T22. 987a 


Đức Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Người nữ nắm chân tỳ-kheo cũng như vậy. 

Có tỳ-kheo vì giỡn nắm tay người nữ, rồi nghi, đức Phật hỏi tỳ- 
kheo: 

“Khi biết được xúc chạm, ngươi có cảm giác thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: Không. 

Đức Phật dạy: Không phạm. 

Nắm chân cũng như vậy. 

Có người nữ vì giỡn, nắm tay tỳ-kheo, tỳ-kheo nghi, đức Phật hỏi 
tỳ-kheo: 

“Khi biết được xúc chạm, ngươi có cảm giác thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: Không. 

Đức Phật dạy: Không phạm. 

Nắm chân cũng như vậy. 


Có tỳ-kheo vì dục tâm nắm chéo y người nữ kéo. Tỳ-kheo nghỉ. 
Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Có tỳ-kheo vì dục tâm cùng người nữ đập dũ y, rồi nghi. Đức Phật 
dạy: Phạm thâu-lan-giá. 


Có tỳ-kheo vì dục tâm nắm khoen tai của người nữ, rồi nghi. Đức 
Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 


Năm tràng hoa, năm vòng xuyên, tât cả đêu phạm thâu-lan-g1á. 


9. Có tỳ-kheo đi chung với người nữ trong mưa. Bùn trơn, người 
nữ bị trượt chân té xuông đât. Tỳ-kheo cũng trượt chân té xuông 
đât, năm lên trên người nữ, rôi nghi, đức Phật hỏi: 
“Khi đụng chạm nhau, ngươi có thọ lạc không?” 
Tỳ-kheo trả lời: Không. 
Đức Phật dạy: Không phạm. 
Tỳ-kheo té xuống, người nữ té chồng lên trên cũng vậy. 
2 F2 


T22. 987b Chương v. Điều bộ 


Có tỳ-kheo đi chung với người nữ trong mưa. Cả hai đều trượt 
chân, cùng té, [987b] chạm nhau và cùng lăn, rôi tách ra. Tỳ-kheo 
nghi. Đức Phật hỏi: 

“Khi đụng chạm nhau, ngươi có thọ lạc không?” 

VỊ kia thưa: Không. 

Đức Phật dạy: Không phạm. 

10. Có tỳ-kheo, tay đụng chạm vào khoảng giữa đường đại tiện và 
tiêu tiện của người nữ, rôi nghi. Đức Phật dạy: Phạm tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Nếu đụng chạm giữa đùi, vào háng, vào khuỷu chân, bên hông, 
giữa hai vú, lỗ tai, lỗ mũi, vào mụt nhọt, tât cả đêu phạm tăng-gi1à- 
bà-thi-sa. 

11. Có tỳ-kheo ôm sa-di nhỏ, vuốt ve, hôn; rồi nghi, đức Phật bảo: 
“Ngươi làm như vậy với ý nghĩ thế nào?” 

VỊ kia thưa: 

“Vì thương mến nó, chứ không có tâm dục.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được làm như vậy.” 


12. Có tỳ-kheo cùng tỳ-kheo-ni, hai thân xúc chạm nhau; rồi nghi. 
Đức Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Thức-xoa-ma-na, sa-di-n1; cũng như vậy. 

13. Có tỳ-kheo bưng nước tô-tỳ-la đi trên đường. Vợ cũ gỌI, bảo 
cùng làm bât tịnh hạnh, rôi đưa nữ căn ra cho thây. VỊ kia liên dùng 
nước tô-tỳ-la rưới trên đó và nói: “Đô thôi thì cho dính đô thôi.” 
Ty-kheo nghi. đức Phật hỏi: 

“Ngươi với tâm như thế nào khi làm như vậy?” 

Tỳ-kheo thưa: 

“Vì làm nhục tâm ý nó chứ không có dục tâm.” 


273 


Luật tứ phần 6 T22. 987b 


Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng không được làm như vậy.” 

Bưng nước đi trên đường, cũng như vậy. 

Có dâm nữ rủ tỳ-kheo bảo làm bất tịnh hạnh. Dâm nữ khoe nữ căn 
cho tỳ-kheo thây. Tỳ-kheo lây hòn đá đập vào nữ căn của người 
kia, rôi nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi nghĩ thế nào khi đập như vậy?” 

VỊ kia thưa: 

“Vì làm nhục tâm ý của nó chứ không có dục tâm.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng đánh người nữ phạm đột-kiết-la” 

14. Có người nữ dựa vào cây, ty-kheo vì dục tâm động cây, nghi. 
Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Giường dây, giường ngồi, giường xí,' ván, đá, bình phong, thang, 
tât cả đêu phạm thâu-lan-g1á. 

Có người nữ đi trên xe. Tỳ-kheo vì dục tâm, động xe, rồi nghỉ. Đức 
Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Xe kéo, thuyền, cũng như vậy. 

Có người nữ nắm sau lưng tỳ-kheo. Tỳ-kheo quay lại nhìn, thấy là 
người nữ, có cảm thọ lạc khi biệt được xúc chạm, rôi nghị. Đức 
Phật dạy: Phạm tăng-già-bà-thi-sa. 


II. THÔ ÁC NGỮ 


1. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đề trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất chấp tay, bạch 
Phật: “Bạch Đại đức, Ca-lưu-đà-di nói lời thô ác với người nữ, 
phạm hay không?” 


' Xí sàng 4*/š; không hiểu loại giường gì (giường kiểng chân?) 


274 


T22. 987c Chương v. Điều bộ 


Đức Phật dạy: “Ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 

Hỏi: “Kính bạch Đại đức, nếu nói lời thô ác với người nam, phạm 
hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm đột-kiết-la. 

Hỏi: “Nếu nói lời thô ác với huỳnh môn, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Hỏi: “Nếu nói lời thô ác với người hai căn, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm [987e| thâu-lan-giá. 

Hỏi: “Nếu nói lời thô ác với súc sanh có thể biến hóa được, phạm 
hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm đột-kiết-la. 

Hỏi: “Kính bạch Đại đức, nữ loài người, tưởng là nữ loài người, 
nói lời thô ác, phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: Phạm tăng-già-bà-thi-sa. 

Hỏi: “Nữ loài người mà nghĩ, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Hỏi: “Nữ loài người tưởng nữ loài phi nhân, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 


Hỏi: “Nữ loài phi nhân, tưởng là nữ loài người, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 
Thưa: “Nữ loài phi nhân mà nghi, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 
Thưa: “Kính bạch Đại đức, tưởng là người nữ, nói lời thô ác với 
người nam, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 
Hỏi: “Bạch Đại đức, tưởng là người nam, nói lời thô ác với người 
nữ, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 
275 


Luật tứ phần 6 T22. 987c 


Thưa: “Bạch Đại đức, nếu khởi ý tưởng là người nữ này mà nói lời 
thô ác với người nữ kia, rôi nghIị.” 
Đức Phật dạy: 
“Nếu nói rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa. Nói không rõ ràng phạm 
thâu-lan-giá.” 
Ấn tín, thơ tín, ra dấu, người kia biết rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi- 
sa; không rõ ràng, phạm thâu-lan-g1á. 
Hỏi: “Bạch Đại đức, nếu khởi ý tưởng là người nam này, nói lời 
thô ác với người nam kia, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Phạm đột-kiết-la. 
Hỏi: “Bạch Đại đức, nếu cùng thiên nữ, long nữ, a-tu-la nữ, dạ xoa 
nữ, ngã quỷ nữ, súc sanh cái có thê biên hóa được nói lời thô ác, 
phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Nói rõ ràng phạm thâu-lan-giá, không rõ ràng phạm 
đột-kiêt-la.” 
Ấn tín, thư tín, ra dấu người ấy biết rõ ràng phạm thâu-lan-giá; 
không rõ ràng, phạm đột-kiêt-Ìa. 
2. Bấy giờ, có tỳ-kheo nói thô ác đối với người nữ, rồi nghi. Đức 
Phật dạy: “Nói rõ ràng phạm tăng-già-bà-thi-sa, không rõ ràng 
phạm thâu-lan-giá.” 
Muốn nói với người này, nhưng nhằm với người kia, tất cả đều 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 
Có dâm nữ bảo tỳ-kheo cùng làm bất tịnh hạnh. Dâm nữ khoe nữ 
căn cho thây. Tỳ-kheo nói: “Mong cho nữ căn của ngươi bị vỡ, bị 
thúi, bị rã, bị cháy, bị rụng mât, đê cho con lừa làm chuyện như vậy 
như vậy.” 
Tỳ-kheo nói như vậy rồi nghi, đức Phật hỏi: 
“Ngươi nói như vậy với ý nghĩ thế nào?” 
Tỳ-kheo thưa: “Chỉ muốn làm nhục tâm ý nó, chứ không có tâm 
dục.” 

276 


T22. 988a Chương v. Điều bộ 
Đức Phật dạy: : 

“Không phạm. Nhưng dùng ác ngôn, phạm đột-kiêt-la.” 

3. Ca-lưu-đà-di là người có tánh ưa nói tục. Phật nói: 

“Tánh ưa nói tục, phạm đột-kiết-la.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo, có tánh ưa nói tục. Phật nói: Đột-kiết-la. 


4. Bấy giờ, có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến 
nhà bạch y, nói với vợ đàn-viỆt răng: 

“Có thê được hay không?” 

Vợ đàn-việt liền hỏi lại: 

“Đại đức vừa nói gì, có thể được hay không?” 

Tỳ-kheo im lặng: rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng phạm thâu-lan-giá. ˆ 

Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, [988a1] bưng bát đến nhà 
bạch y nói với vợ đàn-viỆt răng: 

“Cho tôi đi!” 

Vợ cư sĩ liền hỏi lại: “Đại đức nói cho cái gì?” 

Tỳ-kheo im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng phạm thâu-lan-g1á.” 

Hoặc nói, “Sẽ cho tôi không?” Hoặc nÓI,. “Hãy xem.” Hoặc nói, 
“Giông cái gì?” Nói không rõ ràng, tât cả đêu phạm thâu-lan-giá. 

5. Ty-kheo có đàn-việt. Đàn-việt nói với vợ rằng: 

“Tỳ-kheo ấy cần gì thì cho.” 

Người vợ trả lời: “Được.” 

Đàn-việt ấy liền đến chỗ tỳ-kheo nói: 

“Tôi đã bảo vợ tôi, tỳ-kheo ấy cần gì thì cho. Đại đức cần gì thì cứ 
đên lây.” 

Tỳ-kheo nói: “Được.” 


277 


Luật tứ phần 6 T22. 988a 
Sau đó, tỳ-kheo khoác y, bưng bát đến nhà đàn-việt, trải chỗ ngồi 
an tọa. Vợ đàn-việt nói với tỳ-kheo: 

“Chồng tôi bảo tôi rằng, tỳ-kheo cần gì thì cho. Nay Đại đức có cần 
gì thì cứ nói.” 

Tỳ-kheo nói: “Cô không thể cho hết cho tôi đâu.”' 

Vợ đàn-việt thưa: 

“Thưa Đại đức, cho hết, là cho cái gì mà không thê?” 

Tỳ-kheo im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá. ˆ 

Ty-kheo có đàn-việt. Đàn-việt bảo vợ: 

“Tỳ-kheo ấy cần gì thì cứ cho.” 


Đàn-việt liền đến chỗ tỳ-kheo nói: “Con đã bảo vợ con, Đại đức 
cân gì thì cứ cho. Vậy Đại đức cân gì thì cứ đên lây.” 


Tỳ-kheo nói: “Tốt.” 


Sau đó, tỳ-kheo khoác y, bưng bát đến nhà đàn-việt trải chỗ ngồi an 
tọa. Vợ đàn-việt thưa: 

“Chồng con đã bảo, tỳ-kheo ấy cần gì thì cho. Bây giờ Đại đức cần 
gì, thì cứ nói.” 

Tỳ-kheo nói: “Cô có thể cho hết, trừ việc ấy thì không thể cho.” 
Vợ đàn-việt biết ý của tỳ-kheo liền nói: 

“Cho hết được. Việc ây cũng cho được.” 

Tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: Phạm tăng-già-bà-thi-sa. 

Ty-kheo có đàn-việt. Đàn-việt nói với vợ: 

“Hết thảy cái gì tỳ-kheo ấy cần cứ cho hết.” 

Đàn-việt đến chỗ tỳ-kheo thưa: 


' Đoạn này được kê lại trong điều 4 “Sách cúng dường” ở sau. 


278 


T22. 98§b Chương v. Điều bộ 
“Con đã bảo vợ con, hết thảy cái gì tỳ-kheo ấy cần cứ cho hết. Vậy 
Đại đức cân gì cứ đên lây.” 

Tỳ-kheo nói: “Được.” 

Sau đó, tỳ-kheo khoác y, bưng bát đến nhà kia, trải chỗ ngồi an tọa. 
Vợ đàn-việt thưa: 

“Chồng con đã dặn: Hết thảy cái gì tỳ-kheo ấy cần cứ cho hết. Giờ 
Đại đức cân gì thì cứ nói.” 

Tỳ-kheo nói: “Cô không nên cho hết.” 

Vợ đàn-việt hỏi: 

“Đại đức, cái gì [988b] mà nói là không nên cho hết?” 

Ty-kheo 1m lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá.” 

(Về kế tiếp hoàn toàn đồng với về này, thay bằng câu nói: Cô hết 
thảy nên cho, trừ việc nảy không được cho. Cô kia nói: Việc này 
cũng có thê cho, tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: tăng-già-bà-thi-sa). 
Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà bạch y, 
nam căn khởi, nói với vợ đàn-viỆt răng: 

“Náy nở.” 

VỊ kia hỏi: “Đại đức, nảy nở cái gì?” 

Tỳ-kheo im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá. ” 

6. Tỳ-kheo có thức-xoa-ma-na là đàn-việt. Cô thường phạm giới, 
đôi trước tỳ-kheo sám hôi. Tỳ-kheo nói: 

“Ngươi không hồ thẹn, phạm bất tịnh hạnh.” 


' Trong ngoặc, phụ chú trong bản Hán. 
* Hán: tăng ích 3# 3i. Có lẽ Pãli: vuddji, hay Skt. vrddhi, sự phát triển, sự khuếch 
đại, mà Hán thường dịch là tăng ích hay tăng trưởng. 


279 


Luật tứ phần 6 T22. 98§b 


Tỳ-kheo nghi. Đức Phật hỏi: 

“Ngươi nói với tâm ý thế nào?” 

VỊ kia thưa: 

“Vì giáo thọ chứ không có dục tâm.” 
Đức Phật dạy: Không phạm. 


7. Tỳ-kheo có đồng nữ là đàn-việt, thường phạm giới, nói cho tỳ- 
kheo biệt. Ty-kheo nói: 


“Ngươi không hồ thẹn, phạm người trì giới.” 

Tỳ-kheo nghi. Phật hỏi: 

“Ngươi nói với tâm ý thế nào?” 

VỊ kia thưa: 

“Vì giáo thọ, chứ không có dục tâm.” 

Đức Phật dạy: Không phạm. 

8. Có tỳ-kheo sáng sớm khoác MÔ bưng bát đến nhà bạch y. Nơi đây, 
có người nữ đang quậy sữa,' đề hớ hênh. Tỳ-kheo thây rôi nói: 
“Cô quậy sữa?” 

Cô gái hỏi lại: 

“Thưa Đại đức, đúng vậy, tôi đang quậy sữa.” 

Tỳ-kheo im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá. ” 


Có tỳ-kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà bạch y, 
bây giờ, có người đàn bà quảng áo đỏ, đề lộ hình. Tỳ-kheo thây, 
bèn nói: 


“Cô quàng áo đỏ?”” 


' Hán: tiêu tô 3l #. Skt. đađhữm mafhaứi, quậy hay trộn sữa đông làm thức uống. 
? Vin.iii. 130, /ohiam kho te, bhagrmi, “Này chị, cái của chị đỏ.” 


280 


T22. 98§b Chương v. Điều bộ 


Cô ấy trả lời: “Thưa Đại đức, tôi quảng áo đỏ.” 

Tỳ-kheo im lặng, rồi nghi. Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

9, Thế Tôn ở tại Ba-la-nai. Có dâm nữ là đàn-việt của tỳ-kheo, nói 
với tỳ-kheo: 

“Thưa Đại đức, nếu cần chuyện ấy, cứ nói.” 

Tỳ-kheo Im lặng. Dâm nữ nói: 

“Thưa Đại đức, bây giờ Đại đức cần cái øì? Sao im lặng?” 

VỊ kia nghi. Đức Phật dạy: Không phạm. 

10. Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Có người nữ ngoại đạo, tướng mạo 
xinh đẹp. Tỳ-kheo thấy phải lòng người ấy. 

Thời gian sau, người nữ này đang đi cách Kỳ-hoàn không xa. Tỳ- 
kheo nói: 

“Cô làm nhiều.” 

Người nữ nói: 

“Thật vậy, làm nhiều.” 


Tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: Tăng-già-bà-thi-sa.° 


Ngoại đạo nữ nhân #}}‡Ế%4^.; Päli (Vin. ii. 131): paribba/ikä, nữ xuất gia 
(ngoại đạo), nữ du sỹ. 

? Đa tác ? 4F. Từ này tương đương với nhiều từ Päli. Hoặc bahwkaa, được làm 
nhiều, hay tu tập nhiều. Hoặc bz#zicca, công việc nhiều, bận rộn... C£. Vin.iii. 
131, kacci bhagini magseo sainsidafi, Nghĩa thông thường: “Này chị, con đường 
tận cùng rồi.” Nhưng tỳ-kheo nói ngụ ý. Sớ giải: maggo... aigajãtamaggam 
sandhayaha, đạo, nói ngụ ý sinh dục đạo. Do đó, szmsiđafi cũng ngụ ý (con 
đường) “thụng xuống”. 

3 Pali, dẫn trên, ma bhikkhu pafipajjissafi, vâng, tỳ-kheo, ông sẽ đi theo. Cô này 
không hiểu ngụ ý, nên đáp thực tình. 

* Theo kết luận này thì cô kia hiểu ngụ ý dâm dục của tỳ-kheo. Nhưng, Päli, 
ibid., ãpffi thullaccayassa, phạm thâu-lan-giá, vì người nghe không hiểu ngụ ý. 


281 


Luật tứ phần 6 T22. 98§c 


IV. SÁCH CÚNG DƯỜNG 

1. Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, Uu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đê trồng vai bên hữu, [988c] đâu gôi bên hữu châm đât, bạch đức 
Thê Tôn: 

“Kính bạch Đại đức, Ca-lưu-đà-di đối trước người nữ, tự khen ngợi 
thân mình, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: 

“Ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 

Hỏi: “Bạch Đại đức, nếu đối trước đản ông, tự khen ngợi thân 
mình; phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: 

Phạm đột-kiết-la. 

Hỏi: “Bạch Đại đức, đối trước huỳnh môn, tự khen ngợi thân mình, 
phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 


Hỏi: “Bạch Đại đức, đối trước người hai căn, tự khen thân mình, 
phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Hỏi: “Nếu đối với súc sanh không thể biến hóa, tự khen thân mình, 
phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm đột-kiết-la. 

Thưa: “Nữ loài người tưởng là nữ loài người, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Thưa: “Nữ loài người mà nghi, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 

Thưa: “Nữ loài người tưởng nữ phi nhân, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 


Thưa: “Nữ phi nhân tưởng nữ loài người phạm hay không?” 
282 


T22. 988c Chương v. Điều bộ 


Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 
Thưa: “Nữ phi nhân, nghi, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 


Thưa: “Bạch Đại đức, nếu khởi ý tưởng là nữ, nhưng đối trước 
người nam, tự khen ngợi thân mình, phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: Phạm thâu-lan-giá. 


Thưa: “Bạch Đại đức, nếu khởi ý tưởng người nữ này, nhưng đối 
trước người nữ kia, tự khen ngợi thân mình, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Nói rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa. Nói không rõ 
ràng phạm thâu-lan-giá. ” 

Ấn tín, thư tín, hiện tướng rõ ràng thì phạm tăng-già-bà-thi-sa; 
không rõ ràng phạm thâu-lan-giá. 

Hỏi: “Bạch Đại đức, nếu đối trước người nam này, khởi ý tưởng là 
người nam kia, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm đột-kiết-la. 


Thưa: “Bạch Đại đức, nếu đối trước thiên nữ, long nữ, a-tu-la-nữ, 
dạ-xoa nữ, ngã qui nữ, súc sanh cái có thê biên hóa, tự khen ngợi 
thân mình, phạm hay không?” 
Đức Phật dạy: “Nói rõ ràng, phạm thâu-lan-giá, không rõ ràng thì 
phạm đột-kiêt-la.” 
Ấn tín, thư tín, hiện tướng khiến cho biết rõ ràng phạm thâu-lan- 
giá, không rõ ràng, đột-kiêt-la. 
2. Tỳ-kheo có đàn-việt. Đàn-việt nói với vợ: 
“Nếu tỳ-kheo ấy nói cần thứ gì, thì tùy theo đó mình nên cúng 
dường.” 
Người vợ nói: “Được.” 
Nói với vợ xong, đàn-việt đến chỗ tỳ-kheo nói: 
“Con đã bảo vợ con, tỳ-kheo ấy nếu cần thứ gì thì tùy theo yêu cầu 
mình nên cúng dường. Đại đức cân gì thì cứ đên lây.” 

283 


Luật tứ phần 6 T22. 989a 


Tỳ-kheo nói: “Được.” 


Sau đó, vào buổi sáng, tỳ-kheo khoác y, bưng bát, đến nhà kia, an 
tọa nơi chỗ ngồi. Vợ đàn-việt nói: 


“Chồng của con đã bảo con, tỳ-kheo [989a1] cần chỉ thì tùy theo 
yêu câu con nên cúng dường. Vậy nay Đại đức cân gì cứ nói.” 
Tỳ-kheo nói: “Cô không thê cúng dường tất cả đâu.” 

Vợ đàn-việt hỏi: “Đại đức, không thể cúng dường tất cả, là sao?” 
Tỳ-kheo im lặng, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nói không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá.” 

(Trong đây bốn vé, đồng với bốn về trong giới nói lời thô ác. Kia 
nói thô ác, đây nói cúng dường chỉ khác nhau như thê. Cho nên ở 
đây chỉ nói một vê chứ không nói hết, vì sợ phiên vậy).” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo đến nhà người nữ kia là đàn-việt, nói: 

“Chị, sự việc này là đệ nhất tối thượng, với thân từ, khẩu từ, ý từ 
mả cúng dường tÿ-kheo trì giới thực hành thiện pháp.” 

VỊ kia nghi. Đức Phật dạy: Không phạm. 


V. MÔI GIỚI 


1. Thế Tôn ở thành Xá-vệ. Bấy giờ, Ưu-Ba-ly từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đê trông vai bên hữu đâu gôi bên hữu châm đât, chăp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Đại đức, tỳ-kheo Ca-la làm mai mối, đến người nam khen 
người nữ, đên người nữ khen người nam, đê làm thành việc vợ 
chồng, hoặc làm thành việc tư thông, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: 

“Ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 


' Đoạn này cũng được kê trong điều ba trước. 
? Đoạn trong ngoặc, phụ chú của bản Hán. 


284 


T22. 989a Chương v. Điều bộ 
Thưa: “Nhận lời bên này đến nói bên kia, đem lời bên kia trở về 
nói bên này, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Tăng-già-bà-thi-sa. 

Thưa: “Nếu nhận lời bên này đến nói bên kia; nhưng không đem lời 
bên kia trở lại nói bên này, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Thâu-lan-giá. 

Nếu nghe rồi đến bên kia nói, không đem trở lại nói bên này, phạm 
thâu-lan-giá. 

Nếu không nhận lời, nhưng đến bên kia nói, đem lời bên kia trở lại, 
thâu-lan-giá. 

Nếu nhận lời, không đến bên kia nói, không đem lời bên kia trở về, 
đột-kiêt-a. 

Nếu nghe, không đến bên kia nói, không đem lời bên kia trở về, 
đột-kiêt-la. 

Nếu không nhận lời, đến bên kia nói, không đem lời bên kia trở về, 
đột-kiêt-la. 

2. Ty-kheo có nhà đàn-việt. Vợ đàn-việt qua đời chưa bao lâu, tỷ- 
kheo đên thăm. Đàn-việt có hai đứa con. Tỳ-kheo nói: 


“Sao ông không lây người vợ khác?” 

Đàn-việt nói: “Sợ hai con phải bị khô. Nêu được cô đông nữ kia 
đông ý thì tôi sẽ lây.” 

Tỳ-kheo liên đến chỗ cô gái nói: 

“Tôi nghe cư sĩ kia nói, nêu được cô gái kia đông ý, thì sẽ lây làm 
vợ.” 

Đông nữ nói: “Ong ây chịu tôi làm vợ, tôi cũng chịu ông ây làm 
chông.” 

Tỳ-kheo liên trở lại chỗ đàn-việt nói: 

“Tôi nghe người nữ kia nói, ông ây cân tôi làm vợ thì tôi cũng cân 
ông ây làm chông.” 


285 


Luật tứ phần 6 T22. 989b 


Tỳ-kheo không đem lời ấy nói trở lại, rồi nghi. Đức Phật dạy: 

“Nếu nghe mà đến người kia nói, không đem lời bên kia trở lại, 
phạm thâu-lan-giá. ” 

Người nữ ma-hương" cũng như vậy. 

3. Có cư sĩ đến [989b| trong Tăng-già-lam nói với các tỳ-kheo 
răng: “Đại đức vì tôi nói giùm.” 

Các tỳ-kheo hỏi: “Cư sĩ muốn nói gì?” 

Cư sĩ nói: “Nói với cư sĩ ấy giùm tôi, gả con gái làm vợ tôi.” 
Ty-kheo nói với cư sĩ: “Chúng tôi sẽ nói giùm cho ông.” 

Các tỳ-kheo liền sai một tỳ-kheo bằng pháp bạch nhị yết-ma, khiến 
đên chỗ cư sĩ kia nói với cư sĩ: 

“Tôi truyền đạt lời chúng Tăng muốn nói với ông.” 

Người kia nói: “Thưa Đại đức, Tăng cần dạy tôi điều gì?” 

Tỳ-kheo nói: 

“Chúng Tăng nói, ông nên gả con gái của ông làm vợ cư sĩ kia.” 
Người kia nói: “Thưa Đại đức, tôi xin vâng lời Tăng dạy.” 

Tỳ-kheo kia trở về trong Tăng-già-lam bạch Tăng. Tăng liền báo 
cho cư sĩ kia biệt. Tỳ-kheo nghi, đức Phât dạy: 

“Tất cả phạm tăng-già-bà-thi-sa.” 

Có đàn-việt đến trong Tăng-già-lam nói với các tỳ-kheo: 

“Đại đức Tăng nói giùm tôi.” 

Tỳ-kheo hỏi cư sĩ: 

“Muốn nói điều gì?” 

Đàn-viỆt nói: “Nói với cư sĩ kia cho con gái của ông làm vợ tôi.” 


Tỳ-kheo nói: “Tôi sẽ nói giùm cho.” 


' Ma-hương nữ nhân, xem cht. 45 trước. 


286 


T22. 989c Chương v. Điều bộ 
Các tỳ-kheo liền sai một tỳ-kheo bằng pháp bạch nhị yết-ma, khiến 
đên cư sĩ kia nói: 

“Này cư sĩ, tôi chuyển lời của chúng Tăng đến ông.” 

Cư sĩ kia nói: “Đại đức Tăng cần dạy tôi điều gì?” 

Tỳ-kheo nói: “Chúng Tăng nói ông cho con gái của ông làm vợ cư 
Sĩ kia.” 

Người kia nói: “Thưa Đại đức, tôi sẽ vâng lời dạy của Tăng.” 
Tỳ-kheo sứ giả kia nghĩ: Nay ta, nếu trở về bạch chúng Tăng thì â ân 
ấy không thuộc về ta. Tỳ-kheo ấy liền tự đến báo với cư sĩ kia, rồi 
nghi. Đức Phật dạy: “Chúng Tăng phạm thâu-lan-giá. Tỳ-kheo sứ 
giả phạm tăng-g1à-bà-th-sa.” 

Có đàn-việt đến chỗ tỳ-kheo thường cúng đường nói: 

“Thầy nói với cư sĩ ấy giùm tôi, cho con gái ông làm vợ tôi.” 
Tỳ-kheo nói với cư sĩ: “Tôi sẽ nói cho ông.” 

Tỳ-kheo liền đến chỗ cư sĩ kia nói: 

“Ông nên cho con gái ông làm vợ cư sĩ kia.” 

Cư sĩ kia nói: “Con gái của tôi đã hứa cho người khác rồi.” 

Hoặc nói người khác đã chuẩn bị dẫn đi, hoặc nói chết, hoặc nói 
giặc cướp đi, hoặc nói không. Ty-kheo trở lại chỗ cư sĩ nói như 
vậy, tât cả đêu phạm thâu-lan-giá. 

Có đàn-việt nói với tỳ-kheo thường cúng dường rằng: “Thầy đến 
nói với cư sĩ kia giùm tôi, hãy cho con gái của cư sĩ ây, làm vợ tôi.” 
Tỳ-kheo nói: “Tôi sẽ nói cho ông.” 

Tỳ-kheo liền đến chỗ cư sĩ kia nói: 

“Ông nên cho con gái làm vợ cư sĩ kia.” 

Cư sĩ nói: “Con gái của tôi [989c|{ bị bệnh hủi.” 

Hoặc nói bệnh ung thư, hoặc nói bệnh hủi trắng, hoặc nói bệnh can 
tiêu, hoặc nói bị cuông, hoặc nói bị bệnh trĩ, hoặc nói bị bệnh ra 


287 


Luật tứ phần 6 T22. 989c 
máu, hoặc nói bị bệnh thường nóng dưới chân. Tỳ-kheo trở lại chỗ 
cư sĩ nói như vậy, rôi nghi, đức Phât dạy: 

““Tât cả đêu phạm tăng-già-bà-thi-sa. ” 

4. Có cư sĩ cãi nhau với vợ, đuôi vợ đi. Vợ đến chỗ tỳ-kheo thường 
cúng dường nói: 

“Thưa Đại đức, chồng con với con cãi nhau, rồi đuổi con đi. Nay 
con muôn sám hôi.” 

Tỳ-kheo liên vì sự hòa hợp, khiên cho người vợ sám hôi; rôi nghi. 
Đức Phật dạy: “Vì sự sám hôi nên không phạm.” 

Có người vợ cãi nhau với chồng rôi bỏ đi, đến chỗ tỳ-kheo thường 
cúng dường nói: 

' Tôi cãi nhau với chông rôi bỏ đi, nay muôn sám hôi.” 

Tỳ-kheo liên vì sự hòa hợp đên khiên sám hôi, rôi nghi. Đức Phật 
dạy: “Vì sự sám hôi nên không phạm.” 

Có người vợ cãi lộn với chông, nói: 

“Nêu ông không cân tôi làm vợ thì cứ nói không cân.” 

Người chông nói: “Tôi không cân bà làm vợ.” Rôi đuôi vợ đi. 
Người vợ đến chỗ tỳ-kheo thường cúng dường nói: 

“Tôi cãi nhau với chông. Tôi nói với chông tôi răng: Nêu không 
cần tôi làm vợ thì cứ nói không cần, người chồng nói không cần và 
đuôi tôi đi. Nay tôi muốn sám hồi.” 


Ty-kheo liền vì sự hòa hợp, khiến sám hối, rồi nghi. Đức Phật dạy: 
“*Vì sự sám hồi nên không phạm.” 
Có cư sĩ lấy dâm nữ làm vợ. Người khách trước thường lui tới cô, 
nay gặp lại, nói: “Tôi muôn cùng cô làm việc như vậy như vậy. 
Nhưng những người khác nói bây giờ cô không làm như vậy nữa, 
mà làm vợ của cư sĩ kia rôi.” 
Người đó cưỡng bức hành dâm. Người chồng biết liền đuổi đi. Cô 
đên chô ty-kheo thường cúng dường nói: 

288 


T22. 990a Chương v. Điều bộ 


“Thưa Đại đức, tôi là vợ của cư sĩ kia xưa nay chưa từng phạm đến 
người đàn ông nào khác. Chỉ có gã giặc cướp này cưỡng bức phạm 
đên tôi. Nay tôi muôn sám hôi chông tôi.” 

Tỳ-kheo liền vì sự hòa hợp, khiến sám hối, rồi nghi. Đức Phật dạy: 
“Không phạm.” 

5. Có cư sĩ cung cấp mọi nhu cầu cho một dâm nữ, rồi đến vị tỳ- 
kheo thường cúng dường, nói: 

“Nói với dâm nữ ấy giùm tôi, đợi tôi tại chỗ đó.” 

Tỳ-kheo nhận lời rồi đến chỗ dâm nữ nói: 

“Cư sĩ kia nói với cô, chờ ông ta tại chỗ đó.” 

Tỳ-kheo nói rồi nghi. Đức Phật dạy: “Trước vì hòa hợp, không 
phạm. Ở đây, như làm sứ giả cho bạch y, phạm đột-kiêt-la.” 

6. Có cư sĩ giám hộ [990a1] cô gái kia, rồi không rước về làm vợ, 
cũng không cho người khác cưới. Cô kia nói với tỳ-kheo thường 
cúng dường răng: 

“Thưa Đại đức, vì tôi nói với cư sĩ kia rằng, cha mẹ tôi muốn đoạt! 
tôi lại đê gả cho người khác. Nêu ông ây không rước tôi thì buông 
tôi ra?.” Tỳ-kheo nhận lời, đến chỗ cư sĩ nói: 

“Cô gái kia nói, cha mẹ cô muốn đoạt cô lại để gà. cho người khác. 
Ông nên rước cô ấy về, bằng không buông cô ta ra.” 

Tỳ-kheo nghi. Đức Phật dạy: 


“(Hai bên) đã có lời giao ước trước rồi,` thì không phạm. Nhưng 
nêu làm sứ giả cho bạch y, mắc tội đột-kiết-la.” 


! Theo phong tục, đã trao tín vật hứa hôn, cô gái không thuộc quyền cha mẹ, mà 
thuộc quyền giám hộ của người đã trao tín vật. Vì vậy, nói là đoạt, tức cha mẹ 
cướp con gái lại. Xem Pháp uẩn 1 (tr. 456), quyền giám hộ, và quyền cướp đoạt 
đối với người nữ. 

? Trả quyền giám hộ lại cho cha mẹ cô. 

3 Vì cô gái đã hứa hôn rồi. 


289 


Luật tứ phần 6 T22. 990a 

Có cư sĩ giám hộ cô gái, rôi không rước vê làm vợ, cũng không cho 

người khác cưới. Cha mẹ của đông nữ nói: 

“Không biệt nhờ aI nói với cư sĩ kia, hãy rước con gái này đi, hoặc 

đê cho người khác cưới.” 

Tỳ-kheo mà gia đình kia thường cúng dường đang mặc bệnh 

cuông, liên nói: 

“Tôi sẽ làm điêu đó cho.” 

Tỳ-kheo liên đến chỗ cư sĩ kia, nắm đầu cư sĩ nói: 

“Ong phải rước cô gái kia vê; băng không, phải buông người ta ra.” 
8. P 8 n 

Sau đó, tỳ-kheo hêt cuông, nghi. Đức Phật dạy: 

“Điên cuông tâm loạn, thông não bức bách, tât cả đêu không 

phạm.” 


VI. VÔ CĂN BA-LA-DI' 

1. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi 
đứng dậy đề trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
bạch Phật: 


“Bạch Đại đức, Đạp-bà-ma-la Tử thanh tịnh mà tỷỳ-kheo Từ Địa 
dùng vô căn hủy báng, như vậy phạm hay không?” 


Đức Phật dạy: “Ban đầu chưa chế giới, không phạm.” 

Thưa: “Bạch Đại đức, nếu dùng vô căn pháp hủy báng tỳ-kheo 
thanh tịnh, phạm hay không?” 

Đức Phật dạy: Phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

2. Có tỳ-kheo cùng người nữ ngồi dưới gốc cây. Tỳ-kheo khác nói: 
“Thầy phạm dâm với người nữ.” 

Vị kia trả lời: “Tôi không phạm. Tôi chỉ cùng ngồi dưới gốc cây 
thôi.” 

' Các điều 6 & 7. được lướt qua. 


290 


T22. 990b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


VỊ hủy báng kia nghi. Đức Phật dạy: 
“*Vì lời nói chân thật, chứ không cố ý hủy báng thì không phạm.” 
3. Có tỷ-kheo về nhà cộng thông cùng vợ cũ. Có tỳ-kheo nọ tướng 


mạo giông như tỳ-kheo này, Bếp các tỳ-kheo khác nói với tỳ-kheo 
giống răng: “Ngươi phạm vợ cũ. 


VỊ đó nói: “Tôi không phạm, vị kia phạm. Ty-kheo kia giống tôi.” 
Vị ấy nghi. Đức Phật dạy: “Vì lời nói thật, chứ không vì hủy báng, 
không phạm.” 
4. Có dâm nữ là đàn-việt của tỳy-kheo nọ. Ty-kheo khác nói: 
“Ngươi phạm dâm nữ.” 
VỊ kia nói: “Người ây là đàn-việt của tôi. Tôi không phạm dâm với 
người ây.” 
VỊ hủy báng nghi. Đức Phật dạy: “Vì thật ngữ, chứ không vì hủy 
báng thì không phạm.” 
Nếu đối với vợ, đồng nữ, huỳnh môn, tỳ-kheo-mi, thức-xoa-ma-na, 
sa-dI-m cũng như vậy. 
5. Có tỳ-kheo [990b] ôm sa-di nhỏ, vuốt ve và hôn. Tỳ-kheo khác 
nói: “Ngươi phạm với sa-dI.” 
Vị kia nói: “Tôi không phạm. Chỉ vuốt ve và hôn thôi.” 
VỊ kia nghi, đức Phật nói: 
“Vì thật ngữ chứ không vì hủy báng, không phạm.” 
6. Có tỳ-kheo lấy dây lưng của tỳ-kheo khác. Vị kia nói: 
“Ngươi lấy trộm dây lưng của tôi.” 
Vị kia nói: “Tôi không lấy trộm, tôi lẫy với ý thân tình.” 
VỊ kia nghi. Đức Phật dạy: 
“Vì thật ngữ chứ không vì hủy báng nên không phạm.” 
7. Có tỳ-kheo dùng vô căn tăng-giả-bả-thi-sa hủy báng người khác, 
rôi nghị, đức Phật dạy: “Phạm ba-dật-đê.” 

291 


: CHƯƠNG VỊ R 
TY-NI TANG NHATT: 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại tính xá Kỳ-hoản, trong vườn của Cấp Cô Độc 
Thực, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 

“Các ngươi nên lắng nghe, khéo suy nghĩ! Nếu tỳ-kheo nào dùng 
văn cú tương tự” đê ngăn trở Pháp và Tỳ-mi, thì tỳ-kheo này sẽ 
khiên cho nhiêu người không được lợi ích, tạo ra các nghiệp khô, 
đê tiêu diệt chánh pháp. Tỳ-kheo nào tùy thuận văn cú, không trái 
Pháp và Ty-mi, thì ty-kheo này làm lợi ích nhiêu người, không 
khiên tạo ra các khô nghiệp, và chánh pháp được tôn tại lâu dài. 
“Này các tỳ-kheo, các ngươi cần phải tùy thuận văn cú, đừng thêm 
bót trái với Pháp và Tỳ-mi. Hãy học tập như vậy.” 

Đức Phật dạy như vậy. Các ty-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc 
và thọ trì. 

Đức Phật dạy : 

“Nếu tỳ-kheo nào, phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp, thì 
tỳ-kheo này sẽ khiên nhiêu người không được lợi ích, chỉ tạo ra các 
nghiệp khô đê diệt chánh pháp thôi. Tỳ-kheo nào, phi pháp nói là 
phi pháp, pháp nói là pháp, thì tỳ-kheo này sẽ lợi ích nhiêu người, 


' Tham chiếu Päli, Luật tạng, Pazivãra (Phụ tùy): Ekuttarikanaya (Tăng nhất 
pháp), Vin.v. 113ff. Thập tụng luật 4Š (tr.346att). 

? Tham chiếu 7hập fng 48 (tr.353a8): “Có tỳ-kheo, nhiều tri thức, có thế lực; 
những gì được nói mọi người đều tin dùng. Tỳ-kheo ấy ở trong pháp tỳ-ni mà 
Như Lai hiển hiện phát sinh tư tưởng lệch lạc; ở trong văn tự mà chế tác văn cú 
tương tự, làm ngăn che pháp, che lấp pháp, không tùy thuận pháp, nói điều 
không trọn nghĩa. Ty-kheo đó là người biên bỉ, hạ tiện, không ích gì cho đời, 
không có sở hành của nam tử.” 


Luật tứ phần 6 T22. 990c 


tạo ra các thiện nghiệp, khiến chánh pháp tôn tại lâu dài. Vậy, các 
Thây nên tùy theo lời dạy này: phi pháp nên nói là phi pháp, pháp 
nói là pháp. Hãy học tập như vậy.” 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc 
và thọ trì. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Nếu tỳ-kheo nào, phi tỳ-ni nói là tỳ-ni, tỳ-ni nói là phi tỳ-ni, thì Sẽ 
khiên nhiêu người không được lợi ích, và chỉ làm các nghiệp khô 
để diệt chánh pháp. Tỳ-kheo nào, phi tỳ-ni nói là phi tỳ-mi, tỳ-ni nói 
là tỳ-mi, thì sẽ lợi ích được nhiều người, không tạo ra các khổ 
nghiệp, khiến chánh pháp tôn tại lâu dài. 

“Vậy, các ngươi nên tùy theo lời dạy này: phi tỳ-mI nói là phi tỳ-m1, 
tỳ-nI nói là tỳ-ni. Hãy [990c] học như vậy.” 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc 
và thọ trì. 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo tiếp: 

“Nếu tỳ-kheo nào, phi chế lại chế, đã chế lại đoạn, thì những việc 
làm như vậy dân dân khiên cho giới bị hủy hoại,' khiên nhiêu 
người không được lợi ích, tạo ra các nghiệp khô, khiên diệt chánh 
pháp. Nêu tỳ-kheo nào, phi chê không chê, đã chê không đoạn, thì 
như vậy lân lân khiên cho giới thành tựu, lợi ích nhiêu người, 
không tạo ra các nghiệp khô, khiên chánh pháp tôn tại lâu dài. Vậy, 
các ngươi phi chê không được chê, đã chê không được đoạn, nên 
tùy theo giới luật đã chê mà học.” 

Các ty-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ trì. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Như Lai ra đời, vì thấy những 
lỗi lâm, nên băng một nghĩa mà vì các Thanh văn kiệt giới, nhiêp 


' Thập tụng 48 (tr.353a5): “Như Lai xuất thế, hiện pháp tỳ-ni không thuyết một 
lúc mà được thuyết dần dần. Như Lai xuất thế, hiện pháp tỳ-ni không bị phá một 
lần, mà bị phá dần.” 


294 


T22. 991a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


thủ Tăng. Do một nghĩa này nên Như Lai vì các Thanh văn mà kiết 
ĐIỚI.” 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tin ưa và thọ 
trì. Cho đên chánh pháp tôn tại lâu dài. Môi đoạn đều nói như vậy. 
Đức Phật bảo các tỳ-kheo tiếp: “Như Lai ra đời, bằng một nghĩa, vì 
các tỳ-kheo chê yêt-ma ha trách, nhiêp thủ Tăng. Do một nghĩa này 
nên Như Lai ra đời, vì các tỳ-kheo chê yêt-ma ha trách.” 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín ưa và thọ 
trì. Cho đên chánh pháp tôn tại lâu dài. Môi đoạn đều nói như vậy. 
Cũng vậy, yết- ma tẵn, yết- ma y chỉ, yết- ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y, yết-ma tác bắt kiến tội cử, yết-ma không sám hối, yết- 
ma không bỏ ác kiến. Kiểm xét pháp luật chế định, chế thọ y chỉ, 
chê phạm phạt, chê cử tội, chê ức niệm. chê câu thính, chê tự ngôn, 
chế ngăn a-nậu-bà- đà,' chế ngăn thuyết giới, chế ngăn tự tứ, chế 
ĐIỚI, chế thuyết ĐIỚI, chế bố- tát, chế yết- ma bố-tát, chế tự tứ, chế 
yết- ma tự tứ, chế bạch, bạch yết- ma, chế bạch nhị yết- ma, chế bạch 
tứ yêt-ma, chê phú tàng, cho bản nhật trị, cho ma-na-đỏa, cho xuât 
tội, chê bôn ba-la-di, chê mười ba tăng-già-bà-thi-sa, hai bât định, 
ba mươi ni-tát-kỳ, chín mươi ba-dật-đê, bôn ba-la-đê đê-xá-m, 
thức-xoa-ca-la-mi, bảy diệt tránh.” 

Mỗi một đoạn đều như yết-ma quở trách. 


I. MỘT PHÁP 

[991a] Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

1. Nói một lời liền thành xả giới. Nói như vầy: “Tôi xả Phật.” Nói 
một lời như vậy, liên thành xả giới.” 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc 
thọ trì. 


' A-nậu-bà-đà #J %,3#ÈƑÈ. Päli: anwvada, phi nạn, buộc tội. Trong bốn tránh sự, 
Hán dịch là giáo giới (tránh sự), PälI: anvaãdadhikarana. 


295 


Luật tứ phần 6 T22. 991a 


2. Nói, “Tôi xả Pháp,” “Tôi xả Tăng,” “Tôi xả Hòa thượng,” “Tôi 
xả đồng Hòa thượng, xả A-xà-lê, xả đồng A-xà-lê, xả các tỳ-kheo 
tịnh hạnh, xả giới, xả Tỳ-mi, xả học sự; tôi là bạch y; hãy nhớ cho 
tôi là người giữ vườn; hãy nhớ cho tôi là ưu-bà-tắc; hãy nhớ cho tôi 
là sa-di; hãy nhớ cho tôi là ngoại đạo, là đệ tử ngoại đạo; hãy nhớ 
cho tôi chăng phải là Sa-môn Thích tử '.” 

Mỗi mỗi trường hợp cũng đều như trên. 


H. HAI PHÁP 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

1. Có hai loại phạm: một là khinh; hai là trọng.” Đó là hai loại 
phạm. 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc 
thọ trì. 

2. Lại có hai sự: một là khinh mà hữu dư, hai là khinh mà được tác 
yêt-ma. 

3. Lại có hai sự: ba-la-di, tăng-già bà-thi-sa. 

4. Lại có hai sự: ba-la-di, thâu-lan-giá. 

5. Lại có hai sự: ba-la-di, ba-dật-đề. 

6. Lại có hai sự: ba-la-di, ba-la-đề đề-xá-ni. 

7. Lại có hai sự: ba-la-di, đột-kiết-]a. 


' Nguyên Hán: Sa-môn Thích tử pháp; dư chữ pháp. Tham chiếu 7hập „ng 48 
(T23n1435, tr.352c03). 

* Päli, Vin. v. 115, liệt kê khinh tội (/ahukã ãpafi), trọng tội (garukã ãpaffi) vào 
mục một pháp (ekakavaro). Sớ giải: Khinh tội, tội thuộc 5 thiên được thanh tịnh 
bằng xử trị nhẹ. Trọng tội, là tăng-pià-bà-thi-sa được thanh tịnh bằng xử trị nặng. 
Thập tụng liệt cặp khinh-trọng vào mục hai pháp. 

3 PÄli: sãvasesã ãpaứii, hữu dư tội; Sớ giải (Vin. vii. 1319): trừ các ba-la-di ra, 
còn lại là tội hữu dư. Tội này cũng được liệt trong pháp một. Bản Hán nói, hữu 
dư khinh tội, trừ tăng-già-bà-thi-sa, chỉ các tội còn lại. 


296 


T22. 991a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


§. Lại có hai sự: ba-la-di, ác thuyết. 

9. Tăng-già bà-thi-sa, cho đến ác thuyết cũng như vậy.' Thâu-lan- 
giá, cho đên ác thuyêt cũng như vậy. Ba-dật-đê, cho đên ác thuyêt 
cũng như vậy. 

Ba-la-đề đề-xá-ni, cho đến ác thuyết cũng như vậy. Đột-kiết-la, ác 
thuyêt cũng như vậy. 

Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 

10. Có hai sự thấy mà người xuất gia không nên hành: phi pháp 
thây là pháp, pháp thây là phi pháp.” 

11. Lại có hai sự thấy: tỳ-ni nói là phi tỳ-ni, phi tỳ-ni nói là tỳ-ni. 
12. Lại có hai kiến giải: phi phạm thấy là phạm, phạm thấy là phi 
phạm.” 


13. Lại có hai sự thấy: khinh thấy là trọng, trọng thấy là khinh. 

14. Lại có hai sự thấy: hữu dư thấy là vô dư, vô dư thấy là hữu dư.^ 
15. Lại có hai sự thấy: thô ác thấy là phi thô ác, phi thô ác thấy là 
thô ác.” 

ló. Lại có hai sự thấy: cựu pháp thấy là phi cựu pháp, phi cựu 
pháp thây là cựu pháp. 


' Mỗi hạng mục gồm hai sự, cú pháp như mẫu trên. 

? Thập tụng, có hai sự thấy phi pháp, và có hai sự thấy (như) pháp. 

3 PRli: ãpaf/i (tội) và anãpaffi (phi/vô tội). 

Si hập tụng, hai loại phạm: hữu tàn và vô tàn. PäÌI: szvasesa, anavasesa. SỞ giải: 
trừ ba-la-di, còn lại là hữu dư (tàn). Vô dư (tàn) là ba-la-di. 

Ÿ Thô ác và phi thô ác, PälI: đu/fhulla, aduƒfhulla, cùng với ắc cặp kể trên trong 
PalI được tách thành pháp riêng và liệt kê vào mục một pháp. Sớ giải: ẩu/£huiTa, 
thô ác tội, gồm hai tụ (ba-la-di và tăng-già-bà-thi-sa); ad„/£hui1a, phi thô ác, là 
các tội dư tàn (ba-dật-đề các thứ). 

° Cựu pháp, có lẽ PãlI: pubbãpdfii, tiền tội; Sớ giải: tội tối sơ vi phạm (p?afhamam 
ãpannaãpaffi), trái với aparapaffi, hậu tội, tội vi phạm sau khi hành biệt trụ 


297 


Luật tứ phần 6 T22. 99Ib 


L7. Lại có hai sự thấy: chế thấy là phi chế, phi chế thấy là chế. ' 


18. Lại có hai sự thấy: thuyết thấy là phi thuyết, phi thuyết thấy là 
thuyêt.” 


19. Lại có hai sự thấy: rượu thấy là chẳng phải rượu, chẳng phải 
rượu thây là rượu. 


20. Lại có hai sự thấy: âm thấy phi âm, phi âm thấy là âm. 


[991b] 21. Lại có hai sự thấy: thực thấy phi thực, phi thực thấy là 
thực." 


22. Lại có hai sự thấy: thời thấy phi thời, phi thời thấy là thời. 


' Chế #%Ì, hay quy định. Päli: paãñaứi. Päli liệt kê: paññaứri, chễ; anupafñfñaHii: 
tùy chế; appannapafñafii: bất tùy phạm chế (quy định không căn cứ theo vi 
phạm đã xảy ra); sabba/thapafññarii: biến xứ chế (quy định cho tất cả mọi trường 
hợp), padesapafñarii: nhất phần chế (quy định có giới hạn); sãdhãranapaññati, 
cộng thông chế (quy định chung cho cả hai bộ); asãhdãranapaññatri: bất cộng 
thông chế (quy định riêng cho mỗi bộ); ékzfopafñ2aứi: nhất bộ chế; 
ubhatopafññarii: lưỡng bộ chế. 

? Thuyết và phi thuyết; Päli: đesana và adesana. Trong Kinh, khi nói “thuyết, 
chỉ cho những điều được Phật thuyết (đhammma-desan). Trong Luật, nói 
“thuyết” chỉ sự thuyết tội, tức sám hối tội. Päli: desanaeaãmini-apafii, tội cần 
được thuyết, chỉ các tội nhẹ, trừ ba-la-di và tăng-g1à-bà-th1-sa. 

3 Âm, hay ẩm liệu, Pãli: pãna, chỉ các thứ được quy định dùng như là thức uống. 
Phật quy định tám thứ nước trái cây được dùng như ẩm liệu. Xem Phần II, 
chương VII “Thuốc” mục 5: “Nay có tám thứ nước mà xưa kia Tiên nhân vô dục 
thường uống. Đó là: nước lê, nước diêm-phù, nước táo chua, nước mía, nước quả 
thị, nước xá-lâu-già, nước bả-lâu-sư và nước nho.” Pali (Vin.1. 246): ambapana, 
nước quả xoài; /ambupäna, nước quả hồng đào; cocapãna, nước dừa; mocapäna, 
nước chuối; madhikapana, mật; muddikapana, nước nho; sãlikapana, nước ngô 
sen; phãrusa-kapana, không 1õ. 

“Thực $, gồm năm loại thực phẩm chính gọi là chánh thực: phạn, khứu, can 
phạn, ngư, nhục $“*$ #4 6, Ị. PälI: odana (cơm chín), kummaãsa (bánh bột, 
hay cháo chua), szw (bánh khô), maccha (cá), mamsa (thị). CẼ Căn bản 
(tr.821b24), 5 loại thực phẩm bồ-thiện-ni ïl ## #4: cơm, đậu mạch, lương khô, 
thịt, bánh 2⁄4 2- # ®⁄ ‡# IR ®Ý. 


298 


T22. 99Ib Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


23. Lại có hai sự thấy: tịnh thấy không tịnh, không tịnh thấy là 
tịnh. 


24. Lại có hai sự thấy: trọng thấy phi trọng, phi trọng thấy là trọng. 
25. Lại có hai kiến giải: nạn thấy phi nạn, phi nạn thấy là nạn. 

26. Lại có hai sự thấy: không có trùng thấy là có trùng, có trùng 
thây là không trùng. 

27. Lại có hai sự thấy: phá thấy là không phá, không phá thấy là 
phá." 

28. Lại có hai sự thấy: chủng thấy là phi chủng, phi chủng thấy là 
chủng.” 

29. Lại có hai sự thấy: nghĩa đã giải' thấy là nghĩa chưa giải, nghĩa 
chưa giải thây là nghĩa đã giải. 


' Thời, ngôn ngữ của Luật, chỉ thời gian cho phép sử dụng. Thời y (Päli: &Ziz- 
cñara), y mà tỳ-kheo nhận được trong tháng hậu ca-đề, hay trong thời gian y ca- 
thi-na chưa xả. Thời thực, thời gian được phép ăn các loại chánh thực từ mặt trời 
mọc, cho đến giữa trưa. Thời dược, chỉ các loại chánh thực được dùng như 
thuốc. Trái lại là các thứ phi thời. Mỗi thứ được dùng theo quy định riêng. Phi 
thời hành, tỳ-kheo vào xóm từ sau giữa trưa cho đến sáng hôm sau. 

? Tịnh ‡#, theo nghĩa kinh, là sự thanh tịnh; PalI: suđdh7 hay visuddhi. Tịnh dùng 
trong nghĩa Luật, chỉ sự hay vật được dùng đúng cách. Pali: có hai hạng người 
như &appa. 

Ỷ Nạn, chỉ các tai họa bất ngờ. Tám nạn sự được phép thuyết giới tóm lược: vua, 
giặc cướp, lửa, nước, bệnh, nhân, phi nhân, ác trùng. Ngoài ra, các trường hợp 
khác còn thêm mạng nạn và phạm hạnh nạn. PälI: rđ7an/arãyo (vương nạn), 
coranfarayo (tặc nạn), agyamfarayo (nạn lửa), dakamarayo (nạn nước), 
manuss-antarayo (nạn loài người), amanussanfarayo (nạn loài phi nhân), 
vãjanfaräyo (nạn mãnh thú), sarisapanaräyo (nạn rắn độc), jvanfarãyo (nguy 
hiểm sinh mạng), bzahrmacariyanfaräyo (nguy hiểm phạm hạnh). 

* Phá. Có hai nghĩa: vỡ đôi, chỉ sự phá Tăng (Päli: szäghabheda); và huỷ hoại, 
chỉ phá giới (savi»afi), phá kiến (đifhiviparii), phá oai nghĩ (Päli: đcãraviparfi) 
và phá chánh mạng (PälI: 4javipaffi.) 

” Chủng ##. Chưa rõ dùng theo nghĩa nào. 


299 


Luật tứ phần 6 T22. 99Ib 


30. Lại có hai sự thấy: khả thân thấy phi thân, phi thân thấy là khả 
thân.? 


31. Lại có hai sự thấy: SỢ thấy là không sợ, không sợ thấy là sợ.” 
32. Lại có hai sự thấy: đạo thấy là phi đạo, phi đạo thấy là đạo * 


33. Lại có hai sự thấy: khả hành thấy phi hành, phi hành thấy là khả 
hành. 


34. Lại có hai sự thấy: xuất ly thấy không xuất ly, không xuất ly 
thây là xuât ly. 


35. Lại có hai sự thấy: khí (vất bỏ) thấy là không khí, không khí 
thây là khí.” 

36. Lại có hai sự thấy: thấy thế gian thường, thấy thế gian vô 
thường. 

37. Lại có hai sự thấy: thấy thế giới có biên tế, thấy thế giới không 
biên tê. 

38. Lại có hai sự thấy: thân tức là mạng, thân khác mạng khác. 

39. Lại có hai sự thấy: Như Lai có diệt độ, Như Lai không diệt độ.” 


40. Lại có hai sự thấy: Như Lai vừa có vừa không diệt độ, Như Lai 
chăng phải có chăng phải không diệt độ. 


' Dĩ giải nghĩa E,## ấ, hay nói liễu nghĩa, chỉ điều đã được thuyết minh ý nghĩa 
rốt ráo. Päli: nữa#tha. 

? Thân ð# khả thân *T ðf, chỉ những chỗ đáng thân cận, không đáng thân cận. 

3 Bố †; sợ hãi, chỉ những chỗ mắt an ninh, thường có bọn cướp ân núp. Tỳ-kheo 
không được lai vãng chỗ đó. Päli: bhaya, hay sappafibhaya. 

* Đạo iŠ (Päli: magga), theo nghĩa Kinh, chỉ chánh đạo, con đường tu tập. Phi 
đạo 3È‡ắ (PAli: amagga) chỉ tà đạo. Trong Luật, đạo, chỉ hai đường đại và tiểu 
tiện (Päli: pzsszvamagga, tiêu tiện đạo; vaccamagga, đại tiện đạo). Phi đạo, 
những chỗ khác. 

Ÿ Thập tụng, có hai loại khí (xả): khí (xả) do tự mình làm; khí (xả) do Tăng hoà 
hiệp như pháp tác pháp. Tức một loại không cần Tăng yết-ma, và một loại do 
Tăng yết-ma. 

® Pạli: oi tathaãgato param maranam, Như Lai tồn tại sau khi chết? 


300 


T22. 99Ib Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


Trong Phật pháp có hai sự thấy như vậy, người xuất gia không 
được hành, nêu hành thì sẽ như pháp trị. 


Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ 
trì. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


41. Có hai loại tỳ-ni: hữu phạm tỳ-nmi,ˆ hữu tránh tỳ-n1.` 

42. Lại có hai loại tỳ-ni: phạm tỳ-ni, kết sử tỳ-ni.! 

43. Lại có hai loại tỳ-ni: tỳ-kheo tỳ-mI, tỳ-kheo-nI tỳ-m. 

44. Lại có hai loại tỳ-ni: phương tỳ-ni, biến tỳ-ni.° 

Đây là hai loại tỷ-m. 

Phật nói như vậy. Các ty-kheo sau khi nghe, hoan hý tín lạc và thọ 
trì. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


45. Có hai hạng người sống không an lạc: một là ưa sân, hai là ôm 
lòng oán.” 


' Từ hai pháp: thế gian thường và vô thường, nêu 14 vấn đề không được Phật trả 
lời, gọi là 14 vô ký vấn. Xem Trng A-hàm 60 (kinh 221. Tiễn dụ, tr.84a21), 
Pali, M. 63. Cũla-Maluñkya). 

? So sánh Päli: sãvaj/apafññaứi, hữu tội (=phạm chế). Sớ giải: sãvajjapaññafiri 
lokavajjä, hữu tội chế, chỉ các tội (quy định) theo thế gian. Tức những điều luật 
Phật chế tùy theo quan điểm đạo đức của thế gian. 

* Hữu tránh tỳ-ni, chỉ những điều luật được quy định do các tranh chấp khởi lên 
giữa các tỳ-kheo. 

* Tham chiếu 7ï hập tụng: tham dục tỳ-n1, sự điều phục tham dục; sân nhuế tỳ-n1, 
sự điều phục sân nhuế. 

” Phương tỳ-ni 2 ##, chỉ địa phương tức bộ phận; đây chỉ sự điều phục một 
phần. Biến tỳ-ni ¿ở ##,, điều phục phố biến hay toàn diện. So sánh Päli dẫn 
trên: padesapafñarii, nhất phần chế, và sabbafthapafññafri: biễn xứ chế. Thập 
tụng: biến tỳ-ni và bất biến tỳ-ni. 

° Sân và bất hỉ (bất mãn) là hai yếu tố thường khiến tỳ-kheo phạm tội. Xem tăng- 
già-bà-thi-sa § & 9, của tỳ-kheo, và các ba-dật-đề của tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni. 
Pall: đoso appafiio. 


301 


Luật tứ phần 6 T22. 991c 


46. Lại có hai pháp: một là cấp tánh, hai là khó xả. 

47. Lại có hai pháp: một là xan, hai là tật đó. 

48. Lại có hai pháp: một là khi trá, hai là siêm khúc. 

49. Lại có hai pháp: một là tự cao, hai là ưa tranh cãi. 

50. Lại có hai pháp: một là ưa trang sức, hai là phóng dật. 

51. Lại có hai pháp: một là mạn, hai là tăng thượng mạn. 

52. Lại [991e| có hai pháp: một là tham, hai là nhuế. 

53. Lại có hai pháp: một là khen mình, hai là chê người. 

54. Lại có hai pháp: một là tà kiến, hai là biên kiến. 

55. Lại có hai pháp: một là khó dạy, hai là không nhận giáo huấn. 
Hai hạng người như vậy sống không an lạc. 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

56. Tỳ-kheo hữu học, tâm chưa đạt đến vô học, thường cầu tu tập 
tăng tấn thắng pháp, có hai pháp được nhiều lợi ích, khiến đắc điều 
chưa đắc, nhập chỗ chưa nhập, chứng pháp chưa chứng. 

Hai pháp đó là: khéo (biết) phạm,” khéo hay trừ phạm. Người học 
như vậy, tâm chưa đạt đên vô học, thường câu tu tập tăng tần thăng 
pháp, có hai pháp được nhiêu lợi ích, khiên đăc điêu chưa đặc, 
nhập chỗ chưa nhập, chứng pháp chưa chứng. Cho nên các ngươi 
hãy siêng năng tu tập học pháp như vậy. Phật nói như vậy. Các tỳ- 
kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ trì. 

57. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: Có tỳ-kheo tâm chưa đạt đến vô học, 
thường cầu tu tập đăng tấn thắng pháp, có hai pháp được nhiều lợi 
ích, khiến đắc điều chưa đắc, nhập chỗ chưa nhập, chứng pháp 
chưa chứng. 


' Xem tỳ-kheo, tăng-già-bà-thi-sa 13: Xiển-nặc “ác tánh bất thọ nhân ngữ,” 
ngoan cô, khó dạy bảo, không nhận lời chỉ dạy. 
* Hán: thiện phạm -šÊ©36.. Thập f„ng: có hai thiện, biết phạm và biết hói lỗi. 


302 


T22. 992a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


Hai pháp đó là: nơi những gì đáng nhàm chán thì sanh nhàm chán; 
nhàm chán rôi chánh ức niệm đoạn trừ. Người học như vậy tâm 
chưa đạt đên vô học, thường câu tu tập tăng tân thăng pháp, có hai 
pháp được nhiêu lợi ích, khiên đấc điêu chưa đăc, nhập chỗ chưa 
nhập, chứng pháp chưa chứng. Cho nên các ngươi, đôi với cái đáng 
nhàm chán thì sanh nhàm chán; nhàm chán rôi chánh ức niệm đoạn 
trừ. 
Đức Phật nói kệ: 

Người sáng, tâm nhàm chán, 

Nơi những gì đáng chán. 

Vô úy không sợ sột,, 

Người hay đoạn, đặc thánh. 

1)-kheo chánh niệm đoạn, 

Đặng vô thượng chánh đạo. 

Không hề có thôi chuyên, 

Được trụ nơi Niêt-bản. 
Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ 
trì. 
Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 
58. Phá giới đọa trong hai đường: địa ngục và súc sanh; trì giới 
sanh hai đường: nhân và thiên. 
59. Tạo ác nghiệp trong chỗ khuất kín, sanh đọa trong hai đường 
địa ngục và súc sanh. Tạo thiện nghiệp trong chỗ khuât kín, đặng 
sanh nơi hai đường thiên và nhân. ' 
60. Tà kiến sanh hai đường địa ngục [992a1] và súc sanh. Chánh 
kiên sanh hai đường thiên và nhân. 
61. Thánh đệ tử Phật tôn quý giữa trời người, có hai pháp không 
được giải thoát: một là phạm giới, hai là không thây phạm. ' 


' Thập tụng: người vô trí phú tàng có hai quả, địa ngục và ngạ quỷ. Người trí 
không phú tàng có hai quả, người và trời. 


303 


Luật tứ phần 6 T22. 992a 


@. Có hai pháp tự mình được giải thoát: một là không phạm, hai là 
thây phạm. 

63. Có hai pháp không được giải thoát: một là phạm mà không thấy 
tội, hai là thây phạm mà không như pháp sám hôi. 

64. Có hai pháp tự mình được giải thoát: một là thấy phạm tội, hai 
là phạm mà có thê như pháp sám hôi. 

65. Có hai pháp không được giải thoát: một là thấy tội mà không 
như pháp sám hôi, hai là như pháp sám hôi mà người kia không 
nhận. 

66. Có hai pháp tự mình được giải thoát: một là thấy tội mà có thể 
như pháp sám hôi, hai là như pháp sám hôi mà người kia có thê 
như pháp thọ. 

67. Trói buộc, không trói buộc cũng như vậy. 

68. Có hai thứ thanh tịnh: một là không phạm, hai là sám hồi.? 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín ưa và thọ 
trì. 

Đức Phật dạy các tỳ-kheo tiếp: 

69. Có hai loại người hủy báng Như Lai: một là không tín lạc lại 
oán ghét, hai là tín lạc nhưng không hiệu thọ trì. 

“Cho nên, nay Ta bảo các ngươi, đề cho biết ý nghĩa này: hủy báng 
Như Lai thì mắc đại trọng tội. Nêu hủy báng tât cả chư thiên và 
người trong đời, hoặc Ma, Phạm vương, sa-môn, bà-la-môn, tội đó 
còn nhẹ. Hủy báng Như Lai, tội kia rât nặng.” 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín ưa và thọ 
trì. 


SY/ hập tụng: “Phật nói, không tín thọ những điều Ta dạy, phú tàng. Những ai phú 
tàng, không thể thoát ly sanh lão bệnh tử khô. Tín thọ những điều Ta dạy, không 
phú tàng. Những ai không phú tàng, được thoát ly sanh lão bệnh tử khổ.” 

? Thập tụng: có hai thứ thanh tịnh, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 


304 


T22. 992b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 
70. Lại có hai loại' hủy báng Như Lai: một là phi pháp nói là pháp, 
hai là pháp nói phi pháp. 

71. Có hai loại không hủy báng Như Lai: một là phi pháp nói phi 
pháp, hai là pháp nói pháp. 

72. Có hai loại hủy báng Như Lai: một là phi tỳ-mI nói tỳ-mI, hai là 
tỳ-nI nói phi tỳ-m. 

73. Có hai loại không hủy báng Như Lai: một là phi tỳ-n1 nói là phi 
tỳ-nI, hai là tỳ-nI nói tỳ-m. 

74. Có hai loại hủy báng Như Lai: một là phi chế nói là chế, hai đã 
chê mà đoạn. 

75. Có hai loại không hủy báng Như Lai: một là phi chế nói phi 
chê, hai là chê mà không đoạn. 

76. Có hai pháp” hủy báng Như Lai: một là phi pháp nói pháp, hai 
là pháp nói phi pháp. 

77. Có hai pháp không hủy báng Như Lai: một là phi pháp nói phi 
pháp, hai là pháp nói pháp. 

78. Cho đến thuyết nói phi thuyết cũng như vậy. 

79. Hai xứ, hai sự, hai kiến cũng như vậy. 

80. Lại có hai pháp không thọ nhận thiện giáo của Như Lai cũng 
như vậy. 

S1. Lại có hai pháp trái nghịch Như Lai cũng như vậy. 

82. Lại có hai pháp kiên trì và tranh thuyết cùng Như Lai [992b] 
cũng như vậy. 

83. Lại có hai pháp không phụng thờ Như Lai cũng như vậy. 

84. Lại có hai pháp không gặp Như Lai cũng như vậy. 


' Chỉ hai hạng người. 
? Ở trước, 2 & 3, chỉ hai hạng người. Đây chỉ hai pháp. 


305 


Luật tứ phần 6 T22. 992b 


85. Lại có hai pháp thô lỗ, không có từ tâm đối với Như Lai cũng 
như vậy. 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ 
trì. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

S6. “Có hai chúng, một là chúng pháp ngữ, hai là chúng phi pháp 
ngữ. 

Thế nào là chúng phi pháp ngữ? Trong chúng không dẫn Pháp Tỳ- 
ni, không đem lời Phật dạy để nói. Sống với nhau mà không dạy 
điều nên dạy. Sống với nhau mà không chấm dứt điều nên chấm 
dứt. Đó gọi là phi pháp ngữ chúng. 

Thế nào gọi là chúng pháp ngữ? Trong chúng dùng Pháp Tỳ-mi, nói 
theo lời Phật dạy, dạy nhau điêu nên dạy, chầm dứt điêu nên châm 
dứt. Đó gọi là pháp ngữ chúng. 

Trong hai chúng này, chúng pháp ngữ được Ta khen ngợi là tôn 
quý.” 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ 
trì. 

87. Lại có hai chúng, chúng như pháp và chúng không như pháp. 
Thế nào là chúng không như pháp? Trong chúng, người phi pháp 
có thê lực, người như pháp không có thê lực; người phi pháp có 
bạn bè, người như pháp không có bạn bẻ. Yết-ma phi pháp, không 
tác yết-ma như pháp; tác yết-ma phi tỳ-ni, không tác yết-ma như tỳ- 
ni; phụng hành phi pháp, không hành như pháp. Đó gọi là phi pháp 
chúng. 

Thế nào là chúng như pháp? Trong chúng, người như pháp có thế 
lực, người phi pháp không có thê lực; người như pháp có bạn bè, 
người không như pháp không có bạn bè. Tác yêt-ma như pháp, 
không tác yêt-ma phi pháp; tác yêt-ma như tỳ-nI, không tác yêt-ma 
phi tỳ-n1I; phụng hành như pháp, diệt trừ phi pháp. Đó gọi là chúng 
như pháp. 


306 


T22. 992c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


Trong hai chúng này, chúng như pháp được Ta khen ngợi là tôn 
quý. 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ 
trì. 

88. Có hai chúng; chúng bằng nhau, chúng không bằng nhau' cũng 
như vậy. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

89. “Nếu pháp luật của nước, quyền lực của vua yêu thì bọn giặc xí 
thạnh. Bây giờ, pháp vương” ra vào không được an lạc. Các tiêu 
vương của những nước ven biên cương không thuận theo giáo lệnh. 
Nhân dân ở trong, nước cũng không ra vào an lạc, sanh nghiệp bị 
phê bỏ, ưu khô, tôn giảm, không được lợi ích. Cũng vậy, ty-kheo 
phi pháp có thê lực thì tỳ-kheo như pháp không có thê lực. Tỳ-kheo 
như pháp không được an lạc, hoặc ở trong chúng, hoặc ở chỗ trông 
vắng, cũng không được nói. Khi ấy yết-ma phi pháp được thực 
hiện; [992c] yết-ma như pháp không được thực hiện; tác yết-ma phi 
Tỳ-ni, mà không tác yết-ma như tỳ-ni, phi pháp được hành, mà như 
pháp không được thi hành. Chúng không cân hành tinh tấn để đắc 
điều chưa đắc, nhập chỗ chưa nhập, chứng pháp chưa chứng. Như 
vậy, khiên cho chư thiên, nhân dân không được lợi ích, thọ khô lâu 
đài.” 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ 
trì. 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

90. “Nếu pháp luật của nước, quyền lực của vua mạnh thì sức giặc 
yêu. Hoặc tất cả đều đến quy phục, hoặc chúng chạy trốn. Bấy giờ, 
vị pháp vương ra vào an lạc, không có buồn lo. Tiểu vương các 


' Đẳng chúng và bất đẳng chúng. 
: Pháp vương, chỉ vị vua cai trị bằng luật pháp, đạo đức, không dùng vũ lực trấn 
áp. 


307 


Luật tứ phần 6 T22. 993a 


nước ven biên thuận tùng giáo lệnh. Nhân dân trong nước cũng 
được an lạc, sinh nghiệp tự do, không có các ưu khổ, được nhiều 
lợi ích, không có tổn giảm. Cũng vậy, tỳ-kheo như pháp đặng thế 
lực, tỳ-kheo phi pháp không thế lực. Tỳ-kheo phi pháp đến chỗ tỳ- 
kheo như pháp phải tùy thuận theo giáo lệnh, không dám trái 
nghịch, hoặc sẽ bỏ trốn, không làm các điều ác. Khi _ây, tỷ-kheo 
như pháp an ôn đặng vui. Nếu ở trong chúng hoặc ở chỗ trồng vắng 
đều được nói. Tác yết-ma như pháp, không tác yết-ma phi pháp; tác 
yết-ma như tỳ-ni, không tác yết-ma phi tỳ-ni, như pháp được phụng 
hành, phi pháp không được áp dụng. Siêng năng tinh tấn tu hành, 
để đắc điều chưa đắc, nhập chỗ chưa nhập, chứng pháp chưa 
chứng, khiến cho chư thiên nhân dân được đại lợi ích.” 

Phật nói như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc và thọ 
trì. 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói với các tỳ-kheo: 

91. “Thưa các Trưởng lão, khi có việc đấu tranh mà tỳ-kheo cử tội 
người vả tỳ-kheo có tội không tự quán sát; nên biết, tránh sự này lại 
tăng trưởng, không được diệt trừ như pháp, như Tỳ-ni, khiến các 
tỳ-kheo không được an lạc. Nếu tỳ-kheo cùng tranh cãi, tỳ-kheo cử 
tội người vả tỳ-kheo có tội, mỗi người đều tự quan sát lỗi lầm, thì 
việc tranh cãi này không tăng trưởng sâu rộng mà được như pháp, 
như tỳ-ni trừ diệt, các tỳ-kheo được sống an lạc. 

“Này các tỳ-kheo, thế nào là tự quán sát lỗi lầm? Tỳ-kheo có tội 
nghĩ: “Ta đã phạm việc như vậy. Vị kia thấy ta phạm điều sai quấy. 
Nếu ta không phạm thì vị kia không thấy được ta phạm điều sai 
quấy. Vì ta phạm cho nên vị kia thây ta phạm. Nay ta nên tự hồi 
lỗi, khiến vị kia không dùng ác ngữ đề quở trách ta. Nếu ta làm như 
vậy, khiến thiện pháp tăng trưởng. Đó gọi là tỳ-kheo có thể tự 
quán sát lỗi của mình. 

“Thế nào [993a1[| là tỳ-kheo cử tội người, tự quán sát lỗi kia? Vị 
kia nghĩ: “Tỳ-kheo kia phạm điều sai quấy, khiến ta thấy được. Nếu 
tỳ-kheo kia không phạm điều sai quấy thì ta không thấy. Do tỳ- 


308 


T22. 993a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


kheo kia phạm điều sai quấy, khiến ta thấy được; nếu vị ấy có thể 
chí thành sám hôi thì không khiên cho ta phải dùng ác ngôn. Như 
vậy khiên cho thiện pháp tăng trưởng.` Tỳ-kheo cử tội người tự 
quán sát lỗi kia là vậy. 

“Nếu tỳ-kheo có tránh sự, tỳ-kheo cử tội người và tỳ-kheo có tội, 
có thê tự quán sát lôi kia như vậy, thì lỗi lâm này không tăng 
trưởng, được châm dứt như pháp, như tỷ-mi, như lời Phật dạy, các 
tỳ-kheo được sông an lạc.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói như vậy. Các tỳ-kheo nghe rồi hoan hỷ, tín 
lạc thọ trì. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

92. Có hai loại si:' một là phạm tội, hai là phạm mà không thấy. 
Đó là hai loại s1. 

93. Lại có hai loại trí: một là không phạm tội, hai là phạm tội 
nhưng thây. Đó là hai loại trí. 

94. Lại có hai loại si: một là phạm tội mà không thấy, hai là thấy 
phạm tội mà không như pháp sám hôi. Đó là hai loại sĩ. 

sộ, Lại có hai loại trí: một là thấy phạm tội, hai là thấy tội mà có 
thê như pháp sám hôi. Đó là hai loại trí. 

96. Lại có hai loại si: một là thấy tội không như pháp sám hối, hai 
là như pháp sám hôi mà vị kia không thọ nhận. 

nmc Lại có hai loại trí: một là thấy tội sám hồi như pháp, hai là sám 
hôi như pháp được vị kia thọ nhận. Đó là hai loại trí. 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo nghe rồi hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 
Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


' PRli: due puggalã bãlã, có hai loại người ngu. 

? “Không thấy” được hiểu là “không tự mình thừa nhận.” Trong trường hợp 
ngoan có, Tăng tác yết-ma xả trí (yết-ma bắt kiến tội cử, xem cht. 41, Phần II, 
chương XI). 


309 


Luật tứ phần 6 T22. 993b 
98. Vì các tỳ-kheo có lỗi lầm nên đức Thế Tôn chế pháp đoạn tránh 
với hai nghĩa': một là người khó điêu phục khiên được điêu phục; 
hai là người biệt hô thẹn được an lạc. 

Vì hai nghĩa này nên đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo chế pháp đoạn 
tránh. Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo nghe rôi hoan hỷ, tín lạc 
thọ trì. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

99. Tỳ-kheo cử tội người, muốn cử tội người nên tu hai pháp: một 
là chân thật, hai là không sân. Nên tu hai pháp như vậy. 


100. Tỳ-kheo bị cử cũng nên tu hai pháp như vậy: một chân thật, 
hai không sân. 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo nghe rồi hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 
Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

101. “Iỳ-kheo có hai pháp làm cho chánh pháp tiêu diệt nhanh 
chóng: phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp; cho đên thuyêt, 
phi thuyêt” cũng vậy.”” 

[993b| Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

102. Lại có hai pháp không thể sanh thiện pháp: /ờ pháp và phi 
pháp, cho đến thuyêệt và phi thuyêt cũng như vậy. 

Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

103. Lại có hai pháp tỳ-kheo tự phá hoại, được liệt vào hạng phạm 
tội, bị người có trí chê trách, thọ nhiêu tội báo: ứ> pháp và phi pháp, 
cho đến thuyêt và phi thuyêt cũng như vậy. 

Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

104. Lại có hai pháp tỳ-kheo đọa vào địa ngục như tên bắn: £ừ pháp 


' Đoạn tránh pháp Šƒ?#›%*, tức các pháp diệt tránh. 

? Thuyết và bất thuyết ởšZ£ 3 tức thuyết và phi thuyết: những điều được Phật 
nói, và những điều không phải do Phật nói. 

3 Thập tụng: hai pháp khiến pháp tiêu diệt, biến mất, chìm mất: tỳ-kheo nghỉ 
pháp, nghi tỳ-n1. Lại có hai pháp khác: tỳ-kheo dạy người phi pháp, phi ty-n1. 


310 


T22. 993b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


và phi pháp, cho đến thuyết và phi thuyết cũng như vậy. 

Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. Bấy giờ, đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: 

105. Có hai pháp khiến chánh pháp tồn tại lâu đài: phi pháp nói phi 
pháp, pháp nói là pháp, cho đên thuyết, phi thuyêt cũng như vậy. 
Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

106. Lại có hai pháp, tỳ-kheo có thể sanh các pháp thiện: phi pháp 
nói phi pháp, pháp nói là pháp, cho đên thuyết, phi thuyêt cũng như 
vậy. Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

107. Lại có hai pháp, ty-kheo không tự phá hoại, không phạm tội, 
không bị người trí quở trách, thọ phước vô lượng: phi pháp nói phi 
pháp, pháp nói là pháp, cho đên thuyêt, phi thuyêt cũng như vậy. 
Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

108. Lại có hai pháp, ty-kheo tự mình đặng sanh thiên nhanh như 
tên băn: phi pháp nói phi pháp, pháp nói là pháp, cho đền thuyết, 
phi thuyêt cũng như vậy. 

Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

109. Tỳ-kheo có hai pháp đáng bị cử tội: phi pháp nói là pháp, pháp 
nói là phi pháp cho đên nói, không nói cũng như vậy. 

Đáng bị tác ức niệm, tác tự ngôn, tác ngăn a-nậu-bà-đà, ngăn thuyết 
giới, ngăn tự tứ cũng như vậy. 

Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 


110. Lại có hai pháp tỳ-kheo bị cử tội như pháp': phi pháp nói là 
pháp, pháp nói là phi pháp, cho đến thuyết, phi thuyết cũng như 
vậy. Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 


Tác ức niệm, tác tự ngôn, tác ngăn a-nậu-bả-đà, ngăn thuyết ĐIỚI, 
ngăn tự tứ cũng như vậy. 
' Đề bản: như pháp cử 3e¿x##. TNM: bắt như pháp ưng cử +3e¿x/š# 


311 


Luật tứ phần 6 T22. 993c 


111. Lại có hai pháp tỳ-kheo đáng bị trao cho yết-ma ha trách: phi 
pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp, cho đến thuyêt và phi thuyêt 
cũng như vậy. Hai xứ, hai sự, hai phạm cũng như vậy. 

Yết-ma tân', yết-ma y chỉ, yết-ma ngăn không cho đến [993e] nhà 
bạch y, yêt-ma cử cũng như vậy. 

Hai xứ, hai sự, hai kiến cũng như vậy. 

112. Có hai pháp tăng trưởng hữu lậu: không hồ thẹn với điều đáng 
hô thẹn, hô thẹn với điêu không đáng hô thẹn. Có hai pháp này thì 
tăng trưởng hữu lậu.” 

113. Có hai pháp không tăng trưởng hữu lậu: hồ thẹn với điều đáng 
hô thẹn, không hô thẹn với điêu không đáng hô thẹn. 

114. Lại có hai pháp tăng trưởng hữu lậu: bắt tịnh thấy là tịnh, tịnh 
thây là bât tịnh.” Có hai pháp như vậy thì tăng trưởng hữu lậu. 

115. Lại có hai pháp không tăng trưởng hữu lậu: không tịnh thấy là 
không tịnh, tịnh thây là tịnh. Có hai pháp như vậy thì không tăng 
trưởng hữu lậu. 

116. Lại có hai pháp tăng trưởng hữu lậu: không phạm thấy là 
phạm, phạm thây là không phạm. Có hai pháp như vậy thì tăng 
trưởng hữu lậu. 

117. Lại có hai pháp không tăng trưởng hữu lậu: không phạm thấy 
không phạm, phạm thây là phạm. Có hai pháp như vậy thì không 
tăng trưởng hữu lậu. 


' Tẫn yết-ma 335 8; yết-ma khu xuất, đuổi khỏi trú xứ hiện tại. Xem ty-kheo, 
tăng-giả-bà-thi-sa 12 (ô tha g1a). 

* Tham chiếu Päli: có hai loại người tăng trưởng các lậu, 1. không nghỉ hối điều 
đáng nghỉ hối (na kukkuccäyitabbam kukkucäyai), 2. nghỉ hối điều không đáng 
nghỉ hồi. 

3 Tịnh, đây có nghĩa là “hợp thức”, tức đúng theo điều luật đã quy định. Tham 
chiếu Päli: akappi;e kappasaññï, nơi điều không hợp thức (tịnh) cho là thức. 


312 


T22. 993c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


118. Lại có hai pháp tăng trưởng hữu lậu: nặng thấy là nhẹ, nhẹ 
thây là nặng. Có hai pháp như vậy thì tăng trưởng hữu lậu. 

119. Lại có hai pháp không tăng trưởng hữu lậu: nhẹ thấy là nhẹ, 
nặng thây là nặng. Có hai pháp như vậy thì không tăng trưởng hữu 
lậu. 

120. Lại có hai pháp tăng trưởng hữu lậu: vô dư thấy là hữu dư, 
hữu dư thây là vô dư. Có hai pháp như vậy thì tăng trưởng hữu lậu. 

121. Lại có hai pháp không tăng trưởng hữu lậu: vô dư thấy là vô 
dư, hữu dư thây là hữu dư. Có hai pháp như vậy thì không tăng 
trưởng hữu lậu. 

122. Lại có hai pháp tăng trưởng hữu lậu: phi pháp thấy là pháp, 
pháp thây là phi pháp. Có hai pháp như vậy thì tăng trưởng hữu lậu. 
123. Lại có hai pháp không tăng trưởng hữu lậu: phi pháp thấy là 
phi pháp, pháp thây là pháp. Có hai pháp như vậy thì không tăng 
trưởng hữu lậu. 

124. Lại có hai pháp tăng trưởng hữu lậu: phi chế lại chế,' đã chế 
lại đoạn. Có hai pháp như vậy thì tăng trưởng hữu lậu. 

125. Lại có hai pháp không tăng trưởng hữu lậu: phi chế không 
chê, đã chê thì không đoạn. Có hai pháp như vậy thì không tăng 
trưởng hữu lậu. 

126. Có hai lời thành xả giới: “Tôi xả Phật, xả Pháp,” cho đến “Tôi 
không phải là sa-môn Thích tử, như trên.” 

127. Đức Như Lai ra đời, thấy các lỗi lầm nên vì các t-kheo chế 
giới với hai nghĩa: một là nhiệp thủ Tăng, hai là khiên cho Tăng 
hoan hỷ." 


' Quy định điều mà Phật đã không quy định. 

? Xem mục một pháp: một lời thành xả giới. 

* Hai trong 10 mục đích Phật quy định giới (mười cú nghĩa). Xem Phần I, 
chương I, Ba-la-di I; Việt, quyền 1, tr. 26. 


313 


Luật tứ phần 6 T22. 994a 


128. Lại có hai pháp: một là khiến người không tin sẽ tin, hai là 
khiên người đã tin thì tin tăng trưởng. 

129. Lại có hai pháp: một là người khó điều phục được điều phục, 
hai là tỳ-kheo biệt tàm quý được sông an lạc. 

130. Lại có hai pháp: một là khiến chánh [994a1] pháp tồn tại lâu 
đải, hai là nhiệp thủ tỳ-n1. 

131. Lại có hai pháp: một là đoạn trừ oán đời hiện tại, hai là đoạn 
oán đời vỊ lai. 

132. Lại có hai pháp: một là diệt hữu lậu hiện tại, hai là diệt hữu 
lậu vị la1. 

133. Lại có hai pháp: một là đoạn khủng bó hiện tại, hai là trừ 
khủng bô vị lai. 

134. Lại có hai pháp: một là đoạn trọng tội hiện tại, hai là đoạn 
trọng tội vị lai. 

135. Lại có hai pháp: một là đoạn bất thiện pháp hiện tại, hai là 
đoạn bât thiện pháp vị lai. Vì hai nghĩa này, đức Thê Tôn vì các tỳ- 
kheo chê giới. 

136. Lại có hai pháp, vì hai pháp nên đức Thế Tôn chế yết-ma ha 
trách:' một là nhiêp thủ đôi với Tăng, hai là khiên cho Tăng hoan 
hỷ, cho đên đoạn bât tịnh pháp hiện tại, bât thiện pháp vị lai cũng 
như trên. 

Như vậy mỗi một câu cho đến bảy diệt tránh, như pháp yết-ma ha 
trách. 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc 
thọ trì.” 


' Thập tụng: Có hai sự, Phật quy định các yết-ma khổ thiết (yết-ma y chỉ, yết-ma 
khu xuất, yết-ma hạ ý... ma-na-đỏa, bản nhật trị, xuất tội), l. khiến kẻ xấu không 
đắc lực; 2. người thanh tịnh đắc lực. Đoạn sau, có hai sự, như trên, 1. khiến đời 
này thanh tịnh trì giới; 2. đời sau an lạc phạm hạnh lâu dài. 

? Bản Hán, hết quyền 57. 


314 


T22. 994b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


II. BA PHÁP 

1. Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

Có ba yế¡-ma nhiếp tất cả yết-ma. Ba yết-ma ấy là: bạch yết-ma,! 
bạch nhị yêt-ma, bạch tứ yêt-ma. Đó là ba pháp yêt-ma nhiệp tât cả 
các yêt-ma. 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo nghe rồi hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 
2. Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, bảo các tỳ-kheo: 

Có ba trường hợp trao ức niệm tỳ-ni phi pháp. Ba phi pháp ấy là: 

a. Hoặc có tỳ-kheo phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-già-bà- 
thi-sa, hay thâu-lan-giá. Các ty-kheo nói là phạm ba-la-di, hoặc 
tăng-già-bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá, và hỏi: “Ngươi có nhớ phạm 
ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá không?” VỊ kia nói: “Căn 
bốn không thây.” Này các Trưởng lão, tôi không nhớ có phạm ba- 
la-di, tăng-già-bà-thi-sa, [994b|[ thâu-lan-giá. Đừng nạn vân tôi 
mãi.” Các tỳ-kheo cứ nạn vân không thôi, nên vị đó đên Tăng xin 
ức niệm tỳ-ni. Nêu Tăng cho vị đó ức niệm tỳ-ni, thì đó là trao ức 
niệm tỳ-mI phi pháp. 

b. Hoặc có tỳ-kheo phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-già-bả- 
thi-sa, hay thâu-lan-giá. Các ty-kheo nói là phạm ba-la-di, hoặc 
tăng-già-bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá, bèn hỏi: “Ngươi có nhớ phạm 
ba-la-di, tăng-già-bả-thi-sa, thâu-lan-giá không?” VỊ kia nói: “Căn 
bản không thây. Thưa các Trưởng lão, tôi không nhớ có phạm 
trọng tội như vậy. Tôi phạm tiêu tội. Tôi sẽ sám hôi thanh tịnh. Các 
Trưởng lão đừng nạn vân tôi mãi.” Vì các tỳ-kheo cô nạn vân 
không thôi, nên vị đó đên Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nêu Tăng trao 
cho ức niệm tỳ-mI, thì đó là trao ức niệm tỳ-ni phi pháp. 

c. Hoặc có tỳ-kheo phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-già-bà- 
thi-sa, hay thâu-lan-giá. Các ty-kheo hỏi: “Ngươi có nhớ phạm, 


' Cũng nói là “đơn bạch yết-ma.” 
° Để bản: bất kiến Z Ñ,. Các bản khác: bắt hiện. 


315 


Luật tứ phần 6 T22. 994c 


trọng tội ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá 
không?” Vị đó nói: “Căn bản không thấy. Thưa các Trưởng lão, tôi 
không nhớ có phạm trọng tội ba-la-di, hoặc tăng-g1à-bà-thi-sa, hay 
thâu-lan-giá. Tôi phạm tiêu tội, đã sám hồi thanh tịnh. Các Trưởng 
lão đừng cật vẫn tôi.” Vì các tỳ-kheo cật vẫn không thôi, nên vị kia 
đến Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nếu Tăng trao cho ức niệm tỳ-ni thì là 
phi pháp. 

Đó là ba loại trao ức niệm tỳ-ni phi pháp. 

3. Có ba trường hợp trao ức niệm tỳ-nI như pháp: 

a. Nếu tỳ-kheo không phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-g1ả- 
bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá. Các tỳ-kheo khác nói là phạm trọng tội 
ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá, bèn hỏi: “Ngươi nhớ 
phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-giảà-bả-thi-sa, hay thâu- 
lan-giá như vậy không?” VỊ kia không nhớ có phạm nên nói: “Thưa 
Trưởng lão, tôi không nhớ phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng- 
giả-bả-thi-sa, hay thâu-lan-giá như vậy. Các Trưởng lão đừng cật 
vấn tôi.” Vì các tỳ-kheo cứ cật vẫn không thôi, cho nên vị kia cố 
nhớ lại kỹ, rồi đến Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nếu Tăng trao cho ức 
niệm tỳ-mI thì đó là trao ức niệm tỳ-ni như pháp. 

b. Nếu tỳ-kheo không phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-gi1à- 
bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá. Các tỳ-kheo khác nói là phạm trọng tội, 
hoặc ba-la-di, hoặc tăng-giả-bả-thi-sa, hay thâu-lan-giá, bèn hỏi: 
“Ngươi phạm ba-la-di, [994c| tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá, có 
nhớ không?” VỊ kia không nhớ có phạm, nên nói: “Irưởng lão, tôi 
không nhớ phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bảà-thi-sa, hay 
thâu-lan-giá như vậy. Tôi phạm tiêu tội, sẽ như pháp sám hồi thanh 
tịnh. Các Trưởng lão đừng cật vấn tôi.” Vì các tỳ-kheo cứ cật vấn 
mãi không thôi, nên vị kia có nhớ lại kỹ, rồi đến Tăng xin ức niệm 
tỳ-ni. Nếu Tăng trao cho ức niệm tỳ-ni thì đó là trao ức niệm tỳ-ni 
như pháp. 

c. Hoặc tỳ-kheo không phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng- 
giả-bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá. Các tỳ-kheo khác nói là phạm trọng 


316 


T22. 995a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá, bèn 
hỏi: “Ngươi phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hay 
thâu-lan-giá như vậy, có nhớ không?” VỊ kia không nhớ có phạm 
nên nói: “Thưa Trưởng lão, tôi không nhớ phạm trọng tội, ba-la-di, 
tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá như vậy. Tôi phạm tiêu tội, đã sám 
hồi thanh tịnh. Các tỳ-kheo đừng cật vấn tôi.” Vì các tỳ-kheo cứ cật 
vẫn mãi không thôi, nên vị kia cô nhớ lại kỹ rồi đến Tăng xin ức 
niệm tỳ-m. Nếu Tăng trao cho ức niệm tỳ-mi, thì đó là trao ức niệm 
tỳ-ni như pháp. Đó là ba trường hợp trao ức niệm tỳ-nI như pháp. 
4. Lại có ba trường hợp trao cho bắt si tỳ-ni phi pháp: 
a. Nếu tỳ-kheo không sỉ cuồng mà dối làm sỉ cuồng, nhiều lần làm 
bất tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa-môn. Các tỳ-kheo khác nói: 
“Ngươi phạm trọng tội, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-già-bả-thi-sa, hay 
thâu-lan-giá.” VỊ kia nói: “Tôi điên cuồng tâm loạn, nhiều lần 
phạm bất tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa-môn. Đó chẳng phải là VIỆC 
tôi cô ý làm, mà là do sĩ cuông. Các Trưởng lão đừng nên cật vấn 
tôi.” Vì các tỳ-kheo cứ vân cật vẫn không thôi, nên vị kia đến giữa 
Tăng xin bất sỉ tỳ-ni. Nếu Tăng cho bất sĩ tỳ-ni, tức là cho bất sỉ tỳ- 
ni phi pháp. 
b. Nếu tỳ-kheo không si cuồng mà dối làm si cuồng, nhiều lần làm 
bất tịnh hạnh, chăng phải pháp sa-môn. Các tỳ-kheo khác nói là 
phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hay Thâu-lan-giá, 
bèn hỏi: “Ngươi nhớ phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi- 
sa, hay thâu-lan-giá không?” Vị kia nói: “Trước đây, tôi sỉ cuồng 
tâm loạn, nhiều lần phạm bắt tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải do tôi có ý làm, mà là vì si cuồng nên làm như vậy. Như 
người nhớ việc trong mộng, tôi cũng như vậy. Các Trưởng lão 
đừng nên cật vấn tôi.” Vì các tỳ-kheo vẫn cứ cật vấn không thôi, 
[995a1] nên vị kia đến trong Tăng xin bất si tỳ-ni. Nếu Tăng cho 
bất sỉ tỳ-ni, tức là cho bất sỉ tỳ-ni phi pháp. 
c. Nếu tỳ-kheo không sỉ cuồng mà dối làm sỉ cuồng, nhiều lần làm 
bất tịnh hạnh, chăng phải pháp sa-môn. Các tỳ-kheo khác nói là 
phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hay thâu-lan-giá, 
317 


Luật tứ phần 6 T22. 995a 


bèn hỏi: “Ngươi nhớ phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi- 
sa, hay thâu-lan-giá không?” Vị kia nói: “Trước đây, tôi si cuồng 
nên làm như vậy. Như người từ trên núi cao rơi xuống, chỉ nắm 
được một ít cỏ cây mà thôi. Các Trưởng lão đừng nên cật vấn tôi.” 
Vì các Trưởng lão vẫn cô cật vẫn không thôi, nên vị kia đến giữa 
Tăng xin bất sỉ tỳ-ni. Nếu Tăng trao cho pháp bất sỉ tỳ-ni, tức là 
trao bất sỉ tỳ-ni phi pháp. 

Đó là ba trường hợp trao bất sỉ tỳ-ni phi pháp. 

5. Lại có ba trường hợp trao bất sỉ tỳ-ni như pháp: 

a. Nếu tỳ-kheo sỉ cuồng nên phạm nhiều bất tịnh hạnh, chẳng phải 
pháp sa-môn. Sau đó, vị kia trở lại bình phục. Các tỳ-kheo khác 
nói: “Ngươi phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bảà-thi-sa, hay 
thâu-lan-giá như vậy, có nhớ hay không?” VỊ kia nói: “Trước đây 
tôi si cuông nên phạm nhiều bất tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa- 
môn; chẳng phải do tôi cố làm, mà vì cuồng si. Các Trưởng lão 
đừng gạn hỏi tôi.” Vì các tỳ-kheo cứ gạn hỏi mãi không thôi, nên vị 
kia khi si cuồng chấm dứt, đến trước Tăng xin bất si tỳ-ni. Nếu 
Tăng cho bắt sỉ tỳ-ni, tức là trao bất sỉ tỳ-ni như pháp. 

b. Nếu tỳ-kheo sỉ cuồng nên phạm nhiều bất tịnh hạnh, chăng phải 
pháp sa-môn. Sau đó, vị kia trở lại bình phục. Các tỳ-kheo khác 
nói: “Ngươi phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hay 
thâu-lan-giá như vậy, có nhớ hay không?” VỊ kia nói: “Trước đây 
tôi si cuông nên phạm nhiều bất tịnh hạnh, chẳng phải pháp sa- 
môn; chăng phải do tôi cố làm, mà vì cuồng si. Như người nhớ lại 
việc làm trong mộng. Các Trưởng lão đừng nên gạn hỏi tôi.” Vì các 
tỳ-kheo vẫn cứ gạn hỏi không thôi, nên vị kia sau khi sỉ cuồng 
chấm dứt, đến trước Tăng xin bất sỉ tỳ-ni. Nếu Tăng trao cho bất si 
tỳ-ni, tức là trao bất sỉ tỳ-ni như pháp. 

c. Nếu tỳ-kheo si cuồng nên phạm nhiều bất tịnh hạnh, chẳng phải 
pháp sa-môn. Sau đó, vị kia trở lại bình phục. Các tỳ-kheo khác 
nói: “Ngươi phạm trọng tội, ba-la-di, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hay 
thâu-lan-giá như vậy, có nhớ hay không?” VỊ kia nói: “Irước đây 


318 


T22. 995b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


tÔI SI cuồng nên phạm nhiều bất tịnh hạnh, chăng phải pháp sa- 
môn; chăng phải do tôi có làm, mà VÌ cuồng sỉ. Tôi nhớ như người 
từ trên núi cao rơi xuống chỉ nắm được một ít cỏ cây mà thôi. Các 
Trưởng lão đừng cật vấn tôi.” Vì các tỳ-kheo [995b] cứ cật vấn mãi 
không thôi, nên vị kia, sau khi cuồng s¡ dứt, đến trước Tăng xin bất 
sỉ tỳ-ni. Nếu Tăng cho bất sỉ tỳ-ni, tức là trao cho bất sỉ tỳ-ni như 
pháp. Đó là ba trường hợp trao bắt sỉ tỳ-ni như pháp. 

6. Có ba loại điều phục pháp:' ha trách, tẫn xuất, y chỉ. Đó là ba 
pháp điều phục. 

7. Có ba pháp diệt tránh: dùng lời của nhiều người, tội xứ sở, cỏ 
che đất. Đó là ba pháp diệt tránh. 

8. Lại có ba pháp, nên gọi tỳ-kheo đến hiện tiền rồi tác bạch, sau đó 
mới tác ba yết-ma. Ta nói pháp như vậy, đắc xứ sở, yết-ma thành 
tựu. Nếu tỳ-kheo ưa đấu tranh, Tăng nên trao cho ba loại yết-ma: 
hoặc yết-ma ha trách, hoặc yết-ma y chỉ, hoặc yết-ma tẫn. Đức Phật 
dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 

9. Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo, có ba pháp không được cho 
thọ đại giới: một là phá giới, hai là phá kiến, ba là phá oai nghi? 
Người có ba pháp như vậy không được cho thọ đại giới. 

10. Có ba pháp nên cho thọ đại giới: Không phá giới, không phá 
kiến, không phá oai nghi. Người có ba pháp như vậy nên cho thọ 
đại giới. 

11. Tỳ-kheo có ba pháp, Tăng nên trao cho pháp yết-ma ha trách: 
phá giới, phá kiến, phá oai nghi. Phạm vào ba pháp như vậy Tăng 
nên trao cho pháp yết-ma quở trách. Hoặc yết- ma tân, hay yết-ma y 
chỉ, yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y, yết-ma cử, cũng như 
vậy. 


' Ba biện pháp chế ngự tỳ-kheo phạm luật. 
: Tương đương với ba trong sô I3 già nạn không được thọ cụ túc, theo thứ tự: 
phạm biên tội, pháp nội ngoại đạo, tặc trụ. 


319 


Luật tứ phần 6 T22. 995c 


12. Người bị cử có ba pháp, không được cho giải yết-ma: Nên thấy! 
mà không thây, nên sám mà không sám, nên xả mà không xả.” VI 
phạm vào ba pháp như vậy, không được vì họ giải yêt-ma. 

13. Người bị cử` có ba pháp nên vì họ giải yết-ma: Nên thấy thì 
thây, nên sám thì sám, nên xả thì xả. Làm được ba pháp như vậy, 
nên vì họ giải yêt-ma. 

14. Người bị cử có ba pháp, không được giải yết-ma: Nên thấy mà 
không thây, nên sám mà không sám, nên tin mà không tin. AI có ba 
pháp như vậy, không được cho giải yêt-ma. 

15. Người bị cử có ba pháp nên cho giải yết-ma: Nên thấy thì thấy, 
nên sám thì sám, nên tin thì tin. Ai có ba pháp như vậy, nên cho 
giải yêt-ma. 

ló. Tỷ-kheo có ba pháp nên trao cho pháp yết-ma ngăn không cho 
đên nhà bạch y:“ Trước người bạch y mà chê trách Phật, Pháp, 
Tăng. Ai có ba pháp như vậy, nên trao cho pháp yÊt-ma ngăn 
không cho đên nhà bạch y. 

17. Khi trao cho tỳ-kheo [995c| pháp yết-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y nên băng ba pháp đê cân nhặc: xứng lượng tỳ-kheo, 
xứng lượng bạch y, xứng lượng sự việc. 

18. Lại có ba pháp: xứng lượng tỳ-kheo, xứng lượng bạch y, xứng 
lượng yêt-ma. 

19. Lại có ba pháp: xứng lượng tỳ-kheo, xứng lượng bạch y, xứng 
lượng tội phạm. 

20. Lại có ba pháp: có thật hay không thật, có làm hay không làm, 
đáng trao cho pháp yêt-ma ngăn không cho đên nhà bạch y, hay 
không đáng trao cho pháp yêt-ma ngăn không cho đên nhà bạch y. 


' Tức thấy tội, hay nhận tội. 

* Kiên trì ác kiến không xả. Ch.XI, Phần II. Xem tỳ-kheo, ba-dật-đề 68, 69. 
3 Bị Tăng xả trí. 

* Yết-ma hạ ý. 


320 


T22. 995c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 
Đó là ba việc cân nhắc để trao cho tỳ-kheo yết-ma ngăn không cho 
đên nhà bạch y. 

21. Lại có ba pháp tác yết-ma ha trách phi pháp, phi tỳ-ni, yết-ma 
không thành, không đặc xứ sở. Ba pháp ây là, không tác cử, không 
tác ức niệm, không tác tự ngôn. 

22. Lại có ba pháp: không phạm, tội phạm không thê sám, hoặc tội 
đã sám tôi. 

23. Lại có ba pháp: không tác cử, phi pháp, biệt chúng. 

24. Lại có ba pháp: không tác ức niệm, phi pháp, biệt chúng . 

25. Lại có ba pháp: không tác tự ngôn, phi pháp, biệt chúng. 

26. Lại có ba pháp: không phạm, phi pháp, biệt chúng. 

27. Lại có ba pháp: tội phạm không thể sám hối, phi pháp, biệt 
chúng. 

28. Lại có ba pháp: tội phạm đã sám hối, phi pháp, biệt chúng. 

29. Lại có ba pháp: không hiện tiền, phi pháp, biệt chúng. Có ba 
pháp như vậy, tác yêt-ma quở trách phi pháp, phi tỳ-ni, không 
thành, không đặc xứ sở. 

30. Có ba pháp tác yết-ma ha trách như pháp, như tỳ-ni thành tựu, 


đắc xứ sở (đúng cách) (ngược lại với câu trên, để khỏi phiên nên 
không chép ra). 

31. Có ba sự lộng âm xuất tinh tăng-già-bà-thi-sa: hồi tưởng, lộng, 
xuât bât tịnh. Làm ba sự như vậy phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

32. Lại có ba sự: hồi tưởng, lộng, muốn xuất bất tịnh màu xanh, 
hoặc xuât bât tịnh màu xanh, tăng-già-bà-thi-sa. 


33. Nêu hôi tưởng, lộng, muôn xuât bât tịnh màu xanh, cho đên 
xuât bât tịnh màu vàng, hoặc đỏ, hoặc trăng, hoặc đen, hoặc màu 
sữa, hoặc bât tịnh màu sữa,” tăng-già-bà-thi-sa. 


' Phụ chú trong nguyên bản. 
° Lạc tương. 


321 


Luật tứ phần 6 T22. 996a 


34. Nếu hồi tưởng, lộng, cho đến muốn xuất bát tịnh màu sữa, hoặc 

xuât, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

35. Nếu hồi tưởng, lộng, muốn xuất bất tịnh màu sữa, cho đến xuất 

bât tịnh màu xanh, vàng, đỏ, trăng, đen, tăng-già-bà-thi-sa. 

36. Cũng vậy, vì khoái lạc, vì làm thuốc, vì thử nghiệm, vì phước 

đức, vì tê trời, vì thiện đạo, vì bô thí, vì lây giông, vì vọc chơi, vì 

buông tuông, vì thử sức, vì [996a1] nhan sắc, vì khinh mạn; tât cả 

đêu phạm tăng giả-Dà th, 80. 

đa, Đối với nội sắc cũng như vậy. Đối VỚI ngoại sắc cũng như vậy. 

Đối với nội ngoại sắc cũng như vậy. Đối với nước, với gió, với hư 

không cũng như vậy. 

38. Có ba hạng người phạm: không điên cuồng, không thác loạn, 

không thông não. Đó là ba hạng người phạm. 

39. Có ba hạng người không phạm: điên cuồng, thác loạn, thống 

não. Đó là ba hạng người không phạm. 

40. Có ba loại chúng sanh mà hành dâm với, phạm ba-la-di: nhân, 

phi nhân, súc sanh. Đó là ba loại chúng sanh hành dâm phạm ba-la- 

di. 

41. Lại có ba loại: phụ nữ, đồng nữ, hai căn. 

42. Lại có ba loại: phụ nữ, đồng nữ, huỳnh môn. 

43. Lại có ba loại: phụ nữ, đồng nữ, nam tử. 

44. Lại có ba: nam tử, hai căn, huỳnh môn. 

45. Lại có ba loại phụ nữ mà hành dâm với, phạm ba-la-di: phụ nữ 

loài người, phụ nữ loài phi nhân, súc sanh cái. 

46. Đồng nữ cũng như vậy. Hai căn cũng như vậy. Huỳnh môn 

cũng như vậy. Với đàn ông cũng như vậy. 

47. Với phụ nữ loài người, hành dâm tại ba chỗ: đại tiện, tiểu tiện 

và miệng, phạm ba-la-di. 

48. Phụ nữ phi nhân, phụ nữ súc sanh; đồng nữ loài người, đồng nữ 

phi nhân; súc sanh cái, người hai căn, phi nhân hai căn, súc sanh 
322 


T22. 996a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


hai căn cũng như vậy. 

49. Có ba loại trộm phạm ba-la-diI: tự mình lấy, hiện tiền chỉ bảo 
lây, sai phái người đi lây. 

50. Lại có ba: không nghĩ tưởng của mình mà lấy, không lấy tạm, 
chăng phải thân tình mà lây. 

51. Lại có ba: của người, ý tưởng là của người, dời khỏi chỗ cũ. 

52. Có ba loại đoạn mạng phạm ba-la-di: người có ý tưởng là 
người, hoặc dùng thân, hay dùng miệng đê đoạn mạng. Đó là ba 
loại đoạn mạng phạm ba-la-dI. 

53. Có ba loại đoạn mạng người không phạm ba-la-di: người mà 
tưởng là phi nhân, hoặc dùng thân, hay dùng miệng đê đoạn mạng. 
Đó là ba loại đoạn mạng người mà không phạm ba-la-dI. 

54. Có ba loại tự xưng đắc pháp thượng nhân phạm ba-la-di: không 


đắc nói đắc, không nhập nói nhập, không chứng nói chứng. Đó là 
ba loại. 


55. Lại có ba loại: phạm do thân, phạm do miệng, phạm do cả thân 
và miệng.' Đó là ba loại (Trong ba điêu phạm này lại có bôn về 
khác tên: vê thứ nhât nói, ba loại tướng.” Về hai, nói ba loại chú. 
Vệ ba, nói ba phi oai nghi.” Vê bôn, nói ba tà mạng”)? 

56. Lại có ba: Tham, nhuế, si. Đó là ba. 


' Tham chiếu Päli: do ba hành tướng phạm tội (hãkãrehi ãpatfin äpajjatÌ): 
phạm bởi thân, phạm bởi miệng, phạm bởi thân và miệng. 

° Để bản: tướng 3H. Các bản khác: kiến (đọc là hiện) tướng R38. Päli: Zkãra, 
hành tướng, hay dấu hiệu. Xem cht. 68 trên. 

3 Oai nghĩ, ở đây, Pãli: đcãra, hành vi hay cử chỉ. Ba phi oai nghi, Päli: ba phi 
hành, phi hành nơi thân (kãyikena anäcärena; Sở giải: vi phạm học xứ đối với 
thân, phi hành nơi miệng, phi hành nơi thân và miệng. 

* Ba tà mạng. Tham chiếu Päli: tà mạng qua thân (kãyikena micchä-jivena), qua 
miệng, qua thân và miệng. 

” Phụ chú trong bản Hán. 


323 


Luật tứ phần 6 T22. 996b 


57. Lại có ba: Thân dục, khẩu dục, thân khẩu dục. Đó là ba. 

58. Lại có ba: Thân nhuế, khẩu nhuế, thân khâu nhuế. Đó là ba. 

59. Lại có ba: Thân si, khẩu si, thân khẩu si. Đó là [996b] ba. 

60. Lại có ba: Thân dục hại, khâu dục hại, thân khẩu dục hại.” Đó là 
ba. Nhuê si cũng như vậy. 

61. Có ba hạng người phạm: một là Tăng, hai là số đông người, ba 
là một người." 

62. Có ba hạng người sám hồi: Tăng, số đông người, một người. 

63. Có ba hạng người nên thọ sám hối: Tăng, số đông người, một 
người. 

64. Có ba hạng người phạm ni-tát-kỳ: Tăng, số đông người, một 
người. 

Phạm ni-tát-kỳ nên đối trước ba hạng người xả: Tăng, số đông 
người, một người. 

65. Có ba hạng người thọ ni-tát-kỳ: Tăng, số đông người, một 
người. 

66. Có ba loại im lặng: biết mà im lặng, không biết mà im lặng, sỉ 
mả 1m lặng. 

67. Có ba loại trụ: giới trụ, kiến trụ, yết-ma trụ. 

68. Lại có ba: giới trụ, kiến trụ, oai nghỉ trụ. 


' Tham chiếu Päli: cần thi hành yết-ma đối với tỳ-kheo có đủ 3 chỉ: buông trôi 
theo dục lạc nơi thân (kãy¡kena davena samannagatassa hoíi, Sở giải, như chơi 
câu, cờ bạc, nơi miệng, nơi miệng và thân. 

? Vị phạm điều Phật chế do bởi tham dục nơi thân, nơi miệng, nơi thân và miệng. 
Tham chiếu Päli: ba vi hại, vi hại qua thân (kãyikena upaghatikena; Sớ giải, 
không học học xứ Phật chế nơi thân), vị hại qua miệng, qua thân và miệng. 

3 Tham chiếu Päli: có tội Tăng-già phạm (zhãpatfi saigho ãpajjaii), biệt chúng 
(gana) không phạm, cá nhân (øuggai4) không phạm. Có tội biệt chúng phạm, 
Tăng không phạm, cá nhân không phạm. Có tội cá nhân phạm, Tăng không 
phạm, biệt chúng không phạm. 


324 


T22. 996b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


69. Lại có ba: giới trụ, kiến trụ, mạng trụ. 

70. Lại có ba hạng người tranh chấp: hoặc Tăng, hoặc số đông 
người, hoặc một người. 

71. Có ba hạng người khơi dậy tranh chấp: hoặc Tăng, hoặc số 
đông người, hoặc một người. 

72. Có ba hạng người xả tranh chấp: Tăng, số đông người, hoặc 
một người. 

73. Nên đối trước ba hạng người để xả: hoặc Tăng, hoặc SỐ đông 
người, hay một người. 

74. Có ba hạng người diệt tranh chấp: Tăng, số đông người, hay 
một người. 

75. Có ba hạng người nên diệt tranh chấp: Tăng, số đông người, 
một người. 

76. Có ba hạng người được diệt tranh chấp: Tăng, số đông người, 
hay một người. 

77. Tỳ-kheo có ba thứ chánh ngữ nên nói với tỳ-kheo: phá giới, phá 
kiên, phá oai nghi. 

78. Cử tội tỳ-kheo khác nên dùng ba sự: nghe, thấy, nghi. 

79. Có ba loại che giấu: che giấu phá giới, che giấu phá kiến, che 
giâu phá oaI nghi. 

80. Có ba loại sám hồi: phá giới, phá kiến, phá oai nghỉ. 

81. Có ba loại yết-ma phóng dật:' Yết-ma phá giới, yết-ma phá 
kiên, yêt-ma phá oal ngh1. 

82. Có ba học: tăng giới học, tăng tâm học, tăng huệ học. Đó là ba 
học. 


83. Lại có ba học: oai nghi học, tịnh hạnh học, ba-la-đề-mộc-xoa 
học. Đó là ba học. 


' Phóng dật yết-ma 2+: #3 /È. 


325 


Luật tứ phần 6 T22. 996c 


84. Bấy giờ, có số đông tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn đầu mặt kính 
lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, bạch đức Thế Tôn: 


“Đại đức là chủ của Pháp, nói về học. Vậy thế nào là học?” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Học nơi giới, nên gọi là học.” 

“Thế nào là học giới? Tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, 
cho nên gọi là học. Khi vị kia [996c] có tăng giới học, tăng tâm 
học, tăng tuệ học; bấy giờ vị ấy được điều phục, dứt sạch tham dục, 


sân nhuê, ngu sSI. Vị kia khi đã dứt sạch hết tham dục, sân sỉ rồi 
không tạo bất thiện, không gần các ác. Đó gọi là học.” 


Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc 
thọ trì. 


85. Đức Phật hỏi các tỳ-kheo: 

“Các ngươi học những gì? Thế nào học?” 

Các ty-kheo bạch Phật: 

“Đại đức là căn bản của Pháp, là chủ pháp, như điều đức Thế Tôn 
vừa dạy chúng con thọ trì, cho nên gọi là học.” 

86. Lại có ba học: tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học. Học ba 
môn học này sẽ đạt được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán. Cho nên cân phải tĩnh tân học ba môn học này. 


S7. Bấy giờ Tôn giả A-nan ở trong Kê viên, thành Ba-la-lê Tử. ' Khi 
Ấy, có Không tước quan bà-la- -mônŸ đến chỗ Tôn giả thăm hỏi rồi, 
ngồi qua một bên, bạch Tôn giả rằng: 


' Ba-la-lê Tử thành Kê viên 3t #š #4 ƒ 33 Ất É]. Xem ?77wng A-hàm 60 
(tr.802a13): Ba-la-lợi Tử thành, Kê viên 3 ÄŠ #l -ƒ 33 #t ñ} Tạp A-hàm 24 
(tr.175bl2): Ba-liên-phất ấp Kê lâm tỉnh xá #.:š # #,#‡ ‡3k3‡š 4. Päli: 
Pãtaliputta, Kukkutarama. 

” Không tước quan bà-la-môn L⁄# # 3# #Š P1, người bà-la-môn đội mũ chim 
công. 


326 


T22. 996c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 
“Sa-môn Cù-đàm tại sao vì các tỳ-kheo chế tăng giới học, tăng tịnh 
hạnh học, tăng ba-la-đê-mộc-xoa học?” 

Tôn giả trả lời: 

“Nhằm mục đích điều phục tham dục, sân nhuế, ngu SI, khiến cho 
tận diệt, nên đức Thê Tôn vì các tỳ-kheo chê giới.” 

VỊ kia lại hỏi: 

“Nếu tỳ-kheo đắc lậu tận của A-la-hán, vị kia học cái gì?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Tham dục, sân nhuế, ngu SI hết, không tạo bất thiện, không gần 
các ác, việc cân đã làm xong, gọi là vô học.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Như điều vừa nói, được gọi là vô học phải không?” 

A-nan trả lời: 

“Chính như vậy.” 

Tôn giả A-nan nói như vậy. Khổng tước quan bà-la-môn nghe rồi 
hoan hỷ tín lạc thọ trì. 

88. Đức Thế Tôn ở trong thôn Băng-già-di,' nước Ma-kiệt, vì các 
tỳ-kheo dùng vô sô phương tiện nói giới pháp. Bây giờ, có tỳ-kheo 
cựu trú thuộc họ Ca-diêp” xuât gia. Tỳ-kheo này nghe đức Thê Tôn 
nói pháp, không sanh tâm tín lạc, ưu sâu không vuI, nói: 

“Đức Thế Tôn cứ khủng bố chúng ta.”” 


' Băng-già-di #j im. Tham chiếu Tạp A-hàm 30 (r.213a05): Băng-già-xà, 
Băng-già-kỳ lâm ðj Jin BỊ đj iiu Ý 3k. Pãli (A. ¡. 136): Pañkadhã (bản Miến: 
Sankavä), một thị trần ở Kosala. 

? Tạp A-hàm, dẫn trên: tôn giả Ca-diếp thị 1# ‡ $ K. 

3 Tạp A-hàm, dẫn trên, tôn giả này nói: “Vị Sa-môn Cù-đàm này tán thán giới 
này quá đáng” #bì} P1‡243‡3# z£ #.. Pali (dẫn trên): ødhisallikhateväyamn samano, 
“ngài Sa-môn này quá cực kỳ nghiêm khắc.” 


327 


Luật tứ phần 6 T22. 997a 


Khi đức Thế Tôn di chuyển đến thành Vương-xá không lâu, tỳ- 
kheo họ Ca-diếp kia tâm tự hồi hận, nói: “Ta đặng điều bất thiện, 
thiệt hại. Đức Thế Tôn đã vì các tỳ-kheo dùng vô số phương tiện 
nói giới, mà ta không sanh tâm tín lạc, sầu ưu không vul, lại nói: 
“Thế Tôn cứ khủng bố chúng ta.” Nay ta cần phải đối trước đức 
Thế Tôn chí thành sám hối.” 
VỊ tỳ-kheo kia liền khoác y, bưng bát đi qua thành Vương- xá, đến 
chỗ đức Thế Tôn, [997a1] đầu mặt kính lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên trên bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đầu mặt kính lễ sát chân, chí thành hồi 
quá: 
“Kính bạch Đại Đức, con ngu sĩ, vô trí, bất thiện. Đức Thế Tôn đã 
vì các tỳ-kheo dùng vô số phương tiện nói giới pháp mà con sanh 
lòng không tín lạc, ôm sự ưu não, nói: “Thế Tôn cứ khủng bó 
chúng ta mãi.” Cúi xin Đại Đức nhận sự hối quá của con!” 
Phật bảo tỳ-kheo: 
“Ngươi tự sám hối sự ngu sĩ, vô trí, bất thiện của mình. Ta đã vì 
các tỳ-kheo nói giới. Ngươi tự mình không tín lạc, ôm lòng ưu sâu, 
nói: 'Đức Thế Tôn cứ khủng bố chúng ta mãi.” Ở trong giáo pháp 
của Ta, ai có thể chí thành như pháp sám hối thì được tăng ích. 
Ngươi sám hối thì nên sanh tâm yếm ly. Tỳ-kheo, ngươi chí thành 
như pháp sám hồi. Ta vì ngươi thọ nhận.” 
Bấy giờ, tỳ-kheo Ca-diếp kia kính lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua 
một bên. Đức Phật bảo ty-kheo: 
“Nếu Thượng tọa đã không học giới cũng không khen ngợi giới; 
mà nếu có tỳ-kheo khác ưa học giới, khen ngợi giới, Thượng tọa lại 
cũng không tùy thời khuyến khích, khen ngợi. Tỳ-kheo Ca-diếp, Ta 
không khen ngợi hạng Thượng tọa như vậy. Tại sao? Nếu Ta khen 
ngỢi, khiến các tỳ-kheo sẽ thân cận Thượng tọa Ấy. Nếu có ai thân 
cận, khiến người khác học tập pháp (của vị) đó; thì người học tập 
theo pháp đó sẽ thọ khổ lâu dài. Vì thế cho nên, này tỳ-kheo Ca- 
diếp, Ta thấy lỗi lầm của Thượng tọa như vậy nên không khen 


328 


T22. 997b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


ngợi. Hàng trung hạ tọa cũng như vậy. (Đây là hàng Thượng, 
Trung, Hạ toạ không như pháp. Kê tiệp theo có hàng Thượng, 
Trung, Hạ tọa như pháp, ngược lại văn trên, sợ phiên nên không 
chép ra). 

Đức Phật dạy như vậy. Tỳ-kheo Ca-diếp hoan hỷ, tín lạc thọ trì. 

§9. Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Thí như có con lừa cùng đi với bầy bò, tự nói: “Ia cũng là bò. Ta 
cũng là bò." Nhưng lông của lừa thì không giông bò, chân của lừa 
không giông bò, tiêng kêu không giông bò. Cùng đi với bò, tự nói 
là bò, cũng như vậy. Có người ngu đi theo tỳ-kheo như pháp, tự nói 
ta là tỳ-kheo. Người ngu này không có tăng giới, tăng tâm, tăng huệ 
như thiện tỳ-kheo, cùng đi với chúng Tăng, tự nói là tỳ-kheo. Do 
đó, các ngươi cân phải siêng năng tu tập tăng giới, tăng tâm, tăng 


A3 


tuẹ. 


Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc 
thọ trì. 

90. Đức Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có tỳ-kheo người Bạt-xà 
đên chỗ đức Thê Tôn, đâu mặt kính lễ sát chân, rôi ngôi qua một 
bên bạch đức Thê Tôn răng: 

“Giới được thuyết. [997b| trong mỗi nửa tháng nhiều quá, con 
không thê học hết số giới nhiều như vậy.” 

Đức Phật dạy rằng: 

“Ngươi học ba giới: tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ thôi. Ngươi học 
ba giới như vậy SẼ đạt đên chô mà tham dục, sân nhuê, ngu sĩ diệt 
tận, không tạo bât thiện, không gân các ác.” 


Tỳ-kheo thưa: 
“Bạch Đại Đức, con nguyện hoan hỷ thọ trì.” 


kì 


' Phụ chú trong nguyên bản Hán. 


329 


Luật tứ phần 6 T22. 997b 


Ty-kheo người Bạt-xà sau nghe đức Thế Tôn lược dạy rồi, một 
mình ở tại chỗ khuất, tinh cần không phóng dật. Đầu đêm, cuối 
đêm chuyên ý cảnh tỉnh, tư duy mục đích xuất gia. Tu tập không 
lâu, đắc vô thượng tịnh hạnh, ngay hiện tại mà tự biết tự chứng đắc, 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần đã làm xong, không 
thọ sanh trở lại.” Tỳ-kheo người Bạt-xà tự biết chứng A-la-hán. 


Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc 
thọ trì. 

91. Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Có ba học: tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học. 

“Thế nào là tăng giới học?! 

“Có tỳ-kheo tôn trọng giới, lấy giới làm chủ; không đặt trọng nơi 
định, không lấy định làm chủ; không trọng nơi tuệ, không lấy tuệ 
làm chủ. Tỳ-kheo ấy ở nơi giới có phạm nhẹ liền sám hối. Tại sao 
vậy? Trong đây, không phải như đồ dùng đã vỡ, đá đã vỡ. Nếu là 
giới nặng, ty-kheo ây phải kiên trì, khéo trụ nơi giới, nên thân cận 
hành trì, không hành (với giới) bị sứt mẻ, không hành (giới) nhiễm 
ô, thường tu tập như vậy. VỊ kia đoạn năm hạ kêt sử,” sanh lên cõi 
trên mà Niêt-bàn ở đó, không trở lại nơi đây. 

“Nếu tỳ-kheo trọng giới, lấy giới làm chủ; trọng nơi định, lây định 
làm chủ; không trọng tuệ, không lây tuệ làm chủ, như trên. 

“Nếu tỳ-kheo trọng giới lấy giới làm chủ, trọng định lấy định làm 
chủ, trọng tuệ lây tuệ làm chủ. VỊ kia lậu diệt tận, đặc vô lậu, tâm 


' Tăng giới, tức tăng thượng giới. Päli: adhisiia. 

“ Hạ ngũ sử TF #j#.. Năm thuận hạ phần kết (Päli: pañca orambhgiya 
samyojana), 5 kết sử dẫn tái sinh Dục giới: thân kiến (sak&ãyadiffhi), giới thủ 
kiến (silabbafa-parämaäso), nghĩ (vichikcchä), tham dục (kãmachando), sân nhuế 
(vyãpãdo). 

3 Thánh giả A-na-hàm sau khi từ Dục giới chết sanh lên một trong năm tầng Tịnh 
cư thiên, và nhập Niết-bàn tại đó. 

* Không tái sinh Dục giới, Bất hoàn. 


330 


T22. 997c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay trong hiện tại, tự thân chứng ngộ, tự 
biết, “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần đã làm XOng, 
không còn tái sanh nữa.'* Người hành trọn đủ, thì thành tựu trọn 
đủ.ˆ Người hành không trọn đủ, thì thành tựu không trọn đủ.` Ta 
nói, giới này không phải luống không.” 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc 
thọ trì. 


92. Lại có ba học: tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ học. 


Thế nào là tăng giới học? Có tỳ-kheo hành trì giới trọn đủ, hành trì 
định một ít, hành trì tuệ một ít. VỊ kia đoạn năm hạ kêt sử, sanh lên 
kia mà nhập Niêt-bàn, không sanh trở lại cõi này. 


Nếu không thể đến chỗ như vậy, thì có thể ba kết là tham dục, sân 
nhuế, si thành mỏng, đắc quả Tư-đà-hàm, [997c| sanh trở lại thế 
gian này, liền tận cùng biên tế của khô. 


Nếu không thê đến chỗ như vậy thì có thể đoạn ba kết” đặng quả 
Tu-đà-hoàn, không đọa ác đạo, quyết định đạt đên đạo," bảy lân 


' Nguyên Hán: bất phục hoàn thử ⁄#iŠ#È; định cú để nói về vị A-na-hàm 
không tái sanh Dục giới. Nhưng trong đoạn này, đây là tuyên bố của vị đã chứng 
A-la-hán, nên có thể bản Hán đã chép sai. Thường nói là “bất thọ hậu hữu” sau 
đời này, không còn đời nào nữa. 

ˆ Chỉ tỳ-kheo hành đủ cả ba học, thành tựu cũng trọn đủ là đắc cứu cánh trí, 
thành A-la-hán. 

3 Không hành đủ ba học, chứng đắc cao nhất là A-na-hàm, không thể đắc quả A- 
la-hán. 

* Dịch sát theo Hán: #E#? Z4. Älldš 5#. Chính xác, nên hiểu: ba kết 
(thân kiến, giới cắm thủ và nghi) đã đoạn tận; tham dục, sân nhuế, ngu sỉ vơi 
mỏng. Xem Trường A-hàm 5 (tr.34a27): =#äš Ä,l12243Ä,— X-Ðt Rị tín X35 $. 
Tham chiếu Päli, Mahälisuttam, D. ¡. 156: #m„4m samyojananam parikkhaya 
rãga-dosamohanam tanuttã sakadägami hoti. 

° Ba kết Z$, Päli: mi samyojanani: thân kiến (sakkäyadifhi), giới thủ kiến 
(silabbataparamaso), nghị (vichikccha). 

° Đạo, đây chỉ bồ-đề hay chánh giác; tức chánh trí của vị A-la-hán. 


331 


Luật tứ phần 6 T22. 997c 


sanh thiên thượng, bảy lần sanh trong loài người,' liền tận cùng 
biên tê khô. Nêu tỳ-kheo hành trì giới đây đủ, hành trì định đây đủ, 
hành trì tuệ một ít thì cũng như trên. 

Nếu tỳ-kheo hành trì giới đầy đủ, hành trì định đầy đủ, hành trì tuệ 
đây đủ thì cũng như trên. 

93. Lại có ba học: tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học. 


Thế nào là tăng giới học? Tỳ-kheo thọ trì đầy đủ ba-la-đề-mộc-xoa 
giới, thành tựu oal nghi, e sợ với cả khinh giới, xem nặng như kim 
cương, bình đăng học tập các giới. Đó gọi là tăng giới học. 


Thế nào là tăng tâm học? Tỳ-kheo xả dục ác,” cho đến nhập được 
đệ tứ thiên. Đó là tăng tâm học. 

Thế nào là tăng tuệ học? Tỳ-kheo như thật biết Khổ đề, biết Tập, 
Diệt, Đạo. Đó gọi là tăng tuệ học. 

94. Lại có ba học: tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ học. 

Tăng giới, tăng tâm như trên. 

Tăng tuệ học là tỳ-kheo biết bên trong có tham dục, như thật biết. 
Bên trong không có tham dục, như thật biệt. Nêu chưa sanh tham 
dục, như thật biệt. Nêu chưa sanh tham dục, sau đó sanh, như thật 
biêt. Nêu đã sanh tham dục, có thê đoạn, như thật biệt. Nêu tham 
dục chưa sanh, không khiên sanh, như thật biết. 


Sân nhuê, thùy miên, trạo hôi, nghĩ” cũng như vậy. 


' Nguyên văn Hán: thất sanh thiên thượng, thất sanh nhân trung + #+ & .L < 
+ 4#; cộng tất cả, Tu-đà-hoàn có đến 14 lần tái sinh. Đoạn này Hán dịch hoàn 
toàn sai. Thánh giả Tu-đả-hoàn tái sinh kế cả thiên thượng, nhân gian, cộng lại 
không quá bảy lần; lần thứ bảy, nhập Niết-bàn, không có tái sinh lần thứ tám. 
Trong kinh thường thí dụ “Tu-đà hoàn tái sinh lần thứ tám” (đệ bát hữu) để chỉ 
cho sự việc không bao giờ xảy ra. Xem 7?zường A-hàm 5 (dẫn trên): lổ† =##?‡7ñ 
fÈš3 Z lễ Zil bả {L6 32 1Ÿ 8#. 

? Tức ly dục, ly pháp ác bắt thiện... là những yếu tố để đắc sơ thiên. 

3 Gồm 5 triền cái. 


332 


T22. 998a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


Tỳ-kheo kia nghĩ: Ta ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt có tham 
dục, sân nhuế, như thật biết; không tham dục, sân nhuế, như thật 
biết; ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt mà tham dục, sân nhuế chưa 
sanh sẽ không sanh, như thật biết; ở nơi sắc được nhận thức bởi 
mắt mà tham dục, sân nhuế chưa sanh sẽ sanh, như thật biết; Ở nƠI 
sắc được nhận thức bởi mắt mà tham dục, sân nhuế đã sanh được 
đoạn diệt, như thật biết; ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt mà tham 
dục, sân nhuế đã đoạn, sau không sanh lại, như thật biết. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, cũng như vậy. 

Lại nữa, tỳ-kheo bên trong có niệm giác ý,' như thật biết; trong 
không có niệm giác ý, như thật biết; niệm giác ý chưa sanh sẽ 
không sanh, như thật biết; niệm giác ý chưa sanh sẽ sanh, như thật 
biết; niệm giác ý đã sanh được tu tập đầy đủ, như thật biết; niệm 
giác ý chưa sanh, phương tiện khiến sanh, như thật biết. Cũng vậy, 
pháp giác ý, tinh tấn giác ý, ÿ giác ý, định giác ý, hỷ giác ý, hộ giác 
ý” cũng như vậy. 

95. Lại có ba tụ: trì giới tụ, định tụ, tuệ tụ. 

96. Tỳ-ni có [998al1] ba trả lời: thấy như vậy, nghe như vậy, nhẫn 
khả như vậy." 

97. Tỳ-kheo có ba điều diệt chánh pháp: phi chế lại chế, chế lại 
đoạn, không theo điều đã chế mà làm. 

95. Tỳ-kheo lại có ba pháp không diệt chánh pháp: (ngược lại câu 
trên). 


99. Có ba trường hợp vọng ngữ trọn vẹn: biết trước mà muốn nói 


' Giác ý, đây chỉ 7 giác chi (Pãli: boj/hanga): niệm (Päli: sz/i), pháp hay trạch 
pháp (đhamma-vicaya), tỉnh tấn (viriya), hỷ (pñii), khinh an (passaddhi), định 
(samadhi), xà (upekkha). 

° Bảy giác ý: niệm, pháp, tinh tấn, ỷ, định, hỷ, hộ &;*+‡Ä‡šÈ3Ÿ # # #4. Giữ 
nguyên dịch ngữ của bản Hán, mặc dù không chính xác. Xem cht. 96 trên. 

3 Tham chiếu Päli, có ba pháp tỳ-kheo không được đáp trả tỳ-ni (na vinayo 
vasa/jitabbo): không biết hỗ thẹn, ngu sỉ và hành hại (a14jj7, bãlo, apakatafo). 


333 


Luật tứ phần 6 T22. 998a 
dối, khi đang nói dối biết là nói dối, nói dối rồi biết là nói dối. 

100. Lại có ba trường hợp thật ngữ trọn vẹn (ngược lại nghĩa trên). 

101. Lại có ba loại sứ giả: một là đẳng (phần) sứ, hai là tăng (phần) 
sứ, ba là giảm (phân) sứ. 

Thế nào gọi là đăng (phần) sứ? Người sứ có thê thọ giáo, mà không 
thêm không bớt, tùy theo sự nghe mà nói lại, đó gọi là đăng (phân) 
SỨ. 

Thế nào gọi là tăng (phần) sứ? Người sứ thọ giáo rồi, vì muốn tăng 
thêm ích lợi nên nói thêm, đó gọi là tăng (phân) sứ. 

Thế nào gọi là giảm (phần) sứ? Người sứ thọ giáo rồi, không nói lại 
đầy đủ, đó gọi là giảm (phần) sứ. 


102. Lại có ba hạng con: Con bằng (cha mẹ), con hơn (cha mẹ), 
con không bằng (cha mẹ). 
Thế nảo gọi là con bằng? Cha mẹ có tín, giới, thí, huệ. Con cũng có 
tín, giới, thí, huệ. Đó gọi là con bằng. Thế nảo là con hơn? Cha mẹ 
không có tín, giới, thí, huệ, mà con có tín, giới, thí, huệ. Đó gọi là 
con hơn. Thế nào gọi là con không bằng? Cha mẹ có tín, giới, thí, 
huệ, mà con không có tín, giới, thí, huệ. Đó gọi là con không bằng. 
Phật nói kệ: 

Con bằng và con hơn, 

Nên cẩu con như vậy, 

Đừng câu con không bằng, 

Tại gia không lợi ích, 

Con kia thường như pháp, 

Thiện hành ưu-bà-tắc, 

Thành tựu tín trì giới, 

Bồ thí không xan lẫn 

Như trăng không mây che. 

Tại gia cũng như vậy. ` 


' Xem Tạp A-hàm 31, kinh số 874 (tr.220c19). 


334 


T22. 998b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


103. Lại có ba bệnh: Hoặc có bệnh, dù được thức ăn tùy ý hay 
không được; dù được thuốc tùy bệnh hay không được; dù được 
người nuôi bệnh giỏi tùy ý, hay không được; dù thế người bệnh 
cũng chết, không thể khỏi bệnh mà được lành. Hoặc có bệnh nhân 
như vậy. 


Hoặc có bệnh nhân, dù được thức ăn tùy ý hay không được; dù 
được thuốc tùy bệnh hay không được; dù được người nuôi bệnh 
giỏi tùy ý, hay không được; mà bệnh nhân này không chết, khỏi 
bệnh được lành. Hoặc có bệnh nhân như vậy, 

Hoặc có bệnh nhân nếu không được thức ăn tùy ý, không được 
thuốc tùy bệnh, không được người nuôi bệnh giỏi tùy ý, bệnh nhân 
này sẽ chết, không thể khỏi bệnh được lành. Nếu được thức ăn tùy 
ý, được thuốc tùy bệnh, được người nuôi bệnh giỏi, [998b] thì 
người bệnh này không chết, khỏi bệnh được lành. Hoặc có bệnh 
nhân như vậy. 

Trong số đó, đối với bệnh nhân nếu không được thức ăn tùy ý, 
không được thuốc tùy bệnh, không được người nuôi bệnh giỏi tùy 
ý, bệnh nhân này sẽ chết, không thê khỏi bệnh được lành; hoặc nếu 
được thức ăn tùy ý, được thuốc tùy bệnh, được người nuôi bệnh 
giỏi, thì người bệnh này không chết, khỏi bệnh được lành; Ta vì 
hạng người bệnh này, cho phép người bệnh ăn thức ăn tùy ý, thuốc 
tùy bệnh, người nuôi bệnh tốt. Vì nhân duyên người bệnh này nên 
đối với những bệnh nhân khác cũng nên cho người chăm nuôi cung 
dưỡng. 

104. Có ba loại si:' một là phạm tội, hai là không thấy tội, ba là 
thấy tội không như pháp sám hối. Đó là ba loại si. 

105. Có ba loại trí tuệ: một là không phạm tội, hai là phạm tội có 
thể thấy, ba là thấy tội có thê sám hối. 


' Chỉ ba loại người ngu. Xem mục hai pháp, số 14 trước. 
? Chỉ ba loại người trí. Xem mục hai pháp, số 14 trước. 


335 


Luật tứ phần 6 T22. 99§b 


106. Có ba loại sỉ: một là phạm tội mà không thấy, hai là thấy 
phạm tội mà không sám hôi, ba là sám hôi mà không như pháp, nên 
vị kia' không châp nhận. 

107. Có ba loại trí tuệ: (Ngược nghĩa với câu trên). 

108. Có ba loại an cư: tiền an cư, trung an cư, hậu an cư. 


109. Đối với pháp luật của Thánh thì ca hát như khóc, múa nhảy 
như cuông, cười đùa như con nít.” 


110. Có ba loại bất tịnh nhục không được ăn: thấy, nghe, nghỉ vì 
mình mà làm. 

111. Có ba loại tịnh nhục có thê ăn: không thấy, không nghe, nghỉ 
không vì mình mà làm. 

112. Có ba ngày bố-tát: ngày mười bốn, ngày mười lăm, ngày 
mông một.” 

113. Có ba hạng người bồ-tát: Tăng, số đông người, hoặc một 
người." 

114. Có ba hạng người tác pháp bố-tát: Tăng, số đông người hoặc 
một người." 

115. Có ba hạng người cần tác pháp bố-tát: Tăng, số đông người, 
hoặc một người.” 


116. Hoặc biết mà làm, hoặc không biết mà làm, hoặc thấy mà làm. 


: Người thọ sám, hoặc Tăng. 

? Thập tụng 49 (tr.356a§) có ba pháp: trong tỳ-ni mà ca pháp như khóc; trong tỳ- 
ni mà cười giỡn pháp như cuồng; trong tỳ-ni mà vung tay múa, pháp như trẻ con. 
3 Tính theo mỗi nửa tháng. Nửa tháng kia tương đương: ngày 29, 10 và 16. Tham 
chiếu Päli: có ba loại bố-tát: ngày 14, ngày 15 và Tăng hoà hiệp (ngày bất 
thường tùy theo Tăng yết-ma). 

* Pãli, ba loại bó-tát: Tăng-già bó tát (sanghe posaho), biệt chúng bố-tát (gane 
uposatho), cá nhân bỗ-tát (puggale uposatho). Đây chỉ trủ xứ bố-tát. 

Ỷ Đây chỉ pháp thức bố-tát. 

° Đây chỉ túc số bồ-tát. 


336 


T22. 998c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


117. Hoặc biết mà làm, hoặc không biết mà làm, hoặc sĩ mà làm. 
118. Hoặc thân, hoặc miệng, hoặc thân khâu đầy đủ. 

119. Có ba thứ nên bình đoán là phạm tội: một là tựa của giới,' hai 
là chê, ba là trùng chê. 

120. Có ba pháp bình đoán là không phạm: tựa của giới,” chế, trùng 
chê. 

121. Có ba thứ tịnh. Có ba thứ bất tịnh. Có ba thứ cho phép. Có ba 
thứ không cho phép cũng như vậy. 

122. Có ba không cung kính: Phật, Pháp, Tăng.” 

123. Lại có ba không cung kính: Phật, Pháp, Giới. 

124. Lại có ba không cung kính: Phật, Pháp, Định. 

125. Lại có ba không cung kính: Phật, Pháp, Cha Mẹ. 

126. Có ba không cung kính: Phật , Pháp, thiện pháp. 

127. Cung kính có ba. Ba mục (/ức ngược lại các mục trên). 

128. Lại có ba bị cử:° Một là không thấy, hai là không sám hối, ba 
là ác kiên không bỏ. 

129. Có ba pháp Tăng nên tác [998c] phú bát:” trước tỳ-kheo mà 
hủy báng Phật, Pháp, Tăng. 

130. Lại có ba niệm: niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng. 


131. Lại có ba niệm: niệm Phật, nệm Pháp, niệm GIới. 


' Tức nhân duyên Phật chế giới. Đây nói về các giai đoạn Phật quy định một học 
xứ. 

* Tức nhân duyên Phật chế giới. 

3 Tham chiếu Päli, Vin.v. 92, sáu không cung kính (cha agãravã: bắt kính, đồng 
nghĩa không xem trọng): không kính Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, 
không kính học xứ (giới), không kính sự không phóng dật, không kính sự hòa 
thuận. C£ SañgrTtu, D. In. 243. 

* Bị Tăng tác yết-ma xả trí. 

Ÿ Xem Phần IV, Ch.II, mục 27 “úp bát.” 


337 


Luật tứ phần 6 T22. 99§c 


132. Lại có ba niệm: niệm Phật, nệm Pháp, niệm Thí. 

133. Lại có ba niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Thiên. 

134. Lại có ba thành tựu: trì giới thành tựu, định thành tựu, tuệ 
thành tựu. 

135. Lại có ba: giới thành tựu, định thành tựu, giải thoát thành tựu. 
136. Lại có ba: giới thành tựu, định thành tựu, kiến giải thoát huệ 
thành tựu. 

137. Lại có ba hạ tiện pháp: đao tiện, y tiện, sắc tiện.? 

138. Lại có ba hoại sắc: xanh, đen, mộc lan. 

139. Lại có ba pháp gọi là trì luật: trì giới ba-la-đề-mộc-xoa đầy đủ, 
đa văn, tụng hai bộ giới thông suôt không nghi. 

140. Lại có ba: trì giới ba-la-đề-mộc-xoa đầy đủ, đa văn, quảng 
tụng tỳ-ni thông suôt không nghi. 

141. Lại có ba: trì giới ba-la-đề-mộc-xoa đầy đủ, đa văn, trụ trong 
tỳ-ni không động. 

142. Lại có ba: trì giới ba-la-đề-mộc-xoa đầy đủ, đa văn, thiện xảo 
phương tiện có khả năng diệt tránh sự. 

143. Lại có ba biện: biện tỳ-kheo, biện không phóng dật, biện 
thanh tịnh hành. 

144. Lại có ba ngày tự tứ: ngày mười bốn, ngày mười lăm, mồng 
một." 


145. Lại có ba hạng người tự tứ: Tăng, số đông người, một người. 


! Sáu niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 
Xem Trường A-hàm 2 (tr.12a14). 

? Đao 77, chỉ đao kiếm; y #, chỉ y phục; sắc Z,, màu sắc. Chưa rõ ý nghĩa của 
những từ này. 

3 Biện 3#; thường hiểu là thành biện, phận sự cần làm. Nhưng không rõ nghĩa 
chính xác trong hạng mục này. 

* Như hạn kỳ bố-tát. 


338 


T22. 999a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 
146. Lại có ba hạng người tác pháp tự tứ: Tăng, số đông người, một 
người. 

147. Lại có ba hạng người cần tác pháp tự tứ: Tăng, số đông người, 
một người. ' 

148. Lại có ba hạng: biết, không biết, thấy. 

149. Lại có ba hạng: biết, không biết, sĩ. 

150. Lại có ba hạng: thân, miệng, cả thân và miệng. 

151. Lại có ba hạng: thấy, nghe, nghi. 

152. Lại có ba lời xả giới: xả Phật, xả Pháp, xả Tăng.” 

153. Cũng cú pháp như vậy, mỗi cặp ba làm thành một hạng mục, 
cho đến 154. “chẳng phải sa-môn Thích tử.” 


155. Lại có ba thứ nghĩa,” nên đức Như Lai ra đời vì các tỳ-kheo 
chế giới. Từ “nhiếp thủ đối với Tăng,... cho đến khiến chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” Mỗi ba trong 10 cú nghĩa sắp thành một hạng mục. 
156. Có ba thứ nghĩa, nên đức Như Lai ra đời, vì các tỳ-kheo chế 
yết-ma ha trách, từ nhiếp thủ đối với Tăng, ba lần ba làm thành câu, 
cho đến khiến chánh pháp tồn tại lâu dài cũng như vậy. Từ ha trách 
cho đến bảy diệt tránh cũng như vậy. 


IV. BÓN PHÁP 


1. Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại Địa thành, nước Bà-xà, bảo các tỳ- 
kheo: “Ta nói bôn loại quảng thuyết, các ngươi hãy khéo nghe kỹ. 
Ta sẽ nói cho các ngươi nghe.” 

Các ty-kheo [999a1] thưa: 


“Bạch Đại Đức, chúng con nguyện ưa muôn nghe.” 


' Như các pháp bồ-tát. 

? Xem các hạng mục trên: một lời xả giới, hai lời xả giới. 

3 Nghĩa, đây được hiểu là mục đích. 

* Xen mục “Hai pháp” hạng mục 127. Xem Phần I. chương I, Ba-la-di l. 


339 


Luật tứ phần 6 T22. 999a 


Bồn thứ ấy là: 
a. Nếu có tỳ-kheo nào nói như vầy: “Thưa các Trưởng lão, tôi ở tại 
thôn đó, tại thành đó, nghe từ đức Phật và ghi nhớ, “Đây là pháp. 
Đây là tỳ-nI. Đây là lời Phật dạy. ”” 
Khi nghe tỳ-kheo kia nói như vậy không được sanh hiềm nghi liền, 
cũng không được chê trách, mà nên thâm định văn cú rồi tìm hiểu 
nghiên cứu Tu-đa-la, Tỳ-ni, kiểm xét pháp luật. Nếu sau khi nghe 
tỳ-kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu-đa-la, Tỳ-ni, kiểm xét 
pháp luật, mà lời nói ấy không cùng với Tu-đa-la, Tỳ-ni, pháp luật 
tương ưng, trái ngược với pháp, thì nên nói với tỳ-kheo kia: 
“Những gì thầy nói chẳng phải như lời Phật dạy. Hoặc là Trưởng 
lão không thấu triệt được lời Phật dạy. Tại sao vậy? Tôi đã tìm hiểu 
nghiên cứu Tu-đa-la, Tỳ-mi, pháp luật, thì những lời đó không cùng 
Tu-đa-la, Tỳ-ni, pháp luật tương ưng, trái ngược với pháp. Trưởng 
lão đừng nên tụng tập, cũng chớ nên dạy tỳ-kheo khác, mà nên xả 
bỏ.” 
Nếu sau khi nghe tỳ-kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu-đa-la, 
tỳ-nI, pháp luật, mà lời nói đó tương ưng với Tu-đa-la, Tỳ-nI, pháp 
luật, thì nên nói với tỳ-kheo kia rằng: “Thưa Trưởng lão, những lời 
ngài nói đúng với lời Phật dạy, Ngài đã thấu triệt được lời Phật dạy. 
Tại sao vậy? Tôi đã tìm hiểu nghiên cứu Tu-đa-la, Tỳ-nI, pháp luật, 
thì những lời ấy tương ưng, không trái ngược. Trưởng lão nên thiện 
trì tụng tập và dạy tỳ-kheo khác, đừng khiến cho vong thất.” Đây là 
quảng thuyết thứ nhất. 
b. Nếu có tỳ-kheo nào nói như vây: “Thưa Trưởng lão, tôi ở tại 
thôn đó, thành đó, trong Tăng hòa hiệp, trước Thượng tọa, được 
nghe, “Đây là pháp. Đây là tỳ-ni. Đây là lời Phật dạy.”” Khi nghe 
tỳ-kheo kia nói như vậy không được sanh hiềm nghĩ liền, cũng 
không được chê trách, mà nên thẩm định văn cú, rôi tìm hiểu 
nghiên cứu Tu-đa-la, Tỳ-ni, kiểm xét pháp luật. Nếu sau khi nghe 
tỳ-kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu-đa-la, Tỳ-ni, kiểm xét 
pháp luật, mà lời nói ấy không cùng với Tu-đa-la, Tỳ-ni, pháp luật 
tương ưng, trái ngược với pháp, thì nên nói với tỳ-kheo kia: 
340 


T22. 999b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


“Những gì thầy nói chẳng phải như lời Phật dạy. Chúng Tăng và 
Thượng tọa kia không thấu triệt được lời Phật, Trưởng lão cũng 
như vậy. Tại sao? Tôi đã tìm hiểu nghiên cứu Tu-đa-la, Tỳ-ni, pháp 
luật, thì những lời đó không cùng Tu-đa-la, Tỳ-mi, pháp luật tương 
ưng, trái ngược với pháp. Trưởng lão đừng nên tụng tập, cũng chớ 
nên dạy tỳ-kheo khác, mà nên xả bỏ.” 

Nếu sau khi nghe tỳ-kheo kia nói, rồi tìm hiểu nghiên cứu Tu-đa-la, 
Tỳ-mI, pháp luật, mà lời nói đó tương ưng với Tu-đa-la, Tỳ-ni, pháp 
luật, thì nên nói với tỳ-kheo kia răng: 

“Thưa Trưởng lão, những lời ngài nói đúng với lời Phật dạy. 
Chúng Tăng và Thượng tọa kia cũng như Trưởng lão đã thâu triệt 
lời đức Phật dạy. [999b[Tại sao vậy? Tôi đã tìm hiêu nghiên cứu 
Tu-đa-la, Tỳ-nI, pháp luật, thì những lời ây tương ưng, không trái 
ngược. Trưởng lão nên thiện trì tụng tập và dạy tỳ-kheo khác, đừng 
khiên cho vong thât.” 

Đây là điều quảng thuyết thứ hai. 

(Tiếp theo, trường hợp thứ ba, “...nghe từ số đông tỳ-kheo biết 
Pháp, Tỳ-m, Ma-di...” cũng như vậy. Trường hợp thứ tư, “...nghe 
từ một tỳ-kheo biệt Pháp, Tỳ-nI, Ma di,...” cũng như vậy). ` 

Đó là bốn quảng thuyết. 

Phật thuyết như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, tín lạc hoan hỷ thọ 
trì. 

2. Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

Tăng có bốn hạng người đoán sự:? Hoặc có người ít nghe, không 
biệt hô thẹn. Hoặc có người nghe nhiêu, không biệt hô thẹn. Hoặc 
có người ít nghe, biệt hô thẹn. Hoặc có người nghe nhiêu, biệt hô 
thẹn. 


' Phụ chú trong nguyên bản. 
? Thập tụng 49 (tr.357b13). Xem Phần III, Chương XVI, đoạn 3, mục 3. 


341 


Luật tứ phần 6 T22. 999b 


a. Trong đây, tỳ-kheo đoán sự ít nghe, không biết hỗ thẹn, nếu có 
bàn luận đoán sự ở giữa Tăng, Tăng nên nghiêm khắc quở trách, 
khiến cho hạng người không biết hô thẹn đó, sau này không như 
vậy nữa. 

b. Nếu người đoán sự nghe nhiều mà không có hồ thẹn kia có bàn 
luận đoán sự ở giữa Tăng, Tăng nên nghiêm khắc quở trách, khiến 
cho người không biết hỗ thẹn đó sau này không như vậy nữa. 

c. Trong đây, tỳ-kheo đoán sự có hồ thẹn mà ít nghe kia, nếu có 
bàn luận đoán sự ở giữa Tăng, Tăng không nên nghiêm khắc quở 
trách mà nên yêm trợ khai thị, khiến cho vị biết hồ thẹn đó về sau 
có dự bản luận đoán sự ở giữa Tăng. 

d. Nếu tỳ-kheo đoán sự nghe nhiều có hồ thẹn, có bàn luận đoán sự 
của họ ở giữa Tăng, Tăng không nên chê trách, mà sau khi nghe 
những gì vị đó nói rồi nên khen: “Thiện tai!” Khiến cho vị có hồ 
thẹn đó sau này dự bàn luận đoán sự ở giữa Tăng. 


3. Lại có bốn hạng tỳ-kheo đoán sự: Hoặc không hồ thẹn và không 
thuộc kinh văn. Hoặc không hồ thẹn mà thuộc kinh văn. Hoặc có 
hồ thẹn mà không thuộc kinh văn. Hoặc có hồ thẹn lại thuộc kinh 
văn. 

a. Hạng người không hồ thẹn lại không thuộc kinh văn có ba điều 
mất mát: Vị kia mất mát do không biết hồ thẹn; mất mát do đáng bị 
chê trách; mất mát do không thuộc kinh văn. Đó là ba điều mất mát 
của người đoán sự. 

b. Người không hỗ thẹn mà thuộc kinh văn có hai điều mất mát: 
mất mát do không biết hồ thẹn; mất mát do đáng bị chê trách. VỊ 
kia không mất mát do không thuộc kinh văn. Đó là hai điều mất 
mát của người đoán sự. 

c. Người có hồ thẹn mà không thuộc kinh văn có một điều mất mát: 
Vị kia mất mát do không thuộc kinh văn; không mất mát do không 
biết hồ thẹn; không mất mát do đáng bị chê trách. Đó là một điều 
mắt mát của người đoán sự. 


342 


T22. 999c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


d. Người có hỗ thẹn lại thuộc kinh văn, không có điều mắt mát. Vị 
kia không mât mát do biệt hỗ thẹn; không mât mát do không có 
điêu gì đáng bị chê trách; không mât mát vì thuộc kinh văn. Đây là 
tỳ-kheo đoán sự tôi thăng đệ nhât không mât mát. 

4. Phá giới, với bốn trường hợp cũng như vậy. Phá kiến, với bốn 
trường hợp cũng như vậy. Phá chánh mạng, với bốn trường hợp 
cũng như vậy. Phá oai nghi [999e] với bốn trường hợp cũng vậy 
(Trong đây, tại Kì-Liên có bốn tỳ-kheo chia vật bốn phân như trong 
“Kiên-độ phòng xá ”" không khác, nên không chép ra). 

5. Đức Phật ở tại thành Vương-xá. Khi ấy, Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp 
tay bạch Phật: 

“Bạch Đại Đức, phá Tăng, cho đến mức nảo gọi là phá Tăng? Ai 
phá hòa hợp Tăng?” 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

“Nếu có tỳ-kheo nào, phạm mà nói không phạm; không phạm mà 
phạm; nhẹ mà nói nặng; nặng mà nói nhẹ. Nếu tỳ-kheo nào đối với 
bốn việc này, tìm câu bạn bè, hoặc khiến người tìm; ở trong giới 
mà biệt bộ bố-tát, yết-ma thuyết giới. Cho đến mức ấy, Tăng được 
gọi là phá (vỡ). Đó gọi là Tăng hòa hợp bị vỡ.” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Thế nào là hòa hợp Tăng? Tăng vỡ rồi, ai làm cho hòa hợp?” 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

“Nếu có tỳ-kheo nào, phạm nói là phạm; không phạm nói là không 
phạm; nhẹ nói là nhẹ; nặng nói là nặng. Tỳ-kheo kia đôi với bôn 
việc này không tìm câu bạn bè, không sai người tìm câu, không biệt 
bộ yêt-ma, bô-tát, thuyêt giới. Như vậy gọi là Tăng hòa hợp. Đó 
gọi là Tăng vỡ rôi trở lại hòa hợp.” 


' Xem phần IV, chương I. 


343 


Luật tứ phần 6 T22. 1000a 


6. Đức Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Khi ấy các tỳ-kheo ở Xá-vệ 
tranh châp lần nhau. A-nmi-lâu-đà' có đệ tử tên là Bà-di,ˆ một mình 
nói giữa Tăng, một mình tranh cãi. A-ni-lâu-đà ở trong chúng 
không nói một lời nào đê dạy đô, quở trách. 

Bấy giờ, A-nan đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt. kính lễ sát chân, rồi 
đứng qua một bên. Đức Thê Tôn biêt mà vân cô hỏi: 

“Này A-nan, tránh sự đã dứt chưa?” 

A-nan thưa: 

“Tránh sự đâu có thể dứt được! Đệ tử của A-ni-lâu-đả ở trong 
chúng một mình nói, một mình tranh cãi mà A-nmi-lâu-đà ở trong 
chúng không nói một lời nào đê giáo giới, khiên trách.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“*A-m-lâu-đà có khi nào diệt được tránh sự này. Tránh sự này há 
không phải do Xá-lợi-phât, Mục-liên diệt?” 

Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Ác tỳ-kheo có bốn pháp khi thấy Tăng bị vỡ thì hoan hỷ. Bốn 
pháp đó là gì? 

a. Ác tỳ-kheo ấy có ác pháp phá giới. Ác tỳ-kheo kia khởi lên ý 
nghĩ như vây: “Fa có ác pháp phá giới. Nêu tỳ-kheo khác biệt, tập 
chúng hòa hợp tác pháp diệt tân ta, ta có tỳ-kheo khác trợ bạn.” Đó 
là pháp thứ nhât, ác tỳ-kheo thây Tăng bị vỡ thì hoan hỷ. 

b. Lại nữa, ác tỳ-kheo sống tà mạng, nghĩ rằng: “Ta sống tà mạng. 
Nêu tỷ-kheo khác biết, tập chúng hòa hợp tác pháp diệt tân ta, ta có 
tỳ-kheo khác trợ [1000a1] bạn. Đó là pháp thứ hai, ác tỳ-kheo thây 
Tăng bị vỡ thì hoan hỷ. 


' A-ni-lâu-đà JJÉ,‡#fẽ. Päli: Aunuddha. Xem ch. sau. 

“ Bà-/di 3š %3. Pali, A. ii. 239: Bähiya, đệ tử, hoặc người đồng trú xứ 
(saddhivihãrika) với Anuruddha. Truyện xảy ra khi Phật trú tại Kosambï (Kiều- 
thưởng-di), trong tỉnh xá Ghositãrãma. Xem Phần III, Chương IX “Câu-thiêm- 
dị”. CẼ Vm.1. Kosambaka-kkhandhaka. 


344 


T22. 1000a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


c. Lại nữa, ác tỳ-kheo luôn luôn cầu lợi dưỡng cung kính, nghĩ 
răng: 
“Ta cầu lợi dưỡng cung kính. Nếu tỳ-kheo khác biết, tập chúng hòa 
hợp Tăng diệt tân, thì ta có tỳ-kheo khác trợ bạn.` Đây là pháp thứ 
ba, ác tỳ-kheo thây Tăng bị vỡ thì hoan hỷ. 
d. Lại nữa, ác tỳ-kheo tả kiến, biên kiến, nghĩ rằng: “Ta tà kiến, 
biên kiên. Nêu tỳ-kheo khác biệt, tập chúng hòa hợp tác pháp diệt 
tần ta, ta có ty-kheo khác trợ bạn.” Đó là pháp thứ tư, ác tỳ-kheo 
thây Tăng bị vỡ thì hoan hỷ. 
7. Có bốn thứ tác pháp: trước tác phi pháp, sau tác phi pháp; trước 
tác phi pháp, sau tác như pháp; trước tác như pháp, sau tác phi 
pháp; trước tác như pháp, sau tác như pháp. 
a. Thế nào là trước tác phi pháp sau tác phi pháp? Trước sự việc 
được khơi dậy một cách phi pháp; vị ấy cần được giáo giới, khiển 
trách, nhưng không được giáo giới khiến trách, mà an trú; đáng bị 
diệt tân nhưng không bị diệt tân, mà an trú. Đó là trước tác phi 
pháp, sau tác phi pháp. 
b. Thế nào là trước tác phi pháp, sau tác như pháp? Nếu có người 
tác sự phi pháp, trước sự việc được khơi dậy một cách phi pháp; vị 
ấy cần được giáo giới, khiến trách, thì đã được giáo giới khiển 
trách, mà an trú; đáng bị diệt tẫn thì đã bị diệt tẫn, mà an trú. Đó là, 
trước tác phi pháp, sau tác pháp. 
c. Thế nào là trước tác pháp, sau tác phi pháp? Nếu tỳ-kheo khơi 
dậy việc một cách như pháp, cần được giáo giới, khiển trách nhưng 
đã không được giáo giới, khiển trách, mà an trú; đáng bị diệt tẫn 
nhưng không bị diệt tẫn, mà an trú. Đó là, trước tác như pháp. sau 
tác phi pháp. 
d. Thế nào là trước tác như pháp, sau tác như pháp? Nếu ty-kheo, 
trước sự việc được như pháp khơi dậy, cân được giáo giới, khiên 
trách thì đã được giáo giới khiên trách; đáng bị diệt tần thì đã bị 
diệt tẫn, rồi sau mới an trú. Đó là trước tác như pháp, sau tác như 
pháp. 

345 


Luật tứ phần 6 T22. 1000b 


8. Có bốn thứ cúng dường: một là ẩm thực, hai là y dược, ba là y 
phục, bôn là cho các thứ cân dùng. 

9, Lại có bốn thứ lợi pháp: cầu xin phi pháp và cho phi pháp; cầu 
xin phi pháp và cho như pháp; câu xin như pháp và cho phi pháp; 
câu xIn như pháp và cho như pháp. 

a. Thế nào là cầu xin phi pháp và cho phi pháp? Hoặc có tỳ-kheo 
quanh quân lai vãng, không hành theo pháp sa-môn, thuyêt phi 
pháp đê tìm câu lợi dưỡng một cách bât tịnh. Vị kia câu lợi dưỡng 
một cách bât tịnh như vậy, và được cho với sự thiên vị: 

'Lấy cái này. Chớ lấy cái này. Lấy chừng đó. Chớ lấy chừng đó. 
Mang cái đó đên đây. Chớ mang cái đó đên đây. Mang chừng ây 
đên. Chớ mang chừng ây đên. Cho người này. Đừng cho người kia. 
Cho chừng ây. Chớ cho chừng ây. Người kia nên được cho. Người 
kia không nên được cho.” 

Đó là tìm cầu lợi dưỡng phi pháp và [1000b] cho phi pháp. 

b. Thế nào là cầu xin phi pháp và cho như pháp? Hoặc có tỳ-kheo 
quanh quân lai vãng, không hành theo pháp sa-môn, thuyêt phi 
pháp đê tìm câu lợi dưỡng một cách bât tịnh. Nhưng không được 
cho với sự thiên vị như trên. Đó là câu xin phi pháp và cho như 
pháp. 

c. Thế nào là cầu xin như pháp và cho phi pháp? Hoặc có tỳ-kheo 
quanh quân lai vãng, hành theo pháp sa-môn, không thuyêt phi 
pháp đê tìm câu lợi dưỡng một cách bât tịnh. Nhưng được cho với 
sự thiên vị như trên. Đó là câu xin như pháp và cho phi pháp. 

d. Thế nảo là cầu xin như pháp và cho như pháp? Hoặc có tỳ-kheo 
quanh quân lai vãng, hành theo pháp sa-môn, không thuyêt phi 
pháp đê tìm câu lợi dưỡng một cách bât tịnh. Nhưng không được 
cho với sự thiên vị như trên. Đó là câu xin như pháp và cho như 
pháp. 

10. Có bốn pháp không được truyền trao đại giới cho người: không 
biệt tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, không rộng tụng hai 


346 


T22. 1000b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


bộ giới. Có bốn pháp như vậy thì không được truyền thọ đại giới 
cho người. Có bôn pháp nên cho người thọ đại giới: (Ngược lại với 
câu trên). 

I1. Lại có bốn pháp không được truyền thọ đại giới cho người: 
không biệt tăng giới học, không biệt tăng tâm học, tăng tuệ học, 
không quảng tụng tỳ-nI. Có bôn pháp như vậy không được truyên 
thọ đại giới cho người. 

12. Lại có bốn pháp nên truyền thọ đại giới cho người (Ngược lại 
với cấu trên). 

13. Lại có bốn pháp không được truyền thọ đại giới cho người: 
không biết tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, tuy tụng tỳ-ni 
mà không thể quyết liễu. Có bốn pháp như vậy không được truyền 
thọ đại giới cho người. 

14. Lại có bốn pháp nên truyền thọ đại giới cho người : (Ngược lại 
câu trên). 

15. Lại có bốn pháp không được truyền thọ đại giới cho người: 
không thọ trì hai trăm năm mươi giới; không đa văn; nêu đệ tử có 
ác kiên không thê. giáo hóa đê đệ tử bỏ ác kiên, tu tập thiện kiên; 
không đủ mười tuôi (hạ). Có bôn pháp như vậy không được truyền 
thọ đại giới cho người. 

16. Lại có bốn pháp nên truyền thọ đại giới cho người (Ngượi lại 
câu trên). 

17. Có bốn pháp gọi là trì luật: biết phạm, biết không phạm, biết 
nhẹ, biệt nặng. 

18. Lại có bốn pháp: biết phạm, biết không phạm, biết hữu dư, biết 
vô dư.' 

19. Lại có bốn pháp: biết phạm, biết không phạm, biết thô ác, biết 
không thô ác.” 


' Xem cht. I1, mục “hai pháp” hạng mục 14. 
? Xem cht. 12, mục “hai pháp” hạng mục 15. 


347 


Luật tứ phần 6 T22. 1000c 


20. Lại có bốn pháp: biết tội có thể sám, biết tội không thể sám, 
biết sám hồi thanh tịnh, biết sám hồi không thanh tịnh. 

21. Lại có bốn tránh sự: ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, sự 
tránh. 

22. Có bốn sự sợ hãi phạm tội: 

a. Có người đàn ông như vầy: tóc rũ, mặc áo đen, cầm con dao, 
[1000c] đến giữa đám đông, nói như vầy: “Tôi đã tạo ra tội cực đại 
trọng ác, bị chém đầu, tùy theo sự vui lòng của mọi người tôi sẽ 
làm.? Bấy giờ, mọi người liền bắt trói, đánh tiếng trông hung dữ, để 
báo hiệu sự chết, xướng lệnh dọc theo đường đi, dẫn ra khỏi cửa 
phía hữu, đến pháp trường đề giết. Người trí thấy vậy, nói như sau: 
“Người này đã tạo tội ác cực trọng tử hình. Nay ta nên tự cảnh tỉnh 
và dạy người khác đừng tạo ra tội trọng ác tử hình như vậy.” Cũng 
vậy, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni đối với pháp ba-la-di sanh tâm sợ sệt, tâm 
niệm rằng, “Nếu chưa phạm ba-la-di thì trọn đời không phạm. Nếu 
lỡ phạm thì hoàn toàn không có tâm che giấu, như pháp sám hối. 
Đây là sự sợ hãi phạm tội thứ nhất. 

b. Có người đàn ông như vầy: tóc rũ, mặc áo đen, cằm gậy, đến 
giữa đám đông, nói như vây: “Tôi làm điều ác bất thiện. Tùy theo 
sự vui lòng của mọi người tôi sẽ làm.” Bấy giờ, đám đông người nọ 
liền đoạt lẫy con dao, đánh và đuôi ra khỏi cửa phía hữu. Có người 
trí thấy bèn nói như vầy: “Đây là người làm tội ác. Nay ta nên tự 
cảnh tỉnh và dạy người khác đừng làm tội ác như vậy.” Cũng vậy, 
tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni đối với pháp tăng tàn sanh tâm sợ sệt, tâm niệm 
rằng, “Nếu chưa phạm tăng tàn thì trọn đời không phạm. Nếu lỡ 
phạm thì hoàn toàn không có tâm che giấu, như pháp sám hồi." Đây 
là sự sợ hãi phạm tội thứ hai. 

c. Có người đàn ông như vầy: tóc rũ, mặc áo đen, cầm con đao, đến 
giữa đám đông, nói như vầy: “Tôi đã tạo tội ác. Tùy theo sự vui 


' Thập tụng 49 (tr.356c24): “Thế gian có bốn hạng người, thấy sự phạm tội thì 
sinh sợ hãi.” 


348 


T22. 1001a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


lòng của mọi người tôi sẽ làm.” Bấy giờ, mọi người liền đoạt lây 
cây gậy, rồi đuổi ra khỏi cửa hữu. Người trí thấy vậy, nói như sau: 
“Người này đã tạo tội ác. Ni ta nên tự cảnh tính và dạy người 
khác đừng tạo ra tội như vậy.` Cũng vậy, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni đối 
với pháp ba-dật-đề sanh tâm sợ sệt, tâm niệm rằng, “Nếu chưa 
phạm ba-dật- đề thì trọn đời không phạm. Nếu lỡ phạm thì hoàn 
toàn không có tâm che giấu, như pháp sám hối." Đây là sự sợ hãi 
phạm tội thứ ba. 
d. Có người đàn ông như vây: tóc rũ, mặc áo đen, đến giữa đám 
đông, nói như vây: “Tôi đã làm điều ác bất thiện. Tùy theo sự vui 
lòng của mọi người tôi sẽ làm." Bấy giờ, mọi người liền khiển 
trách, rồi đuổi ra khỏi cửa phía hữu. Người trí thây vậy, nói như 
sau: “Người này đã tạo tội ác. bói ta nên tự cảnh tỉnh và dạy người 
khác đừng tạo ra tội như vậy." Cũng vậy, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni đối 
với pháp ba-đề-đề-xá-ni sanh tâm sợ sệt, tâm niệm rằng, “Nếu chưa 
phạm ba-đề-đề-xá-ni thì trọn đời không phạm. Nếu lỡ phạm thì 
hoàn toàn không có tâm che giấu, như pháp sám hối. Đây là sự sợ 
hãi phạm tội thứ tư. 
23. Có [1001a1| bốn hạng người phạm: 
a. Nếu tỳ-kheo phạm tội, tỳ-kheo khác nói: “Thầy phạm tội, thấy 
không?'° Vị kia nói: 'Không thấy. Tỳ-kheo lại nói: “Này Trưởng 
lão, nêu thấy tội nên sám hồi." Đây là người phạm thứ nhất. 
b. Nếu tỳ-kheo phạm tội, tỳ-kheo khác nói: “Này Trưởng lão, thầy 
3n tội, có thấy không? VỊ kia nói: “Không thấy.” Tỷ ho lại 
¡: 'Này Trưởng lão, nếu thấy tội nên sám hồi giữa Tăng.” Đây là 
Rưiễi phạm thứ hai. 
c. Nếu tỳ-kheo phạm tội, tỳ-kheo khác nói: “Trưởng lão phạm tội, 
có thấy không?° Vị kia nói: 'Không thấy.” Tỳ-kheo lại nói: “Trưởng 


' Sám các tội ba-dật-đề 
* Sám các tội thâu-lan-giá. 


349 


Luật tứ phần 6 T22. 1001a 


lão thấy tội hãy ở giữa Tăng này mà sám hối."' Đây là phạm nhân 
thứ ba. 

d. Nếu tỳ-kheo phạm tội, tỳ-kheo khác nói: “Này Trưởng lão, thầy 
phạm tội, thấy không?” VỊ kia nói: “Không thấy. Bấy giờ, Tăng 
nên hoàn toàn xả bỏ” và nói: KỈ §Ì sót thầy hãy đi. Muốn đi đâu, tùy 
ý. Nhưng chỗ thầy đến, ở đó thầy cũng sẽ bị cử tội. Các vị kia đôi 
với thầy sẽ bị tác cử, tác ức niệm, tác tự ngôn, ngăn a-nậu-bà-đà, 
ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ.` Như ông thầy luyện ngựa. Con ngựa 
dữ khó huấn luyện, liền gộp luôn cả yên cương mà đánh đuôi ngựa 
đi. Tỳ-kheo này cũng như vậy, tất cả đều xả bỏ. Đây là phạm nhân 
thứ tư. 


24. Đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, trong núi Kỳ-xà-quật. Bấy 
giờ, Ưu-ba- -ly từ chỗ ngồi đứng dậy, đề trống vai bên hữu, đầu gối 
bên hữu chấm đất, chấp tay bạch Phật rằng: 

“VỊ Trưởng lão đối trước vị tỳ-kheo niên thiếu sám hối, bên trong 
có bao nhiêu pháp cân sám hôi?” 

Đức Phật dạy: 

“Bên trong có bốn pháp nên sám hối: để trống vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, quỳ gối chắp tay, nói tên tội phạm: “Tôi phạm tội như vậy. 
Nay đối trước Truởng lão sám hối." Vị kia nên nói: “Thầy nên cải 
hối, sanh tâm yếm ly." Đáp rằng: “Xin vâng!” Tỳ-kheo Thượng tọa 
đối với tỳ-kheo hạ tọa có bốn pháp như vậy nên sám hối. 


Có bốn ba-la-đề-đề-xá-ni, nói như trên. 
Có bốn ba-la-di nói như trên. 


25. Có bốn yết-ma: phi pháp biệt chúng: yết-ma, như pháp biệt 
chúng: yết-ma, phi pháp hòa hợp chúng yết-ma, và như pháp hòa 
hợp yết-ma. Đó là bốn yết-ma. Ở đây, phi pháp biệt chúng yêt-ma, 
không được làm. Phi pháp hòa hợp yết-ma, không được làm. Pháp 


' Sám các tội tăng-già-bà-thi-sa. 
* Tăng tác yết-ma xả trí, vì ngoan cô không nhận tội. 


350 


T22. 1001b Chương vi. T-ni tăng nhất 


biệt chúng yết-ma không được làm. Pháp hòa hợp yết-ma, nên làm. 
Đó là điêu Ta cho phép. 

Phi pháp biệt chúng yết-ma, yết-ma không thành. Phi pháp hòa hợp 
vêt ma, yêt-ma [1001b| không thành. Pháp biệt chúng yêt-ma, yêt- 
ma không thành. Pháp hòa hợp yêt-ma, yêt-ma thành tựu. 

Phi pháp biệt chúng yết-ma, không đúng cách. Phi pháp hòa hợp 
yêt-ma, không đúng cách. Pháp biệt chúng yêt-ma, không đúng 
cách. Pháp hòa hợp yêt-ma, đúng cách. 

26. Có bốn cách bố-tát: ba lời bố-tát, thanh tịnh bố-tát, thuyết Ba- 
la-đề-mộc-xoa bồ-tát, tự tứ bố-tát. 

27.Có bốn vọng ngữ: vọng ngữ ba-la-di, vọng ngữ tăng tàn, vọng 
ngữ ba-dật-đề, vọng ngữ tỳ-ni a-tỳ-bà-la. 

28. Có bốn chúng: tỳ-kheo, tỳ-kheo-ml, ưu-bả-tắc, ưu-bà-di. 

29. Lại có bốn chúng: sát-lợi, bà-la-môn, cư sĩ, sa-môn. 

30. Lại có bốn chúng: Tứ thiên vương, Đao lợi thiên, Ma, Phạm. 
31. Lại có bốn chúng: ái, nhuế, bó, sỉ. 

32. Lại có bốn chúng: không ái, không nhuế, không bố, không si. 
33. Có bốn hạng người bình đoán sự có trí tuệ: Có người thân 
không hiện ác mà miệng hiện. Có người miệng không hiện ác mà 
thân hiện. Có người thân miệng hiện ác. Có người thân khâu không 
hiện ác. 

a. Thế nào là thân không hiện ác mà khẩu hiện? Hoặc có người 
thân không hiện ác, mà miệng nói chỉ thị khiến phải cộng đồng 
kiến giải.ˆ Đó là thân không hiện ác mà khâu hiện. 

b. Thế nào là miệng không hiện ác mà thân hiện? Có người thân 
hiện ác, mà miệng không chỉ thọ, không bắt cùng đông kiên giải. 


' Tỳ-ni a-tỳ-bà-la ##/##,EI #›# 3#. Không rõ. Theo đoạn mạch, đây chỉ vọng ngữ 
thuộc tội ác thuyết. 
? Áp chế bằng miệng mà không áp chế bằng thân, khi quyết đoán tránh sự. 


351 


Luật tứ phần 6 T22. 1001c 
Đó là miệng không hiện ác mà thân hiện. 
c. Thế nào là thân không hiện ác, khẩu không hiện ác? Có người 


thân không hiện, miệng không chỉ thọ, không bắt cùng đồng kiến 
giải. Đó là thân miệng không hiện ác. 


d. Thế nào là thân miệng hiện ác? Có người thân hiện ác, miệng nói 
chỉ thọ, bắt ép cùng đông kiên giải. Đó là thân hiện ác, khâu hiện 
ác. Đó là bôn hạng người bình đoán sự có trí. 

34. Tỳ-kheo có bốn pháp tự tốn hại, có phạm, bị người có trí quở 
trách, mặc nhiêu tội. Bôn pháp đó là gì? Có ái (thiên vị), có nhuê 
(thù hận), có bố (sợ hãi), có si (bất minh). Tỳ-kheo có bốn pháp 
như vậy, tự tổn hại, bị người có trí quở trách, mắc nhiều tội. 

35. Tỳ-kheo có bốn pháp không tự tốn hại: (Ngược lại hạng mục 
trên). 

36. Có bốn pháp hướng đến phi đạo: có ái, có nhuế, có bố, có si. 

37. Có bốn pháp không hướng đến phi đạo: (Ngược lại câu trên). 
38. Có bốn pháp không được sai làm người chia cháo. Chưa sai thì 
không được sai. Đã sai thì không được chia: có ái, có nhuê, có bô, 
CÓ SI. 

39. Có bốn [1001e] pháp nên sai làm người chia cháo: (ngược lại 
câu trên). 

Chia tiểu thực, chia thức ăn khư-xà-ni, hoặc sai phó hội, trải ngọa 
cụ, chia y tắm mưa, chia y nhận được. 

Sai tỳ-kheo làm sứ, cho đến sai sa-di làm sứ cũng vậy. 

40. Có bốn pháp đọa vào địa ngục như tên bắn (ức là sai các trì sự 
như trên). 

41. Có bốn phi pháp ngăn thuyết giới, ngăn vô căn: phá giới, phá 
kiên, phá oai nghi, phá chánh mạng. 


' Xem mục “hai pháp.” 


352 


T22. 1001c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


42. Có bốn như pháp ngăn thuyết giới, ngăn hữu căn: phá giới, phá 
kiên, phá oai nghi, phá chánh mạng. Đó là bôn như pháp ngăn 
thuyêt giới. 

43. Có bốn thanh tịnh: trì giới thanh tịnh, kiến thanh tịnh, oai nghi 
thanh tịnh, chánh mạng thanh tịnh. Đó là bôn thanh tịnh. 

44. Có bốn pháp y chỉ: y phấn tảo, khất thực, nghỉ dưới gốc cây, 
thuôc hủ lạn. Đó là bôn pháp y chỉ. 

45. Có bốn pháp tôn giảm: hoặc có trí có thể nhẫn, hoặc có trí có 
thê thân cận, hoặc có trí có thê giải, hoặc có trí có thê đoạn. Đó là 
bốn thứ tổn pháp. ` 

46. Đức Thế Tôn ở tại Ba-la-nai. Bấy giờ, Thế Tôn biết mà vẫn hỏi 
tôn giả A-nan: “Irong khi mât mùa, lúa gạo khan hiêm, Ta từ mân 
VÌ các tỷ-kheo nên cho phóng xả bốn việc: ngủ chung với thức ăn 
trong nỘi giới, nấu trong nội giới, tự mình nâu, tự nhận thức ăn.” 
Nay các tỳ-kheo vẫn cứ tiếp tục như vậy hay sao?” 


A-nan bạch Phật: “Các tỳ-kheo vẫn tiếp tục.” 

Đức Phật dạy: “A-nan, không được ăn như vậy. Nếu ăn, sẽ như 
pháp trị.” 

47. Đức Phật bảo tôn giả A-nan: “Do khi lúa gạo khan hiếm, Ta 
thương các tỳ-kheo nên cho phép: sáng sớm thọ tiểu thực,” từ người 
kia mang đến, như trái hồ đào v.v... và thức ăn có thể ăn trong 
nước." Những thứ như vậy vẫn tiếp tục ăn hay sao?” 


' Bản Hán, hết quyên 58. 

* Tỳ-kheo có thể tự lượm trái cây mà ăn, không cần người trao; nới rộng ba-dật- 
đề 39. Xem Phần III, Ch. VII. Thuốc, mục 9. Tám sự cho phép 

3 Sáng đã tiểu thực, sau đó không cần làm pháp dư thực vẫn có thể ăn thêm. Xem 
Phần III, Ch. VII. Thuốc, mục 9. Tám sự cho phép. 

* Sau khi đã ăn, được ăn thêm các thứ trái cây mà người khác mang về, không 
cần làm phép dư thực. Xem Phần II, Chương VĨI. Thuốc, mục 6. Tịnh địa. 

Ÿ Các thứ mọc dưới nước như củ sen, v.v..., có thể ăn thêm mà không cần làm 
phép dư thực. Xem Phần II, Chương VII. Thuốc, mục 6. Tịnh địa. 


353 


Luật tứ phần 6 T22. 1002a 


Tôn giả A-nan trả lời: “Vâng!” 

Đức Phật dạy: “Không được ăn. Nếu ăn, sẽ như pháp trị.” 

48. Có bốn pháp tác yết-ma ha trách, phi pháp phi tỳ-m yết-ma 
không thành, không đúng cách. Bôn pháp đó là gì? [1002a1] Vô 
căn phá giới, phá kiên, phá oai nghi, phá chánh mạng. Đó là bôn 
pháp. 

49. Có bốn pháp tác yết-ma quở trách như pháp như tỳ-ni yết-ma 
thành tựu, đúng cách (ngược nghĩa với câu trên). 

50. Có bốn đại tặc.' Những gì là bốn? 

a. Hoặc có đại tặc sanh ý nghĩ như vầy: “Nếu có được trăm người, 
ngàn người để phá thành ấp đó." Một thời lan sau, tên giặc ây có 
được trăm người, ngàn người phá thành âp đó. Cũng vậy, ác tỳ- 
kheo nghĩ như vây: “Ơ chỗ nào mà ta sẽ được một trăm nhân 
chúng, một ngàn nhân chúng đê du hành tại thành âp nào đó.” Vào 
thời gian khác vị kia có được một trăm nhân chúng, một ngàn nhân 
chúng du hành nơi thành âp kia. Đó là đại tặc thứ nhứt. 

b. Lại nữa, có đại tặc chẳng phải tịnh hạnh tự nói là tịnh hạnh. Đó 
là hạng đại tặc thứ hai. 

c. Lại nữa, có đại tặc vì miệng bụng, nên tuy không chân thật, 
chẳng phải mình có, mà đối giữa đại chúng cố ý vọng ngữ, tự xưng 
được pháp thượng nhân. Đó là hạng đại tặc thứ ba. 

d. Lại có đại tặc sử dụng bông trái, rau lá của Tăng để tự nuôi sông. 
Đó là đại tặc thứ tư. 

51. Có bốn tín pháp: 

Nếu tỳ-kheo ở nơi thành quách, thôn xóm, làm nhiều bất tịnh hạnh, 
chăng phải pháp sa-môn. Trong đây, nên tùy thuận giáo thọ cư sĩ 
khiến cho họ tin. Tỳ-kheo kia nói với tỳ-kheo này rằng: “Thầy ở 


' Thập tụng 49 (tr.356b20): thế gian có ba đại tặc. 1. Thủ lãnh cướp, cầm đầu 
100 cho đến 500 lâu la, cướp bóc làng xóm. 2. Tỳ-kheo lấy vật tứ phương Tăng 
đi bán để nuôi sống. 3. Tỳ-kheo trống rồng mà tự xưng đắc pháp thượng nhân. 


354 


T22. 1002b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


nơi thành ấp, thôn xóm đó làm nhiều bất tịnh hạnh, chẳng phải 
pháp sa-môn. Thầy nên trở lại giáo hóa cư sĩ kia. Nếu thầy không 
thể tùy thuận giáo hóa cư sĩ khiến cho họ tin thì thầy không thê cư 
trú tại đây. Nếu thầy có thể tùy thuận giáo hóa cư sĩ thì cho phép 
thầy ở tại đây. Nếu không thê tùy thuận giáo hóa cư sĩ khiến cho họ 
tin thì các tỳ-kheo không cùng thầy đồng yết-ma, thuyết giới, tự tứ, 
chung đồng một chỗ ngôi, tiêu thực đại thực không theo thứ tự mà 
ngôi, cũng không đón tiếp, chắp tay lễ bái chào hỏi. Nếu thầy có 
thể tùy thuận giáo hóa cư sĩ kia khiến cho họ tin thì các tỳ-kheo sẽ 
cùng thầy đồng yết-ma, cho đến lễ bái hỏi chào.” Đó là bốn tín 
pháp. Nếu là cư sĩ hay con cư sĩ cũng như vậy. 

52. Có bốn phi Thánh pháp: cái không thấy nói thấy, cái không 
nghe nói nghe, cái không xúc nói xúc, cái không biết nói biết.' Đó 
là bốn phi Thánh pháp. 

53. Có bốn Thánh pháp (ngược lại nghĩa câu trên). 

54. Có bốn phi Thánh pháp: cái thấy nói không thấy, cái nghe nói 
không nghe, cái xúc nói không xúc, cái biết nói không biết. Đó là 
bốn phi Thánh pháp. 


55. Có bốn Thánh pháp: (ngược lại nghĩa câu trên). 

56. Có bốn lời xả giới: “Xả Phật, xả Pháp, [1002b| xả Tăng, xả 
Hòa thượng.” Đó là bôn lời xả giới. 

Cũng vậy, “xả Phật, xả Pháp, xả Tăng,” làm phần đầu, rồi thêm, 
cho đến “phi sa-môn Thích tử.”” Mỗi cụm bồn lời như vậy. 

57. Vì bốn nghĩa lợi' nên đức Như Lai ra đời vì các tỳ-kheo chế 
giới: nhiệp thủ đôi với Tăng, cho đến chánh pháp tôn tại lâu dài. 
Mỗi cụm gồm bốn nghĩa như vậy.” 


' Kiến R„ văn Bl, xúc #8, tri #ø. Trưởng A-hàm 8 (kinh Chúng tập, tr.50b27), 
bốn phi Thánh ngữ, và Thánh ngữ: kiến, văn, giác ?#, tri. Pãli, Vin. v. 124: 
cafãro qnariyavoharä qdilfhe diithavaditA assute sufavaditA, qmufe 
mutavadita, aviñfe viffiatavadita. 

? Chỉ tiết, xem mục “một pháp” các hạng mục l, 2. 


355 


Luật tứ phần 6 T22. 1002b 


58. Có bốn nghĩa lợi nên đức Như Lai ra đời vì các tỳ-kheo chế 
yêt-ma ha trách; nhiệp thủ đôi với Tăng, cho đến chánh pháp tôn tại 
lâu dài. Mỗi cụm gồm bốn nghĩa như vậy." 


Cho đến bảy diệt tránh cũng như vậy. 


V. NĂM PHÁP 

Bấy giờ, đức Thế Tôn ở thành Vương-xá, bảo các tỳ-kheo: 

1. “Có năm pháp không được trao đại giới cho người:” không giới, 
không định, không tuệ, không giải thoát tuệ, không tri kiên giải 
thoát. Có năm pháp như vậy không được trao đại giới cho người. 

2. Lại có năm pháp nên trao đại giới cho người: (Ngược lại nghĩa 
câu trên). 

3. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: tự mình 
không giới, không định, không tuệ, không giải thoát tuệ, không 
kiến giải thoát tuệ, cũng không thể dạy người khiến an trụ giới- 
định-tuệ, cho đên kiên giải thoát tuệ. Có năm pháp như vậy không 
được trao đại giới cho người. 

4. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 
trên). 

5. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không tín, 
không tàm, không quý, giải đãi, quên nhiêu. Có năm pháp như vậy, 
không được trao đại giới cho người. 

6. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (Ngược lại nghĩa câu 
trên). 


' Bốn mục đích. 

? Chỉ tiết, xem mục “hai pháp” hạng mục 127. 

3 Chỉ tiết, xem mục “hai pháp” hạng mục 127. 

: Không đủ tư cách làm Hoà thượng. Xem Phần II, Chương I “Thọ giới.” đoạn 
8. 

Ÿ Giải thoát tri kiến. 


356 


T22. 1002c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


7. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không biết 
tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ học, không biệt bạch, không biết yêt- 
ma. Có năm pháp như vậy không được trao đại giới cho người. 

8. Có năm pháp nên trao đại giới cho người (ức ngược với nghĩa 
câu trên). 

9. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không biết 
oal nghi giới, không biệt tăng tịnh hạnh, không biêt Ba-la-đê-mộc- 
xoa giới, không biệt bạch, không biệt yêt-ma. Có năm pháp như 
vậy không được trao đại giới cho người. 

10. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 
trên). 

11. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không 
biệt phạm, không biệt phạm rồi sảm hôi, không biệt phạm rôi sám 
hôi thanh tịnh, không biệt bạch, không biệt yêt-ma. Có năm pháp 
như vậy không được trao đại giới cho người. 

12. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 
trên). 

13. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không 
biết có nạn pháp, không biết không nạn pháp, [1002c] không biết 
bạch, không biết yết-ma, không đủ mười tuổi (hạ). Có năm pháp 
như vậy không được trao đại giới cho người. 

14. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 
trên). 

15. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thể 
dạy người tăng giới học, tăng tâm học, tăng tuệ học, không thê làm 
người nuôi bệnh,” cũng không thể nhờ người nuôi bệnh đến khi 


: Tăng tịnh hạnh, hay tăng thượng phạm hạnh. Đọc đúng là “căn bản phạm 
hành.” Hán đọc ãđï-brahmacariya, thành adh¡-brahmacariya. 
5 Không thê chăm sóc đệ tử bệnh. Xem Phần III, Ch. I, dẫn trước. 


357 


Luật tứ phần 6 T22. 1002c 


lành hoặc đến khi qua đời, hoặc không đủ mười tuổi (hạ). Có năm 

pháp như vậy không được trao đại giới cho người. 

16. Lại có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược nghĩa lại 

câu trên). 

17. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thể 

dạy đệ tử tăng oai nghi giới, tăng tịnh hạnh, tăng Ba-la- đề-mộc-xoa 

giới, nêu đệ tử có ác kiến không thể phương tiện dạy khiến cho bỏ 

ác kiến trụ thiện kiến, hoặc không đủ mười tuổi (hạ). Có năm pháp 

như vậy không được trao đại giới cho người. 

18. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 

trên). 

19. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không 

biệt phạm, không biệt không phạm, không biệt nhẹ, không biệt 

nặng, không rộng tụng hai bộ tỷ-ni. Có năm pháp như vậy không 

được trao đại giới cho người. 

20. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa 

trên). 

21. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thọ 

trì đủ Ba-la-đê-mộc-xoa giới, không đa văn, không thê dạy đệ tử 

Tỳ-m, A-tỳy- đàm, không đủ mười tuôi. Có năm pháp như vậy 

không được trao đại giới. 

22. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 

trên). 

23. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thọ 

trì đủ Ba-la- đề-mộc-xoa giới, không thể dạy đệ tử Tỳ-mi, A-ty-đàm, 

nếu đệ tử có ác kiến không thê dạy khiến xả ác kiến trụ thiện kiến. 

Có năm pháp như vậy không được trao đại giới cho người. 

24. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 

trên). 

25. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thể 

dạy đệ tử Tỳ-mi, A-tỳ-đàm, nêu đệ tử có ác kiên không thê dạy 
358 


T22. 1003a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


khiến xả ác kiến trụ thiện kiến, nếu đệ tử không an lạc ở trú xứ này, 
không thể dời đến trú xứ khác an lạc, nếu đệ tử có sanh tâm nghi 
hối mà không thê khai giải đúng Phật Pháp. Có năm pháp như vậy 
không được trao đại giới cho người. 

26. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 
trên). 

27. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: Không 
thể dạy đệ tử Tỷ-ni, A-tÿ-đàm, nếu [1003a1] đệ tử có ác kiến 
không thể dạy khiến xả ác kiến trụ thiện kiến, nếu đệ tử không an 
lạc ở trú xứ này, không thê dời đến trú xứ khác an lạc, không đủ 
mười tuổi. Có năm pháp như vậy không được trao đại giới cho 
người. 

28. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại nghĩa câu 
trên). 

29. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không 
biết Ba-la-đề-mộc- xoa giới, cũng không thể thuyết giới, không biết 
bố-tát, không biết yết-ma bó-tát, không đủ mười tuôi. Có năm pháp 
như vậy không được trao đại giới cho người. 


30. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại câu trên). 
31. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không 
khéo biết phạm, không khéo biết sám hồi phạm, không khéo nhập 
định, không khéo xuất định, không đủ mười tuổi. Có năm pháp như 
vậy không được trao đại giới cho người. 

32. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại lại câu 
trên). 

33. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không 
biệt phạm, không biệt không phạm, không biệt nhẹ, không biệt 
nặng, không đủ mười tuôi. Có năm pháp như vậy không được trao 
đại giới cho người. 

34. Lại có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại câu 
trên). 


359 


Luật tứ phần 6 T22. 1003b 


35. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thọ 
trì đủ Ba-la-đê-mộc-xoa giới, không đa văn, không thê dạy đệ tử 
tăng giới học, không thê chăm sóc bệnh, không thê nhờ người 
chăm sóc bệnh đên khi lành hay qua đời, không rộng tụng hai bộ 
tỳ-nI. Có năm pháp như vậy không được trao đại giới cho người. 
36. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại câu trên). 
37. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thọ 
trì đủ Ba-la-đê-mộc-xoa giới, không đa văn, không thê dạy đệ tử 
tăng giới học, nêu đệ tử có ác kiên không thê dạy đệ tử xả bỏ ác 
kiên khiên trụ thiện kiên, không khéo tụng tỳ-ni. Có năm pháp như 
vậy không được trao đại giới cho người. 

38. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược lại câu trên). 
39. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thọ 
trì đủ Ba-la-đê-mộc-xoa giới, không đa văn, không thê dạy đệ tử 
tăng giới học, nêu đệ tử không an lạc ở trú xứ này, không thê di 
chuyên đên trú xứ khác an lạc, không kiên trụ tỳ-ni. Có năm pháp 
như vậy không được trao đại giới cho người. 

40. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ái với nghĩa câu 
trên). 

41. Lại có năm pháp không được trao đại giới cho người: không thọ 
trì đủ hai trăm năm mươi giới, [1003b] không đa văn, không thê 
dạy đệ tử tăng giới học; đệ tử có nghi, không thê như Phật pháp 
giải thích, không thê quyêt đoán tránh sự. Có năm pháp như vậy 
không được trao đại giới cho người. 

42. Có năm pháp nên trao đại giới cho người: (ngược với câu trên). 
Cũng vậy, tăng tâm, tăng tuệ, tăng oai nghi học, tăng tịnh hạnh học, 
tăng Ba-la-đề-mộc-xoa học (cũng từng mỗi cụm gôm năm như 
trên). 

Nếu tỳ-kheo nào tự điều phục, không sợ hãi, có khả năng nói năng: 
tự mình có những việc này, thì cũng có thê dạy đệ tử. Người như 
vậy nên trao đại giới cho người, nên cho người y chỉ, nên nuôi sa- 


360 


T22. 1003b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


di, nên nhận Tăng sai giáo thọ tỳ-kheo-ni; nếu đã sai thì nên giáo 
thọ. 

43. Có năm hạng người không được thọ đại giới: tự nói phạm biên 
tội, phạm tỳ-kheo-ni, hoặc tặc tâm thọ giới, phá nội ngoại đạo, 
huỳnh môn.' Người có năm pháp như vậy không được cho thọ đại 
ĐIỚI. 

44. Lại có năm hạng người không được cho thọ đại giới: giết cha, 
giêt mẹ, giêt A-la-hán, phá Tăng, ác tâm làm thân Phật ra máu.” Có 
năm pháp như vậy không được cho thọ đại giới. 

45. Có năm hạng huỳnh môn: sanh huỳnh môn, hình tản huỳnh 
môn, thạch huỳnh môn, biên huỳnh môn, bán nguyệt hình môn. Đó 
là năm hạng huỳnh môn.” 

46. Có năm hạng bệnh nhân không được cho thọ đại giới: hủi, ung 
thư, hủi trăng, can tiêu, điên cuông. Năm hạng người có bệnh như 
vậy không được cho thọ đại giới. 

47. Có năm hạng người thanh tịnh, không có nạn sự nên cho thọ đại 
giới: đàn ông,` không mắc nợ, chăng phải tôi tớ, đủ hai mươi tuôi, 
cha mẹ cho phép. Năm hạng người thanh tịnh không có nạn sự như 
vậy nên cho thọ đại giới. 

48. Có năm pháp (cách) cho người y chỉ: hoặc nói, “Được.” Hoặc 
nói, “Châp thuận.” Hoặc nói, “Phải.” Hoặc nói, “Ngươi hãy khéo tự 
tu hành.” Hoặc nói, “Ngươi chớ buông lung.” Đó là năm cách nói 
cho pháp y chỉ. 


' Năm trong số 13 già nạn. Xem Phần III, Chương I “Thọ giới.” 

? Năm trong số 13 già nạn. Xem Phần III, dẫn trước. 

3 Sanh, hình tàn, thạch, biến, bán nguyệt +73 ##-# H. Xem giải thích nơi 
Phần II, chương I “Thọ giới.” Các thuật ngữ khác ở đây: sanh, kiền, đó, biến, 
bán nguyệt. 

* Trượng phu # %, địch từ Skt. (Päli): nara: nghĩa đen là “đàn ông” (không phải 
là đàn bà) chẳng liên hệ gì đến nghĩa đại trượng phu hay tiêu trượng phu mà các 
bản dịch Việt thường nhằm lẫn tai hại. 


361 


Luật tứ phần 6 T22. 1003c 


49. Có năm cách nói khi cho người y chỉ: Hoặc nói, “Lành thay.” 

Hoặc nói, “Iôt.” Hoặc nói, “Hãy đứng dậy.” Hoặc nói, “Hãy đi.” 

Hoặc nói, “Ta cho ngươi y chỉ.” Đó là năm cách nói khi cho người 

y chỉ. 

50. Có năm pháp không được sống không y chỉ: không giới, không 

định, không tuệ, không giải thoát tuệ, không kiên giải thoát tuệ. Có 

năm pháp như vậy không được sông không y chỉ. 

51. Có năm pháp có thể sống không y chỉ: (ngược lại với năm câu 

trên). 

52. Lại có năm pháp không nên sống không y chỉ: không giới lại 

không thê tự siêng tu học giới, không định, không tuệ, không giải 

thoát tuệ, không kiến giải thoát tuệ, lại không thể tự siêng tu giới- 

định-tuệ, [1003c] giải thoát tuệ, kiến giải thoát tuệ. Có năm pháp 

như vậy không nên sông không y chỉ. 

53. Có năm pháp có thể sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 

55. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không thọ trì 

đú 250 giới, không đa văn, không thê tự học Tỷ-mi, A-tỳ-đàm, nêu 

tâm sanh ác kiên không thê khai giải khiên tu tập thiện kiên. Có 

năm pháp như vậy không được sông không y chỉ. 

56. Có năm pháp có thể sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 

57. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không thọ trì 

đú 250 giới, không đa văn, không thê học Tỳ-mi, A-tỳ-đàm, không 

đủ Š tuôi (hạ). Có năm pháp như vậy không được sông không y chỉ. 

58. Có năm pháp nên sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 

59. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không thê tự 

học Tỳ-m, A-ty-đàm, ác kiên sanh không thê xả đê trụ thiện kiên, 

nêu không an lạc sông nơi trú xứ này không thê đi đên chô khác an 

lạc, tâm có sanh nghi hôi không thê như pháp khai giải. Có năm 

pháp như vậy không được sông không y chỉ. 

60. Có năm pháp được sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 

61. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không thê tự 
362 


T22. 1004a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


siêng năng tu giới, tăng tâm, tăng tuệ học, có bệnh không thể tự 
điều dưỡng, cũng không thể khiến người khác nuôi bệnh mình, 
không đủ 5 tuổi. Đó là năm pháp không được sống không y chỉ. 


62. Có năm pháp được sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 
63. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không tự siêng 
năng tu oai nghỉ giới, không thể tăng tịnh hạnh, tăng Ba-la- đề- 


mỘc-xoa giới, có ác kiến không thể xả để trụ thiện kiến, không đủ 5 
tuôi. Có năm pháp như M7 không được sống không y chỉ. 


64. Có năm pháp được sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 

65. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không biết 
tránh Sự, không biệt tránh sự khởi, không biệt tránh sự diệt, không 
biệt hướng đên tránh sự diệt,” không đủ 5 tuổi. Có năm pháp như 
vậy không được sông không y chỉ. 

66. Có năm pháp được sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 

67. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không biết 
phạm, không biệt sám hôi, không khéo vào định, không khéo xuât 
định, không [1004a1| đủ Š tuôi. Có năm pháp như vậy không được 
sông không y chỉ. 

68. Có năm pháp được sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 

69. Lại có năm pháp không được sống không y chỉ: không biết 
phạm, không biết không phạm, không biết nhẹ, không biết nặng, 


không rộng tụng hai bộ tỷ-ni Có năm pháp như vậy không được 
không y chỉ mà trụ. 


70. Có năm pháp được sống không y chỉ: (ngược lại câu trên). 


' Xem cht. 149 trước. 

° Tham chiếu Päli, Vin. v. 130, người trì luật có đủ 5 điều để được gọi là ngu sỉ; 
không biết tránh sự (ađjhikarana), không biết gốc rễ của tránh sự (adhikaranasa 
mũïla), không biết sự tập khởi của tránh sự, không biết sự dập tắt tránh sự 
(adhikarana-nirodha), không biết con đường dẫn đến sự dập tắt tránh sự 
(adhikarananirodhagaminì). 


363 


Luật tứ phần 6 T22. 1004a 


71. Lại có năm pháp mất y chỉ: hoặc bị đuôi ra,! hoặc bỏ đi,” hoặc 
thôi tu, hoặc thôi không cho y chỉ,” hoặc đến trên giới trường. Có 
năm pháp như vậy mất y chỉ. 

72. Lại có năm pháp mất y chỉ: hoặc chết, hoặc bỏ đi, hoặc thôi tu, 
hoặc thôi không cho y chỉ, hoặc 5 tuôi hay quá Š tuôi (hạ). Có năm 
pháp như vậy mât y chỉ. 

73. Lại có năm pháp mất y chỉ: hoặc chết, hoặc đi, hoặc thôi tu, 
hoặc không cho y chỉ, hoặc gặp Hòa thượng cũ. Có năm pháp như 
vậy mật y chỉ. 

74. Lại có năm pháp mất y chỉ: hoặc chết, hoặc đi, hoặc thôi tu, 
hoặc thôi không cho y chỉ, hoặc Hoà thượng A-xà-lê qua đời. Có 
năm pháp như vậy mật y chỉ. 

75. Lại có năm pháp mất y chỉ: hoặc chết, hoặc đi, hoặc thôi tu, 
hoặc không cho y chỉ, hoặc Hòa thượng A-xà-lê thôi tu. Có năm 
pháp như vậy mât y chỉ. 

76. Lại có năm pháp mất y chỉ: hoặc chết, hoặc đi, hoặc thôi tu, 
hoặc thôi không cho y chỉ, hoặc trở lại theo Hòa thượng cũ. Có 
năm pháp như vậy mật y chỉ. 

77. Có năm pháp phải xua đuôi đệ tử: hoặc Hòa thượng nói với đệ 
tử răng: “Nay tôi đuôi ông đi”, “Ong không được vào phòng tôi”, 
“Ong không được giúp việc cho tôi”, “Ong đừng đên chỗ tôi”, “Tôi 
không nói với ông.” Đây là năm pháp Hòa thượng xua đuôi đệ tử. 
78. A-xà-lê có năm pháp xua đuôi đệ tử:” “Nay tôi đuổi ông đi”, 
“Ong không được vào phòng tôi”, “Ong không được giúp việc cho 
tôi”, “Ong đừng đên chô tôi”, “Tôi không nói với ông.” Đây là năm 
pháp A-xà-lê xua đuôi đệ tử. 


' Bị đuổi ra ngoài trú xứ. 

* Ra khỏi đồng trú xứ với thầy y chỉ có ý định không trở lại. 
3 Thầy y chỉ dứt y chỉ. 

* Dứt y chỉ. 


364 


T22. 1004b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


79. Đệ tử có năm pháp bị Hòa thượng A-xà-lê xua đuôi: không 
tàm, không quí, không thê dạy bảo, chăng phải oal nghi, không 
cung kính. Đệ tử có năm pháp như vậy bị Hòa thuợng A-xà-lê xua 
đuổi. 


80. Lại có năm pháp: không tàm, không quý, không thể dạy bảo, 
gần ác tri thức, thường đến nhà dâm nữ.' Có năm pháp như vậy bị 
Hòa thượng A-xà-lê xua đuổi. (cũng như vậy, wa đến nhà phụ nữ. 
nhà phụ nữ chưa chồng, [1004b| nhà "huỳnh môn, chỗ tỳ- -kheo- -HÌ, 
chỗ thức-xoa-ma-na, chỗ sa-di-ni, chỗ người bắt rùa trạnh ` Mỗi 
bốn sự như mục trên, thêm một trong các sự này, thành mỗi cụm 
năm pháp). 

§1. Có năm cách dữ dục: Nói, “Tôi gởi dục nơi thầy”, “Nhờ vì tôi 
thuyết dục”, ra dấu bằng thân, miệng nói, ra dấu bằng thân cùng 
miệng nói. Đó là năm thứ dữ dục. 

82. Có năm trường hợp mất dục: tỳ-kheo nhận dục qua đời, hoặc 
thôi tu, hoặc nhập chúng ngoại đạo, hoặc nhập Tăng bộ khác, hoặc 
đến trên giới trường sau khi tướng bình minh đã xuất hiện.” Đó là 
năm thứ mất đữ dục. 

83. Có năm thứ gởi thanh tịnh và gởi tự tứ (cũng như trên, nếu mắt 
cũng như trên). 

84. Đức Như Lai ra đời thấy những sai lầm của các tỷ-kheo nên vì 
năm lợi nghĩa mà chế pháp ngọa cụ: không khiến gió thôi, nước 
mưa thấm ướt, năng xém, bụi đất, không khiến chim quạ làm bắn. 
Đó là năm. 


X/ hập tụng luật 49 (tr.359b17), “Phật nói, tỳ-kheo có năm chỗ không nên lai 
vãng: phụ nữ chưa chồng, đàn bà goá, phụ nữ có chồng, dâm nữ, tỳ-kheo-ni.” 
Lại có 5 chỗ: nhà giặc cướp, nhà chiên-đà-la (thịt chó), nhà đồ tế, nhà dâm nữ, 
nhà bán rượu. 

? Đã có chồng. 

3 Chỉ chung những người làm chải lưới. 

* Người nhận dục bỗng biến đổi giới tính. 

” Vì đã qua ngày khác. 


365 


Luật tứ phần 6 T22. 1004b 


85. Hòa thượng có năm phi pháp thì đệ tử nên sám hối rồi bỏ đi. 
Nên thưa với Hòa thượng: “Con có như pháp hay không, Hòa 
thượng không biết. Con không như pháp, Hòa thượng cũng không 
biết. Con phạm giới mà Hòa thượng bỏ bê, không dạy, không quở 
trách. Phạm cũng không biết. Phạm mà sám hối cũng không biết.” 
Hòa thượng có năm pháp như vậy, đệ tử nên sám hối mà xin đi. 

86. Tỳ-mi có năm sự' trả lời: tựa, chế, trùng chế, tu-đa-la, tùy thuận 
tu-đa-la.ˆ Đó là năm. 

87. Lại có năm pháp gọi là trì luật: biết phạm, biết không phạm, 
biết nhẹ, biết nặng, rộng tụng hai bộ giới. Đó là năm. 

88. Lại có năm pháp: biết phạm, biết không phạm, biết nhẹ, biết 
nặng, rộng tụng tỳ-ni. Đó là năm. 

89. Lại có năm pháp: biết phạm, biết không phạm, biết nhẹ, biết 
nặng, an trụ tỳ-ni mà không động. Đó là năm. 

90. Lại có năm pháp: biết phạm, biết không phạm, biết nhẹ, biết 
nặng, tránh sự khởi khéo hay diệt trừ. Đó là năm. 

91. Có năm hạng trì luật: tụng thuộc tựa giới, bốn sự, mười ba sự, 
hai bất định, rộng tụng ba mươi sự. Đó là hạng trì luật thứ nhất. 
Nếu tụng thuộc tựa giới, bốn sự, mười ba sự, hai bất định, rộng 
tụng ba mươi sự, rộng tụng chín mươi sự. Là hạng trì luật thứ hai. 
Nếu rộng tụng giới tỳ-ni là hạng trì luật thứ ba. Nếu rộng tụng hai 
bộ giới tỳ-ni là hạng trì luật thứ tư. Nếu tụng toàn bộ tỳ-ni là hạng 
trì luật thứ năm. Ở đây xuân, thu, và đông nên y theo bốn hạng trì 
luật đầu, nếu không y vào đó để sống thì phạm đột-kiết-la. Hạ an 
cư nên y vào hạng trì luật thứ năm. Không y vào đó để sống thì 
phạm ba-dật-đề. 


'3 Sự, chỉ cơ sở (để trả lời trong vấn đáp nghĩa tỳ-ni). 

? Tham chiếu Pãli, Vin. v. 130, trì luật ngu si với 5 pháp: không biết nhân duyên 
(nidanzm, nguyên nhân Phật chế giới Hán dịch là /# #'), không biết chế 
(paññifiin), không biết tùy chế (amupafñfñafrimn, quy định phụ; Hán dịch là ứrừng 
chế '# fÌ), không biết ngữ pháp thích đáng (amisandhivacanam). 


366 


T22. 1004c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


92. Người trì luật có năm công đức: giới phẩm kiên có, khéo thắng 
các oán địch, [1004c|] giữa đại chúng quyêt đoán không sợ, có nghĩ 
hôi có thê khai giải, khéo trì tỳ-ni khiên chánh pháp tôn tại lâu dài. 
Đó là năm. 

93. Có năm thứ tâm giặc: tâm hắc ám, tâm tà vạy, tâm khúc lệ, tâm 
bât thiện, tâm thường muôn lây trộm vật của người. Đó là năm. 

94. Lại có năm hạng giặc: cương quyết mà lấy, đe dọa lấy, gởi vật 
lấy, thấy bèn lấy, ý thác lấy.' Đó là năm. 

95. Lại có năm hạng: đồng nghiệp với người tội, chỉ dẫn người làm 
giặc cướp, dò xét chỗ đê tài vật cho cướp, giữ vật cho giặc cướp, 
canh chừng cho giặc cướp. Đó là năm. 

96. Lại có năm loại phạm:ˆ ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, ba-dật-đề, 
ba-la-đê đê-xá-mi, đột-kiêt-la. Đó là năm. Cũng gọi là năm loại chê 
giới, cũng gọi là năm tụ phạm.” 

97. Nếu không biết, không thấy năm loại phạm này, Ta nói người 
đó ngu sĩ: ba-la-di, tăng-giả-bà-thi-sa, ba-dật-đê, ba-la-đê đê-xá-nI, 
đột-kiêt-la. Đó là năm loại phạm. Năm loại chê giới cũng như vậy. 
Năm tụ phạm cũng như vậy. 

98. Nếu không biết, không thấy năm phạm, ba-la-di, tăng-già-bà- 
thi-sa, ba-dật-đê, ba-la-đê đê-xá-ni, đột-kiêt-la, Tăng nên trao cho 


' Hán: quyết định thủ ¿+2 ƒ%, khủng khiếp thủ Z&}‡7£, ký vật thủ 333; (lấy 
bằng cách gởi nơi vật khác, tức lấy bằng cách che giấu), kiến tiện thủ Ñ4#£ (có 
lẽ như Päli: pzsayha, áp chế, được đọc là pasaya: thấy), ý thác thủ ‡3‡6J#£ (có lẽ 
chỉ sự rút thăm). Tham chiếu Päli (Vin. v. 129), năm sự tước đoạt (pañca 
avahära): đoạt bằng cách trộm lấy (/heyya-), bằng cưỡng bức (pasayha-), bằng 
mưu mô (øarikappa-), bằng cất giẫu (paficchanna-), bằng rút thăm (&wusa-). Xem 
Thập tụng 50 (tr.363b19), năm hình thức lấy vật của người khác: kiếp thủ 3), 
đạo thủ #J%, trá thủ ‡‡t, để mạn thủ ‡‹⁄‡##t (bịp mà lấy), pháp thủ ¿*“#£ (lấy 
hợp pháp). 

° Pali (Vin.v. 128, 91): pañca ãpaHiyo. 

3 Năm tụ phạm, hay năm tụ tội, hay năm thiên tội, đồng nghĩa. PalI: pañca 
ãpaftikkhanda. Vìn. v. 91. 


367 


Luật tứ phần 6 T22. 1005a 


pháp yết-ma quở trách. Năm loại chế giới cũng như vậy. Năm 
phạm tụ cũng như vậy. 

99, Lại có năm loại phạm: hoặc có phạm tự tâm niệm sám hối, 
hoặc có phạm tiêu tội đên người khác sám hối,” hoặc có phạm 
trung tội đên người khác sám hồi, hoặc có phạm không thê sám 
hồi." 

100. Có năm pháp, Tăng nên trao cho yết-ma ha trách: phá giới, 
phá kiên, phá oai nghi, hoặc hủy báng Phật và Pháp. Đó là năm. 
101. Lại có năm pháp: phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hủy báng 
Phật và Tăng. Đó là năm. 

102. Lại có năm: phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hủy báng Pháp 
và Tăng. Đó là năm pháp nên trao cho yêt-ma ha trách. Yêt-ma tân, 
yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y, yết-ma cử” cũng như vậy. 
103. Có năm pháp tác yết-ma ha trách phi pháp, phi tỳ-ni, yết-ma 
không thành, không đúng cách. Năm pháp là: không tác cử, không 
tác ức niệm, không tác tự ngôn, phi pháp, biệt chúng. Đó là năm. 
104. Lại có năm pháp: không phạm, phạm không thể sám, phạm đã 
sám, phi pháp, biệt chúng. Đó là năm pháp yêt-ma không thành, 
không đúng cách. 

105. Lại có [1005a1] năm pháp yết-ma như pháp thành tựu, đúng 
cách: (ngược lại câu trên). 

106. Người bị yết-ma ha trách có năm việc không được làm (nÙ 
trong Kiên-độ ha trách" đã nói ). 


' Chỉ các tội đột-kiết-la và ác thuyết. 

? Các tội ba-dật-đề, và ba-la-đề đề-xá-ni. 
3 Thâu-lan-giá và tăng-già-bà-thi-sa. 

* Phạm ba-la-di. 

Ý Vết-ma xả trí. 

° Trong bản Hán, Phần III, Ch.XI. 


368 


T22. 1005a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


107. Người bị cử có năm pháp không được cho giải yết-ma: mạ 
báng tỳ-kheo; phương tiện làm cho tỳ-kheo khác tôn giảm, mât lợi 
ích; (làm cho tỷ-kheo khác) mât chỗ ở; trong nội giới hay ngoại 
giới nhận thiện tỳ-kheo lê bái cúng dường; ở chô không có tỷ-kheo. 
Tỳ-kheo có năm pháp như vậy không được cho giải yêt-ma bị cử. 
108. Lại có năm pháp nên cho giải yết-ma bị cử. (ngược với câu 
trên). 

109. Nếu tỳ-kheo bị yết-ma cử tội vì không thấy tội nên bằng năm 
sự mà tự quán sát: “Nêu ta không thây tội thì các tỳ-kheo không 
cùng ta yêt-ma, thuyêt giới, tự tứ, đông phòng ngủ; không cùng 
đông một chõ ngôi; tiêu thực đại thực, không tùy theo thứ tự lớn 
nhỏ; không chắp tay lễ bái cung kính hỏi chào.” Đây là người bị 
vêt-ma bât kiên tội cử, dùng năm việc này đê quán sát. 

Yết-ma không sám hối, yết-ma cử ác kiến không xả, cũng như vậy. 
Tác yêt-ma cử bât kiên tội đôi với người khác cũng phải băng vào 
năm việc này đê quán sát. 

Yết-ma không sám hối, cử không xả ác kiến, cũng như vậy. 

110. Tỷ-kheo có năm pháp, Tăng không nên tác yết-ma ngăn cho 
không đên nhà bạch y: không hiêu với cha, với mẹ; không kính sa- 
môn; bà-la-môn; không khéo nhận lời nói.' Có năm pháp như vậy 
không được tác yêt-ma ngăn không đên nhà bạch y. 

111. Có năm pháp nên tác yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y: 
(ngược lại câu trên). 

112. Lại có năm pháp nên cho tác yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y: ưa mạ báng bạch y; phương tiện làm cho bạch y tốn giảm, 
mất lợi „ch, làm cho (bạch y) không có chỗ ở; gây mâu thuẫn giữa 
bạch y.“ Đó là năm pháp. 


' Xem Phần III, Chương XI “Khiển trách.” 
? Xem Phần III, Chương XI. 


369 


Luật tứ phần 6 T22. 1005b 


113. Lại có năm pháp, trước mặt bạch y mà hủy báng Phật, Pháp, 
Tăng, mạ bạch y, làm nghiệp thâp hẻn, hoặc dôi gạt bạch y. Đó là 
năm pháp. 
114. Tỳ-kheo có năm pháp khiến cho bạch y không tin: (n 
trường hợp “gây mâu thuân giữa bạch y” trên). 
115. Tỳ-kheo lại có năm pháp khiến bạch y không tin (như trường 
hợp “dõi gạt bạch y trên ”). 
116. Đối với bạch y có năm pháp, Tăng nên tác yết-ma úp bát: bất 
hiệu với cha, với mẹ, không kính sa-môn, bả-la-môn, không kính 
thờ tỳ-kheo. Đó là năm. 
117. Với bạch y có năm pháp, Tăng không nên cho tác yết-ma úp 
bát: (ngược với câu trên). 
118. Có năm pháp, Tăng nên cho tác úp bát: mạ báng tỳ-kheo, làm 
tỳ-kheo tôn giảm, làm mât lợi ích, [1005b] làm cho không có trú 
xứ, gây đâu loạn tỳ-kheo. Đó là năm. 
119. Lại có năm pháp: đối trước tỳ-kheo mà hủy báng Phật, Pháp, 
Tăng, dùng vô căn bât tịnh hạnh vu không tỳ-kheo, phạm tỳ-kheo- 
ni. Đó là năm. 
120. Có năm trường hợp chê bai mà phạm ba-dật-đề: không vì 
nghĩa, không vì pháp, không vì tỳ-nI, không vì giáo thọ, không vì 
thân hậu. Có năm trường hợp chê bai như vậy phạm ba-dật-đê. 
121. Lại có năm pháp chê bai không phạm ba-dật-đề. (ngược với 
câu trên). 
122. Nếu tỳ-kheo nảo không được Tăng sai mà, bằng năm sự, kế tội 
tỳ-kheo khác VỚI người chưa thọ đại giới, phạm ba-dật-đê. Năm sự 
đó là: nói tên tuôi, dòng họ, tướng mạo, y phục, phòng xá. Đó là 
năm sự. 
123. Có năm đối tượng hành dâm phạm ba-la-di: phụ nữ, đồng nữ, 
hai căn, huỳnh môn, nam tử. Đó là năm. 
124. Có năm trường hợp ăn trộm phạm ba-la-di: tự mình lấy, chỉ thị 
lây, sai phái đi lây, trọng vật, dời khỏi vị trí. Đó là năm. 

370 


T22. 1005c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


125. Lại có năm việc: với ý tưởng vật không phải sở hữu của mình, 

không tạm lây, không do thân tình mà lây, trọng vật, dời khỏi chỗ 

cũ. Đó là năm. 

126. Lại có năm: của người, có ý tưởng là của người, trọng vật, với 

tâm trộm, dời khỏi chỗ cũ. Đó là năm. 

127. Người chết có năm điều bất hảo: 1. bất tịnh, 2. hôi thối, 3. ghê 

sợ, 4. khiên người ghê sợ nên ác quỷ được cơ hội, 5. trú xứ cho ác 

thú, phi nhân. Đó là năm. 

Người phạm giới có năm sự thiệt hại: có thân, khẩu, ý nghiệp bất 

tịnh. Như sự bât tịnh của tử thi kia, Ta nói người nảy cũng như vậy. 

Hoặc có thân, khâu, ý nghiệp bât tịnh, tiêng xâu đôn khăp. Như tử 

thi kia, hôi thôi từ đó tiệt ra, Ta nói người này cũng như vậy. 

Người kia có thân, khẩu, ý nghiệp bất tịnh, các thiện tỳ-kheo sợ 

tránh. Như tử thi kia khiên người ghê sợ, Ta nói người này cũng 

như vậy. Có thân khâu ý nghiệp bât tịnh, khiên các thiện tỳ-kheo 

thây sanh ác tâm nói: 

“Sao ta lại thấy người ác như vầy?” 

Như người thấy tử thi sanh ghê sợ, khiến cho ác quỷ có cơ hội. Ta 

thây người này cũng như vậy. Có thân khâu ý nghiệp bât tịnh ở 

chung cùng người bât tịnh. Như chỗ tử thi kia có ác thú, phi nhân 

cùng ở, Ta thây người kia cũng như vậy. 

Đó là năm điều mất mát của người phạm giới như tử thi kia. 

128. Người không nhẫn nhục có năm thiệt hại: I. Không nhẫn nồi 

sự hung dữ. 2. Sau sanh hôi hận. [1005e] 3. Nhiêu người không ưa, 

4. Tiêng xâu đôn khặp, 5. Chêt đọa ác đạo. Đó là năm. 

129. Người hay nhẫn nhục có năm công đức: (ngược lại câu trên). 

130. Sưởi lửa có năm điều mất mát: 1. Khiến cho người không 

nhan sắc, 2. Không có sức khoẻ, 3. Khiên cho con mặt mờ, 4. 

Khiên nhiêu người tập hợp làm ôn, 5. Nói nhiêu việc đời. Đó là 

năm. 

131. Thường tới lui nhà bạch y, tỳ-kheo có năm điều mất mát: 
371 


Luật tứ phần 6 T22. 1005c 


1.Không dặn tỳ-kheo bèn vào thôn xóm.' 2. Ngôi trong chỗ nam nữ 
có dục ý.” 3. Ngồi một mình”. 4. Ngồi chỗ khuất, chỗ kín”. 5. 
Không có trí nam tử mà nói pháp cho người nữ quá năm, sáu lời." 
Đó là năm. 

132. Lại có năm: 1. Thường gặp nữ nhân, 2. Đã gặp nhau thì gần 
gũi nhau, 3. Chuyên thành thân tình, 4. Đã thân tình rôi dục ý sanh, 
5. Đã có dục ý, hoặc phạm tử tội, hay gân tử tội. Đó là năm. 

133. Ngủ với tâm tán loạn có năm điều thiệt hại: thấy ác mộng, chư 
thiên không vệ hộ, tâm không nghĩ đên pháp, không buộc ý nơi ánh 
sáng, xuât bât tịnh. Đó là năm. 

134. Ngủ với tâm không tán loạn có năm công đức.(ngượccâu trên) 
135. Uống rượu có năm điều mất mát: không nhan sắc, cơ thể 
không sức lực, mắt mò, ưa hiện tướng sân, mật của cải. Đó là năm. 
136. Lại có năm việc: sanh thân bệnh, ưa đấu tranh, tiếng xấu đồn 
khăp, trí tuệ kém dân, chêt đọa ác đạo. Đó là năm. 

137. Phá giới có năm điều mất mát: tự hại, bị người trí quở trách, 
có tiêng xâu đôn khăp, khi gân chêt hôi hận, chêt đọa ác đạo. Đó là 
năm. 

138. Trì giới có năm công đức: (ngược với câu trên). 

139. Lại có năm việc: vật mà trước chưa được thì không được; đã 
được thì không giữ nôi; hoặc ở tại giữa bât cứ đám đông nào, hoặc 
chúng sát-lợi, chúng bà-la-môn, chúng cư sĩ, chúng tỳ-kheo, trong 
đó đều có sự hồ thẹn; trong phạm vi vô số do-tuần sa-môn bà-la- 


môn xưng nói cái ác kia; người ác phá giới chết đọa đường đữ. Đó 
là năm. 


' Ba-dật-đề 42. 

* Ba-dật-đề 43. 

* Với người nữ. Ba-dật-đề 45. 
* Với người nữ. Ba-dật-đề 44. 
” Xem, tỳ-kheo, ba-dật-đề 9. 


372 


T22. 1006a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


140. Trì giới có năm công đức: (n0gược với câu trên). 

141. Không xỉa răng có năm điều thiệt hại: miệng hôi thối, không 
khéo phân biệt mùi vị, nhiệt âm không tiêu, không dân thực, mặt 
không sáng. Đó là năm. 

142. Xỉa răng có năm điều tốt. (ái với câu trên). 

143. Ăn cháo có năm điều tốt: trừ đói, giải khát, tiêu thức ăn qua 
đêm, đại tiêu tiện thông lợi, trừ phong. Đó là năm. 

144. Kinh hành có năm điều tốt: có thê đi xa, có thể tư duy, ít bệnh, 
tiêu thực, đặc định và an trú lâu. 

145. Có năm thức ăn: cơm, cơm khô, bách bột, [1006a1[ thịt và 
cá.) 

146. Có năm thứ muối: muối xanh, muối đen, muối tỳ-trà, muối 
lam-bà, muối chi-đô-tỳ.ˆ Đó là năm. 

147. Lại có năm thứ muối: muối đất, muối tro, muối đỏ, muối đá, 
muôi biên. Đó là năm. 

148. Thức ăn khư-xà-mI, có năm trường hợp không được ăn: phi 
thời, bât tịnh, không cho, không thọ, không tác pháp dư thực. Đó là 
năm. 

Có năm việc nên ăn (0gược với câu trên). 

149. Có năm thứ thọ thực: thân trao thân thọ, y trao y thọ, khuỷu 
tay trao khuỷu tay thọ, đô trao đô thọ, khi có nhân duyên đê dưới 
đât thọ. Đó là năm. 

150. Lại có năm: thân trao thân thọ, hoặc thân trao vật thọ, hoặc vật 


trao thân thọ, hoặc vật trao vật thọ, hoặc từ xa quăng rơi vào trong 
tay. Đó là năm. 


' Xem Phần III, Chương VII “Thuốc”. 
? Xem Phần III, Chương VII “Thuốc”. 


373 


Luật tứ phần 6 T22. 1006a 


151. Có năm thứ quả được tác tịnh: tác tịnh bởi lửa, tác tịnh bởi 
dao, tác tịnh bởi mụt nhọt, tác tịnh bởi chim căn, tác tịnh bởi loại 
hột trỉa không mọc. Đó là năm. 

152. Lại có năm: bóc ít vỏ, bóc hết vỏ, ung thối, bị dập vỡ, bướu. 
Đó là năm. 

153. Có năm thứ mỡ: mỡ gấu, mỡ cá, mỡ lừa, mỡ chó, mỡ cá sấu.” 
Đó là năm. 

154. Có năm thứ da không được dùng: da sư tử, da cọp, da báo, da 
rái cá, da chôn mẻo. Đó là năm. 

155. Lại có năm thứ da: da người, da độc trùng, da chó, da cầm văn 
trùng, da cáo đông. Đó là năm. 

156. Có năm loại da không được chứa: da voi, da ngựa, da lạc đà, 
da bò, da lừa. Đó là năm. 


157. Lại có năm: da linh dương, da dê trắng, da hươu, da báo, da y- 
sư. Đó là năm. 


158. Có năm loại thịt không được ăn: thịt voi, thịt ngựa, thịt người, 
thịt báo, thịt thú độc trùng. Đó là năm. 

159. Lại có năm: thịt sư tử, thịt cọp, thịt báo, thịt gấu, thịt bò. Đó là 
năm. 

160. Có năm cách thuyết giới: Nói bài tựa rồi, nên bạch Tăng: 
“Ngoài ra, như Tăng thường nghe.” Hoặc nói bài tựa, nói bốn ba- 
la-di rồi nên bạch Tăng: “Ngoài ra, như Tăng thường nghe.” Hoặc 
nói bài tựa, nói bốn ba-la-di, nói mười ba tăng tàn rồi nên bạch 
Tăng: “Ngoài ra, như Tăng thường nghe.” Hoặc nói bài tựa, bốn 
ba-la-di, tăng tàn, hai bất định rồi nên bạch Tăng: “Ngoài ra, như 
Tăng thường nghe.” Hay là tụng đầy đủ. Đó là năm. 


' Năm loại tịnh quả: hỏa tịnh, đao tịnh, sang tịnh, điêu tịnh, bất nhiệm chủng tịnh. 
+‡4Ê ¡#2 X t# 7 i$84Š ¡# 6 š# S1£46;#. Xem Phần II, Chương VII “Thuốc”. 
* Nguyên Hán: thất-thủ-ma-la. 


374 


T22. 1006b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


166. Lại có năm: Nói bài tựa, bốn ba-la-di rồi nên bạch Tăng: 
“Ngoài ra, như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn ba-la-di, tăng 
tàn rồi nên bạch Tăng: “Ngoài ra, như Tăng thường nghe.” Nói 
[1006b] bài tựa, bốn ba-la-di, tăng tàn, hai bất định rồi bạch Tăng: 
“Ngoài ra, như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn ba-la-di, tăng 
tàn, hai bất định, ba mươi nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề rồi bạch Tăng: 
“Ngoài ra, như Tăng thường nghe.” Hay nói đầy đủ. Đó là năm. 
161. Lại có năm: Nói bài tựa, bốn ba-la-di, tăng tàn rồi bạch Tăng: 
“Ngoài ra như Tăng thường nghe.” Cũng vậy, mỗi mỗi đều bạch 
Tăng, cho đến ba-dật-đề. Hay nói đầy đủ. Đó là năm. 

162. Có năm pháp không được sai làm người chia cháo, nếu đã sai 
không được chia. (N⁄z trong Kiên-độ Phòng xá` đã nói). 


163. Do năm nhân duyên thọ công đức y: được chứa trường y, la y 
ngủ, ăn biệt chúng, lân lượt ăn, không dặn được vào thôn. Có năm 
nhân duyên này thọ công đức y. 

164. Thọ công đức y rồi được năm việc (ngược với câu trên.)ˆ 

165. Có năm nhân duyên gởi tăng-già-lê: mất an ninh, nguy cơ mất 
an ninh, trời mưa, nghi sẽ mưa, kinh dinh may tăng-g1à-lê hoặc giặt 
nhuộm hoặc cât dâu kỹ. Đó là năm nhân duyên đê gởi Tăng-g1à-lê. 
166. Có năm nhân duyên gỞI y tắm mưa: nhận thọ thực ngoài giới, 
lội nước, bệnh, ăn no rôi, kinh dinh may y tắm mưa, hoặc giặt 
nhuộm hoặc cất dâu kỹ. Do năm nhân duyên này gởi y tắm mưa. 


167. Hạ an cư rồi nên làm năm việc: tự tứ, giải ĐIỚI, kết giới lại, thọ 
y công đức, chia ngọa cụ. Đó là năm. 

168. Tỳ-kheo có năm pháp không được coi là thân hậu: ưa đấu 
tranh, nhiều tác nghiệp,” tranh chấp với tỳ-kheo hơn mình giữa đại 


' Bản Hán, Phần iv, Ch. I, đoạn 18. 

* Có thể có nhầm lẫn trong bản Hán. Nên hiểu, “Không thọ công đức y không 
được năm sự.” 

3 Tức bận rộn nhiều chuyện đời. 


375 


Luật tứ phần 6 T22. 1006c 


chúng, ưa đi du hành không chấm dứt, không vì người nói pháp chỉ 
cho người biệt việc thiện việc ác. Đó là năm. 

169. Có năm pháp nên làm cho thân tình: (ngược với câu trên). 

170. Có năm pháp nên sai giáo thọ tỳ-kheo-ni: thọ trì đầy đủ Ba-la- 
đề-mộc-xoa giới, đa văn và khéo sử dụng ngôn ngữ,' luận nói rõ 
ràng khiên người nghe hiệu được, không phạm trọng tội khi theo 
Phật xuất gia, hai mươi tuôi hay hơn. Đó là năm.” 

171. Có năm pháp khiến chánh pháp chóng diệt: 

a. Có tỳ-kheo không lắng nghe thọ tụng, ưa quên nhằm, văn không 
đây đủ mà đem dạy người khác, văn đã không đây đủ mà nghĩa lại 
thiêu. Đó là điêu thứ nhât làm cho chánh pháp mau tiêu diệt. 

b. Lại nữa, có tỳ-kheo là bậc thắng nhân thượng tọa ở trong Tăng, 
cả nước tôn sùng, [1006c]| mà phân nhiêu không trì giới, chỉ tu các 
pháp bât thiện, phóng xả giới hành, không siêng năng tĩnh tân đề 
đặc điêu chưa sở đắc, nhập điêu chưa sở nhập, chứng điêu chưa 
được chứng. Tỳ-kheo-niên thiêu hậu sanh bắt chước tập theo hạnh 
đó, phá giới nhiêu, tu pháp bât thiện, phóng xả giới hành, không 
siêng năng tính tân đê đác điêu chưa sở đặc, nhập điêu chưa sở 
nhập, chứng điêu chưa được chứng. Đó là điêu thứ hai làm cho 
chánh pháp mau tiêu diệt. 

c. Lại nữa, có tỳ-kheo đa văn trì Pháp, trì Luật, trì Ma-di, nhưng 
không đem sự hiệu biệt của mình dạy cho tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu- 
bà-tăc, ưu-bà-di, bẻn qua đời. VỊ kia đã qua đời khiên chánh pháp 
đoạn diệt. Đó là điêu thứ ba khiên chánh pháp mau diệt. 

d. Lại nữa, có tỳ-kheo khó có thể giáo thọ, không công nhận lời 
hay, không thê nhần nhục, các thiện tỳ-kheo liên xả trí. Đó là điêu 
thứ bôn khiên chánh pháp mau tiêu diệt. 


- Đề bản: dư 2 chữ íừ râm. 
* Xem sáu pháp, hạng mục 2. 


376 


T22. 1007a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


e. Lại nữa, có ty-kheo ưa đấu tranh, mạ lị nhau, hơn thua với nhau, 
tuôn ra lời như đao kiêm, xoi bới tôt xâu nhau. Đó là điêu thứ năm 
khiên chánh pháp chóng tiêu diệt. 

172. Lại có năm pháp khiến chánh pháp tồn tại lâu dài. 

173. Tỳ-kheo có năm pháp không được làm bạn đồng hành: ưa đi 
trước quá xa; ưa ổi sau xa; ưa nhại theo lời nói của đoán nhân; 
không phân biệt thiện, ác ngữ; thiện ngữ không khen, khen ác ngữ; 
được của lợi như pháp không thọ đúng thời. Có năm pháp như vậy 
không được làm bạn cùng đi. 

174. Có năm pháp làm bạn cùng đi (ngược lại câu trên). 

175. Tỳ-kheo có năm pháp tự tốn giảm: có phạm bị người trí quở 
trách mắc tội vô lượng: nhiễm ô đối với người không khiến cho 
thanh tịnh; vì người kia tác phạm, không tác vô phạm; thọ nhận tự 
ngôn của vị kia mà không tri như tự ngôn pháp; không biêt được 
lời nói xa gân có tôn giảm. Đó là năm. 

176. Lại có năm pháp không tự tổn giảm (ngược với câu trên). 

177. Lại có năm pháp tự tốn giảm: không hiểu điều đã được nói; 
cũng không khéo ghi nhớ nhận biết; lời nói vị kia nên nạn vấn lại 
không nạn vấn; người kia nạn vấn đến thì không thể hiểu; không 
thọ trì đủ Ba-la-đề-mộc-xoa giới. Đó là năm. 


178. Lại có năm pháp không tự tổn giảm (ngược với câu trên). 

179. Lại có năm pháp tự tổn giảm: ưa sân nhuế; không phóng xả; 
tăng thêm lời nói của người; chịu lời nói bât thiện, xa lìa lời nói 
thiện. Đó là năm. 

186. Lại có năm pháp không tự tổn giảm (ngược với câu trên). 

180. Người bệnh có năm pháp khó chăm nuôi, có năm pháp dễ 
chăm nuôi, có năm pháp nên thọ y của người bệnh (0w frong 
[1007a1] “Kiên-độ Y”” đã nói). 

' Bản Hán, Phần III, Chương VI, đoạn 11 “Di vật của tỳ-kheo.” 


377 


Luật tứ phần 6 T22. 1007a 


181. Tỳ-kheo có năm pháp người đời nghi hoặc, cho đến A-la-hán: 
tỳ-kheo thường đên nhà dâm nữ, nhà phụ nữ, nhà đàn bà chưa 
chông, nhà huỳnh môn, nhà tỳ-kheo-mi, đó là năm. 

182. Tỳ-kheo có năm pháp làm cho bạch y không ưa gặp: ưa gần 
bạch y, ưa giận bạch y, cưỡng bức đên nhà bạch y, ưa cùng bạch y 
nói lén, ưa xin xỏ. Đó là năm điêu mà bạch y không ưa gặp. 

183. Có năm pháp bạch y ưa gặp (ngược với câu trên). 

184. Đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ, Uu-ba-ly từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đất, 
chắp tay bạch Phật: 

“Tỳ-kheo niên thiếu đối trước tỳ-kheo Thượng tọa sám hồi, có bao 
nhiêu pháp?”' 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

Có năm pháp: trồng vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân, đầu 
gôi bên hữu châm đât, chắp tay nói tên và chủng tánh tội như sau: 
“Tôi tỷ kheo tên là... phạm tội như vậy như vậy, đến Trưởng lão 
sám hối.” Thượng tọa nên trả lời: “Tự trách tâm thầy, sanh yềm 
ly.” VỊ kia trả lời: “Xin vâng.” Tỳ-kheo niên thiếu ở trước Thượng 
tọa sám hôi nên dùng năm pháp này. 

185. Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Tỳ-kheo khách niên thiếu kính lễ tỳ-kheo cựu Thượng tọa nên 
dùng bao nhiêu pháp?” 

Đức Phật bảo: 

Tỳ-kheo khách niên thiểu nên dùng năm pháp kính lễ tỳ-kheo cựu 
Thượng tọa: để trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, đầu gối bên hữu 
chấm đất, nắm hai chân Thượng tọa, nói: “Đại đức, tôi hòa nam.” 
Đó là năm pháp. Cựu tỳ-kheo niên thiếu kính lễ tỳ-kheo Thượng 
tọa khách cũng như vậy. 


! Xem thêm mục “Bốn pháp”, hạng mục 23. 


378 


T22. 1007b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


186. Có năm hạng người không được kính lễ: tự nói phạm biên tội, 
phạm tỳ-kheo-nmi, tặc tâm thọ giới, phá nhị đạo, huỳnh môn. Đó là 
năm. 

187. Lại có năm pháp: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá Tăng, 
ác tâm làm thân Phật ra máu. ' Đó là năm. 

188. Lại có năm cử chỉ oai nghi không được kính lễ: đại tiện, tiêu 
tiện, ở trân, khi cạo tóc, hoặc khi nói pháp. Đó là năm. 

189. Lại có năm: xỉa răng, súc miệng, ăn, uống, ăn trái cây. Đó là 
năm. 

190. Thượng tọa, thứ tọa có năm pháp không lợi ích đối với tỳ- 
kheo đâu tranh: không thọ trì đủ hai trăm năm mươi giới, không đa 
văn, không rộng tụng hai bộ giới, không thê vân đáp, không thê 
như pháp quở trách và tác diệt tân khiên được hoan hỷ, không khéo 
hay diệt đâu tranh sự. Đó là năm. 


[1007bJ 191. Lại có năm pháp Thượng tọa hoặc thứ tọa đối với tỳ- 
kheo đâu tranh có lợi ích (ngược với câu trên). 


192. Có năm pháp gọi là đại tặc, suốt đời tạo tội nặng, nhưng 
không bị trói cột câu thúc. Năm pháp là: Nếu ở chỗ vô định, có bạn 
tốt. Hoặc có nhiều đao gậy. Hoặc giàu to, của tiền nhiều, người kia 
nghĩ: “Nếu có bắt ta, ta sẽ cho họ nhiều của cải.” Hoặc có đại nhân 
thân tình; dựa thế vua, hoặc đại thần; người ây nghĩ: “Nếu có bắt ta, 
vua và đại thần sẽ giúp ta.” Hoặc đến phương xa làm giặc rồi trở 
về. Đó là năm. Cũng vậy, tỳ-kheo phá giới có năm pháp suốt đời 
tạo ra nhiều tội, không sớm bị người cử tội: Hoặc trụ chỗ vô định, 
có bạn đảng. Hoặc đa văn. Hoặc nghe có thể nhớ giữ; có đa văn 
như vậy, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, đều 
thiện, có văn có nghĩa, nói đầy đủ tịnh hạnh; ở trong pháp như vậy 
có thể nhớ giữ, có thể thiện tâm tư duy thâm nhập chánh kiến. Hoặc 
có thê đặng y phục, ầm thực, ngọa cụ, thuốc men; tỳ-kheo ấy nghĩ: 


' Xem đoạn trước. Trước kia, được kế là 5 già nạn. Ở đây được kế là không nên 
lễ bái người như vậy. 


379 


Luật tứ phần 6 T22. 1007c 


“Nếu có cử tội ta, ta sẽ cho vật dụng.” Hoặc có đại nhân là chỗ thân 
tình, Thượng tọa hay thứ tọa; tỳ-kheo ây nghĩ: “Nêu có cử tội ta, 
thượng tọa thứ tọa sẽ giúp ta.” Hoặc trụ nơi hoang văng mà đên đại 
gia câu xin lợi dưỡng. Đó là năm pháp, mà Tỳ-kheo phá giới suôt 
đời tạo ra nhiêu tội lôi, nhưng không sớm bị người cử tỘI. 

193. Có năm sự ngăn thuyết giới phi pháp: ngăn bằng ba-la-di vô 
căn, tăng-già-bà-thi-sa vô căn, ba-dật-đê vô căn, ba-la-đê-đê-xá-ni 
vô căn, đột-kiêt-la vô căn. Đó là năm. 

194. Có năm như pháp ngăn thuyết giới (ngược với câu trên). 

195. Có năm sự rút thăm phi pháp: không rõ đoán sự mà nhận thẻ, 
không đông ý mà nhận thẻ, không có thiện tỷ-kheo mà nhận thẻ, 
phi pháp biệt chúng nhận thẻ. Đó là năm. 

196. Có năm như pháp rút thăm (ngược với câu trên). 

197. Có năm sự im lặng phi pháp, có năm sự im lặng như pháp, có 
năm sự hòa hợp như pháp (như trong “Kiên-độ linh tỉnh” đã nói).` 
Có năm pháp xả khí (nữư trong “Kiên-độ Câu-thiểm-di ” nói).” 

198. Bấy giờ đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

“Các ngươi chớ nên lúc nào cũng cử tội tỳ-kheo khác. Tại sao vậy? 
Người cử tội tỳ-kheo khác, thân oai nghi không thanh tịnh mà cử 
tội người thì khiến người ấy nói rằng: “Thưa Trưởng lão, trước tiên 
nên tự làm cho bản thân thanh tịnh đã.” Ưu-ba-ly, nêu Tỳ-kheo thân 
oai nghi thanh tịnh mà cử tội người thì không khiên [1007e| người 
ây nói như vậy.” 

Lời nói không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh cũng như vậy. 


“Lại nữa, Ưu-ba- ly, nếu kẻ ít nghe, không biết Tu-đa-la mà cử tội 
người khác, thì khiến người ấy nói rằng: “Thưa Trưởng lão, việc 
này thế nào? Điều này có nghĩa gì?” Người cử tội không thể phân 


' Bản Hán, phần IV, kiền-độ hai “Tạp kiền-độ.” Bản Việt, Phần IV, Chương II 
“Tạp sự.” 
? Bản Hán, Phần III, kiền-độ sáu. Bản Việt, Phần III, Chương IX “Câu-thiểm-di”. 


380 


T22. 1007b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


biệt đề trả lời thì khiến vị kia liền nói: “Thưa Trưởng lão, trước hết 
nên tụng Tu-đa-la đã, sau đó sẽ biệt.” ƯUu-ba-ly, nêu tỳ-kheo đa văn 
tụng Tu-đa-la thì không khiên người ây nói như vậy.” 

“Lại nữa, Ưu-ba-ly, tỳ-kheo ít nghe, không tụng tỳ-ni mà cử tội vị 
kia, thì khiến người ây nói răng: “ “Thưa Trưởng lão, đây là nói về 
cái gì? Nhân đâu mà phát khởi?” Nếu không thê nói chỗ phát khởi, 
thì khiên vị kia liên nói: “Thưa Trưởng lão, trước hêt nên tụng tập 
tỳ-ni” Ưu-ba-ly, nêu tỳ-kheo đa văn, tụng tập tỳ-ni mà cử tội 
người, không khiên người ây nói như vậy.” 

“Uu-ba-ly, tỳ-kheo có năm pháp như vậy, nên đúng thời như pháp 
cử tội vị kia.” 

Khi ấy Ưu-ba-ly tín lạc hoan hỷ thọ trì. 

199. Đức Thế Tôn ở trong rừng Nhuy-la, nước Ca-lăng-già. Bấy 
giời Trưởng lão Ba-ma-na đên chỗ đức Thê Tôn đâu mặt đảnh lễ 
sát chân rôi ngôi qua một bên, bạch đức Thê Tôn: 

“Kính bạch Đại Đức, do nhân duyên gì sau khi đức Như Lai diệt 
độ, chánh pháp nhanh chóng diệt, không tôn tại lâu dài? Lại do 
nhân duyên gì chánh pháp không diệt mà được tôn tại lâu dài?” 
Đức Phật bảo Ba-ma-na: 

“Sau khi Như Lai diệt độ, tỳ-kheo không tôn kính Phật, Pháp, Tăng 
và giới định. Do nhân duyên này mà chánh pháp nhanh chóng diệt 
độ, không tôn tại lâu dài. Ba-ma-na, sau khi Như Lai diệt độ, nêu 
có tỳ-kheo tôn kính Phật, Pháp, Tăng và giới định, thì do nhân 
duyên này chánh pháp không diệt, đặng tôn tại lâu dài.” 

Đức Thế Tôn ở trong vườn của vua, nước Kim-tỳ-la. Bấy. ØiỜ 
Trưởng lão Kim-tỳ-la đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên, bạch đức Thế Tôn: 


“Do nhân duyên gì sau khi Như Lai diệt độ chánh pháp nhanh 
chóng diệt, không tôn tại lâu dài? (hỏi đáp đêu như trước không 
khác). 


Luật tứ phần 6 T22. 1008a 


200. Bấy giờ, có tỳ-kheo nọ đến chỗ đức Phật đầu mặt kính lễ sát 
chân, rồi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Đại đức, vì nhân duyên gì chánh pháp nhanh chóng diệt mà 
không tôn tại lâu dài?” 

Đức Phật bảo tỳ-kheo: 

“Nếu tỳ-kheo xuất gia trong pháp luật, không chí tâm vì người nói 
pháp; cũng không chí tâm nghe pháp nhớ giữ; giả sử có kiên trì mà 
không thê tư duy nghĩa thú; vị kia không biệt nghĩa, không thê như 
pháp tu hành; không thê tự lợi, cũng không lợi người.” 

[1008a1] Đức Phật bảo tỳ-kheo: 

“Vì những nhân duyên như vậy khiến cho chánh pháp nhanh chóng 
diệt, mà không tôn tại lâu dài.” 

“Bạch Đại Đức, lại nữa, do nhân duyên gì khiến chánh pháp tồn tại 
lâu dài, mà không nhanh chóng tiêu diệt? (ngược với câu trên). 

201. Khi ấy, có tỳ-kheo khác đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ 
sát chân, rồi ngôi lui qua một bên, thưa: 

“Lành thay, Đại Đức, xin vì con lược nói pháp. Con sẽ ở riêng một 
chô, siêng năng tĩnh tân tu hành, không phóng dật.” 

Đức Phật bảo tỳ-kheo: 

“Nếu ngươi biết thế pháp không thê xuất ly, hoặc biết có ái không 
thê vượt qua, hoặc biệt có dục không được vô dục, hoặc biệt có kêt 
không thê vô kêt, hoặc biệt thân cận sanh tử không được không 
thân cận. Ngươi tỳ-kheo quyêt định nên biết, đây là phi pháp phì 
tỳ-nI, phi lời Phật dạy. 

“Này tỳ-kheo, ngươi biết pháp này là xuất ly, chẳng phải thế pháp, 
là vượt qua chăng phải pháp ái, là ly dục chăng phải có dục, là vô 
kết chẳng phải có kết, là không thân cận sanh tử chẳng phải thân 
cận. 

“Này tỳ-kheo, ngươi nên quyết định biết pháp này là pháp, là tỳ-ni, 
là lời Phật dạy.” 


382 


T22. 1008b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


Ty-kheo kia nghe đức Thế Tôn lược nói lời giáo thọ, liền ở riêng 
một chỗ khuất, siêng năng tỉnh tấn, không phóng dật. Đầu đêm, 
cuối đêm tỉnh ý tư duy nhất tâm tu tập đạo phẩm, do tín tâm ưa 
xuất gia hành đạo, không bao lâu, hiện thế chứng đắc A-la-hán, “sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa.” Tỳ-kheo kia tự biết đắc A-la-hán. 

Đức Phật nói pháp như vậy. Các ty-kheo sau khi nghe, tín lạc hoan 
hỷ thọ trì. 

202. Bấy gIỜ, có tỳ-kheo nọ đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt kính lễ 
sát chân, rôi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Lành thay, Đại đức, vì con lược nói pháp. Con sẽ ở một mình nơi 
chỗ khuất, siêng năng tỉnh tấn tu tập, không phóng dật.” 


Đức Phật bảo tỳ-kheo: 

“Nếu ngươi biết có pháp khiến nhiều dục, không khiến ít dục, 
khiện vô yêm không tri túc, khiên khó bảo hộ, không dễ bảo hộ, 
khiên khó nuôi dưỡng, không dê nuôi dưỡng, khiên ngu sĩ không trí 
tuệ. Này tỳ-kheo, ngươi nên biệt pháp như vậy là phi pháp, phi tỳ- 
ni, chăng phải là lời dạy của đức Phật. 

“Nếu tỳ-kheo biết có pháp khiến thiểu dục không đa dục, khiến tri 
túc không vô yêm, khiên dê bảo hộ không khó bảo hộ, khiên đê 
nuôi dưỡng không khó nuôi dưỡng, khiên có trí tuệ không ngu si. 
Này tỳ-kheo, ngươi nên quyêt định và biệt pháp này là tỳ-m, là lời 
Phật dạy.” 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe đức Phật lược nói rồi, [1008b] liền ở 
riêng chỗ khuất tư duy n trên đã nói. 

203. Bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Những ba-đà-xá, a-nậu ba-đà-xá, tiện-xà-na, a-nậu-tiện-xà-na, ác- 
xoa-la, a-nậu-ác-xoa-la'; những thứ nào mà Ta cho phép, các ngươi 


' Bản Hán, hết quyên 59. 


383 


Luật tứ phần 6 T22. 1008b 


nên làm như vậy.” Những ba-đà-xá, a-nậu ba-đà-xá, tiện-xà-na, a- 
nậu-tiện-xà-na, ác-xoa-la, a-nậu-ác-xoa-la nào mà Ta không cho 
phép, thì các ngươi không được tùy thuận, nên chê trách. Hãy làm 
như vậy. Những ba-đà-xá, a-nậu ba-đà-xá, tiện-xả-na, a-nậu-tiện- 
xà-na, ác-xoa-la, a-nậu-ác-xoa-la nảo mà Ta ngăn cản, thì các 
ngươi không nên làm. Những ba-đà-xá, a-nậu ba-đà-xá, tiện-xà-na, 
a-nậu-tiện-xà-na, ác-xoa-la, a-nậu-ác-xoa-la nào mà Ta không ngăn 
cản, các ngươi nên tuỳ thuận, không nên chê trách. 

204. Bấy giờ, Xá-lợi-phất cùng với năm trăm tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni 
Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng với năm trăm tỳ-kheo-ni; A-nan-phân-đề' 
cùng với năm trăm ưu-bà-tắc; Tỳ-xá-khư Mẫu” cùng với năm trăm 
ưu-bả-di, như trong kiền-độ Câu-thiểm-di” đã nói. 

Bấy giờ đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

205. Tỳ-kheo đến trong Tăng, trước hết phải có năm pháp: nên đến 
với từ tâm, nên tự t¡ xem mình như cái khăn lau bụi, nên khéo léo 
biết việc ngồi việc đứng, nếu thấy Thượng tọa thì không được ngồi 
yên, nếu thấy hạ tọa thì không được đứng dậy. Tỳ-kheo đến trong 
Tăng không được bàn nói chuyện của thế tục, nên tự nói pháp, hay 


' Các thành phần của ngôn ngữ: ba-đà-xá ở (Skt., Pãli: pđa, cú, câu hay 
mệnh đề), a-nậu-ba-đà-xá #J % 3È (Skt., Pãli: ampada, tùy cú), tiện-xà-na 
4# Bị| ñŠ (Skt. vyajana: văn, từ ngữ ), a-nậu-tiện-xà-na ÉJ %,†# RÄ ZỆ (Skt., Päli: 

anuvyafjana: tùy văn), ác-xoa-la ## 8 š# (Skt. akgara, Päli: akkhara, tự, tự mẫu, 

âm tiết, a-nậu-ác-xoa-la #J % ## # ## (Skt. amu-akgara, tùy tự). 

? Câu này có thê hiểu như sau: “Những âm vận, từ ngữ, cú pháp nào mà Ta chấp 
thuận, các ngươi hãy theo đó mà làm.” Điều này liên hệ việc chuyên thể kinh 
Phật sang ngôn ngữ Sanskrit chuẩn của Vệ-đà mà Phật không cho phép. Xem 
Phần IV, Chương II “Tạp sự”, đoạn 17, cht. 72. 

3 A-nan-phân-đề †##2-3&; phiên âm của Skt. (Pãli) _Anathapindika, dịch là Cấp 
Cô Độc. Các đoạn trên kia phiên âm là A-nan-bân-đề #J##&2#3X„ dịch là Cấp Cô 
Độc Thực. 

* Tỳ-xá-khư Mẫu, trên kia cũng nói là Tỳ-xá-khư Vô-la-di Mẫu. Päli: Visãkhã- 
Magara-Mata. 

” Xem Phần III, Chương IX “Câu-thiêm-di”, đoạn 5. 


384 


T22. 1008c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


thỉnh người nói pháp, nếu thấy trong Tăng có sự việc bất khả, tâm 
không nhịn yên, thì nên im lặng. Tại sao vậy? Sợ Tăng phân hóa. 
Tỳ-kheo trước hết phải có năm pháp này, sau đó mới đến trong 
Tăng. 

206. Này Xá-lợi-phất, có năm pháp này tỳ-kheo ở trong Tăng 
không [1008c] được nói. Lại có năm pháp ở trong Tăng nên nói. Ở 
đây có sáu pháp' như trên đã nói trong pháp tự tổn giảm. 


207. Có năm pháp để cử tội người khác: thọ trì đủ hai trăm năm 
mươi giới, đa văn, khéo léo việc nói năng, có ức niệm, có trí tuệ. 
Đó là năm. 

Có năm pháp nên cử tội người khác: có tâm từ bị, vì muốn lợi ích, 
khiên tăng trưởng, khiên sám hôi, thanh tịnh. Có năm pháp như vậy 
nên cử tội người. 

Muốn cử tội người nên có năm pháp, như đã nói ở trên trong 
“Kiền-độ Ngăn.” 

208. Có năm cử tội phi pháp: phi thời chứ không phải đúng thời, 
không thật chứ không phải như thật, gây tôn giảm chứ không lợi 
ích, thô lỗ chứ không nhu hòa, sân nhuê chứ không từ tâm. Đó là 
năm. 

209. Có năm cử tội như pháp: (ngược với câu trên). 

Bất thiện, thiện; phi tỳ-mi, tỳ-mi; thế gian, xuất thế gian; tốn giảm, 
lợi ích; cũng nói như vậy. 

Có năm câu, không có câu thứ ba: thời cùng phi thời, câu này 
không có câu thứ ba. Thật cùng không thật, câu này không có câu 
thứ ba. Tôn giảm với có lợi ích, câu này không có câu thứ ba. Thô 
lỗ với nhu hòa, câu này không có câu thứ ba. Sân nhuê với từ tâm, 
câu này không có câu thứ ba. Đó là năm câu không có câu thứ ba. 


' Gồm sáu hạng mục cho 5 pháp “nên nói” và “không nên nói.” Như các hạng 
mục 180-185 trên. 
? Phần III, Chương XIV “Già yết-ma.” 


385 


Luật tứ phần 6 T22. 1009a 


210. Nói năm lời xả giới: “Tôi xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, xả Hòa 
Thượng, xả đồng Hòa Thượng.” Cứ mỗi năm lời như vậy làm 
thành một hạng mục, cho đến “.,.phi sa-môn Thích tử.” 

211. Đức Như Lai ra đời thấy có sự lỗi lầm nên vì năm nghĩa lợi 
mà chế giới cho các tỳ-kheo: nhiếp thủ đối với Tăng, khiến Tăng 
hoan hỷ, khiến Tăng an lạc, khiến kẻ không tmn thì tin, kẻ tin rồi 
tăng trưởng.” Đó là năm. Co đến chánh pháp tôn tại lâu dài cũng 
như vậy. 

212. Đức Như Lai ra đời thấy các tỳ-kheo có sự lỗi lầm nên vì năm 
nghĩa lợi mà chế yết-ma ha trách cho các tỳ-kheo: nhiếp thủ đối với 
Tăng, khiến Tăng hoan hỷ, khiến Tăng an vui, khiến kẻ không tin 
thì tin, kẻ tin rồi Tăng trưởng. Đó là năm. Cho đến chánh pháp tồn 
tại lâu dài. Mỗi năm pháp làm thành một hạng mục cũng như vậy. 
Cho đến bảy diệt tránh cũng như vậy." 


VI. SÁU PHÁP 

1. Có sáu phi pháp ngăn nói giới, ngăn phá giới vô căn, tác hay bất 
tác,` phá kiến; phá oai nghi cũng như vậy. Đó là sáu. 

Có sáu như pháp ngăn thuyết giới (ngược với câu trên). 

2. Có sáu pháp nên sai giáo thọ tỳ-kheo-ni: thọ trì đủ hai trăm năm 
mươi giới, đa văn, rộng tụng hai bộ giới tỳ-mI, có khả năng vê ngôn 
ngữ, luận biện nghĩa cú rõ ràng, không phạm trọng tội khi theo 
Phật xuât gia, [1009a1| hai mươi hay hơn hai mươi hạ. Đó là sáu 
pháp nên sai giáo thọ tỳ-kheo-ni." 


' Xem các hạng mục, “Một pháp”, hạng mục L & 2; “Hai pháp”, hạng mục 126; 
“Ba pháp”, hạng mục 153; “Bốn pháp”, hạng mục 56. 

? Xem trên, “Hai pháp”, hạng mục 136; “Ba pháp”, hạng mục 156; “Bốn pháp”, 
hạng mục 57. 

3 Chi tiết, xem “Bốn pháp”, hạng mục 58. 

* Xem Phần III, Ch. XIV “Già yết-ma” đoạn 2 (Thuyết giới). 

” Xem 5 pháp, hạng mục 176. 


386 


T22. 1009a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


3. Tỳ-kheo đặt nghi vấn cho tỳ-kheo bằng sáu pháp: hoặc vì tính 
tuôi đời, hoặc vì tính tuôi hạ, hoặc vì tính thọ đại giới, hoặc vì yêt- 
ma, hoặc phạm, hoặc vì pháp. Đó là sáu. 

4. Có sáu chỗ phát sanh sự phạm: Ì hoặc có phạm do thân khởi 
chăng phải tâm hay miệng, hoặc có phạm khởi nơi miệng không do 
thân hay tâm, hoặc có phạm từ thân và miệng khởi không do tâm, 
hoặc có phạm từ thân và tâm khởi chăng phải do miệng, hoặc có 
phạm khởi từ miệng và tâm chăng phải do thân, hoặc có phạm từ 
thân, miệng và tâm khởi. Đó là sáu. 

5. Có sáu gốc rễ của đấu tranh, như trong A-hàm” đã nói. 

6. Có sáu trường hợp ăn trộm phạm ba-la-di: tự mình lấy, hoặc chỉ 
thị lây, sai phái người đi lây, trọng vật, với tâm trộm, dời khỏi chỗ 
cũ." Đó là sáu. 

7. Lại có sáu (trường hợp khác): với tưởng chẳng phải của mình, ý 
tưởng không tạm lấy, ý tưởng chăng phải thân tình, trọng vật, với 
tâm trộm, dời khỏi chỗ cũ. Đó là sáu. 


VIIL BẢY PHÁP 


1. Có bảy phi pháp ngăn thuyết giới: ngăn bằng ba-la-di vô căn, 
cho đến ác thuyết vô căn." Đó là bảy. 
2. Có bảy tụ phạm:” ba-la-di cho đến ác thuyết. Đó là bảy. 


! Pãli, Vin. v. 92, 133: cha ãpafftisamu{thãnga, sáu tội đẳng khởi. 

? Xem Trường A-hàm 8 (tr.51c26): lục tránh bản. Xem thêm, 7zng A-hàm 52 
(tr.753c9). 7hập ng 50 (tr.367a07), lục tránh bản 2 zx## +: I. sân hận bất ngữ, 2. 
ác tánh dục hại, 3. tham tật, 4. siêm khúc, 5. vô tàm quý, 6. ác dục tả kiến. Tham 
chiếu Päli, Saigi, D. iii. 246: cha vivãdamuläni. 

3 Xem mục “Năm pháp”, hạng mục 129. 

* Ngăn bằng bảy thiên tội. Xem Phần III. Ch. XIV “Già yết-ma”, đoạn 2 “Già 
thuyết giới.” 

Ÿ Bảy thiên tội, hay bảy tụ tội. Päli: sa/ãpa#tikkhandhä. Xem mục “Năm pháp”, 
hạng mục 93. 


387 


Luật tứ phần 6 T22. 1009b 


3. Có bảy loại tinh: sắc đỏ, cho đến sắc nước sữa.' Đó là bảy. 

4. Có bảy diệt tránh, như trên, trong văn giới đã nói.” 

5. Có bảy pháp gọi là trì luật: biết phạm, biết không phạm, biết nhẹ, 
biệt nặng, biệt hữu dư, biệt vô dư, rộng tụng hai bộ tỳ-m. Đó là 
bảy. 

6. Lại có bảy: sáu pháp đầu đồng như trước. Pháp thứ bảy: rộng 
tụng tỳ-ni. Đó là bảy. 

7. Lại có bảy: sáu pháp đầu đồng như trước. Pháp thứ bảy: trụ tỳ-ni 
không lay không động. Đó là bảy. 

§. Lại có bảy: sáu pháp đầu đồng như trước. Pháp thứ bảy: khéo 
hay diệt tránh sự. Đó là bảy. 

9. Lại có bảy: sáu pháp đầu đồng như. Pháp thứ bảy: tự nhớ biết 
các đời sống trước, với đủ các hình thức khác nhau." Đó là bảy. 


Lại có bảy: sáu pháp đầu đồng như trước. Pháp thứ bảy: bằng thiên 
nhãn thây chúng sanh chết đây sanh kia. Đó là bảy. 

Lại có bảy: sáu pháp đầu đồng như trước. Pháp thứ bảy: lậu tận, 
thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, hiện đời này được quả 
chứng, “sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cân làm đã xong, 
quyết không còn tái sanh nữa.” Đó là bảy. 

10. Không cung kính có bảy: không kính Phật, Pháp, Tăng, giới, 
định, phụ mẫu và [1009b] thiện pháp. Đó là bảy. 

11. Cung kính có bảy (ngược với câu trên). 


12. Xả giới có bảy lời: “Tôi xả Phật, Pháp, Tăng, xả Hòa thượng, 
xả đồng Hòa thượng, xả A-xà-lê, xả đồng A-xà-lê.” Đó là bảy. Cho 


' Xem phần ¡, tăng-già-bà-thi-sa 1. 

* Phần I, ch. VII. Bảy diệt tránh. Phần III. Ch. XVI. Diệt tránh. 

3 Để bản: sử {È. Các bản khác: canh #.. Tham chiếu Pãli, Vin. v. 135: thành tựu 
bảy pháp được gọi là tỳ-kheo trì luật (nhiều tụ bảy như Hán): biết tội, không tội... 
nhớ nhiều đời quá khứ khác nhau (anekavihitam pubbeniväsanm anussarafi). 


388 


T22. 1009b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


đến ““...phi sa-môn Thích tử” cũng như vậy. ` 

13. Do bảy nghĩa mà đức Như Lai ra đời vì các tỳ-kheo chế gIỚI: 
nhiếp thủ đối với Tăng, khiến Tăng hoan hỷ, khiến Tăng an vui, 
khiến kẻ không tin thì tin, kẻ đã tin tăng trưởng, điều phục kẻ khó 
điêu phục, người tàm quý được yên vui. Đó là bảy. 

Cũng vậy: mỗi bảy pháp làm thành một hạng mục, cho đến “chánh 
pháp tồn tại lâu dài” cũng như vậy.” 


14. Do bảy nghĩa mà đức Như Lai ra đời vì các tỳ-kheo chế yết-ma 
ha trách: z “nhiêp thủ đôi với Tăng,” cứ môi bảy pháp làm thành 
hạng mục, cho đến “chánh pháp tồn tại lâu dài” cũng như vậy.” 
Cho đên bảy diệt tránh cũng như vậy, cũng như yêt-ma ha trách 
làm thành hạng mục. 

VIIH. TÁM PHÁP 

1. Có tám sự ngăn thuyết giới một cách phi pháp; ngăn bằng phá 
giới vô căn, tác hay bât tác; phá kiên vô căn, tác hay bât tác; phá 
oai nghi vô căn, tác hay bât tác, phá chánh mạng vô căn, tác hay bât 
tác." Đó là tám. 

2. Có tám như pháp ngăn thuyết giới (ngược với câu trên). 

3. Có tám pháp nên sai giáo thọ tỳ-kheo-ni: thọ trì đủ hai trăm năm 
mươi giới; đa văn; tụng hai bộ giới tỳ-m; có khả năng ngôn ngữ 
luận; biện nghĩa câu chữ rõ ràng, từ đại tánh xuât gia như sát-lợi, 
bà-la-môn, cư sĩ; hình mạo đoan chánh; không phạm trọng tội khi 
theo Phật xuât gia; hai mươi hay hơn hai mươi hạ.” Đó là tám. 


' Xem mục “Năm pháp”, hạng mục 217. 

? Xem trên, “Hai pháp”, hạng mục 136; “Ba pháp”, hạng mục 156; “Bốn pháp”, 
hạng mục 57; “Năm pháp”, hạng mục 218. 

3 Xem hạng mục l3 trên. 

* Xem mục “Sáu pháp”, hạng mục Ì. 

” Xem sáu pháp, hạng mục 2. 


389 


Luật tứ phần 6 T22. 1009c 


4. Có tám pháp không thể vượt qua,' như trong “Kiền-độ Tỳ-kheo- 
ni” đã nói. 

5. Bạch y có tám pháp nên tác pháp úp bát:” mạ báng tỳ-kheo, làm 
cho (ty-kheo) thiệt hại, không làm cho lợi ích, làm cho (tỳ-kheo) 
không có trú xứ, làm cho tỳ-kheo đấu loạn nhau, trước tỳ-kheo mà 
hủy báng Phật, Pháp, Tăng. Đó là tám. 

6. Tỳ-kheo có tám pháp khiến bạch y không tin: mạ báng bạch y, 
gây thiệt hại (cho bạch y), làm mất lợi ích (của bạch y), làm cho 
(bạch y) không có chỗ ở, làm cho bạch V đấu loạn nhau, trước bạch 
y mà hủy báng Phật, Pháp, Tăng. Đó là tám. Tỳ-kheo có tám pháp 
như vậy nên trao cho pháp yết-ma ngăn không đến nhà bạch y, như 
trên đã nói. 

7. Có tám pháp nên sai làm bạn người sai phái:” có khả năng nghe, 
có khả năng nói, tự mình hiểu rõ, khiến người hiểu rõ, có khả năng 
ghi nhận, có khả năng ghi nhớ không mắt, biết tốt xấu, nói ý nghĩa 
lý thú. Đó là tám. 

§. Bấy giờ đức Thế Tôn ở bên ao Già-già tại thành Chiêm-bà. Ngày 
mười lăm có trăng, vào thời thuyết giới, Thế Tôn ngồi chỗ đất 
trống cùng chúng Tăng đông đủ xoay quanh bốn bên. [1009] Khi 
ấy, có tỳ-kheo bằng kiến, văn, nghi mà cử tội tỳ-kheo kia. Khi bị cử 
tội, tỳ-kheo kia liền dùng dư ngữ (nói quanh) để trả lời.” Do đó có 
sự sân hận nồi lên. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Nên thâm định hỏi người kia. Người kia ở trong Phật pháp chẳng 
có ích gì,` không tăng trưởng gì. Giống như người nông phu làm 
ruộng lúa, cỏ dại mọc lần với lúa. Lúa và cỏ dại giông nhau không 
khác, nhưng nó làm hại lúa. Cho đến khi trổ bông, kết hạt, mới biết 


' Tức “Tám kinh pháp.” 

Xem Phần IV, Chương II “Tạp sự”, đoạn 27 “Úp bát.” 

3 Sứ giả truyền đạt quyết định của Tăng đến các đối tượng liên hệ. 
* Xem, tỳ-kheo, ba-dật-đề 12. 

Ý Đề bản: vô sở nhiệm #& #ƒ‡£. Các bản khác: vô sở trụ. 


390 


T22. 1009c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


nó không phải là lúa. Biết nó không phải là lúa rồi, phải nhanh 
chóng nhỗ trừ tận gốc. Tại sao vậy? Vì sợ nó làm hại lúa. Tỳ-kheo 
cũng như vậy. Có ác tỳ-kheo tới lui, đứng ngồi, nhiếp trì y bát như 
thiện tỳ-kheo không khác, chừng nào mà chưa bị phát hiện tội. Khi 
tội đã phát hiện rồi, mới biết loại cỏ đại, khác với tỳ-kheo. Đã biết 
là khác rồi, nên hoà hiệp chúng mà diệt tẫn nó đi. Tại sao vậy? Sợ 
nó làm phương hại thiện tỳ-kheo. 
“Thí như người nông phu sây thóc, đón chiều gió mà rê đi thóc lép, 
giữ lại thóc tốt. Tại sao vậy? Vì sợ nó làm xấu lúa tốt. Cũng vậy, ác 
tỳ-kheo tới lui, đứng ngồi, nhiếp trì y bát như thiện tỳ-kheo không 
khác, chừng nào mà chưa bị phát hiện tội. Khi tội đã phát hiện rồi, 
mới biết là loại thóc lép, cỏ rác, trong tỳ-kheo. Biết rồi, nên hoà 
hiệp chúng mà diệt tẫn nó đi. 
“Giống như có người cần cây để làm lan can giếng. Người ấy ra 
khỏi thành, cẦm búa vào rừng, gõ khắp hết các loại cây. Cây nào có 
ruột chắc thật thì âm thanh chắc thật. Cây nào bộng ruột thì âm 
thanh rỗng như tiếng ghè vỡ. Nhưng cây rỗng ruột ấy có gốc, thân, 
nhánh lá giống như cây chắc ruột không khác. Chỉ khi nào gõ vào 
mới biết bên trong trồng Tông, Biết nó rỗng ruột rồi, thì chặt bỏ 
nhánh lá, róc bỏ những chỗ thô kệch, sau đó mới đẽo chuốt làm cho 
trơn nhẫn cả trong lẫn ngoài, đem dùng rào giếng. Cũng vậy, ác tỳ- 
kheo tới lui, đứng ngôi, nhiếp trì y bát như thiện tỳ-kheo không 
khác, chừng nào mà chưa bị phát hiện tội. Khi tội đã phát hiện rồi, 
mới biết là loại thóc lép, cỏ rác, cây rỗng ruột giữa các tỳ-kheo. Đã 
biết là khác rồi, nên hoà hiệp chúng mà diệt tẫn nó đi. Tại sao vậy? 
Sợ nó làm phương hại thiện tỳ-kheo.” 
Đức Phật nói kệ: 

Sống chung, biết tánh hạnh, 

Ganh tị, ưa sân hận. 

Giữa chúng, nói lời hay, 

Chỗ khuất làm phi pháp. 

Phương tiện bày vọng ngữ, 

Kẻ sáng hay giác tri. 


39] 


Luật tứ phần 6 T22. 1010a 


[10101] Cỏ dại nên trừ bỏ, 

Cho đến cây bộng ruội. 

Tự nói là sa-môn 

Hưự vọng nên điệt tấn. 

Đã tác diệt tấn rồi, 

Đuổi người ác, phi pháp; 

Người thanh tịnh sông chung 

Nên biết là sáng chói. 

Hòa hợp cùng diệt tân 

Hòa hợp dứt gốc khổ. 
Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ tín lạc 
thọ trì. 
9. Bấy giờ đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nay Ta nói cho các ngươi về tám thứ ngựa dữ và tám hạng người 
dữ.' Các ngươi lắng nghe! Những gì là tám? Hoặc có ngựa dữ, khi 
tra dàm dùng roi muốn khiến cho nó chạy tới, nó lại gặc đầu đậm 
chân không chịu đi. Hoặc có thứ ngựa dữ khi tra dàm dùng roi 
muốn nó chạy tới, nó lại dựa vào hai bên cây gọng mà không bước 
tới. Hoặc có thứ ngựa đữ khi tra đàm dùng roi muốn nó chạy tới, nó 
lại lộn nhào ngã xuống đất làm cho đầu gối bị thương, lại gãy gọng 
xe. Hoặc có thứ ngựa dữ, khi tra dàm dùng roi muốn nó chạy tới, 
nó lại bước lui chứ không đi tới. Lại có thứ ngựa dữ, khi tra dàm 
dùng roi muốn nó chạy tới, nó lại chạy ra ngoài đường làm cho 
hỏng bánh xe, gãy trục. Lại có loại ngựa dữ, khi tra dàm dùng roi 
muôn nó chạy tới, nó không sợ người câm cương, cũng không sợ 
roi, mà cô nhai cái hàm sắt, chạy lung tung không có cách nào ngăn 
chận. Lại có loại ngựa đữ khi tra dàm dùng roi muốn nó chạy tới, 
nó lại dựng hai chân trước lên, đứng như người, phun nước bọt ra. 
Hoặc có loại ngựa dữ khi tra dàm dùng roi muốn nó chạy tới, nó lại 
ngồi hay nằm xuống. Đó là tám thứ ngựa dữ. 


' Xem Tạp A-hàm 33 (tr.235a6). Päli, A. viii. 14. Assakhalunka. 


392 


T22. 1010b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


“Tám hạng người ác là những gì? Hoặc có tỳ-kheo bằng kiến văn 
nghi mà cử tội vị kia. Tỳ-kheo kia lại nói: “ôi không nhớ, tôi 
không nhớ.” Cũng như con ngựa đữ khi tra đàm dùng roi muốn nói 
đi tới mà lại gặc dậm chân không đi. Ta nói người này cũng như 
vậy. 

“Hoặc có tỳ-kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ-kheo kia 
không nói phạm, không nói không phạm, mà ngồi trơ im lặng. 
Cũng như con ngựa đữ kia khi tra dàm dùng roi muốn nó chạy tới, 
nó lại dựa hai bên gọng xe không chạy tới. Ta nói người này cũng 
như vậy. 

“Hoặc có tỳ-kheo bằng kiến văn nghỉ cử tội vị kia. Vị kia nói như 
sau: “Trưởng lão cũng phạm tội thì làm sao cử tội người khác?” 
Cũng như con ngựa dữ kia, khi tra dàm dùng roi muốn nó chạy tới 
mà lại lộn nhào ngã xuống đất, làm cho đầu gối bị thương lại gãy 
gọng xe. [1010b] Ta nói người này cũng như vậy. 

“Hoặc có tỳ-kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ-kheo kia 
lại nói: “Irưởng lão si mê, cần phải được dạy, lại muốn đạy tôi.” 
Cũng như con ngựa dữ kia khi tra dàm dùng roi muốn nó chạy tới 
mà lại đi lui. Ta nói người này cũng như vậy. 

“Hoặc có tỳ-kheo dùng kiến văn nghi cử tội vị kia, vị kia lại nói 
lãng chuyện khác để trả lời nên sanh ra sân nhuế. Cũng như con 
ngựa dữ kia khi tra dàm dùng roi muốn nó chạy tới mà lại chạy ra 
ngoài đường làm cho gãy trục, hư bánh xe. Ta nói người này cũng 
như vậy. 

“Hoặc có tỳ-kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ-kheo kia 
không sợ chúng Tăng cũng không sợ phạm, không nhận sự cử tội, 
bèn lấy tọa cụ đề trên vai rồi ra đi, không thể quở trách hay ngăn 
cắm được. Như con ngựa dữ kia, khi tra dàm dùng roi muốn nó 
chạy tới mà nó không sợ người cầm cương, cũng không sợ roi, căn 
cái hàm sắt vụt chạy không thể cấm ngăn được. Ta nói người này 
cũng như vậy. 

“Hoặc có tỳ-kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ-kheo kia 


393 


Luật tứ phần 6 T22. 1010c 


lật ngược y uất-đa-la-tăng, giữa chúng Tăng đưa tay lên nói: “Các 
thầy muốn dạy tôi sao?” Cũng như con ngựa đữ kia khi tra dàm 
dùng roi muốn nó chạy tới, nó lại đứng hai chân trước lên như 
người, phun nước bọt ra. Ta nói người này cũng như vậy. 
Ko có tỳ-kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ-kheo kia 
¡: “Trưởng lão không cho tôi y bát, ngọa cụ, thuốc men, thì sao 
bại dãy tôi?” Nói xong liền xả giới, chọn con đường dưới, ' đến chỗ 
các tỳ-kheo nói: “Đại đức, tôi đã thôi tu, ngài vừa ý lắm phải 
không?” Cũng như con ngựa dữ kia, khi tra dàm dùng roi muốn nó 
chạy tới, nó lại ngồi hay nằm xuống. Ta nói người này cũng lại như 
vậy. Đó là tám hạng người ác. 
“Ta đã nói về tám thứ ngựa đữ và tám loại người dữ rồi, như điều 
Thế Tôn cần làm vì từ mẫn đối với các đệ tử, Ta đã nói đầy đủ cả 
rồi. Nay các ngươi hãy đến trụ nơi trống văng, dưới gốc cây, tu tập 
thiền định, đừng phóng dật để rồi sau này phải hối hận. Đây là lời 
răn dạy của Ta.” 


Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc 
thọ trì. 

10. Bấy giờ, đức Thế tôi ở tại nước Câu-tát-la, cùng với một ngàn 
hai trăm năm năm mươi tỷ-kheo, du hành trong nhân gian. Giữa 
đường thấy có một đám lửa cháy lớn. Thầy vậy, đức Phật đến bên 
đường, đưới một gốc cây, trải chỗ ngồi ngồi, nói với các tỳ-kheo:” 


[I010c] “Các ngươi thấy đám lửa lớn đang cháy kia không? Nếu 
người nào ôm lấy ngọn lửa kia tức thì sẽ bị đốt cháy tiêu hết da thịt, 
xương cốt. Lại có người ôm lấy sát-lợi nữ, bà-la-môn nữ, tỳ-xá nữ, 
thủ-đà-la nữ, vuốt ve và hôn. Hai việc làm trên, việc nào là tốt lành 
hơn?” 


' Thủ ư hạ đạo #t2*'F:š. Nghĩa là trở lại đời sống thế tục. Hán dịch sát nghĩa 
đen, cf. PãlI: himãya ãvaftadi. 

? Tham chiếu Päli, A. iv. 128: 4ggikkhandhopama. Xem Trung A-hàm 1, kinh số 
5 Mộc tích dụ. 


394 


T22. 1010c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


Các tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Đại Đức, nếu ôm lấy sát-lợi nữ, v.v.. vuốt ve và hôn; việc 
này tốt lành hơn. Vì sao vậy? Vì nếu ôm lây lửa tức thì sẽ bị cháy 
tiêu hết da thịt, gân cốt, bị đại kịch khổ không thê chịu nổi!” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Nay Ta nói với các ngươi, thà là ôm lấy lửa kia để rồi bị cháy hết 
da thịt, gân cốt thì việc này vẫn là điều tốt hơn. Tại sao vậy? Vì 
không do nhân này mà đọa ác đạo. Còn nếu chẳng phải sa-môn mà 
tự nói là sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, tự nói là tịnh hạnh, phá giới 
làm điều ác, hoàn toàn không trì giới, oai nghi, tà kiến, nơi chỗ 
khuất kín làm điều tội lỗi. Bên trong trống rỗng, hư nát, bên ngoài 
hiện ra là hoàn thiện. Vì ăn đồ ăn của tín thí mà không tiêu được 
nên phải đọa vào ba đường ác, thọ khổ lâu dài. Cho nên các ngươi 
cần phải trì tịnh giới mới ăn của người tín thí; dùng các thứ cân 
thiết như y phục, ngọa cụ, thuốc men, mới có thể khiến cho tín thí 
được đại quả báo, và mục đích của người xuất gia làm sa-môn cũng 
được thành tựu. 

“Này các tỳ-kheo, các ngươi cầm cây kích đốt nóng đâm vào chân, 
hay là nhận sự lễ bái dưới chân của thiện nam tử, thiện nữ nhân có 
tâm tín mộ? Hai việc như vậy, việc nào là tốt lành hơn? 


Các tỳ-kheo bạch Phật: 


“Nên nhận sự lễ bái dưới chân của thiện nam tử, thiện nữ nhân có 
tâm tín mộ. Tại sao vậy? Vì dùng cây kích đôt nóng chích vào chân 
phải chịu sự đại kịch khô!” 


Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Nay Ta bảo các ngươi, thà dùng cây 
kích nóng đâm vào chân còn hơn. Tại sao vậy? Vì không do nhân 
này mà đọa vào ba đường ác. Nếu chắng phải sa-môn mà tự nói là 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, tự nói là tịnh hạnh, phá giới làm điều 
ác, hoàn toàn không trì giới, oai nghi, tà kiến, nơi chỗ khuất kín 
làm điều tội lỗi. Bên trong trống rỗng, hư nát, bên ngoài hiện ra là 
hoàn thiện. Vì ăn đồ ăn của tín thí mà không tiêu được nên phải 
đọa vào ba đường ác, thọ khổ lâu dài. 
395 


Luật tứ phần 6 T22. 1011a 


Cho nên các ngươi cần phải trì tịnh giới mới ăn của người tín thí; 
dùng các thứ cân thiết như y phục, ngọa cụ, thuốc men, mới có thê 
khiến cho tín thí được đại quả báo, và mục đích của người xuất gia 
làm sa-môn cũng được thành tựu. 

“Này các tỳ-kheo, nên tự cầm búa nóng chém vào thân vào đầu 
mình, hay là nhận bàn tay của thiện nam tử, thiện nữ nhân có tâm 
tín mộ vuôt ve thân thê? [1011a1| Hai việc này, việc nào là tôt lành 
hơn?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật: “Bạch Đại Đức, nên nhận bàn tay của thiện 
nam tử, thiện nữ nhân có tâm tín mộ vuôt ve thân thê. Tại sao vậy? 
Vì câm búa nóng chém vào thân, vào đâu phải thọ đại kịch khô!” 
“Này các tỳ-kheo, nay Ta bảo các ngươi nên cầm búa nóng chém 
vào thân vào đầu, việc này mới là tốt hơn. Tại sao vậy? Vì không 
do nhân duyên này mà đọa vào ba đường ác. Cỏn lại, văn cú như 
trên đã nói. 

“Này các tỳ-kheo, các ngươi nên lấy sắt nóng làm y đề đốt cháy hết 
thân này, hay là nhận mặc các loại y tôt của thiện nam tử, thiện nữ 
nhân tín mộ? Hai việc này, việc nảo là tôt lành hơn?” 

Các tỳy-kheo bạch Phật: 


“Bạch Đại Đức, nên nhận các loại y tốt. Tại sao vậy? Vì loại y 
băng sắt nóng kia đôt cháy thân hình, phải chịu đại kịch khô!” 
Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nay Ta bảo các ngươi là nên nhận lấy y bằng sắt nóng kia để đốt 
cháy thân hình. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên ây mà đọa 
vào ba đường ác.” Cỏn lại, văn cú như trên đã nói. 
“Này các tỳ-kheo, nên nuốt hoàn sắt nóng cháy cả ngũ tạng rồi tuôn 
tháo ra ngoài, hay là nhận thức ăn cúng dường của kẻ thiện nam tử, 
thiện nữ nhân tín mộ? Hai việc này, việc nào là tôt hơn?” 
Các tỳ-kheo thưa: “Nên nhận thức ăn cúng dường kia. Tại sao vậy? 
Nuôt hoàn sắt nóng kia phải chịu đại kịch khô!” Đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: 

396 


T22. I0I1b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


“Nay Ta bảo các ngươi, thà là nuốt hoàn sắt nóng. Tại sao vậy? Vì 
không do nhân duyên này mà không đọa vào ba đường ác.” Côn 
lại, văn cụ như trên đã nói. 

Nhận các thứ cháo cũng như vậy. 

“Này các tỳ-kheo, nên nằm trên giường sắt nóng để tự đốt cháy hết 
thân hình, hay là nhận các loại giường tốt, ngọa cụ tốt của thiện 
nam tử, thiện nữ nhân tín mộ để ngồi nằm? Hai việc này, điều nào 
là tốt lành hơn?” 


Các ty-kheo bạch Phật: 


“Nên nhận các thứ giường, ngọa cụ tốt kia. Tại sao vậy? Vì ngồi 
nằm trên giường sắt nóng tự đốt cháy thân hình thọ đại khổ thông!” 


Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Nay Ta bảo các ngươi, thà nhận giường, tọa cụ bằng sắt nóng kia 
đê tự đôt cháy thân hình. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên này 
mà đọa vào ba đường ác.” Còn lại, văn cú như trên đã nói. 

“Này các tỳ-kheo, nên ở trong nhà bằng sắt nóng đề thân hình bị 
đôt cháy, hay là nhận phòng nhà của thiện nam tử, thiện nữ nhân 
tín mộ đê ngủ nghỉ? Hai việc này, điêu nào là tôt lành hơn?” 

Các ty-kheo bạch Phật: 

“Nên nhận phòng nhà kia để nghỉ ngơi. Tại sao vậy? Vì ở trong 
phòng nhà băng sắt nóng sẽ bị thiêu đôt thân hình thọ đại kịch 
khô!” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Thà ở trong nhà sắt nóng kia để tự đốt cháy thân hình [1011b] tan 
rã. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên này mà đọa vào ba đường 
ác.” Ngoài ra như trên đã nói. 

Khi đức Thế Tôn nói những lời này, có sáu mươi vị tỳ-kheo máu 
tuôn ra từ lỗ chân lông nơi mặt; sáu mươi vị tỳ-kheo xả giới thôi tu; 
sáu mươi vị tỳ-kheo đắc vô lậu tâm giải thoát; sô đông tỳ-kheo viên 
trân ly câu, đắc con mặt pháp thanh tịnh. 


397 


Luật tứ phần 6 T22. 1011b 


IX. CHÍN PHÁP 


1. Nhà bạch y có chín pháp, chưa làm đàn-việt thì không được làm. 
Đến nhà đó, (tỳ-kheo) không được ngồi. Chín pháp gì? Thấy tỳ- 
kheo không hoan hỷ đứng dậy; không hoan hỷ tác lễ; không hoan 
hỷ mời tỳ-kheo ngôi; không hoan hỷ khi tỳ-kheo ngôi; giả sử (tỳ- 
kheo) có nói điều gì, người ấy cũng không tín thọ; nêu có y phục 
âm thực, và những thứ mà (tỳ-kheo) cân dùng, thì khinh mạn tỳ- 
kheo nên không cho; hoặc có nhiều mà cho ít; hoặc có thứ tinh tế 
mà cho thứ thô xấu; hoặc cho mà không có lòng cung kính. Đó là 
nhà bạch y có chín pháp thì không được đến. 

2. Lại có chín pháp chưa làm đàn-việt thì nên làm đàn-việt, đã làm 
thì (tỳ-kheo) nên đến và ngồi (ngược nghĩa câu trên). 

3. Có chín sự ngăn thuyết giới không như pháp: dẫn bằng chứng sự 
phá giới vô căn mà ngăn vì tác, ngăn vì bất tác, hay ngăn vì vừa tác 
vừa bất tác; phá kiến, phá oai nghi cũng như vậy. ' Đó là chín. 

4. Có chín như pháp ngăn thuyết giới (ngược nghĩa câu trên). 

5. Có chín lời xả giới: “lôi xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, xả Hòa 
thượng, xả đồng Hòa thượng, xả A-xà-lê, xả đồng A-xà-lê, xả các 
phạm hạnh, xả giới.” Đó là chín. Cũng vậy, mỗi mỗi chín lời làm 
thành một hạng mục, cho đến “... phi sa-môn Thích tử” cũng như 
vậy.” 

6. Đức Như Lai ra đời thấy có sự lầm lỗi nên vì chín nghĩa mà chế 
giới cho các tỳ-kheo: nhiếp thủ đối với Tăng, cho đến đoạn hữu lậu 
vị lai." Đó là chín. 


Đức Như Lai ra đời, thây có sự lỗi lầm nên vì chín lợi nghĩa mà chê 


! Xem Phần II, Chương xIv, đoạn 2 “Già yết-ma.” Về ý nghĩa tác và bắt tác, 
xem các cht. 7, 8, 9 cũng trong đoạn dẫn trên. 

? Xem mục “Năm pháp”, hạng mục 217. 

3 Xem trên, “Hai pháp”, hạng mục 136; “Ba pháp”, hạng mục 156; “Bốn pháp”, 
hạng mục 57; “Năm pháp”, hạng mục 218. 


398 


T22. I0I1c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


yết-ma ha trách cho các tỳ-kheo: từ nhiếp thủ đối với Tăng, cho 
đến đoạn hữu lậu vị lai. Đó là chín. 
Cho đến bảy diệt tránh cũng như vậy. 


X. MƯỜI PHÁP 


1. Có mười thứ y: y câu-xa, y kiếp-bối, y khâm-bạt-la, ỳ sô-ma, y 
xoa-ma, y xá-nậu, y gai bố, y sí-di-la, y câu- giá-la, y sai-la-ba- SHI." 
Đó là mười thứ y nên làm màu y ca-sa đề thọ trì. 


2. Có mười thứ y phấn táo” y bò nhơi, y chuột gặm, y bị cháy, y 
nguyệt thủy, y sản phụ,” y thần miếu, y gò mả, y nguyện, y thọ 
vương chức,ˆ y vãng hoàn. Đó là mười loại y. 


3.Có mười sự ngăn thuyết giới phí pháp: không phải ba-la-di; 
không được kế vào trong ba-la-di;` chăng phải [1011c| xả giới; 
không được kể vào trong xả giới; tùy thuận yêu câu nhự pháp của 
Tăng; không trái nghịch yêu câu như pháp của Tăng; không được 
kể vào trong sự trái nghịch yêu cầu như pháp của Tăng; phá giới 
không được thấy, nghe; nghi phá kiến không được thấy, nghe, nghỉ; 
phá oai nghi không được thấy, nghe, nghi.Ÿ Đó là mười. 


' Xem Phần L, tỳ-kheo, ni-tát-kỳ 1. Phiên âm ở đây có vài chỗ khác với phiên 
trong đoạn dẫn trên. Xem thêm, Phần II, Chương VI “Y”. 

? Xem Phần III, Chương VI “Y”. 

3 Trong bản: sơ sản y 3J/* ®. Có bản chép: sơ hư 37/#. Trên kia, Phần II, Ch. 
VI. Y, mục phấn tảo, nói là “y sản phụ.” 

* Trong bản Hán: lập vương y 3 #7. Trên kia, Phần III, Ch. VII. Y, mục phấn 
tảo, nói là “y thọ vương chức.” 

Ÿ Thập tụng 33: Tỳ-kheo phạm ba-la-di, nhưng chưa được Tăng nêu tội. Nghĩa 
là, chưa bị buộc tội là phạm ba-la-dI. 

° Thập tụng 33: tuỳ thuận Tăng sự như pháp. 

7 Thập tụng 33: không khinh Tăng, tức không chống đối các quyết định như pháp 
của Tăng. 

° Xem Phần II, Chương XIV, đoạn 2, và xem giải thích ở đoạn 3 về 10 như 
pháp. 


399 


Luật tứ phần 6 T22. 1011c 


4. Có mười như pháp ngăn thuyết giới (rái với câu trên). 

5. Lại có mười sự ngăn thuyết giới phi pháp: không phạm biên tội, 
không được kể vào biên tội, không phạm tỳ-kheo-ni, không được 
kế vào phạm tỳ-kheo-ni, không tặc tâm thọ giới, không được kể 
vào tặc tâm thọ giới, không phá nội ngoại đạo, không được kế vào 
phá nội ngoại đạo, chẳng phải huỳnh môn, không được kể vào 
huỳnh môn.' Đó là mười. 

6. Có mười pháp ngăn thuyết giới (ngược với câu trên). 

7. Có mười pháp nên sai giáo thọ tỳ-kheo-mi: thọ trì đủ hai trăm 
năm mươi giới; đa văn; rộng tụng hai bộ giới tỳ-mi; có khả năng về 
ngôn ngữ; biện thuyết rõ ràng; từ đại tánh xuất gia như sát-lợi, bà- 
la-môn, cư sĩ; hình mạo đoan chánh; tỳ-kheo-mi cung kính; đủ khả 
năng vì tỳ-kheo-ni nói pháp khiến được hoan hỷ; không theo Phật 
xuất gia mặc áo ca sa mà phạm trọng tội; hai mươi hay hơn hai 
mươi hạ. Đó là mười. 

§. Bấy giờ, đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

“Các ngươi không được lúc nào cũng cử tội các tỳ-kheo khác. Tại 
sao? Nếu thân oai nghỉ không thanh tịnh mà cử tội tỳ-kheo khác thì 
khiến người ấy nói rằng: “Thưa Trưởng lão, trước phải tự mình tịnh 
thân oai nghi đã.” Này Ưu-ba-ly, nếu tỳ-kheo thân oai nghi thanh 
tịnh thì lời nói kia không phát sanh. Lời nói không thanh tịnh, 
mạng không thanh tịnh, không đa văn, không rộng tụng hai bộ tỳ-m 
cũng như vậy (nh trong “năm pháp” đã nói). 

9, Lại nữa Ưu-ba-ly, nễu muốn cử tội tỳ-kheo khác thì nên tu tập 
năm pháp: đúng thời không được phi thời, chân thật không được 
không chân thật, lợi ích không được tốn giảm, dịu dàng không 
được thô lỗ, từ tâm không được sân nhuế. Này Ưu-ba-ly, cử tội tỳ- 
kheo khác phải có mười pháp này, sau đó mới cử. 


' 10 trong 13 già nạn. Không được nhận là tỳ-kheo, mặc dù có thọ giới. 
* Xem “Năm pháp” hạng mục 205. 


400 


T22. 1012a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


10. Có mười sự nhận thẻ phi pháp:' không hiểu rõ vẫn đề mà nhận 
thẻ, không cùng với người như pháp mà nhận thẻ, muôn khiên cho 
người phi pháp nhiêu mà nhận thẻ, biệt có nhiêu người phi pháp mà 
nhận thẻ, muôn khiên Tăng bị phá mà nhận thẻ, biệt Tăng muôn 
phá mà nhận thẻ, do tiêu tội mà nhận thẻ, không như sự thây biệt 
mà nhận thẻ, phi pháp nhận thẻ, biệt chúng nhận thẻ. Đó là mười. 
11. Có mười sự nhận thẻ như pháp (ngược với câu trên). 

12. Đức Như Lai ra đời, thấy có sự lầm lỗi, [1012a1] vì mười nghĩa 
mả chê giới cho các tỳ-kheo: từ nhiệp thủ đôi với Tăng, cho đên 
chánh pháp tồn tại lâu dài.” Đó là mười. 

13. Có mười hạng người không được lễ bái: tự nói phạm biên tội, 
phạm tỳ-kheo-mi, thọ giới với tâm giặc, phá nội ngoại đạo, huỳnh 
môn, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá Tăng, với tâm ác làm 
thân Phật ra máu. Đó là mười. 

14. Ty-kheo có mười thứ oai nghi không được lễ bái: khi đại hành, 
khi tiểu hành, khi khỏa thân, khi cạo tóc, khi nói pháp, khi xiỉa 
răng, khi súc miệng, khi uông, khi ăn, lúc ăn trái cây. Đó là mười. 
lội Uống rượu có mười điều thiệt hại: sắc điện xấu, kém sức khỏe, 
mặt không sáng, ưa nôi sân, mât của, thêm bệnh, gây đâu tranh, 
tiêng xâu đôn khắp, không trí tuệ, chêt đọa vào địa ngục. Đó là 
mưỜI. 

16. Người xuất gia vào cung vua, đến chỗ của thể nữ, có mười điều 
tai hại: 

Nếu vua đang cùng phu nhân hòa hợp. Khi tỳ-kheo vào cung đến 
chô thê nữ, phu nhân thây tỳ-kheo bèn cười, tỳ-kheo thây phu nhân 
cũng cười. Vua sẽ nghĩ: “Tỳ-kheo hoặc đã làm việc như vậy, hoặc 
sẽ làm việc như vậy.” 


' Xem Phần III, Chương XVI, mục 3. 2(ii.c). 
? Xem Phần I, Ch. I. Ba-la-di 1. 
3 Đại hành, tiểu hành: đại tiện, tiểu tiện. 


401 


Luật tứ phần 6 T22. 1012b 


Đó là tai hại thứ nhất khi người xuất gia vào trong cung vua đến 
chỗ của thê nữ. 

Lại nữa, vua khi say cùng phu nhân hòa hợp, rồi không nhớ; sau 
phu nhân có thai, vua nghĩ: “Tỳ-kheo tới lui trong cung. Đây là 
việc làm của tỳ-kheo.” Đó là điêu tai hại thứ hai. 

Lại nữa, thái tử của vua muốn làm phản giết vua. Vua nghĩ: “Tỳ- 
kheo tới lui trong cung nội, làm quân sư cho việc này. Đây là tỳ- 
kheo xúi dục.” Đó là điêu tai hại thứ ba. 

Lại nữa, điều mật của vua trong cung bị lộ ra ngoài. Vua nghĩ: “Tỳ- 
kheo này tới lui trong cung nội. Đây là do tỳ-kheo này truyên đạt.” 
Đó là điêu tai hại thứ tư. 

Lại nữa, vua mắt bảo vật hay tợ bảo vật, nghĩ: “Tỳ-kheo này tới lui 
trong cung nội của ta. Tỳ-kheo này lây đi.” Đó là điêu tai hại thứ 
năm. 

Lại nữa, hoặc vua cất nhắc kẻ thấp kém lên địa vị cao, người không 
băng lòng sẽ nói: “Iy-kheo này vảo trong cung. Đây là việc làm 
của tÿ-kheo.” Đó là điêu tai hại thứ sáu. 

Lại nữa, vua hạ chức người ở địa vị cao, người không bằng lòng sẽ 
nói: “Ty-kheo này vào trong cung. Đây là việc làm của tỳ-kheo.” 
Đó là điêu tai hại thứ bảy. 

Lại nữa, hoặc vô sự nhân duyên phi thời mà vua tập hợp bốn bộ 
binh; người không băng lòng sẽ nói: “Tỳ-kheo này vào trong cung. 
Đây là việc làm của tỳ-kheo.” Đó là điêu tai hại thứ tám. 

Lại nữa, hoặc vua tập hợp binh nửa đường rồi trở lại, người không 
băng lòng [1012b] sẽ nói: “Tỳ-kheo này vào trong cung. Đây là 
việc làm của tỳ-kheo.” Đó là điêu tai hại thứ chín. 

Lại nữa, vua đang ở trong chỗ thể nữ, cho xuất VOI ngựa tốt, nữ 
nhân xinh đẹp. (Ty-kheo) thây tâm sanh ái trước, chăng phải pháp 
của tỳ-kheo. Đó là điêu tai hại thứ mười. 

17. Có mười pháp không được trao đại giới cho người: Không thê 
dạy đệ tử tăng giới, tăng tâm, tăng huệ học, tăng oai nghị, tăng tịnh 


402 


T22. 1012b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


hạnh, tăng Ba-la-đề-mộc-xoa học, không thể dạy xả ắc kiến, đệ tử 
không an lạc nơi trú xứ này mà không thê dời đên trú xứ khác an 
lạc, nêu có nghi hôi phát sanh không thê như pháp như tỳ-ni đê 
khai giải quyêt đoán, không đủ mười hạ. Đó là mười. 

18. Có mười pháp nên trao đại giới cho người (ngược nghĩa với 
câu trên). 

19. Có mười pháp không được trao đại giới cho người: không thọ 
trì đủ hai trăm năm mươi giới, không đa văn, không thê dạy đệ tử 
A-ty-đàm và Tỳ-ni, không thê dạy xả ác kiên trụ thiện kiên, không 
biệt Ba-la-đê-mộc-xoa, không biệt thuyêt Ba-la-đê-mộc-xoa, không 
biệt bô-tát, không biệt yêt-ma bô-tát, không đủ mười hạ. Đó là 
mưỜI. 

20. Có mười pháp nên trao đại giới cho người (ngược với câu trên). 
21. Có mười pháp không được sai đoán sự ở trú xứ khác: không thọ 
trì đủ hai trăm năm mươi giới, không đa văn, không rộng tụng hai 
bộ giới, không thiện xảo ngôn ngữ khiến người khai giải, không thể 
vấn đáp dạy dỗ quở trách như pháp diệt tẫn khiến được hoan chỷ, có 
tránh sự khởi mà không khéo léo diệt, không biết Ba-la-đề- -mộc- 
xoa, không biệt thuyêt Ba-la-đê-mộc-xoa, không biệt bô-tát, không 
biệt yêt-ma bô-tát. Đó là mười. 

22. Có mười pháp không được sai đoán sự ở trú xứ khác: sáu câu 
như trên; không giải đoán rõ việc đâu tranh, không biệt tránh sự 
khởi, không biết tránh sự diệt, không biệt hướng đên chỗ diệt tránh 
sự. Đó là mười. 

23. Có mười pháp nên sai đoán sự ở trú xứ khác: (ngược câu trên). 
24. Có mười pháp không được sai đoán sự ở trú xứ khác: sáu câu 
đầu như trên; có ái, có nhuế, có bố, có sỉ. Đó là mười. 


25. Có mười pháp nên sai đoán sự riêng ở trú xứ khác (ngược với 
câu trên). 

26. Bấy giờ, A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, đầu 
gôi bên hữu châm đât, chặp tay bạch Phật: 


403 


Luật tứ phần 6 T22. 1012c 


“Bạch Đại Đức, vì nhân duyên gì khiến Tăng chưa có tránh sự mà 
khởi tránh sự; có tránh sự lại không trừ diệt được?” 

Đức Phật bảo A-nan: “Cử tội tỳ-kheo khác, không phạm nói phạm, 
[1012c[ phạm nói không phạm, nhẹ nói nặng, nặng nói nhẹ, phi 
pháp nói pháp, pháp nói phi pháp, phi tỳ-ni nói tỳ-ni, là tỳ-ni nói 
phi tỳ-m, phi chế lại chế, chế lại đoạn. Do những nhân duyên này 
khiến Tăng chưa sanh tránh sự lại sanh tránh sự, đã có tránh sự thì 
không trừ diệt được.” 

A-nan lại hỏi Phật: “Bạch Đại đức, do nhân duyên gì khiến Tăng 
chưa có tránh sự không sanh tránh sự, đã có tránh sự thì được trừ 
diệt?” 

Đức Phật trả lời cho A-nan: (ngược với câu trên). 

27. Phật bảo A-nan tiếp: 

“Có mười loại gốc rễ của tranh cãi, cần nên biết, khéo dùng phương 
tiện đê trừ diệt. Mười loại là gì? (gược với câu trên). 

28. Bảy giờ, Ưu-ba-ly từ chỗ ngôi đứng dậy, đề trống vai bên hữu, 
đầu gối bên hữu châm đất, chắp tay bạch Phật: 


“Kính bạch Đại Đức, nói là Tăng vỡ, cho đến mức nào được gọi là 
Tăng vỡ? Ai phá vỡ hòa hợp Tăng?” 

Đức Phật trả lời: mười sự như trên. Do mười sự này mà tìm cầu bè 
đảng, hoặc sai người tìm câu, rôi thuyêt giới bô-tát yêt-ma biệt bộ. 
Cho đên mức đó, được gọi là Tăng vỡ. Đó gọi là phá vỡ hòa hợp 
Tăng. 

Ưu-ba-ly hỏi về hoà hợp Tăng (ngược với câu trên). 


XI. MƯỜI MỘT PHÁP VÀ TRÊN 
1. Có mười một lời xả giới: “Iôi xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, xả Hòa 
thượng, xả đồng Hòa thượng, xả A-xà-lê, xả đồng A-xà-lê, xả tịnh 
hạnh tỳ-kheo, xả Ba-la-đề-mộc-xoa, xả tỳ-m, xả học sự.” Đó là 
mười một. Cũng vậy, cứ mỗi mỗi mười lời làm thành một hạng 
mục, cho đến “... phi sa-mônThích tử” cũng như vậy. 

404 


T22. 1013a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


2. Bấy giờ đức Thế Tôn ở trong rừng thành Bất-thi,' bảo các tỳ- 
kheo rằng: 

“Tỳ-kheo ở bất cứ chỗ nào cũng không được đấu tranh, mạ lị nhau, 
tuôn ra lời như đao kiếm, bươi móc việc tốt việc xấu. Khi nhớ đến 
còn không vui huống là sống với nó. 

“Các ngươi quyết định nên biết ba pháp nhanh chóng dập tắt, nên 
biết ba pháp tăng trưởng. Ba pháp gì? Niệm xuất ly, niệm không 
sân nhuế, niệm không tật đố. Ba sự này nhanh chóng dập tắt. Ba 
pháp làm cho tăng trưởng là gì? Niệm tham dục, niệm sân nhuế, 
niệm tật đó. Ba pháp này làm tăng trưởng. Vì vậy, bất cứ ở chỗ nào 
nếu đấu tranh, mạ lị lẫn nhau, miệng tuôn ra lời như đao kiếm, bươi 
móc xấu tốt nhau, khi nhớ đến còn không vui huống là sống với nó; 
cho nên các ngươi quyết định nên biết ba pháp tổn giảm, và ba 
pháp tăng trưởng này. 

Nếu tỳ-kheo ở bất cứ chỗ nào mà không cùng đấu tranh nhau. 
(ngược nghĩa với câu trên). 

3. Trường hợp nếu có đầu tranh, hai bên đều không nhẫn nhịn, lòng 
ôm lấy sự câu uế, ghét nhau, hại nhau, tăng trưởng [I013al] sân 
hận, không khéo điều phục, không nhận lời dạy bảo nhau, cùng mất 
sự cung kính, thì nên biết tránh sự này càng lúc càng trở thành kiên 
có, không thể như pháp, như luật, như lời Phật dạy để chấm dứt 
được. 

Nếu tỳ-kheo đấu tranh nhau, hai bên đều có thể nhẫn nhịn, lòng 
không ôm cấu uế, không ghét nhau, hại nhau, không tăng trưởng 
sân nhuế, khéo điều phục, nghe lời dạy bảo của nhau, không mất 
cung kính, thì tránh sự này không kiên cố, sẽ được như pháp, như 
luật, như lời Phật dạy mà châm dứt. 

Nếu tỳ-kheo cùng tranh cãi nhau, mà hai bên đều không nhẫn nhịn, 
lòng ôm cấu uế, ghét nhau, hại nhau, tăng trưởng sân nhuế, không 


! Bắt-thi thành lâm Z Ƒ 343. 


405 


Luật tứ phần 6 T22. 1013a 


khéo điều phục, không nhận sự dạy bảo của nhau, cùng mất sự 
cung kính; trường hợp này, khi tránh sự khởi lên nêu không dùng 
một pháp nào trong bảy diệt tránh đê châm dứt, thì nên biệt tránh 
sự nảy càng lúc càng trở thành kiên cô, không được như pháp, như 
luật, như lời Phật dạy đê châm dứt. 

Nếu tránh sự như pháp được chấm dứt... (ngược với câu trên). 

Nếu tỳ-kheo cùng đấu tranh nhau mà không cho thượng, trung, hạ 
tọa bình nghị thì không nhập, không tương ưng với Tu-đa-la,` Tỳ- 
ni, pháp luật. Nêu khi tránh sự khởi lên mà không dùng một trong 
bảy pháp diệt tránh đê chầm dứt, thì tránh sự này sẽ đưa đên tăng 
trưởng kiên cô, không được như pháp, như luật, như lời Phật dạy 
đê châm dứt. 

Nếu tránh sự như pháp diệt... (ngược với nghĩa trên). 

Nếu không cùng với vị trì Luật, trì Pháp, trì Ma-di, cùng bình nghị 
tránh sự, thì tránh sự tăng trưởng cũng như câu trên đã nói. 

Nếu tránh sự như pháp chấm dứt... (0h cũng như câu trên). 

4. Bấy giò, đức Thế Tôn bảo Ưu-ba-ly: 

“Các ngươi chớ nên lúc nào cũng cử tội tỳ-kheo khác. Tại sao vậy? 
Nêu cử tội người khác mà thân không thanh tịnh, khâu không thanh 
tịnh thì người khác liên nói: “Thưa Trưởng lão, trước hêt tự mình 
phải tịnh thân, khâu, oai nghĩ đã.ˆ Này Ưu-ba-ly, nêu tỳ-kheo thân, 
khâu thanh tịnh thì người kia không thê nói gì được. 

“Lại nữa, này Ưu-ba-ly, muốn cử tội tỳ-kheo khác, mà mạng không 
thanh tịnh, ít nghe, không tụng Tu-đa-la, thì khi cử tội, người kia 
liên nói: “Thưa Trưởng lão, trước hêt phải tự thanh tịnh mạng của 
mình, tụng Tu-đa-la đã.” Này Ưu-ba-li, nêu cử tội người khác mà 
tự mình mạng thanh tịnh, nghe nhiêu, tụng Tu-đa-la, thì người kia 
không thê nói gì được. 


' Trong bản, tu-đó-lộ 12-3 #4. 


406 


T22. 1013a Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


“Này Ưu-ba-ly, nếu cử tội tỳ-kheo khác mà mình không đa văn, 
không biết tỳ-ni, biện thuyết không rõ ràng, được ví dụ như con đê 
trắng, nếu cử tội người thì người kia sẽ nói: “Trưởng lão phải học 
tỳ-ni, học cách nói trước đã.” Này Ưu-ba-ly, cử tội tỳ-kheo khác mà 
mình đa văn, tụng tỳ-ni, [1013b] nói năng biện thuyết rõ ràng thì 
người kia không nói gì được. Này Ưu-ba-ly, bởi vậy cho nên tỳ- 
kheo nên biết như vậy. 

5. Nếu tỳ-kheo nên biết như vầy: người mà có yêu, có kính ta, thì ta 
nên cử tội. Hoặc không yêu ta nhưng mà kính ta, thì ta nên cử. Hay 
không kính, nhưng yêu, ta nên cử. Nếu không yêu, không kính, 
nhưng ta có, thể khiến người ấy bỏ ác trở về thiện được thì nên cử. 
Nếu người ấy mà không yêu, không kính ta, và ta cũng không thể 
khiến cho bỏ ác hành thiện, nhưng có tỷ-kheo mà người ây coi 
trọng, tôn kính tin tưởng, có thể khiến cho bỏ ác hành thiện, thì nên 
cử. Nếu không yêu, không kính, không thể khiến cho bỏ ác hành 
thiện, lại không có tỳ-kheo mà người ấy coi trọng, tôn kính tin 
tưởng, không thê khiến cho bỏ ác hành thiện. Thì này Ưu-ba-ly, 
Tăng nên xả trí liền, đuổi đi, và nói: “Dù Trưởng lão muốn đi đến 
nơi nào, nơi đó cũng sẽ đối với thầy mà tác cử, tác ức niệm, tác tự 
ngôn, ngăn a-nậu-bà-đà, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ. Thí như ông 
thầy dạy ngựa, con ngựa dữ khó dạy, ông liền gộp cả yên cương mà 
đuôi nó đi; tỳ-kheo này cũng lại như vậy. Người như vậy không 
được đến họ cầu thính. Đây tức là thính. 


Đức Phật dạy như vậy. Ưu-ba-ly sau khi nghe, hoan hỷ, tín lạc thọ 
trì. 

6. Ưu-ba-ly bạch Phật: “Bạch Đại Đức, bằng bao nhiêu pháp để 
khơi dậy sự cho tỳ-kheo?” 

Đức Phật dạy: “Sự của tỳ-kheo được khơi dậy bằng ba pháp: phá 
giới, phá kiên, phá oal nghi.” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: “Sự được khởi lên bằng ba sự này, lại phải bằng 
bao nhiêu pháp đê tác cử?” 

Đức Phật dạy: “Nên bằng ba pháp kiến, văn, nghi để cử.” 


407 


Luật tứ phần 6 T22. 1013c 


Ưu-ba-ly lại hỏi: “Bằng ba sự khởi sự; bằng ba pháp để tác cử, bên 
trong (người tác cử) phải có bao nhiêu pháp, sau đó mới cử?” 

Đức Phật dạy: “Bên trong người ấy phải có năm pháp mới nên tác 
cử. (như trước đã nói, “đúng thời chứ không được phi thời”). 

7. Đức Thế Tôn ở bên ao nước, tại nước Bạt-xà, bảo các tỳ-kheo: 
“Các ngươi nói Ta vì y phục, âm thực, thuốc men chữa bệnh, 
giường năm, ngọa cụ mả nói pháp phải không?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật: “Bạch Đại Đức, chúng con không dám sanh 
ý nghĩ như vậy. Chúng con không dám nói đức Thê Tôn vì y phục, 
cho đên ngọa cụ mà nói pháp.” 

Đức Phật dạy: “Nếu không nghĩ như vậy, thì nghĩ thế nào?” 

Các tỳ-kheo thưa: “Chúng con có nghĩ rằng đức Thế Tôn rủ lòng từ 
đôi với chúng sanh nên nói pháp.” 

Đức Phật dạy: “Các ngươi nếu thật sự có ý nghĩ như vậy thì đối với 
pháp mà Ta đã giác ngộ chứng tri [1013c| là, bốn niệm xứ, bốn 
chánh cần, bốn thần túc, bốn thiền, năm căn, năm lực, bảy giác ý, 
tám chánh đạo, các ngươi nên hoan hỷ hòa hợp tu học. Nếu đã hoan 
hỷ hòa hợp tu học thì nêu có tỷ-kheo nào phạm giới, các ngươi 
không được vội vã cử tội mà nên tự quán sát: “Mong sao không gây 
phiên não cho chính mình, cũng không khiên hại người. Người 
phạm tội kia phải chăng không ưa sân hận, không ngậm kêt oán 
hiềm, không khó giác ngộ, tự mình có thê trừ tội, CÓ thể bỏ pháp 
bất thiện, trụ nơi thiện pháp?” Quán sát như vậy rồi, cần phải cân 
nhắc, đắn đo, nếu thấy có thể gây phiền não cho mình song sẽ 
không hại người; người phạm kia có tội lại không ưa sân nhuê, 
không khó tỉnh ngộ, sớm có thê trừ tội, có thê bỏ pháp bât thiện, trụ 
thiện pháp. Tỳ-kheo kia nên nghĩ răng: “Tuy ta bị một ít phiên não, 
nhưng đôi với vị kia không có hại, chỉ có ái, có lợi ích, có thê khiên 


' Xem mục “Năm pháp”, hạng mục 213; “Mười pháp”, hạng mục 9. 


408 


T22. 1013c Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


cho vị ấy bỏ pháp bắt thiện, mà trụ nơi thiện pháp.” Thế thì nên cử 
tỘiI. 

“Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Ta cử tội người khác, sẽ tự chuốc lấy 
phiền não cho chính mình, nhưng không hại người kia. Vị kia có 
tội, ưa sân nhuế, nhưng dễ được giải ngộ, có thể nhanh chóng xả 
tội.` Còn lại, như trên đã nói. 

“Tỳ-kheo lại nghĩ: “Nếu cử tội người khác, ta sẽ tự chuốc lây phiền 
não hại. Vị có tội kia ưa sân nhuế, khó có thể giải ngộ, không sớm 
xả tội. Nếu ta cử tội, tác pháp ức niệm, mà vị ây sẽ dùng những lời 
quanh co khác để trả lời ta, rồi lại sanh sân nhué, thì người như vậy 
nên xả trí, không cần phải cử tội thêm nữa.” 

“Ty-kheo hòa hợp, hoan hỷ như vậy, mà có những lời tranh cãi 
trong A-tỳ-đàm, thì nên nói: “Thưa các Trưởng lão, văn và nghĩa 
của những điều được nói đều tương ưng, ta không nên tranh cãi 
nhau.` Có tỳ-kheo khác nào, mà lời nói được mọi người tin dùng, 
cũng nên nói: “Thưa các Trưởng lão, văn và nghĩa của những điều 
được nói đều tương ưng, ta không nên tranh cãi nhau.” Lại còn có 
tỳ-kheo khác nữa, mà lời nói được mọi người tin dùng, thì cũng 
nên nói như vậy. 

“Lại nói như sau: “Thưa Trưởng lão, văn cú những gì đã được nói 
tuy khác nhau nhưng nghĩa thì đồng. Đây chỉ là việc nhỏ. Ta đừng 
tranh cãi nhau nữa.” Nếu có ai được nhiều người tin, mà lời nói 
được tin dùng, thì cũng nên nói như vậy. Lại còn người khác được 
nhiều người tin, mà lời nói được tin dùng, thì cũng nên nói như 
vậy. 

“Lại nói như vây: “Thưa Trưởng lão, văn của những gì được nói thì 
đồng, nhưng nghĩa thì khác,` cũng như vậy. 

“Lại nói như vầy: “Thưa Trưởng lão, văn và nghĩa của những gì đã 
được nói đều khác. Ta đừng tranh cãi nhau nữa.” Nếu có ai được 
nhiều người tin, mà lời nói được tin dùng, thì cũng nên nói như 
vậy. Lại còn người khác được nhiều người tin, mà lời nói được tin 
dùng, thì cũng nên nói như vậy. 


409 


Luật tứ phần 6 T22. 1014a 


“Nếu nói lời nói như vậy, mà chúng Tăng hòa hợp, [1014a] có 
tránh sự khởi, nên cùng hoà hiệp tập hợp lại. Sau khi tập họp rồi, 
nên tác pháp quán sát như vầy: “Nếu chúng ta tranh chấp nhau, đối 
với pháp sa-môn có gây lưu nạn hay không? Thầy nghĩ thế nào?” 
Tỳ-kheo nào thấy được chánh lý thì nên nói lời này: “Pháp đấu 
tranh đối với sa-môn tức là lưu nạn." Lại hỏi: “Hoặc giả CÓ a1 thấy 
đây là điều đáng quở trách hay không? Vị kia nói: “Theo ý tôi, đôi 
với pháp sa-môn mà gây lưu nạn tức là đáng quở trách." Lại hỏi: 
“Nếu đôi với pháp sa-môn các lưu nạn là pháp đáng quở trách, 
nhưng có thể tiến đến thiện căn, đắc quả sa-môn hay không?' Có 
tỳ-kheo thấy chánh lý nói: “Theo ý tôi, điều đáng quở trách thì 
không thể tiến đến thiện căn, không thể đắc sa-môn quả.” Nếu làm 
như vậy mà tránh sự được chấm dứt thì nên nói với tỳ-kheo kia 
rằng: “Thầy vì chúng tôi mà chấm dứt tránh sự này." Tỳ-kheo kia 
nên trả lời: 'Tôi không biết được tâm của người khác. Duy chỉ tin 
tưởng nơi đức Phật mà thôi. Đức Thế Tôn có lúc vì tôi nói pháp tối 
thắng thượng diệu, chỉ bày thiện ác. Cứ như pháp mà tôi nghe từ 
đức Thế Tôn như vậy, nay nói lại cho thầy.” Nếu tỳ-kheo kia nghe 
rồi liền xả bỏ tránh sự. Khi tỳ-kheo này nói lời như vậy, đã không 
tự đề cao mình cũng không hạ thấp người. Như vậy, các tỳ-kheo 
khác không có chỗ nào để quở trách được.” 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau nghe, hoan hỷý, tín lạc thọ 
trì. 

8. Có mười ba hạng người, chưa thọ đại giới thì không được cho 


thọ, nếu đã thọ thì nên diệt tẫn:' tự nói phạm biên tội, phạm tỳ- 
kheo-mI, tặc tâm thọ giới, phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, giết cha, 
giết mẹ, giết A-la-hán, phá Tăng, với ác tâm làm thân Phật ra máu, 
phi nhân, súc sanh, hai căn. Đó là mười ba hạng người nếu chưa 
thọ đại giới thì không được cho thọ; đã thọ đại giới thì nên diệt tẫn. 


9. Bấy giờ đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 


' Đây nói đủ 13 già nạn. Xem Phần III, Chương I “Thọ giới.” 


410 


T22. 1014b Chương vi. Tỳ-ni tăng nhất 


“Các ngươi không được lúc nào cũng cử tội tỳ-kheo khác. Tại sao 
vậy? Nêu tỳ-kheo muôn cử tội tỳ-kheo khác mà thân không thanh 
tịnh thì vị kia sẽ nói: “Thưa Trưởng lão, trước hêt tự mình nên tịnh 
thân đã.` Nêu cử tội tỳ-kheo khác mà thân mình được thanh tịnh thì 
vị kia sẽ không nói được gì.” 

Cũng vậy, miệng không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh, không 
đa văn, không tụng Tỳ-ni, không quán Tu-đa-la, biện thuyết không 
rõ ràng, dụ như con đê trắng, đối với thiện tỳ-kheo thân nghiệp 
không từ hoà, cũng như vậy. 

10. “Lại nữa, Ưu-ba-ly, nếu tỳ-kheo muốn xuất tỘI của người, 
không khiên cho có tội; có phạm thì cử, không phạm thì không cử; 
căn cứ theo tự ngôn của tỳ-kheo đó, cho yêt-ma tự ngôn, khéo hay 
nói năng rõ ràng có lợi ích [1014b|. 

“Lại nữa, này Ưu-ba-ly, tỳ-kheo cử tội người khác nên có năm 
pháp: đúng thời không phi thời... (w năm pháp trên đã nói). 

11. “Này Ưu-ba-ly, nếu tỳ-kheo nào có mười bảy pháp này thì nên 
cử tội tỳ-kheo khác. 

12. Có hai mươi hai pháp không được trao đại giới cho người: 
không biệt pháp, không biệt phi pháp, cho đên không biệt thuyết, 
không biệt phi thuyêt, không biết tội có thê sám hôi, không biết tội 
không thê sám hôi, không biệt sám hôi, không biệt sám hôi thanh 
tịnh. Có hai mươi hai pháp như vậy không được trao đại giới cho 
người. 

Có hai mươi hai pháp nên trao đại giới cho người (gược với câu 
trên). 

13. Bấy giờ đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Do hai mươi hai hành tướng đề biết người bình đoán sự: thọ trì đủ 
hai trăm năm mươi giới, đa văn, khéo giải A-tỳ-đàm, Tỳ-nI, không 
cùng người tranh cãi, cũng không kiên trụ nơi việc nảy, người đáng 
quở trách thì quở trách rôi sau đó mới an trú, người nên dạy dồ thì 
đạy dồ rôi sau đó mới an trú, nên diệt tân thì diệt tân rôi sau đó mới 


411 


Luật tứ phần 6 T22. 1014b 


an trú, không ái, không nhuế, không bố, không si, không nhận thức 
ăn của bộ này, cũng không nhận thức ăn của bộ kia, không nhận y 
bát, tọa cụ, ống đựng kim của bộ này cũng không nhận y, bát, tọa 
cụ, ống đựng kim của bộ kia, không cung cấp bộ này, cũng không 
cung cấp bộ kia, không cùng với bộ này vào xóm, cũng không cùng 
với bộ kia vào xóm, không cùng kỳ hẹn cũng không đến nơi kia, 
đến sau thì ngồi sau. Có hai mươi hai hành tướng này thì biết đó là 
người bình đoán sự.” 

Đức Phật dạy như vậy. Các tỳ-kheo sau nghe, hoan hỷ, phụng 
hành. 


412 


LUẬT TỨ PHẢN 


PHẦN THỨ TƯ 
(hết) 


LUẬT TỨ PHẢN 


Dịch xong ngày 04 tháng 02 năm 1992 (Nhâm thân) 
Sao xong ngày 0Š tháng 03 năm 1992 (Nhám thân) 
Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh 

Tỳ-kheo Thích Ðc Thắng 


Duyệt lại lần thứ hai, hiệu chính & chú thích, PI. 2546 
Quảng Hương Già-lam, ngày l5 tháng Giêng, năm Quý mùi 
Thị ngạn am 

Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng 


Duyệt lại lần thứ ba, PL. 2549 

Quảng Hương Già-lam, ngày 13, tháng Giêng, Bính Tuất 
Thị ngạn am 

Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng 


414 


MỤC LỤC 


C Hữ0he 1: EHẳHG Xã 2x4 ái 106024685.4084k80lsÃskiia@ilas8t(a/14k0x6áa sl6ek 7 
10:07 2)0 012813001 9À0)1200 TỰ TY TY NI TU VI n 7 
25: LH X21 100260A05iati200-2ia510,G 31s 8 Ôxs8à 002460031142 S 
SE Ê 00/1 TEEN NT 0h Ung Bi 
H: Á.112171/PHD Tay vscs28e, 5/6670 S662 4NM-ASCEA Lm AE 0a. flbsdNAx AUNHA2 13 
mi ềN  001/8311/3)012 5P. AG Hi in TH TH rạn 15 
07010993: TT NV mẽ Ớớ"ớ 7x6 17 
7. Thứ bậc Tăng trong giả-lam......................--- << << s++++<x Sốc 
5...1 1U; EDE-s 9s iA0v806194/6090000:cx14/03040Mo/esxsgÐ0 05). ĐAsuoag0fx 44 SA) 
ĐA HONG700010s06215a 159260 81209000 0p6asig/0)/6/0nÔjnifix 04 28 
LÔ: ƠHĐ Tảo (HH v:yv249s5110126665048645x 6080241300414 42461 30 
HH HH 1itMtø mot beclsay EnuiertbocleurEudseiloy by E9 iboslvBi 33 
¡PO DJ 100) 2g011{6,5m T18 TA nh Tan SON NG cn TA Ty TA T 34 
l5” Eìnit:trOTTC xo 69s 8605306655043. /86015-AN6 20 Si 
TA. Lỗ SƯỚI 66x11 0 dáng là ho g6 14 24044402454 bá xêb ở se 36 
1: Tho:nihnin PhT D Hấ 122A ki 646x402 (24L26,o44 14311245664 38 
Lỗ TỪ DHữ0H: TánD VAIEcuva.cA0ä:001aAagttruaasdfse 40 
To ] YEKHE CO LERSU cv v0 200 Vy A09 42 
15, H13 CHÀO ¿gas 100aa 0 usb gas sasàui9agsl03,usà ti agsáx 46 

TƯ CN IH E TỰ} ST 2x 5⁄2 c64/346324/0163 0L06%43252665⁄A%:00/9594/6k0c014uÁ6.16à241449Á 49 
TL.) tásotax i2 824iaiget4iela1diei4921048ea61zbAssirBars soi 49 
Đá 0H Gan vá v40 0Á XE SA 100000 d8 S4 HA Net XIN GSAd402 49 
3.:RN'4U-10G-THỦ TU 1016041 0u02:54614/01243a11axaxlacA141,46635448- 4 SÀ4 530 
4; TRAH BÚ 100 G411 61 cái 2413440104414 60241341441 4354164344434 s28.Ä4 3ó 
5: Than iệHthị (A0 Si sass6sa1ega27628sa 2456480236 54 
ĐI TIẾT ĐT: HÌ cà 12120214524502ag901xa300664)a602U44400/000a/66¿ vài 
7: CC loại Bát €à Hi s2 c0 206 ván s0 0n A6 hoa s66 Adẻ 77 
8, XÔHE Dất;> NIữHĐ/Hã ca. (:i2s4sc02101664004x1021ÀAau ta aakbi S2 
Ðc LÍ D42) 4xgis:04/6sey bay icavagÐAnibstaessaff/voisiofugtietQiosoes 83 


019i... ẽ 87 


T15 02h or nn0 6690000210 tAndbsVsaikeffdodss2 88 
l2 E CD.) VÌ Ý sa o6 204299/8/4 22052020214 1A0at6.0/20208/061a 826i 3/0Ax6 S8 
TY hổ vui 16121 06052100150 622101612, M46 Nhi ác 90 
TT TT x9 nxntv0io Ti l2NBÔLOAkfustbloRlixgglbblibxulii 9] 
154L 0C HƯỚC si scx 05425 104801 Quá 0156 s62 bit dax 9] 

1 57-0afaäineliiiT. ft Tố cố cố 92 
17. Chuyên thể Phật ngôn ........................- ¿5-5 2 52+x+Ez£szxzea 95 
LR; SITTH Hổ NỈ 0246416216450 (ng A040 x2 œoÁ5 A4 lásssvassevds 96 
19. Dù - gậy - quạt - phất trần......................----¿-:+c+ccccrssea 98 
221C HO TỊP 010i x94 0%i60080/03s2986305056 ã8)ai96 189.0M6:48-2408 30 101 
0Ì Tu 72061 fia 71069 xi0n S3 1010/66 Eseag2E ti6b ni, 102 
272k HU3111 40116211 0129/2214 042842 EkceT(20g02101610 E0 0v s48 CÀ 102 
23: 11.H4†)9,1°HATLH.V si ro 04663 A066a30654sadva@s0osds S4 103 
24:20 LG Ề ng VÔ Vọng vi CA 106 
°SiMNuriafilinznerdiae...ẻ 107 
Z5: NHÀ 1071150 s2 6k6 be sa40304oo  eA3010iàgsbu scvtltfEo 114 
5009:0171 80T. TT TH CƯỚ NV 114 
5-,Y ct-mfft TIEP Wta sat 4020 2s000a 62036689004 8308 s8 120 
⁄28)¡bicnIiT t6. .ẻốố cố .ếẽ.. 122 
30. Chúc lành - Thể thốt.....................- 2 - 2s 2+s+sz+x+s+c: I5) 

BI ”.]) T226 6sxa4 6683 2ux2 voadicg6exisov uc 6 002241 v20 2 123 

5 00110422116 0a 6s6A10EisaVfosAssbe.fagu€ 124 
$5/16 niệint HE TT "na nh 125 
34. RAHD- HO 0s 12466 e506301064603/60661559160006x102014s v6 125 
Bố: NhiOkCAii HS on các veiC Ai vê 0(0vác kê 42C là 127 
ÿ1788W 540212 nan ốc. .ẽ 128 
Chương III. ngũ bách kết tập......................---- + 2 c2 2+x+E+£z£zEzEerxes 151 
12.1 VETI.K HUTT hà ca beyi1ae902/400811014900/9/4008040008107 08/2105 188e0 151 
LÍ, 2À TT] ¿az469/s522041049664200A4Y662060406/2130003102610064À.ð00 420x409 155 
TỊỊ: 7.17 ATHD tuc 2242000060429 sev0104/822 966/440 09% Đó l5? 
Ty | IÊ7:1U2)1 TATIE 32021002 VAGau90/106i0/46bidVWtuek 1ó1 


V21] AI THÍ TT ov41450⁄261xeL2oUAGiAeu4ssda420102x00o6e3i24006/8 164 


N is: P.HÚSU2 0D v26 v00 0/2 0008104000 66160 6h5x6/ A6068 hy vài 166 
Chương IV. Thất bách kết tập.................---- ¿2 +cc+x+EvEsrzxererees 169 
121 IV GH.:KHỢT so say xát cài sÉ64s13as843 428615072404 0s8: t8 g11s820 2à t4 169 
[Ï:/I2IEDd- 4 44a 16x12 d6si66ls10s2á0sbáiil9Ssbố12sx14s 173 
THỊ Ôi su 2d b2ie46bosedbBno 6uiÊna 002110 s4 20s 178 
IV: Cá thương O0 se 4v 0á0Á6/6036/066s64-206x 24/0184 226x QÃ 180 
NI ÊQI AT] 6sy 00494140 60g1840si8414060600/1664014010060501846x034Á2234044S6: 182 
VI. BInH HG RE ca tisxcxố 6v t2ez0addvdass4tÐ sa4iáax0: 6s: 183 
hương ˆVĐiều BỘ l0 6ssá0902ả4dáu0daisásissaiadi60ase 187 
lÀ. BA |3 1 tixti41662)1111444)194)4443443343204953444349336144354)84344830201341144 187 
IERE 2087101100p0/110 SE SN TÔ TS TC 187 
1:U00351V thÌnh: Vâng sa bi dávdu Gu dA gu thang số 187 

SêP 90 50-19019115) ST"... ốc 189 
St] HỌC HOT si thác sấu Re 4A4 lxftDuni A6ocMe ko lo VdSIAZSSk 190 

2. PHILđàOs0:240v1xd06A 6v ed6i061406v9 5+0 0006: t6 d s2 193 

Š.{ UHG dỒ tu xivitixc165611214x5a662y1335 816: 1154032412281: 66x 193 
IÍJBBEU tHỦ sợ? say VÀ 06000 VA0000000/A0//0 804) 205 

1 UU:bã- ý ThÍnh Jấ0sáa ve suftosiuvb6nossbue 205 
9200012211058 1-5)111112STSSDEAPTRESAE TA S0 VY A rP h1 vn 1v 207 

3. Y phục... "......ố.ố....ẽ... 208 

ta 110 1Ì 11C bass thảo seo nsastodaaepaftoorstbdrbir r4 dtnìA 210 

ð:: Trộfn:CÓ †6:ChỨC : 2.1 v22ccii 125 0 16 088201 cát 14x g0 s05 S04 210 

Ø0 HH LỰ b0 16620 cA0n 000308601 An 046381: đ0A 20 bse 211 

1. Trộm ii 001 0013001118 1007100100 10100002 T100 T9. 211 
BoiDSHC 100 (bnsegosb4tslattlApss)tbdtfgalthagisbistftolalddaezspfati 211 

9. Trộm nhâm  ... cố... 212 
TẾT: HÙ GHCMGDcebvv6 6002x666 Eu16x Gan s00x/6u 6a 30060 Ấ Hà « 214 

11. NguÖn THƯỚC ......................... c6 216 

Tổ”? hIETEY (TC 2x ásxs s60 k0a006xb00/ G2504 0a 060502 es x4 ÁN: 


15, HQA QUÁ: (c0 xi6 d0 0161064466 4444141 0443414 (À0 Á1ố 41s dê 218 


TẬ› e-[Itiycn t0 92a 19/sds1toi nàn daslfsaakeMridie 219 
l2 a[ UY LH XI saatbtal nen uafaie6002/sg00020616a06Á4004)A g6 220 
16,:01019HðnĐ SUC Voi o1 0e 6 60246 02x)v4u Mi Áo toà 221 
17. Vật dụng của tỳ-kheo.......................... che 29/9) 
L8. Phần của HgƯỜI khác :..‹:¿:.-:<c1c1:-6i445:424622460 66, 224 
122461)1TIH HAT, co 38a tt 024960 4A ÄSVSAAoLdnd3au4c0iad 60x43 ME 225 
2E YV dL: VÕ GHI vexsvsE22i4481x490450/4406 A1G046:8140246560480:504 g0 22/04 
2.14 NIƯỢHLI HE, TH) s22 4ss0./490X40668-v4808014 20684 230 
225 .E0dL,CHỮ HỆ s10sex0áisia02x04094u3ksQAixss0al3ásl340sáfisse 231 
23: Nhận :d1:CHÚC::¿224c122c666226/0665 0226115 © 06016 440ákxlcd A82 232 

| E2 32000014/7100010))05EP TP TÔ TY V0 00 7 in ý 234 
1x: 1J00sE151Y0LRIDDNOTEosftssesisdfoXesohdgsfhisasiakia: 234 

2. Khuyên khích chÊt ........................----c-c+cccceerereeree 235 
3..PhHữIiig tiền BC Di josix6ssia036131i534050ia6sisb0s2asà0642 235 

Ki H-//111122,155 2 202 soi sbom>lttfav/ ti onbevstdsoestvlitb 238 

5. Cho bệnh chêt S190 8117817... ốc... 240 
6.1581 DNO EIELaffoyEauav tồn 8gk3Y04009 NASorAg2009 NA rEgVAX0400 0M 242 
T2]NGU Số 'VÀ,CÓ SHÍky 1264462 600590244:201001A8/10014a03 ca 1a vũ 243 

Tà T021 0e1/3041940015497 1777 TT TTỷỶ ng 1n an cac 251 
1. Ưu-ba-ly thỉnh vấn.......................--¿- - 52 +s+cscscezxsrsrrered 25Ï 

ST UP XU HD bo x3 lái AaEtaod0/A260043051/059/0160049ng164002x40.400/A4E2 232 

32 TựƯ:ámm CHỈ: 2s:£va G2 v26 0a 52t n0vsd s2 tlcsn 254 

4. Tự hiện tướng CS CC...............11. 254 
9›.IVIUG-lIÊH TỪ THỦY bia 0262620405 054021036 sÄ2jae 256 
¿1-4HĐ=011-D0HỊ-234/0:569604661xykiáoledgDxaadbsscaddos/SAisoaobosilagv S6 e2 265 
đó „10T T1 6y 0 it GHẾ Và nách vu há GHẾ vớ 265 
|: TH: HE 20216506: Cà) 4046 1ak4:o 4n 100/x1aL4u) 4ogl 41101 4 4uàel064 268 
HỊ: THố áo HE 5141640642 1ã916404dá2x646146 464 áa2se° 274 
TP SẠCH GUf0 HD HD cụ v2a2 2u k 2:1 G0242 016i 02 2XxábxuÊ 282 
NV. NOT /BIỚI 2 1 643022664/106i609s7Á6ux 3/0 00Y926asv26itasvt xế 284 
AĐ: VỤ Cnïi Dd- BỊ CHoz 226 káx92454625/6044560e,148469504/ 6086 4x 10 409/544 290 


Chương VI. Tỳ-ni tăng nhất...................--- +25 +c2E*+x+EzE£EcEzrrees 293 


122)NIOI.])Hỗ Diýó;12/0360i 665 400x604 614k880Sak8vJ4i544 843045140 siš4 V88 400/145 295 
II; Hi DHấ 2416 toa tx542 414424 iảg tổ Edf6sasà tố quá xua s21 G2 296 
IT;0Bã BH 12141005)0620226634s15Ä19492Xx0u433x4sÀ h4 43343xas0 tua 315 
1Ñ + EồiPE HS bi Xa tonhoibinxairnboaybinlMoitenboiinlxauoane 339 
¿0N T1 HAT vế (v/2xcft2 4494k00Ä6-sb0ieaiekdtáisrsssfgo 4o v00 sa bfg Adobe 356 
VÌ: .SWU:DHAE Gxas 6x21 Sssiáátwegladiálixbáiilx Sa661A46 44s 386 
VÌ: Hấy: DH PP bái 1202, 1à41 06 sáu Àkk1) 6 A2454 23Âáisc05 387 
VI; lai P2562 2600606600ý6/066sl4-i60á6x Ä4/4030.v24x 0A 389 
ID} 1H PA ao ‹sc442 65:19 4614k 4240 A298 203980940 c24660 40616 398 
2X. NIƯỜỢI HP: 1i1x6 s46 6y 114es03616dx64Áassá:tgisa42i8s2 t2 g2 399 
XI, Mười mốt DHÁP Võ TIẾT cái) 0cl2x4000ả 31410 04411463424206 404 


- 419 - 


